KY SU 


Cac bai viét chon loc tt 


Ban tin È) Vipassana 


S.N. Goenka va những người khác 


IAN HETHERINGTON 
bién soan 


Cuốn eBook này được cung cấp miễn phí. Nếu muốn, 
quý vị có thé đóng góp dé giúp chúng tôi tiếp tục phụng 
sự. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc! 


Đề đóng góp, xin vui lòng vao trang: 
www.pariyatti.org 


PARIYATTI 


867 Larmon Road Onalaska, 
Washington 98570 USA 
Tel: 360.978.4998 


www.pariyatti.org 


Pariyatti là một tô chức phi loi nhuận với mục đích làm 
cho thế giới phong phú hơn qua việc: 


s4 Pho biên rộng rãi những lời dạy của Đức Phat 
s4 Bô túc kiên thức cho những người tìm kiêm con 
đường giải thoát 


“es Soi sang con đường tu tập cho người hành thiên 


KY SU DHAMMA 


VIPASSANA RESEARCH PUBLICATIONS 
một nha xuất bản của 
PARIYATTI PUBLISHING 
www.pariyatti.org 


© 2019 Ontario Vipassana Foundation 

Sách có ban quyền, không được sử dụng hoặc in lại bat cứ phan nao trong sách dưới 
bat cứ hình thức nào nêu không có sự cho phép bằng văn ban của nhà xuất bản, trừ 
trường hợp các trích dẫn ngắn dùng trong các bài phê bình hoặc điểm sách. 


Tác phẩm “Ký sự Dhamma” được chuyển ngữ, xuất bản, in và phân phối với sự cho 
phép của Ontario Vipassana Foundation (OVF) tại Canada. OVF tổ chức các khóa thién 
Vipassana theo hướng dẫn bởi Thiển Sư S.N. Goenka, và theo truyền thống của Thiển Sư 
Sayagyi U Ba Khin. Dé biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo www.dhamma.org hoặc 
email publisher@pariyatti.org 


“Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Nhóm Dịch Thuật, Ontario Vipassana Foundation, 
email: publisher@pariyatti.org 


MUC LUC 


GIỚI THIỆU 5 
CHUONG MOT. SỰ GIẢNG DẠY VE VIPASSANA 11 
GIOLTHIE 202222222 .a.... 13 
BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CUA DUC PHẬTT...............................-----ccccccccccccccvvvcccrcccrvrcrrrrrrrrrrrrrrrrrre 15 
HÃY LUYỆN TẬP ĐỂ TỰ CỨU MINH ...............................----2222222222222221...111712.....111111........ee 25 
SILA (GIỚI): NỀN TANG CUA DHAMMA ...vssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 33 
KAMMA - DI SÅN ÐICH I aa ee eee entice 37 
BOJJHANGAS YU TO. GIÁC NGO „essri 41 
MANGALA SUTTA - BÀI KINH VỀ HANH PHÚC... 45 
SU QUAN TRONG TRONG VIỆC HANH THIEN HANG NGÀY... 49 
CAM BAY CUA MARA (MA VUONG )..cccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscesessusssssssssssssssseeeessses 53 
THUC HANH METTA-BHAVANA TRONG THIEN VIPASSANA.......................--.c---:-5ccccccceeree 59 
MÓN QUÀ IDEA MIA Pa... 67 
HÃY DAT ĐƯỢC SỨC MANH DHAMMA wivssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 77 
LÀM TRÒN LÒI PAT DAY s22 sse21e6so6ii6oa0saái6o4gseodttoosloeie60Aidguestkea 81 
SU TINH KHIET CUA DHAMMA wivsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 89 
KHÁM PHA DUC PHẬT TRONG TAM TANG KINH DIEN..u...ssssssssssssssssessssssssssseeseessssesssnseees 93 
CHUONG HAI. SU GIA DHAMMA 99 
C:18)iM210175077ĐẺ7.Ẻ 7 7ẺẺẻẽẽẽốỐốỐốỐẽ hố Số cố 101 
SÁU MUOI NĂM ÐÅ Ô TH Áo scca tung hán Giác hẻaQukadbduislavsdutudnadtudninltinittiing 103 
40 NĂM TRONG CUÔC T7 TT 0t xeselbedbbalalteabibssabatuabsidsnialluebuuisibngbaentbyeslbpieni 109 
e.Gwv8(69/9)00.00-62 00-7000 070886....Ồ........... 117 
SU ANAC KHÔNG Gl SA NI BANG cácabeostdetnnbictiotl46t6-1000)034018t3cd62t04bje4Sialebssekdieeb 125 
1989- CT MÕC DO a 0 TT“... hố 127 


CHUC MUNG DE AMINIA 1á taxi làn nE EEE 131 


GIAI THOAI VA HÔL TC cugtsisc6s66sxgigegindkli60i6,cii 4 G40600c010.G0360A04G0244GG31⁄00063ag56 chàng 135 


CUA XA LŨ DHAMMA MỞ RONG weeeecssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssusssssssssesessssssssssssssssssssssssees 141 
THÀNH QUA CUA SACCA - ADHITTHANA (PHAN MỘTT)......................----c¿-©ccccceecerseccee 145 
THÀNH QUA CUA SACCA - ADHITTHANA (PHAN HAI)........................-- c2: ©2225cecccseccee 151 
BẢY MUOI NAIVE ĐÁ HOÀN TAT so cxs6escackceu6A6asaGdbaoesaodsodooetoeooooatdeedeáei 155 
BON MƯƠI NAM DANG HIẾN DHAMMA.........................-----.cc222222222222222222222222..........1111111 re 159 
CHƯƠNG BA. THEO CHAN ĐỨC PHẬTT.........................-------------- 9922212222222... 165 
KT T2 Te IN occu ace ci eal ra cea oc ste eens cen wii gl ode vee ea 167 
ĐỨC PHẬT: NHÀ KHOA HỌC SIÊU VIET VE HOA BINH (Phần một)............................-- 169 
ĐỨC PHẬT: NHÀ KHOA HỌC SIÊU VIET VỀ HÒA BÌNH (Phần hai).............................----- 175 
HANH HUONG VỚI NHỮNG NGƯỜI THAY CUA CHUNG TA ................................----------- 181 
HANH HƯƠNG TAI VUNG ĐẤT DHAMMA s.s.s 207 
HANH THIEN BAY GIO 
HANH TRINH CUA THIEN SU GOENKA TAI CHAU ÂU VÀ BAC MỸ................................ 215 
CHUONG BON. ÁP DUNG DHAMMA -ennenen 225 
(EILO TT EET sca cacazsiaead crspavesava E 227 
THÔNG DIÈP CÚA THAY CO RỊR A cs cscscsestebeccehcegeceehacbiecchceeeguehoebbeoeh cobecuehosboeochesieavevatie 229 
AN LẠC NỘI TAM CHO HOA BINH THẾ GIGI......ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssn 231 
KHONG THE CHAM DUT HAN THU BANG HAN THÙ...............................---rrrrtttttrrrre 235 
THUONG YÊU VÀ HÂN THÍ x08 86x ilA06666666606008062000081040802á060ã6i4t6tasoes 239 
BÀ BENAZIR BHUTTO VÀ VIPASSANA ovssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssst 243 
Dr. Roop Jyoti, Kathmandu 
CUU TRO NAN NHÂN TRAN DONG DAT oessesssssssssssssssssssssssssscssssscsssssssssssssssssssssscessesessesseseseeeee 245 
KHOA THIEN DÀNH CHO NGƯỜI CAMPUCHIA .....sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 251 
VỀ NGHIỆN NGẬP.................................-CCCCCCVC22EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE222rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre 253 
GIỮ CHO TAM ĐƯỢC LÀNH MANH Wivssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssen 259 
VIPASSANA: TU QUAN SÁT VÀ TỰ SỬA ĐỔI......................... 2222252222... 267 
VIPASSANA TẠI DIEN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI....................................cccccccccccccccccvveeeeeeeeeeeerree 285 
Ý NGHĪA CÙA HANH PHÚC aunsaiBiaieaiadDbooeGuGAnultsunatrSgd6Adstolsaehagandad6Ani 287 
LAM THẾ NÀO DE ÁP DUNG VIPASSANA TRONG ĐỜI SONG SINH VIÊN..................... 293 


CÂU HOI VA TRA LOI CHO GIỚI TRE wisccssssssssssscssseccsssscsssecssssecssseccsssecssseccsssscssseccsssecssseccsssecesseccens 297 


TẠI SAO VOU NGOI THIEN annin nn a a onan 61360020 4/0i840018G 10x66 299 
Paul Fleischman 


UNG DỤNG DHAMMA TRONG CUOC SONG ~.. 305 
GHUONG NAM,SU TRUYEN BA DHAMMA cctccecccscsrissesisticiariteliesiitiasaiteliaitloleanbonnannnane 309 
(ILOA I M E D l S TT eee tea Oe SOR TRE ROR TT OR ERR Te ống 311 
SỰ LỚN MANH CUA DONG SUỐI DHAMMA civsesssssssssssssssssssssssssssssssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssses 313 
HÃY ĐỂ DHAMMA ĐƯỢC LAN RONG..vsssssssssssssssssssssssssssssssessssesssssssseessssesssesecessesssssesseeeeseesn 319 
DHAMMA GIRI: KỶ NIỆM MƯỜI NAM .ivesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 321 
DHAMMA GIRI: LỄ KỶ NIÊM BAC.usssssssssssssssssssssssssssssscscssssssesssssssssssssssssssccccssssnssssssssssssseecessssee 333 
KHÔNG SỨC MANH NAO CÓ THỂ NGAN CAN DHAMMA...............................-cccccccrree 337 
LỢI LAC CUA SU PHÚC VỤ DHAMMA neseser 341 
GIÁ TRI CUA SỰ PHUC VỤ DHAMMA..........................-------..22222222222222222222221222220..11211121211rrrrrrrrred 345 
CÂU HOI VỀ SỰ PHUC VỤ DHAMMA...........................-----2222222222222++11122222111211112111111111122222 re 349 
NHỮNG NGƯỜI MANG NGỌN DUOC DHAMMA..............................--ccccrtttttiieeceerrerrrrrrrrrrre 355 
TNO DAMMA eect eters tle ane eee 361 
THÁP TOÀN CÂU THAP NGON HAI DANG CHO THẾ GIỚI................................--cccccrrrre 367 
William Hart 
THUC HIỆN GIAC MO DHAMMA.............................-22222222222222222211111111111111111111111111411111111111111111222220 371 
LỄ KHANH THÀNH THAP VIPASSANA TOÀN CẦU.................................---cccccccccvcvvvvvveeereeerree 375 
VIPASSANA: CON DUONG THUC TIEN DUA DEN DOAN KẾT TRONG KHÁC BIỆT...379 
BĂNG CHÚ GIÅI TING ĐÀ các cach ko (khó áo ko do có (ÁG Gió co Gió do t6 Go to tanl6ai10114804608ããm) 387 
VE PARVATI 399 


S. N. GOENKA 


KÝ SU DHAMMA 


Vipassana Research Publications 


GIOI THIEU 


Bản tin Vipassana giữ một vai trò đặc thù trong việc truyền bá Dhamma khắp thé 
giới. Đối với những thiền sinh cũ trong truyền thống này, Bản Tin cung cấp một nơi 
gặp gỡ giá trị, một cầu nối sống động với cộng đồng Dhamma với sự kết hợp đặc biệt 
giữa sự khích lệ và thông tin. Những lời của Đức Phật được trích dẫn cùng những 
phản hồi từ người phục vụ; những sinh hoạt địa phương được báo cáo cùng với sự 
phát triển quốc tế; những bài chính do Thiển sư Goenka và những người khác soạn 
thảo liên quan đến những khía cạnh của giáo huấn và sự áp dụng thực tiễn vào cuộc 
sống của chúng ta. 

Chronicles of Dhamma, Ký Sự Dhamma, đăng những bài viết được tuyển chọn từ 
Bản Tin Vipassana trong những năm qua bằng tiếng Anh. Nguồn gốc của những tài 
liệu gồm có hai phần: ấn bản phát hành ở Ấn Độ và ấn bản Quốc Tế phát hành ở Bắc 
Mỹ. Những bài viết được tuyển chọn để phản ánh những khía cạnh khác nhau trong 
sự truyền bá thién Vipassana thời hiện đại. Chúng được sắp đặt theo những chủ dé 
chính: Sự Giảng Dạy về Vipassana; Sứ Giả Dhamma; Theo Chân Đức Phật; Áp Dụng 
Dhamma; Sự Truyền Bá Dhamma. Những bài viết được in lại đúng theo nguyên bản 
(hay được biên tập), chúng tôi không thể tiêu chuẩn hóa mọi sự khác biệt trong chính 
tả, ngắt câu hay cách hành văn. 

Những thay đổi lớn lao trong kỹ thuật truyền thông suốt 40 năm qua từ khi Thién 
sư Goenka rời Mién Điện và thay mặt Sayagyi U Ba Khin để bat đầu sứ mệnh giảng 
day đã thay đổi sự phát hành va chia sẻ thông tin về Vipassana. Nhờ sự phiên dịch, Bản 
tin và những phiên bản địa phương bây giờ đã có mặt trong nhiều thứ tiếng, hỗ trợ số 
thiên sinh Vipassana ngày một gia tăng trên toàn cầu trong việc thực tập và phục vụ. 

Bộ sưu tập các bài viết này kéo dài suốt thời kỳ từ những khóa thiên Vipassana nhỏ, 
thô sơ ở Ấn Độ tới sự thành lập nhiều trung tâm thiển, gia tăng số khóa thiển tại năm 
châu và thành quả độc nhất vô nhị của Global Pagoda (Tháp Toàn Câu). Các bài viết 
nêu lên sự thành công, phấn đấu, thất bại trong tiến trình. Nhìn lại qua kho chứa của 


6 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Bản Tin Vipassana, chúng ta thay những câu chuyện đáng chú ý về su phục hồi của 
Vipassana trong thời đương đại được phơi bày và sáng tỏ. Nguyện cho tuyển tập những 
bài về Dhamma này đem lại niềm tin và sức mạnh cho những thế hệ hiện tại và tương 
lai để bước đi trên Con Đường Thánh Thiện này. 

Lich sử và tam quan trọng của sự phát hành Bản Tin Vipassana Quốc Tế và Bản Tin 
Dhamma Giri đã được mô tả kỹ càng trong bài viết sau đây. 


MỘT TIẾNG NÓI CHO DHAMMA: BẢN TIN VIPASSANA 


Đầu thập niên 1970, đồng hồ Vipassana đã điểm cho một số ít, nhưng càng ngày 
càng gia tăng, những người trẻ tuổi tại các nước ở phương Tây. Giống như những 
người khác trong thế hệ của họ, họ đi sang Ấn Độ và có may mắn được gặp Thiển sư 
Goenka, người khởi sự cuộc hành trình để làm một sứ giả Dhamma. Nhiều người 
trong số này quyết định theo ngài đi trên con đường. Họ đi theo ngài qua khắp lục địa 
Ấn Độ, ngồi thiển và phục vụ hết khóa này đến khóa khác. 

Nhưng đối với tất cả họ, không sớm thì muộn cũng tới thời điểm phải trở về quê 
nhà. Và sau đó, họ đều đối diện với câu hỏi: Làm sao tôi có thể tiếp tục thực hành trong 
cuộc sống đời thường, trong văn hóa của tôi? Làm sao tôi có thể duy trì được sự hành 
thién hằng ngày, làm sao tôi có thể làm người khác có cảm hứng để họ cũng muốn học 
Vipassana? 

Điều này luôn luôn là một thử thách lớn và nó đặc biệt khó khăn vào đầu thập niên 
1970. Hoạt động của thién su Goenka chỉ giới hạn trong Ấn Độ, và hộ chiếu của ngài 
không cho phép ngài đi sang phương Tây. Ngay cả liên lạc với ngài cũng là một thử 
thách. Chỉ có ba giải pháp, mỗi giải pháp đều gặp khó khăn: thư từ phải mất nhiều 
tuần mới nhận được và có thể bị thất lạc; điện tín mau hơn nhưng cũng không bảo 
đảm, điện thoại thì đắt đỏ và đường dây nghe không rõ. 

Nhưng có hang trăm thiên sinh của thiên sư Goenka ở phương Tây, nhiều người 
tràn day khích lệ và nhiệt tâm. Nhiều người trong số này sống ở những nơi khác nhau 
và có ý làm một bản tin để họ có thể liên lạc với nhau, hỗ trợ nhau, giúp họ hoạch định 
và công bố những cơ hội để hành thiền. Kết quả là ấn bản đầu tiên của Bản Tin 
Vipassana ra đời vào năm 1974. Chẳng bao lâu là ấn bản thứ hai và thứ ba và cuối cùng 
bản tin được phát hành thường xuyên. 

Có một khuôn mẫu cho bản tin bằng tiếng Ấn ở Ấn Độ được phát hành hằng 
tháng. Thién su Goenka thường xuyên ngồi lại và đọc bài viết cho người thư ký ghi, và 


KY SUDHAMMA | 7 


cung cấp lời trích từ van ban bằng tiếng Pali và những câu kệ - những câu kệ do ngài 
sáng tác. Nguyệt san Vipashyana Parikã thường có một cá tính riêng biệt và trở thành 
một tạp chí độc nhất nơi thiên su Goenka liên lac với những thiên sinh nói tiếng Ấn. 
Nó vẫn còn như thế cho đến giờ. 

Hiển nhiên là Bản Tin Quốc Tế không thể bắt chước cá tính và hình thức đó, và lúc 
ban đầu, rõ ràng là bản tin đã chật vật để tìm ra tiếng nói riêng. Thoạt đầu, những ấn 
bản đăng công thức nấu ăn, quảng cáo và cách làm nệm ngồi cùng những để mục 
khác. Nhưng các ấn bản cũng có những lời của Đức Phật và thỉnh thoảng có những 
bài của thién su Goenka. Và cũng quan trọng không kém, danh sách thông tin liên hệ 
thién chung va lịch những hoạt động cũng được đăng lên. Thiển sinh cảm thấy đơn 
độc, đột nhiên thấy không còn đơn độc nữa. Họ cũng nhận ra là họ có thể tham gia 
vào những hoạt động được tổ chức để thực tập Vipassana theo truyền thống của thiển 
sư Goenka. Như một thiển sinh phương Tây thuở ban đầu nói, “Khi tôi nhận được bản 
tin đầu tiên, tôi chợt nhận thấy rằng có những việc tôi có thể làm, một phương cách 
để tiếp tục sự thực hành” 

Đối với thiền sinh đó và nhiều người khác, Bản Tin Vipassana là một chiếc áo phao, 
nơi độc nhất để nghe nói về Vipassana. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Tin nhận được lượng độc giả trung thành bởi vi 
nó cung ứng những điều không tìm thấy ở nơi nào khác: cảm hứng và thông tin về sự 
thực hành Vipassana theo truyền thống này. Danh sách thién sinh dang ký nhận ban 
tin mở rộng ra bên ngoài Bắc Mỹ một cách nhanh chóng và chẳng bao lâu Bản Tin bắt 
đầu xuất hiện bằng những ngôn ngữ phương Tây khác. Ví dụ, thiển sinh ở Pháp dịch số 
bài viết chính từ Bản Tin tiếng Anh rồi thêm những dé mục địa phương và danh sách 
những hoạt động và địa chỉ liên lạc tại Pháp. Bản gốc và nội dung do người biên tập ở 
Bắc Mỹ, nhưng cô đọng những thông tin cần thiết cho những thién sinh địa phương. 

Bản Tin trở nên quan trọng hơn khi thién su Goenka bat đầu du hành về phương 
Tây bởi vì một lần nữa nó là nguồn tin duy nhất cung cấp thông tin cho phần lớn thiển 
sinh. Bản Tin thông báo hành trình của thiên sư và ngày giờ những khóa thiền, chỉ 
cách đăng ký, và sau đó báo cáo hành trình hằng năm. Từ đầu thập niên 1980 nó có 
một nhiệm vụ quan trọng không kém là thông báo những chương trình khóa thiền ở 
Dhamma Giri vào mùa đông. Hang trăm thiên sinh phương Tay đổ về trung tâm khi 
thién su Goenka ở lại đó trong hai hay ba tháng. Một lần nữa họ lại trông cậy vào Bản 
Tin để tìm hiểu chương trình nào sẽ diễn ra và làm sao để đăng ký cho khóa thiển 
muốn tham dự. 


8 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Vào mùa đông 1981-82, Bản Tin là nơi thién sư thông báo sự bổ nhiệm những 
thiển sư phụ tá đầu tiên. Từ đó, một hay hai lần mỗi năm, Ban Tin lại đăng một danh 
sách những người được yêu cầu nhận lấy trọng trách này. 

Một cột mốc vào năm 1982 khi có những trung tâm đầu tiên ở phương Tây xuất 
hiện- Dhamma Dhara ở miền Đông nước Mỹ, và Dhamma Bhumi ở Úc. Giống như 
những thiển sinh thuần thành khắp nước Mỹ, Bản Tin cũng thu xếp để dọn về 
Massachusetts. Bắt đầu từ đó, Bản Tin được phát hành từ một trung tâm Vipassana và 
được Thiển sư giám sát kỹ càng hơn. 

Đồng thời, một khuynh hướng khác khởi sự, tiếp diễn và trở nên mỗi ngày một 
mạnh hơn: Một khi có những trung tâm - với số lượng gia tăng nhanh chóng-, mỗi 
trung tâm đều muốn có phương tiện riêng để liên lạc với thién sinh địa phương. Lúc 
ban đầu, giải pháp là một trang nằm trong Bản Tin. Nhưng nó nhanh chóng trở thành 
ấn bản riêng rẽ, một bản tin vùng được thiển sinh địa phương biên tập và phát hành. 
Do đó, một tiếng nói Dhamma đã trở thành một ban hợp xướng. 

Với hoạt động gia tăng theo năm tháng, việc liệt kê tất cả khóa thiên và địa chỉ liên 
lạc trên Bản Tin Quốc Tế trở nên không thực tiễn. Thay vào đó, những thông tin này 
được đăng trên bản tin vùng- kênh thông tin càng lúc càng trở nên quan trọng hơn. 
Một phiên bản tiếng Anh của Patrika bắt đầu xuất hiện ở Ấn Độ, và nó cuối cùng trở 
thành một ấn bản riêng biệt có giá trị cao, xuất hiện hằng tháng. 

Tuy nhiên sự thay đổi lớn nhất là sự xuất hiện của Internet và sự tạo lập trang mạng 
www.dhamma.org. Đột nhiên, có vô số cơ hội để liên lạc và nhiều nguồn để thiển sinh 
tìm được thông tin. 

Tất cả những phương tiện này là những tiếng nói cho Dhamma. Và tất cả chúng đều 
bắt nguồn từ ấn bản in bằng máy in rô-nê-ô xuất hiện cách đây ba thập niên rưỡi. 

Mục tiêu căn bản vẫn như cũ: cung cấp thông tin và gây cảm hứng cho những 
người đã học những khóa thiển và cũng cho những người tìm kiếm cơ hội để tiếp tục 
trên con đường Dhamma. 

Hiện nay, Bản Tin chỉ là một trong nhiều tiếng nói của Dhamma. Và chính việc đó 
là biểu hiện sự thành công của Ban Tin. 

Trong thời đại này, thật dễ để cho rằng tài chánh và phương tiện luôn có sẵn đó để 
chuẩn bị cho Ban Tin. Rang sự phát hành thường xuyên sẽ dé dàng và cải tiến nhờ máy 
tính, thiết kế bằng vi tính và điện thư. Sự thật không phải lúc nào cũng như thế, như 
Bill va Virginia, những biên tập Ban tin Quốc tế lúc ban đầu, giải thích: 


KY SUDHAMMA | 9 


“Những bản tin dau tiên gặp khá nhiều thử thách để hoàn thành. Việc chuẩn bi 
được thực hiện trên màn hình nhỏ bé của may tính Macintosh và sau đó mọi thứ đều 
phải cắt và dán để mang tới máy in. Chẳng bao lâu việc cắt, dán được thay thế bằng 
máy tính khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn.Những bài viết chính phải được 
chuẩn bị trước sáu tuần để gởi đến tất cả những nước để phiên dịch. Họ thường dùng 
những bài viết chính của chúng tôi; sau đó họ thêm thông tin riêng và lịch khóa thiên 
cho vùng của họ. 

Khi chúng tôi tới nhà in để nhận khoảng 10 thùng bản tin, chúng tôi hân hoan mở 
ra để xem bản tin như thế nào. Mỗi lần chúng tôi đều tìm thấy những từ viết sai hiện 
ra như những cái gai, mặc dù có khoảng sáu người rà soát trước mang đi in. Một lần 
chúng tôi tìm thấy tên của thiên su Goenkaji thiếu chữ “J”... Goenkail 

Mỗi ba tháng khoảng 20 thiền sinh tụ họp ở nhà một người nào đó, mỗi người 
mang theo đồ ăn va chia cho nhau để ăn trưa và mở tiệc “gửi ban tin. Chúng tôi dan 
nhãn địa chỉ vào khoảng 12,000 bản tin. Sau đó chúng tôi phân ra từng tiểu bang ở Mỹ 
và những nước khác trên thế giới. Sau cùng là chở ra bưu điện trong những bao đựng 
lớn. Mất khoảng 6 giờ” 

Tháng 9 năm 2001 ấn bản Quốc Tế kỷ niệm ấn bản thứ 100 của Bản Tin Vipassana. 
Bài viết chính kết thúc như sau: 

“Lịch sử Ban Tin dài hơn bất cứ trung tam Vipassana nào hiện thời đang hoạt động. 
Trước khi có trung tâm, trước khi Thiền Su Goenka giảng dạy những khóa thién bên 
ngoài Ấn Độ, Bản Tin là cỗ xe hỗ trợ những thiền sinh phương Tây liên lạc với nhau, 
với lịch khóa thiền, và sự khích lệ cần thiết để giúp cho sự hành thiên được liên tục 
trong một nền văn hóa thờ ơ với Dhamma. Từ lâu nó đã làm kho chứa quốc tế thực sự 
cho cả thông tin và tài chánh để hỗ trợ công việc Dhamma không ngừng gia tăng. Bản 
Tin đến hộp thư của chúng ta - hay gần đây hơn là email - một cách đều đặn và dễ 
dàng; việc này mặt khác khiến ta quên đi vẫn còn những thử thách trong việc duy trì 
Bản Tin. Nguyện Bản Tin có thể tiếp tục hang trăm ấn bản nữa trong những thập niên 
sắp đến” 

Đường dẫn Internet đến Bản Tin Vipassana lưu trữ: 

Ấn ban Dhamma Giri (tiếng Ấn, tiếng Anh v.v...) xin truy cập www.vri.dhamma.org 


Ấn bản Quốc Tế (tiếng Anh v.v...) xin truy cập www.news.đhamma.org 


10 | THIEN SUS. N. GOENKA 


“Jisa patha para calata huye, 

citta Suddha ho jaya; 

Vaha patha hi kalyana-patha, 
dharma-pantha kahalaya.” 

Con đường nao khi di trên đó 

tâm chúng ta được thanh lọc, 

là con đường chân chính 

được gọi đúng đắn là con đường Dhamma, 
con đường chân chánh. 


CHUONG MOT 


SU GIANG DAY VE VIPASSANA 


GIOI THIEU 


Trọng tam của những bài viết trong chương này (va trong “Loi Dhamma” phần có 
liên quan) chuyên chú vào sự giảng dạy, về thực hành patipatti lẫn lý thuyết pariyatti. 

Nội dung trình bày, giảng giải một cách tiêu chuẩn về thiển Vipassana trong khóa 
thiên 10 ngày và pháp thoại buổi tối của thiên su Goenka được sưu tập trong quyển 
Tóm Lược Những Bài Giảng (The Discourse Summaries), có sẵn tại www.dhamma. 
org/os (để có mật khẩu, vưi lòng liên lạc với trung tâm địa phương của quý vị). 

Bài viết “Bài Giảng Đầu Tiên của Đức Phật” nhắc chúng ta về câu chuyện của vị 
Sidharta Gotama, vừa được giác ngộ, nói với những người ban day ngờ vực và giải 
thích cho họ Con Đường Trung đạo mà ngài đã khám phá ra nhờ tự chứng nghiệm về 
thién Vipassana. “Hãy luyện tập để tự cứu mình” là bài giảng day khích lệ được trích 
từ khóa thiên ngắn cho thiên sinh cũ, chú trọng vào việc phục hồi sinh lực cho sự thực 
hành hằng ngày. “Sila: Nền Tầng của Dhamma’ được trích từ một bài được phát truyền 
hình cho công chúng. Bài “Kamma - Di Sản Đích Thực” gồm những trích đoạn những 
bài giảng cho thiển sinh khóa dài ngày về đề tài nhân và quả cũng như hậu quả thực 
tiễn của những hành động của chúng ta. “Những Yếu Tő Giác Ngộ, diễn ta bay 
bojjhanga; thực tập chúng sẽ đưa tới giải thoát hoàn toàn. “Mangala Sutta” là một 
trong những bài giảng được nhiều người biết của Đức Phật, liệt kê nhiều phúc lợi do 
cư sĩ cần đạt được mặc cho những chướng ngại trong cuộc sống hằng ngày. Một bài 
viết khác được trích từ pháp thoại cho khóa dài ngày, “Cam Bay của Mara” Thiên sư 
Goenka trở lại chủ để quen thuộc, nguy hiểm của sự hưởng thụ và rồi bị trói buộc 
trong việc kinh nghiệm những cảm giác dễ chịu, thay vì hiểu được tánh chất thay đổi 
của chúng và quan sát chúng một cách khách quan với trí tuệ. “Metta” là một phần 
quan trọng trong thực hành Vipassana. Trong bài này và phần giải đáp theo sau mô tả 
rõ Metta là gì và phải thực hành như thế nào. Một parami khác được thảo luận chỉ tiết 
trong “Món Qua Dana” Hai bài tiếp theo: “Hay Đạt Được Sức Mạnh Dhamma” va 
“Làm Tròn Giáo Huấn của Đức Phật” nhắc nhở thiên sinh về trách nhiệm của họ, 


14 | THIEN SUS. N. GOENKA 


những người đã nhận được lợi lac nhờ thực hành Vipassana tai tầng lớp sâu hơn của 
tâm, can áp dụng Dhamma trong cuộc sống vì lợi lạc của nhiều người. Trong bài “Sự 
Tinh Khiết của Dhamma?’ thiên su Goenka cảnh báo thiên sinh, mặc dù ý định tốt, 
cũng tránh trộn lẫn phương pháp khác với Vipassana - phương pháp Đức Phật giảng 
dạy và được bảo tổn trong truyền thống này bởi nhiều thế hệ Thiền sư - do việc trộn 
lẫn này sẽ làm hỏng sự hữu hiệu của Vipassana. Bài cuối cùng “Khám Phá Đức Phật 
trong Tam Tạng Kinh Điển” khuyến khích chúng ta tự khám phá những lời của Đức 
Phật để đạt được sự tự tin, hiểu biết và phương hướng trong sự thực hành của chúng 
ta trên con đường giải thoát. 


BAI GIANG DAU TIEN CUA DUC PHAT 


Bai sau đây, được cô dong để phù hợp với Ban Tin, là của Patrick-Given- Wilson, 
Thiển sư Vùng của Úc và Tân Tây Lan và là tác giả bản tóm lược những bài pháp thoại 
của khóa Satipatthana của Thay Goenka. 


LOI DHAMMA 


Này các Ty kheo, đây là sự thật thánh thiện về khổ: sinh, lão, bệnh, tử là khổ, gan gũi 
những gi không vừa ý là khổ, xa cách những gi via thích là khổ, bất như ý là khổ, tom lại 
bám víu vào năm tập hợp là khổ. 

Dhammacakkappavattana Sutta 

Sau khi giác ngộ, Đức Phat giảng bài giảng đầu tiên cho năm người ban đã đi theo 
ngài trong suốt quãng thời gian ngài đi tâm đạo. Bài giảng này được gọi là 
Dhammacakkappavattana Sutta, bài giảng chuyển bánh xe Dhamma (chuyển Pháp 
Luân, chuyển bánh xe pháp). Bài này tóm lược toàn bộ giáo huấn của Đức Phật. 

Bài giảng bắt đầu: 

Ekam samayam bhagava Baranasiyam viharati Isipatane Migadaye. 

Bài giảng được giảng tại Isipathana, một nơi linh thiêng gan Varanasi, nơi những 
người tu ẩn dat và thánh nhân thường thăm viếng. Migada là vườn nai (Lộc Uyén). Tại 
nơi thiêng liêng và an toàn này không thú vật nào bị giết hại. 

Tatra kho bhagava paficavaggiye bhikkhũ amantesi. 

Bài giảng được giảng cho năm người đồng tu cũ. Ho day nghi ngờ, nghĩ rang Đức 
Phật đã thất bại vì đã bỏ tập nhịn ăn và hành xác. Khi thấy ngài đến gần, họ đồng ý với 
nhau là sẽ không tỏ ra kính trọng đối với Đức Phat. Tuy nhiên, họ lắng nghe và rất có 
ấn tượng bởi sự an tĩnh và nét rạng rỡ trên khuôn mặt của ngài. 


16 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Ngài tuyên bố với họ rằng ngài đã trở thành Phat. Va để lam cho họ hết nghi ngờ, 
ngài giải thích ngài đã đạt được giác ngộ bằng cách nào. 

Dveme, bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba. Katame dve? 

Này các ty kheo -những người đang luyện tap để giải thoát -không nên đi theo hai 
cực đoan. Hai cực đoan nào? 

... yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko anariyo 
anatthasamhito... 

Thứ nhất là sự rang buộc và bam víu vào những khoái cảm, là những cái thấp hèn, 
thô thiển, phàm tục, vô giá trị, và vô ích ... 

Ngài cực lực phản đối việc theo đuổi những khoái cảm. Không một ai có thể tìm 
được sự giải thoát từ những khoái cảm, bằng cách đắm chìm vào chúng. Điều này thật 
dé để năm người nghe có thể hiểu được. Nhưng lời thứ hai có vẻ mới lạ: một sự chống 
đối quyết liệt đối với đường lối hành xác mà họ cùng nhau thực hành từ bấy lâu. 

... yo cayam attakilamathanuyogo dukkho anariyo anatthasamhito 

Thứ hai là lối tu khổ hạnh bam viu vào sự hành xác, là cách tự gây khổ sở đau đớn, 
vô giá trị, và vô ích. 

Sau đó ngài giải thích con đường thực sự ngài đã thực hành, Con Đường Trung Đạo 
(ở giữa) con đường không thiên về một bên nào quá đáng. và công bố thành quả của 
con đường này: 

Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha cakkhukarani fanakarani upasamaya abhifnhaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati 

Giữa những cực đoan , Con Đường Trung Dao do dang Tathagata (Nhu Lai) chứng 
ngộ được, dem lại tầm nhìn, đem lại sự hiểu biết, va dan tới an tinh, tới tuệ giác, tới 
giác ngộ, và tới Niết Bàn. 

Như Lai là thuật ngữ Đức Phật dùng để diễn tả chính ngài. Nghĩa đen của nó là 
“người đã đến và đi như vậy, như thật “ hay người đã đi trên con đường của sự thật. 

Ngài mô tả Con Đường Trung Đạo này là Bát Thánh Đạo 8 con đường chân chính: 

Ariyo atthangiko maggo, seyyathidam—samma ditthi samma sankappo samma 
vaca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma samadhi. 

Bát Thanh Dao nay được gọi là chánh kiến (cái nhìn chân chánh), chánh tu duy 
(suy nghĩ chân chánh), chánh ngữ (lời nói chân chánh), chánh nghiệp (hành động 


KY SUDHAMMA | 17 


chân chánh), chánh mạng (nghề nghiệp chân chánh), chánh tinh tấn (nỗ lực chân 
chánh), chánh niệm (sự nhận biết chân chánh) và chánh định (tâm vững vàng, không 
dao động chân chánh). 

Ở một khía cạnh, điều này không có gì là mới lạ cả. Sự thực hành đạo đức đã hiện 
diện ở Ấn Độ từ trước. Samadhi (thiển định) sâu cũng đã được luyện tập, và chính 
Phat Gotama cũng đã thực tập trong quá khứ. Paññä (Trí tuệ) cũng được hiểu và chấp 
nhận, ít ra cũng ở tầng lớp trí thức. 

Tuy nhiên, con đường bat đầu bằng samma ditthi; ditthi (hiểu biết) phải là samma 
(chân chánh). Điều đó có nghĩa là không những chỉ có hiểu biết mà phải chứng nghiệm 
được. Một điều chỉ có thể hiểu được một cách đúng đắn nếu thực sự chứng nghiệm 
được; nếu không nó vẫn sẽ chỉ là lý thuyết hay quan điểm. Tương tự như thế, mọi bước 
trên Bát Thánh Đạo đều bắt đầu bằng chữ samma (chân chính): để được chân chính, 
mọi bước điều phải được chứng nghiệm. 

Sau đó ngài nói về điểm chính trong giáo huấn của ngài, Bốn Sự Thật Thánh Thiện. 
Ngài tuần tự giải thích: 

Idam kho pana, bhikkhave, dukkham ariyasaccam: jatipi dukkha, jarapi dukkha, 
byadhipi dukkho, maranampi dukkham, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi 
vippayogo dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham—samkhittena 
paftcupadanakkhandha dukkha. 


1. KHO DE 


Nay các tỳ kheo, đây la Sự Thật Thanh Thiện về Khổ: sinh, lão, bệnh, tử la khổ, gân 
gũi những gi bất nhu ý là khổ, xa cách những gi ua thích là khổ, không được nhu ý là khổ, 
tóm lại bám víu vào năm tập hợp Ngũ udn: Sac,tho, tưởng, hành thức là khổ. 

Một lần nữa, theo thói thường, hầu hết những điều này đều quen thuộc với những 
người nghe tại đó. Nhưng mọi người vẫn tin là những chúng sinh ở những cõi thần 
tiên là bất tử. Điểm khác biệt ở đây là ngài tuyên bố rằng mọi sự sinh ra đời đều là 
dukkha và hoàn toàn không chấp thuận sự bám víu vào bất cứ kiếp sống nào. 

Tập luyện sâu tận bên trong, ngài nhận ra rằng bất cứ sự ràng buộc nào vào điều gì 
ở lãnh vực tâm và thân đều là dukkha, đau khổ. Sự thật về dukkha phải được nhìn 
nhận trong mọi tình huống của kiếp sống. Ngay cả những sự trải nghiệm dễ chịu nhất, 
tinh tế nhất, an tĩnh nhất vẫn được coi là dukkha bởi vì tính vô thường, không vững 
bền của chúng. 


18 | THIEN SUS. N. GOENKA 


... dukkhasamudayam ariyasaccam: yayam tanha ponobbhavika nandiragasahagata 
tatratatrabhinandini, seyyathidam kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 


2. TAP DE 


Sự Thật Thánh Thiện về Su Nay Sinh của Khổ (Nguôn gốc của khổ - Tap Dé) là sự 
thèm khát dẫn đến tái sinh, sự trới buộc trong khoái lạc và thèm khát, sự tim kiếm niêm 
vui nơi này, nơi khác. 

Đó là sự thèm khát nhục dục, sự thèm khát sinh tổn hoặc sự thèm khát hủy diệt Sự 
Thật Thánh Thiện thứ hai là khổ đau nảy sinh bằng tanha, thèm muốn. Nhiều khi 
samudayam được dịch là “nguyên nhân” của dukkha, nhưng chính xác hơn, nó nghĩa 
là sự “nảy sinh của Dukkha. Sự khích động đưa đến khổ bắt đầu ngay khi sự thèm 
khát, tanha, bắt đầu; cả hai xảy ra cùng một lúc. Điều này được những người hành 
thiên chứng nghiệm được tại tầng lớp tinh tế. Sự thèm muốn chính là vấn đề thực sự 
đưa đến tái sinh, ponobbhavika. 

Ngài diễn tả ba loại thèm muốn hay tanhã này. Đầu tiên là thèm muốn khoái cảm 
thân xác, kamatanha. Điều này có thể hiểu được một cach dé dàng, nhưng chỉ diệt trừ 
nó không thôi thì không đủ. Sự thèm muốn thứ hai là sự thèm muốn bất cứ sự tái sinh 
nào, bhavatanha. Ngay cả nếu như có ai không còn thích khoái cảm, sự thèm muốn về 
sự sống còn vẫn hiện diện. “Cái “tôi” phải tồn tại. Không cần biết cái gì xảy ra cho thế 
gian hay những chúng sinh khác, tôi phải có mặt trong bất cứ cõi sống nào, để chứng 
kiến, để thấy nó tiếp tục. Ngay như, sự giải thoát cũng là điều “tôi” phải chứng nghiệm, 
“tôi phải hưởng thụ nó” Sự thèm muốn này dẫn đến sự tái sinh trong tương lai, và như 
thế chuỗi khổ đau tiếp diễn. Sự thèm muốn thứ ba và cuối cùng là thèm muốn sự hủy 
diét, vibhavatanha. Ngay như thèm muốn sự chấm dứt kiếp sống hiện hữu cũng vẫn 
là một thèm muốn. 

Idam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam yo tassayeva tanhaya 
asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. 


3. DIET DE 


Nay các ty kheo, đây là Sự Thật Thanh Thiện về Hết Khổ: do là sự diệt trừ hoàn toàn 
chính sự thèm muén đó, buông bỏ, dập tắt nó, giải thoát và không còn đính mac vào nó. 


Sự thèm muốn phải được diệt trừ hoàn toàn, không còn sót một gốc rễ nào. Chỗ 


KY SUDHAMMA | 19 


khác, trong Satipatthana Sutta, Đức Phat mô tả chi tiết hơn cach làm thé nào dé sự diệt 
trừ phải hoàn tất ở từng bước của tiến trình của tâm: ở mọi phần của tâm, ở từng cửa 
giác quan. 


4. ĐẠO DE 


Sự Thật Thánh Thiện thú tư là cách để đạt được điêu đó, Bát Thánh Dao. 

dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam— samma ditthi, samma sankappo, samma vaca, samma kammanto, 
samma ajivo, samma vayamo, sammä sati, samma samadhi. 

Sự That Thánh Thiện về Con Duong diệt khổ là Bát Thanh Dao - Con Đường Tam 
Ngành này, nghĩa là, chánh kiến (sự hiểu biết chân chánh),chánh tư duy (sự suy nghĩ 
chân chánh), chánh ngữ (lời nói chân chánh), chánh nghiệp (hành động chân chánh), 
chánh mạng (nghề nghiệp chân chánh), chánh tinh tấn (nỗ lực chân chánh), chánh 
niệm (sự ghi nhận chân chánh), và chánh định (tâm vững vàng, không dao động 
chân chánh). 

Tinh túy của Bốn Sự Thật Thánh Thiện rất giản dị: chấp nhận sự kiện có khổ, hiểu 
nó nảy sinh ra sao, diệt trừ được nó hoàn toàn, và do đó chứng nghiệm được con 
đường diệt trừ nó. Nhưng sự giác ngộ của Đức Phật là phải thực sự chứng nghiệm 
được nó. Ngài còn nói rõ, mỗi Sự Thật Thánh Thiện phải được chứng nghiện bằng ba 
cách khác nhau. Mỗi sự thật không thể trở thành thực tại nếu như không tự chứng 
kiến, hay chứng nghiệm được. 

Idam dukkham ariyasaccam... pariññeyam... pariññatam. 

Sự Thật Thánh Thiện về khổ nay ... cẩn để chứng nghiệm toàn bộ ... thực sự được 
chứng nghiệm hoàn toàn. 

Sự thật về khổ, dukkha, phải được nhìn nhận trước tiên. Nhưng đó chỉ thuần túy là 
trí thức, chỉ là điểm khởi đầu. Phần thứ hai được hiểu là sự cần thiết chứng nghiệm 
trực tiếp toàn thể lãnh vực của dukkha- pariññeyam - bởi vì trừ khi chứng nghiệm 
được toàn bộ lãnh vực, rất có thể có vài trạng thái, vài phần của dukkha, vẫn được coi 
như không có dukkha. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một quyết định trí thức. Bước thứ 
ba là pariññãtam - người đã thực sự thăm dò được toàn bộ lãnh vực dukkha - chính là 
người đã đi vượt ra ngoài dukkha. Do đó, ngay trong Sự Thật Thánh Thiện thứ nhất 
này đã bao gồm tất cả Bốn Sự Thật Thánh Thiện. 


20 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Idam dukkham samudayam ariyasaccam... pahahatabbam... pahinam. 

Sự Thật Thanh Thiện về sự nảy sinh của khổ... can phải được diệt trừ... da được diệt trừ. 

Sự Thật Thánh Thiện thứ hai, dukkha samudaya, phải được áp dụng cùng một 
đường lối. Chỉ nhìn nhận sự thèm muốn là nguyên nhân của dukkha không giúp ích 
được gì cả. Sự cần thiết phải diệt trừ sự thèm muốn: pahahatabbam. Nhưng ngay cả 
điều này vẫn chưa đủ. Phần thứ ba phải được hoàn tất - pahinam-tanha - phải thực sự 
điệt trừ sự thèm muốn ở tầng lớp gốc rễ, để không một chút nào còn sót lại. Bởi vậy Sự 
Thật Thánh Thiện thứ hai cũng bao gồm cả Bốn Sự Thật Thánh Thiện. Nếu nó là 
pahinam, bị trừ tuyệt, ta hết khổ. 

Idam dukkhanirodham ariyasaccam... sacchikatabbam... sacchikatam. 

Sự Thật Thánh Thiện nay về hết khổ...cần phải được chứng kiến ... da được chứng 
kiến. 

Sự Thật Thánh Thiện thứ ba là giai đoạn nơi hoàn toàn không còn khổ đau - giai 
đoạn Niết Bàn. Chỉ nhìn nhận rằng có một giai đoạn vượt ra ngoài tâm và thân thì 
không đủ. Sự cần thiết phải chứng kiến giai đoạn Niết Bàn- sacchikatabbam. Thì rồi 
phần thứ ba là sacchikatam - thực sự chứng kiến được giai đoạn không còn khỗ dau. 
Khi điều đó được chứng kiến, người ta hết mọi khổ đau. Tat cả bốn Sự Thật Thánh 
Thiện đều được bao gồm. 

Idam dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam... bhavetabbam... bhavitam. 

Sự Thật Thanh Thiện này về con đường diệt khổ ...cân phải được phát triển ... da 
được phát triển. 

Sự Thật Thánh Thiện thứ tư là con đường. Một lần nữa, nó phải được chứng nghiệm 
thực sự. Chỉ như thế mới có thể nói là đã hoàn tất. Bước thứ nhất là nhìn nhận đây là 
con đường. Thứ hai là có quyết định trong tâm rằng nó phải được phát triển (trong 
tam thay sự cần thiết để phát triển con đường), bhavetabbam. Cả hai đều cần thiết. 
Nhưng phải thực sự đi trọn con đường - bhavitam - mới có thể được giải thoát. Và nhờ 
đi trên con đường người đó mới hoàn tất được ba Sự Thật kia. Do đó tất cả bốn Sự 
Thật Thánh Thiện, khi thực sự chứng nghiệm được, mỗi sự thật trong số này được 
hoàn tất và bao gồm tất cả sự thật khác. 

Bởi vậy, trừ khi mỗi Sự Thật Thánh Thiện được tập luyện trong ba cách, và do đó 
Bốn Sự That Thánh Thiện trở thành mười hai Sự That Thánh Thiện, nếu không chúng 
không mang lại kết quả là giải thoát khỏi khổ đau. Nếu ai đó chỉ chấp nhận sự thật là 
khổ hiện hữu, rằng có nguyên nhân gây ra khổ, rằng có hoàn toàn hết khổ và rằng có 


KY SUDHAMMA | 21 


cach trừ tuyệt khổ, sự nhìn nhận sẽ chỉ là lý thuyết suông - tuy hợp ly nhưng cũng 
không khác gì những lý thuyết khác. Nó không giải thoát được ai cả. 

... pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñãnam udapadi, panna 
udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

... Toi chưa từng nghe Dhamma như thế trước đây: tam nhìn nảy sinh, kiến thức nảy 
sinh, trí tuệ nảy sinh, sự hiếu biết nảy sinh, ánh sáng nảy sinh. 

Đoạn này lập lại trong mỗi phần của mỗi Sự Thật Thánh Thiện. Đây là những sự 
thật, Dhamma chưa bao giờ được nghe qua: pubbe ananussuteu dhammesu. Khi người 
đó thực sự chứng nghiệm: cakkhum udapadi, nanam udapadi, paññä udapadi, vijja 
udapadi, aloko udapadi, tầm nhìn nảy sinh, kiến thức nảy sinh, trí tuệ nay sinh, hiểu 
biết nảy sinh, ánh sáng nảy sinh. Mỗi cái đều là sự chứng nghiệm trực tiếp của riêng 
người đó. 

Đức Phật mô tả con đường này là dukkhanirodhagamini patipada, con đường diệt 
trừ mọi khổ đau. Ở chỗ khác ngài gọi con đường bằng vedananirodhagamini patipada, 
con đường diệt trừ mọi cảm thọ. Đây là vì con đường phải được chứng nghiệm. Chữ 
dùng để chỉ sự chứng nghiệm vào thời đó là vedana, cũng có nghĩa là cảm thọ. Do đó 
pariññãnam có nghĩa là toàn bộ lãnh vực của vedana, cảm thọ, phải được chứng 
nghiệm. Ở chỗ khác ngài nói, yam kiñci vedayitam, tam dukkhasmim - mọi cảm thọ 
đều liên quan đến dukkha, khổ đau. Ngay cả cảm thọ dễ chịu nhất cũng phải được 
hiểu là dukkha bởi vì chúng là anicca. Ta có nguy cơ bị ràng buộc vào kinh nghiệm vô 
thường này và sinh ra tanha, thèm muốn đối với chúng. Trừ khi mọi cảm thọ được 
hiểu là khổ, thì rất có thể trong tâm còn ảo tưởng rằng, một số cảm thọ thực sự mang 
lại hạnh phúc. 

Yävakivañca me, bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam tiparivattam 
dvadasakaram yathabhitam fianadassanam na suvisuddham ahosi, neva tavaham, 
bhikkhave... ‘anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti paccaññäsim. 

Ching nào sự hiểu biết và tuệ giác của tôi về sự thật “ding như thật” không được 
thanh tịnh trong ba trạng thái này, trong 12 cách này, liên quan đến bốn Sự Thật Thánh 
Thiện, tôi không thể tuyên bố là da đạt được sự Giác Ngộ tối thượng vô song. 

Đức Phật diễn tả sự gắn bó của ngài vào sự thật, sự chấp nhận thực tại “đúng như 
thật” yathabutha, ở mọi giai đoạn - sự gắn bó chặt chế vào sự thật làm nền tảng cho sự 
thăm do và luyện tập của ngài. Điều này dẫn tới fanadassanam - sự hiểu biết với trí 
tuệ, và sự thanh lọc. Đây là phương cách ngài tìm hiểu: ngài lúc nào cũng sống với hiện 


22 | THIEN SU S. N. GOENKA 


tại “đúng như that” mà không bị ảnh hưởng bởi niêm tin triết lý, dục vọng, suy diễn 
hay tưởng tượng. Mọi thiên giả muốn được giác ngộ phải làm tương tự như thế. 

Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam tiparivattam 
dvadasakaram yathabhitam ñãnadassanamn suvisuddham ahosi athaham, 
bhikkhave,... anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti paccaññäsim 

Và rồi khi đã hoàn toàn thanh tịnh, ngài tuyên bố “anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddhở” sự giác ngộ tối thượng không gi sánh bằng, đã được thực hiện. Đó là 
lời tuyên bố khẳng định sự giác ngộ của ngài. 

Rồi sau cùng đến lời tuyên bố về thành quả: 

Nanafica pana me dassanam udapadi- ‘akuppa me vimutti, ayamantima jāti, 
natthidani punabbhavoti 

Sự hiểu biết và tuệ giác, nảy sinh trong ta: 

“Sự giải thoát của ta không lay chuyển. Đây là lần ra đời cuối cùng. Không còn sự sinh 
ra đời nào cho ta nta? 

Đến đây bài giảng kết thúc, và năm người đồng tu vui mừng. Mọi ngờ vực của họ 
đều tiêu tan. 

Imasmifica pana veyyakaranasmim bhaññamäne ayasmato kondaññassa virajam 
vitamalam dhammacakkhum udapadi: “yam kifici samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamma’nti. 

Trong khi nghe giảng, Pháp Nhãn (con mat của Dhamma) không tỳ vết, thanh 
khiết nảy sinh trong Tỳ Kheo Kondanna, rằng: “Những gi có tanh sanh ra, đều có tanh 
diệt di” 

Pháp Nhãn, Dhammacakkhu bây giờ nảy sinh trong Kondana, một trong nam 
người đồng tu; đó là, ông đã chứng nghiệm được Niết Bàn. Ông ta đã hiểu, bất cứ thứ 
gì có bản tánh sinh ra đều có bản tánh diệt đi. 

Bài giảng này là bước ngoặt làm xoay chuyển Bánh Xe Dhamma. Sau vô lượng thời 
gian chuẩn bi và phát triển Parami, sau khi đã thành công vượt qua mọi trở ngại để đạt 
được giác ngộ, Đức Phật bây giờ có khả năng dạy người khác. 

Nên hiểu rằng Kondana trở nên giác ngộ không phải chỉ vì nghe lời giảng. Trái lại, 
khi lắng nghe lời của Đức Phật, Kondana đã bat đầu chú ý vào nội tâm. Ông ta đi theo 
cùng một con đường, quan sát thực tế, yathabhua, "dung như that,” sinh, diệt khắp 
toàn thể cấu trúc tâm-thân. Tiếp tục quan sát, ông ta có thể tới giai đoạn chứng nghiệm 


KY SUDHAMMA | 23 


được dukkhanirodha, khổ hoàn toàn bị diệt trừ. Kondana bây giờ luyện tập tích cực 
và chỉ trong thời gian ngắn trở nên hoàn toàn giải thoát. Ông ta được mọi người biết 
đến bằng tên “Kondana Có Trí” 

Kondana là người đầu tiên trong số nhiều người được giải thoát vào thời đó. Con 
đường giống nhau cho mọi người và chúng ta rất may mắn là ngày nay phương pháp 
vẫn còn hiện hữu. Bởi vậy, đó là trách nhiệm của từng thiển giả tận dụng con đường 
này, vì sự giải thoát của chính mình. Đó là một cơ hội hãn hữu. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 8, 2009) 


HAY LUYEN TAP DE TU CUU MINH 


Sau đây là bai tóm lược pháp thoại ngày thứ hai, khóa thién 3 ngày của Thién sư 
Goenka dành cho thiển sinh cũ. 


LOI DHAMMA 


Sau đó Đấng Thế Ton nói với các Tỳ Kheo: 
“Nay các tỳ kheo, bây giờ đây là những gi ta nói với các người: 
Tất cả những gi kết hợp déu phù du, hãy luyện tập chuyên can!” 
Đây là những lời cuối cùng của dang Tathagata (Như Lai). 
Mahapara Nibbana Sutta (Kinh Nhập Đại Niết Ban), Dighanikaya 16-6-7 

Trên bé mặt, tam chơi nhiều trò chơi khác nhau - nghĩ ngợi, tưởng tượng, mơ 
mộng, đưa ra những đề nghị nên thế này, nên thế nọ... Nhưng sâu tận bên trong, tâm 
van là tù nhân của khuôn mau thói quen của chính nó; và khuôn mẫu thói quen tại 
tầng lớp sâu thắm nhất là cảm nhận những cảm giác và phản ứng lại chúng. Nếu cảm 
giác là dé chịu, tâm phan ứng bằng sự thèm muốn; nếu cảm giác là khó chịu, tâm phản 
ứng bằng sự chán ghét. 

Sự giác ngộ của Đức Phật là đi vào tận gốc rễ của vấn dé. Nếu không luyện tập ở 
phần gốc rễ, chúng ta sẽ chỉ tập bằng trí thức và chỉ thanh lọc được phần bề mặt của 
tâm. Chừng nào gốc rễ của cây không được lành mạnh, toàn thể cây sẽ bị ốm yếu. Nếu 
gốc rễ lành mạnh, chúng sẽ cung cấp nhựa tốt cho toàn bộ cây. Bởi vậy hãy bắt đầu 
luyện tập ở phần gốc rễ. Day là sự giác ngộ của Đức Phat. 

Khi Đức Phật truyền bá Dhamma, con đường của sila (giới), samadhi (định - khả 
năng hợp nhất, không dao động của tâm), pañña (tuệ chứng) - Bát Thánh Dao - không 
phải là để thành lập tông phái, giáo điều, hay là đức tin. Dhamma là con đường thực tiễn. 
Những ai bước đi trên con đường có thể đi tới tận bể sâu và diệt trừ được mọi khổ đau. 


26 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Những người da thực sự được giải thoát hiểu rang, đi vào tận đáy sau của tâm - lam 
một cuộc giải phẫu tâm - phải tự mình làm lấy , bằng mỗi cá nhân. Ai đó có thể hướng 
dẫn quý vị với tất cả tình thương và lòng trắc ẩn, ai đó có thể giúp đỡ quý vị đi trên con 
đường. Nhưng không một ai có thé cong quý vị trên vai và nói: “Ta sẽ mang bạn đến 
đích cuối cùng. Chỉ cần tuân phục ta: ta sẽ làm mọi việc cho bạn” 

Quý vị chịu trách nhiệm về sự ràng buộc của chính mình. Quý vị chịu trách nhiệm 
về việc làm cho tâm mình bất tịnh, chứ không phải ai khác. Quý vị phải có bổn phận 
thanh lọc tâm mình, và cắt đứt mọi sự ràng buộc. Không một ai khác có thể làm dùm 
cho quý vị. 

Và sự thực hành liên tục là bí quyết của thành công. Khi nói rằng quý vị phải ý thức 
một cách liên tục, có nghĩa là quý vị phải ý thức với trí tuệ về cảm thọ trên cơ thể, nơi 
quý vị thực sự cảm nghiệm được sự nảy sinh và diệt đi. Sự ý thức về anicca là sự thanh 
lọc tâm - sự ý thức về cảm thọ sinh, diệt, sinh, diệt... 

Tri thức hóa điều này sẽ không có ích gì cả. Quý vị có thể hiểu: “Mọi cái nảy sinh 
không sớm thì muộn rồi cũng diệt đi. Bất cứ ai sinh ra đời, không sớm thì muộn cũng 
sẽ chết. Day là anicca” Quý vị có thể hiểu điều nay một cách đúng đắn, nhưng quý vị 
đã không kinh nghiệm được nó. Chỉ có tự mình kinh nghiệm trực tiếp mới thanh lọc 
được tâm và giải thoát cho quý vị khỏi khổ dau. Từ “kinh nghiệm” ở Ấn Độ vào thời 
của Đức Phật được gọi là vedana, cảm thấy bằng kinh nghiệm, chứ không chi là tri 
thức hóa. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi một cảm thọ được nhận ra trên cơ thể. 

Anicca (vô thường, không bê vững) phải được chứng nghiệm. Nếu quý vị không 
chứng nghiệm được anicca thì nó chỉ là lý thuyết. Và Đức Phật không quan tâm gì đến 
lý thuyết. Ngay trước thời của Đức Phật, và ngay thời của Đức Phật, có những đạo sư 
day rằng, toàn thể vũ trụ là anicca; điều này không có gì là mới mẻ cả. Cái mới của Đức 
Phật là sự chứng nghiệm về anicca, và khi quý vị chứng nghiệm về anicca trong phạm 
vi cơ thể của chính mình, quý vị bắt đầu luyện tập tại tầng lớp sâu thắm nhất của tâm. 

Hai điều rất quan trọng cho những ai bước đi trên con đường. Điều thứ nhất là phá 
vỡ hàng rào ngăn cách giữa tâm ý thức và tâm vô thức. Nhưng ngay cả khi tâm ý thức 
của quý vị bây giờ có thể cảm thấy những cảm thọ mà trước đây chỉ do tâm vô thức 
cảm nhận được, chỉ điều đó không thôi cũng không có ích gi cho quý vị cả. Đức Phat 
muốn quý vị bước đi bước thứ hai: thay đổi khuôn mẫu thói quen phản ứng của tâm 
tại tầng lớp sâu thắm nhất. 


KY SUDHAMMA | 27 


Khi tới giai đoạn quý vị nhận ra những cảm tho là bước tốt thứ nhất, tuy nhiên 
khuôn mẫu thói quen về phản ứng vẫn tồn tại. Khi quý vị cảm thấy một cảm thọ khó 
chịu, nếu quý vị tiếp tục phản ứng - “Ô, ta phải loại trừ nó đi” - điều đó không giúp ích 
gi cả. Nếu quý vị bắt đầu cảm thấy một dòng trôi chảy dé chịu của những rung động 
rất vi tế khắp cơ thể, và quý vị phản ứng - “À, tuyệt quá! Đây là những øì ta đang tìm 
kiếm. Giờ thì ta đã có được!” - quý vị đã hoàn toàn không hiểu gì về Vipassanä. 

Vipassana không phải là một trò chơi về dé chịu, khó chịu, dé chịu, khó chịu. Quy 
vị đã phản ứng như thế suốt cả đời, qua vô lượng kiếp. Bây giờ nhân danh Vipassana 
quý vị bắt đầu làm cho thói quen này mạnh hơn. Mỗi lần cảm thấy một cảm thọ khó 
chịu, quý vị phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự chán ghét. Mọi lúc khi cảm thấy 
một cảm thọ dễ chịu, quý vị lại phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự thèm muốn. 
Vipassana đã không giúp ích gì cho quý vị bởi vì quý vị cũng không giúp ích gì cho 
Vipassana. 

Luc nao quý vị phạm sai lầm một lần nữa khi phan ứng bởi vi thói quen cố hữu, hay 
xét xem quý vị nhận ra sai lầm nhanh đến chừng nào: “Hãy nhìn xem - một cảm thọ 
khó chịu và tôi đã phản ứng bằng sự chán ghét; một cảm thọ đễ chịu và tôi đang phản 
ứng bang sự thèm muốn. Đây không phải là Vipassana. Điều này sẽ không giúp gi cho 
tôi ca.” 

Hãy hiểu rõ đây là những gi quý vị cần làm. Nếu quý vị không thể thành công 100 
phần trăm, cũng không sao cả. Điều này không có hại gi cho quý vị với điều kiện là 
quý vị luôn hiểu rõ và không ngừng cố gắng thay đổi khuôn mẫu thói quen cố hữu. 
Cho dù quý vị thoát khỏi ngục tù của mình chỉ trong vài khoảnh khắc, như thế đã có 
nghĩa là quý vị đang tiến bộ. 

Đây là những gì Đức Phật muốn quý vị làm: thực hành Bát Thánh Đạo. Thực hành 
sila giới để quý vị có thể có được loại samadhi chân chính. Đối với những ai không 
ngừng vi phạm giới, rất ít có hy vọng là họ sẽ tới được tầng lớp sâu thắm nhất của thực 
tế. Giới phát triển sau khi quý vị đã kiểm soát được tâm một phần nào, sau khi quý vị 
bat đầu hiểu với panna (trí tuệ) rằng phạm giới thì rất có hai. Trí tuệ của quý vị ở mức 
độ chứng nghiệm sẽ giúp samadhi Định của quý vị. Định của quý vị ở mức độ chứng 
nghiệm sẽ giúp cho giới. Giới mạnh mẽ hơn của quý vị sẽ giúp định của quý vị mạnh 
hơn. Định mạnh hơn của quý vị sẽ giúp trí tuệ trở nên mạnh hơn. Mỗi thứ trong ba 
thứ này sẽ hỗ trợ lẫn nhau và quý vị sẽ tiếp tục tăng tiến, tăng tiến. 


28 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Vào thời đó, va sau nay cũng vậy, tai An Độ có nhiều phương pháp khi thực hành, 
thiển giả bắt đầu cảm thấy những rung động vi tế khắp cơ thể khi sự chắc đặc đã tan 
rã. Sự thật là ngay cả những rung động vi tế nhất mà ta cảm thấy vẫn là một hiện tượng 
nằm trong lãnh vực của tâm và thân. Nó sinh, diệt, sinh, diệt; vẫn trong lãnh vực của 
anicca vô thường, lãnh vực không ngừng thay đổi. 

Một số thiền giả thời xưa cố đặt ra giả thuyết cho những trải nghiệm tinh tế nay. Sau 
khi tới giai đoạn mà họ không cảm thấy gì ngoài những rung động vi tế, họ mường 
tượng: “Trong khắp vũ trụ, có năng lượng vi tế nay. Đây là Thượng Dé Toàn Năng. Tôi 
đang cảm nhận loại năng lượng này; tôi đang ở cùng với Thượng Dé Toàn Năng. Toàn 
thể vũ trụ là một. Mọi chúng sinh là Thượng đế. Tại sao ta lại thiên vị hay thiên kiến?” 
Một lập luận tâm linh rất tích cực. Nhưng nó chỉ hữu ích ở tầng lớp bề mặt. 

Thực tế là ngay cả kinh nghiệm rất vi tế này vẫn còn nằm trong lãnh vực của tâm và 
thân. Nó không phải là sự thật tối hậu nằm bên ngoài tâm và thân. Tất cả những giả 
thuyết này, cho dù có tích cực đến đâu đi nữa, cũng không thể giải thoát cho một ai. 
Quý vị phải ở với thực tế, với sự thật đúng như thật. Mọi thứ không ngừng thay đổi. 
Mọi rung động đều không là gì ngoài sự thay đổi, một dòng chảy. Sự chứng nghiệm 
này loại trừ khuôn mẫu thói quen bám rễ sâu về sự phản ứng đối với cảm giác. 

Bất cứ cảm giác nào mà quý vị cảm thấy, dễ chịu, khó chịu, trung tính - quý vị hãy 
sử dụng chúng làm công cụ. Những cảm giác này có thể trở thành phương tiện để giải 
thoát quý vị khỏi khổ đau, với điều kiện là quý vị hiểu rõ sự thật đúng như thật. Nhưng 
cùng những cảm giác đó có thể là công cụ làm gia tăng gấp bội khổ đau của mình. Ưa 
thích hay ghét bỏ không nên làm quý vị sao lãng. Thực tế là: cảm giác sinh, diệt, chúng 
là anicca. Dễ chịu, khó chịu hay trung tính - cũng không có gì khác biệt cả. Khi quý vị 
bắt đầu ngộ ra rằng, ngay cả những cảm giác dễ chịu nhất mà quý vị cảm nhận được 
cũng là dukkha (khổ, không toại nguyện), thì rồi quý vị càng đến gần sự giải thoát hơn. 

Hãy hiểu tại sao cảm giác dễ chịu cũng là dukkha. Mỗi lúc khi một cảm giác dễ chịu 
nảy sinh, quý vị bắt đầu tận hưởng nó. Thói quen bám víu vào cảm giác dễ chịu đã tôn 
tại trong vô lượng kiếp. Và bởi vì điều này, quý vị sinh chán ghét. Them muốn và chán 
ghét là hai mat của cùng một đồng xu. Thém muốn càng nhiều thì đương nhiên chán 
ghét cũng nhiều không kém. Không sớm thì muộn những cảm giác dé chịu sẽ trở thành 
cảm giác khó chịu; và mọi cảm giác khó chịu trở thành cảm giác dễ chịu; đây là luật tự 
nhiên. Nếu quý vị bat đầu thèm muốn cảm giác dé chịu, quý vi mời gọi khổ đau đến. 


KY SUDHAMMA | 29 


Giáo huấn của Đức Phat giúp chúng ta lam tan rã sự chắc đặc lam chúng ta không 
thấy được sự thật đích thực. Ở mức độ thực thụ, mọi thứ chỉ là những rung động, 
không còn gì khác. Đồng thời, cũng có sự chắc đặc. Ví dụ, bức tường này là chắc đặc. 
Đây cũng là sự thật, sự thật hiển hiện. Ở sự thật tối hậu, cái mà quý vị gọi là bức tường 
thật ra chỉ là một khối rung động của những vi tử cực nhỏ. 

Dhamma phát triển sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi thói 
quen phản ứng và hiểu được rằng sự thèm muốn có hại cho chúng ta, sự thù ghét có 
hại cho chúng ta. Và rồi chúng ta thực tế hơn: “Hãy xem, có sự thật tối hậu, và cũng có 
sự thật hiển hiện, cả hai đều là sự thật” 

Tiến trình đi vào tận bể sâu của tâm để giải thoát, chỉ riêng bản thân chúng ta mới 
làm được, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng thực tập với gia đình, với xã hội nói 
chung. Thước đo để đo mức độ chúng ta phát triển được tình thương, lòng trắc ẩn, 
thiện ý là xét xem liệu chúng ta có bày tỏ những phẩm chất tới những người xung 
quanh chúng ta hay không. 

Đức Phật muốn chúng ta được giải thoát ở mức độ sâu nhất của tâm. Và điều này 
chỉ có thể khả thi chỉ khi nào ta ngộ được ba đặc tính: anicca (vô thường, không bền 
vững), dukkha (khổ, không toại nguyện), anatta (vô ngã- không có một bản ngã riêng, 
không tự tánh). Khi tâm giải tỏa các thói quen xưa cũ dựa vào những điều kiện, hết 
lớp này đến lớp khác được thanh lọc cho tới khi tâm hết sạch mọi thói quen trói buộc. 
Khi đó, sự thanh tịnh trở thành một cách sống. Quý vị không cần phải thực hành 
Metta (lòng từ, lòng thương xót) như quý vị hiện đang làm cuối một giờ hành thiền. 
Sau nay, Metta trở thành cách sống tự nhiên. Mọi lúc quý vị đều tràn day tình thương, 
lòng trắc ẩn và thiện ý. Đây là mục tiêu, đích đến của chúng ta. 

Con đường giải thoát là con đường luyện tập ở tang lớp sâu nhất của tâm. Những 
hình thức gợi ý tâm linh tốt đẹp (như tung niệm,quán tưởng một dang cao quí,..) 
không có gì là sai quấy cả, nhưng trừ khi quý vị thay đổi được thói quen phản ứng mù 
quáng ở phần sâu nhất của tâm, quý vị chưa thể giải thoát được. Không ai có thể giải 
thoát trừ khi phần sâu nhất của tâm được thay đổi. Và phan này luôn luôn liên hệ với 
cảm thọ trên cơ thể. 

Chúng ta phải chia cắt, mổ xẻ, làm tan rã toàn bộ cấu trúc để hiểu được tâm và thân 
tương quan mật thiết với nhau như thế nào. Nếu quý vị chỉ tập với tâm và bỏ quên 
thân, quý vị không thực hành lời Phật dạy. Nếu quý vị chỉ luyện tập với thân và bỏ 
quên tâm thì quý vị không hiểu Đức Phật một cách đúng đắn. 


30 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Bất cứ những gi nay sinh trong tâm sé trở thành vật chất, thành cảm thọ trong lãnh 
vực vật chất. Đây là sự khám phá của Đức Phật. Người ta quên mất sự thật này, nó chỉ 
có thể hiểu được nhờ sự luyện tập đúng đắn. Đức Phật nói: 

“Subbe dhamma vedana samosarana” - cái gi nảy sinh trong tâm đều bắt đầu trôi 
chảy dưới dạng cảm thọ trên cơ thể. 

Đức Phat dùng từ äsava, nghĩa là dòng chảy hay sự ngộ độc. Giả sử quý vị trở nên 
giận dữ. Một dòng sinh hóa bắt đầu làm một cảm thọ khó chịu nảy sinh. Bởi vì những 
cảm thọ khó chịu này, quý vị phản ứng với sự giận dữ. Khi quý vị giận dữ, dòng chảy 
trở nên mạnh hơn. Có những cảm thọ khó chịu và cùng với chúng một hóa chất được 
tiết ra. Khi quý vị trở nên giận dữ hơn, dòng chảy trở nên mạnh hơn. 

Cùng một kiểu cách, khi đam mê hay sợ hãi nảy sinh, một loại chất sinh hóa bắt đầu 
trôi chảy trong máu. Một chu kỳ dit đội bat đầu và tự nó lập di lập lại. Day là dòng chảy, 
một sự ngộ độc ở bề sâu của tâm. Vì vô minh chúng ta bị nhiễm độc bởi dòng chảy của 
loại hóa chất đặc biệt này. Mặc dù chúng làm cho chúng ta khổ sở, nhưng vì chúng ta 
bị say đắm với chất độc này, chúng ta cứ tiếp tục mong muốn chúng. Bởi vậy chúng ta 
không ngừng tạo ra hết giận dữ này đến giận dữ khác, đam mê này đến đam mê khác, 
sợ hãi chồng chất. Chúng ta bị say nghiện bởi những bất tịnh mà chúng ta tạo ra trong 
tâm. Khi chúng ta nói người nao đó bi ghién rượu hay ma túy, thực ra nói vậy là không 
đúng. Không một ai bị ghién rượu hay ma túy ca. Sự thật đích thực là người ta ghién 
cái cảm thọ do rượu và ma túy tạo ra. 

Đức Phật dạy cho chúng ta quan sát thực tế. Mọi sự nghiện ngập sẽ hết nếu chúng 
ta quan sát sự thật về cảm thọ trên cơ thể, hiểu rằng: “anicca, anicca. Đây là vô thường” 
Từ từ chúng ta sẽ học được cách không phản ứng nữa. 

Dhamma hết sức giản dị, hết sức khoa học, hết sức đúng đắn - một luật tự nhiên áp 
dụng cho mọi người. Phật tử, tín đồ đạo Ấn, đạo Hồi, đạo Cơ Đốc, người Mỹ, người 
Ấn, người Miến, người Nga hay người Ý - chẳng có gì khác biệt cả; một con người là 
một con người. Dhamma là khoa học thuần túy về tam, thân và sự tương quan giữa ca 
hai. Đừng biến Dhamma trở thành tông phái hay đức tin triết lý mù quáng. Điều này 
chẳng có ích lợi gì cả. 

Nhà khoa học vĩ đại của thế giới đã luyện tập để tìm ra sự thật về sự liên hệ giữa tâm 
và thân. Sau khi khám phá ra sự thật, Ngài khám phá ra cách vượt ra ngoài tâm và 
thân. Ngài thăm dò thực tế không phải vì tính tò mò nhưng để khám phá ra cách thoát 
khỏi khổ đau. Đối với mọi cá nhân có khổ đau; đối với mọi gia đình, mọi xã hội, mọi 


KY SUDHAMMA | 31 


quốc gia, đối với toàn thé thế gian - day ray khổ đau. Bậc Giác Ngộ da khám pha ra 
cách thoát khỏi khổ đau này. 

Không còn giải pháp nào khác: mỗi cá nhân phải thoát khỏi khổ đau. Mọi thành 
viên trong một gia đình phải thoát khỏi khổ đau. Rồi gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, 
bình an và hài hòa. Nếu mọi thành viên trong xã hội thoát khỏi khổ đau, nếu mọi 
người dân của một đất nước thoát khỏi khổ đau, nếu mọi người trên thế giới hết khổ 
đau - chỉ lúc ấy mới có hòa bình trên thế giới. 

Sẽ không có hòa bình trên thế giới chỉ vì chúng ta mong muốn như thế: “Bởi vì tôi 
lo lắng cho hòa bình thế giới, thì phải có hòa bình” Điều này sẽ không diễn ra. Chúng 
ta không thể nóng lòng như thế vì hòa bình. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta đánh mất 
sự bình an. Không nên khao khát, lo lắng ! Hãy thanh lọc tâm quý vị. Và mọi hành 
động quý vị làm sé gia tang hòa bình trong vũ trụ.Hãy thanh lọc tâm quý vị. Thanh lọc 
tâm: đây là cách làm thế nào để quý vị giúp xã hội. Đây là cách quý vị ngừng làm hại 
người khác và bắt đầu giúp họ. Khi quý vị luyện tập để giải thoát chính mình, quý vị 
sẽ thấy rằng mình cũng bắt đầu giúp người khác thoát khỏi khổ đau. Một người rồi 
nhiều người hơn - vòng tròn từ từ được nới rộng. Nhưng không có phép lạ, không có 
ảo thuật. Hãy luyện tập cho sự bình an của chính mình, và quý vị sẽ thấy rằng quý vị 
bat đầu giúp cho bầu không khí xung quanh quý vị được bình an hơn, với điều kiện là 
quý vị phải luyện tập một cách đúng đắn. 

Phép lạ lớn nhất là thay đổi khuôn mẫu thói quen của cái tâm lăn lộn trong khổ đau 
chuyén sang sự tự do khỏi mọi phiền não. Không có phép lạ nào lớn hơn phép la này. 
Mọi bước hướng về phép lạ này đều là những bước lành mạnh và hữu dụng. Mọi phép 
lạ trước mắt nào khác đều là sự ràng buộc. 

Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi ràng buộc. Hãy thọ hưởng 
bình an thực sự, hài hòa thực sự, hạnh phúc thực sự. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 5, 1997) 


SILA (GIỚI): NEN TANG CUA DHAMMA 


Bài viết sau đây được dich từ bản chính phát hành thang 8 năm 1998 của Vipashyana 
Patrika. Đây là bài trích thứ ba trong loạt 44 bài diễn văn phát hình trên đài truyền 
hình Zee. 


LỜI DHAMMA 


Người hành thiên chuyên can, khôn ngoan, củng cố vững vàng trong giới, phát triển 

Samadhi (định tâm) và trí tuệ, là người tháo gỡ những nút thắt (của những bất tịnh). 
-Vusuddhimagga 1-1 

Dé hoc Vipassana, phương pháp thanh loc tâm, điều cần thiết là phải đến một 
trung tâm thiên Vipassana. Phương pháp này chỉ có thể lãnh hội được trong một môi 
trường thích hợp. Nếu ta muốn học đọc và viết, ta phải tới trường học. Để giữ cho cơ 
thể được khỏe mạnh, ta phải tới phòng tập thể dục. Để học yoga và pranayama (tập 
thở) ta phải tới lớp dạy yoga. Cũng vậy, muốn học phương pháp Vipassana này, tinh 
túy trong giáo huấn của Đức Phật, ta phải tới một trung tâm thiên Vipassana. Ta 
không cần thiết phải ở lại trường học, phòng tập thể dục, lớp yoga suốt ngày đêm. Chỉ 
cần học được phương pháp rồi về thực hành ở nhà. Nhưng để học phương pháp 
Vipassana, it ra trong giai đoạn dau, ta phải ở trong trung tâm thién 10 ngày. 

Nếu mục đích của thiển chỉ là để định được tâm, ta có thể dựa vào lời chú hay một 
hình ảnh làm đối tượng của sự định tâm do một đạo sư ban cho rồi thực hành ở nhà. 
Một phương pháp như thế có thể làm tâm an tĩnh, tập trung tâm, và ngay cả có thể 
thanh lọc tầng lớp bề mặt của tâm. Nhung Vipassana không chỉ thanh loc tâm ở bề 
mặt. Nó là cuộc giải phẫu và thanh lọc phần thâm sâu nhất của tâm, nơi những bất 
tịnh phát sinh và sinh sôi nảy nở. Đây là những bất tịnh mà ta đã tích lũy ở bể sâu của 
tâm trong vô lượng kiếp. Những người không tin vào kiếp quá khứ dù sao cũng đã tích 
tụ rất nhiều bất tịnh ngay trong kiếp này. Tâm đã trở thành tù nhân của khuôn mẫu 


34 | THIEN SU S. N. GOENKA 


thói quen tao ra những bat tinh tại bê sâu của tâm. Do là một su ràng buộc ghê góm. 
Ta phải giải phóng tâm khỏi sự ràng buộc này và thay đổi bản tánh không ngừng tạo 
ra bất tịnh của tâm. Một cuộc giải phẫu sâu trong tâm là điều cần thiết để đạt được 
mục đích này. 

Khi bị ốm đau, ta tới một nhà thương sạch sẽ và vệ sinh. Nếu cần phải giải phẫu, ta 
tới một phòng mổ được khử trùng hoàn toàn. Vipassana là một cuộc giải phẫu tâm 
thức hết sức nghiêm trọng. Do vậy, ta chỉ có thé học được Vipassana một cách đúng 
đắn trong một môi trường không bị ô nhiễm, không những từ không khí mà còn ô 
nhiễm từ những bất tịnh trong tâm. 

Những trung tâm thiền Vipassana này đã hiện diện từ thủa xa xưa cũng như vào 
thời nay. Môi trường trong một trung tâm được giữ gìn hết sức tinh khiết. Cây cỏ xanh 
tươi và không có bất cứ ô nhiễm môi trường nào. Tại đây có bình an, yên tĩnh và một 
môi trường để thiển một cách dễ dàng. Và điều quan trọng nhất là không có bất cứ 
hoạt động nào khác ngoài Vipassana tại những trung tâm thién này. Khi chỉ có 
Vipassana được thực hành thì toàn thể trung tâm ngập tràn những rung động của 
Dhamma tinh khiết. Do đó trung tâm là nơi lý tưởng để thực hiện một cuộc giải phẫu 
tâm lần đầu. Hơn nữa còn có những người có khả năng và có thẩm quyền tại trung 
tam Vipassana để trợ giúp cuộc phẫu thuật này, để giảng dạy phương pháp này. Cố tự 
mình học phương pháp này là điều không nên. 

Vipassana không rắc rối; nó là một phương pháp rất giản dị. Ta có thể nghĩ rang 
mình có thể bắt đầu luyện tập chỉ sau khi nghe pháp thoại hay đọc một quyển sách. 
Nhưng tôi muốn có lời khuyên cho quý vi. Vipassana là một công việc cực kỳ nghiêm 
túc, cực kỳ tinh tế. Ít nhất một lần, vào lúc bắt đầu, ta nên học trong một môi trường 
thuận tiện trong 10 ngày, dưới sự hướng dẫn của một người hiểu biết, có kinh nghiệm, 
được cho phép hướng dẫn. Sau đó, mọi người là chủ nhân của mình. 

Tại nha, ta không thể hành thién liên tục trong nhiều giờ. Bởi vậy, không thể giải 
phẫu sâu trong tâm khi ở nha. Sau khi đã học được Vipassana tại một trung tâm, ta có 
thể hành thiển tại nhà vào buổi sáng và buổi chiều. Bất cứ khi nào cần thêm một cuộc 
giải phẫu sâu trong tam, ta lại có thể tới một trung tâm thiên Vipassana. 

Còn một lý do nữa tại sao Vipassana phải được học trong một trung tâm thiển. Mục 
dich của phương pháp là để phát triển một tâm thanh tịnh. Cho nên khi hoc Vipassana 
trong 10 ngày tại một trung tâm, ta giữ sila (giới) mà không vi phạm dưới bất cứ hình 
thức nào: ta không giết hại, ta không phạm tà dâm mà duy trì cuộc sống độc thân 


KY SUDHAMMA | 35 


trong suốt 10 ngày, ta không nói dối, ta không trộm cap, ta không dùng bất cứ chat gây 
say nghiện nào. 

Ta hiểu rằng để sống cuộc đời đạo đức, ta phải làm chủ được tâm. Nếu ta không thể 
làm chủ được tâm thì làm sao ta có thể trở thành một con người đạo đức? Nhưng ta 
chỉ có thể học được phương pháp này chỉ khi nào ta sống một cuộc đời đạo đức. Như 
vậy, một khó khăn lớn lao phát sinh. Để sống một cuộc đời đạo đức, ta phải làm chủ 
được tâm. Tâm phải được thanh lọc. Để làm chủ được tâm, để thanh lọc tâm, cuộc đời 
của ta phải là cuộc đời đạo đức. Ta phải để con ngựa dang trước hay hay cỗ xe đằng 
trước? Phải tập giữ giới trước hay tập định tâm và thanh lọc tâm trước? 

Để giải quyết vấn đề này, những bậc thầy trong nước chúng ta thiết lập truyền 
thống di tới trung tâm thién để hoc Vipassana. Ở đó ta có thể thực tập tất cả năm giới, 
có nghĩa là ta không có hành động bằng việc làm và lời nói nào quấy rối sự bình an và 
hài hòa của người khác. Một người không nên thực hiện bất kỳ hành động nào làm tổn 
hại đến người khác. Bằng cách nào? Môi trường của trung tâm thiên, kỷ luật và chương 
trình hằng ngày của một khóa thiển 10 ngày bận rộn đến nỗi ta có thể giữ giới một 
cách dé dàng. Thiền sinh hết sức bận rộn từ bốn giờ sáng cho đến chín giờ đêm nên 
không có cơ hội để phạm giới. Để tránh nói dối và lời nói sai trái, trung tâm thiển còn 
thêm một điều lệ nửa: trong suốt thời gian khóa thiền, ta phải giữ im lặng. Không 
được giao tiếp với người đồng tu. Dĩ nhiên, ta có thể nói với thiên sư phụ tá để được 
thông hiểu về phương pháp hay nói với ban quản trị về nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, 
ngay khi nói với họ, ta phải hết sức chú ý để không phạm giới. Ta không nên phóng đại 
hay giấu diếm bất cứ điều gì. Bang cách này ngay cả giới không nói dối cũng có thể duy 
trì một cach dé dàng. 

Do đó, giới được duy trì một cách hoàn hảo. Việc học phương pháp bắt đầu bằng 
nền tảng cua Sila hoàn hảo. Nếu thiên sinh thực hành đúng theo sự hướng dẫn thì 
chắc chắn sẽ được tiến bộ. Nhưng nếu không có nền tảng sila, thién sinh không thé 
tiến bộ. 

Vào thời của Đức Phật cũng như ngày nay, có một số thiển sư nói với thiển sinh, 
“Cần giữ giới để làm gi?” Cứ làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Hãy hưởng thụ một cách 
tự do, ngụp lặn trong khoái cảm. Ngay cả như thế, ta vẫn có thể dạy quý vị phương 
pháp thiền để đạt được cực lac!” Những người được gọi là đạo sư tâm linh như thé hấp 
dẫn một số đông người. Người ta thường kiếm cách dễ dàng mà không tốn công sức. 
Nếu họ không cần phải giữ giới mà vẫn đạt được cực lạc thì mong muốn gì hơn nữa? 


36 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Những ảo tưởng tai hai như thé không có chỗ đứng nào trong Vipassana, con 
đường Dhamma đích thực. Nền tảng đạo đức là tuyệt đối cần thiết. Ta phải hiểu tại sao 
lại cần thiết như thế. Sau cùng ta phải giải phẫu tâm. Chỉ làm cho tầng lớp trên mặt 
của tâm tràn ngập những khoái lạc không phải là mục đích của Vipassana. Ta phải tới 
được và thanh lọc tâm ở đáy sâu, tầng lớp sâu thẳm nhất, nơi bất tịnh phát sinh, nơi 
chúng tích lũy. Đó là cuộc giải phẫu rất sâu. Nếu phần trên mặt của tâm bị phiển 
nhiễu, kích động, kết quả mang lại là những rung động bất tịnh rất thô thiển. Những 
rung động này tạo ra một hàng rào cản không cho phép ta đến được đáy sâu của tâm. 

Giả dụ ta tìm mỏ dầu dưới đáy biển. Vào mùa mưa, việc tìm kiếm dưới đáy đại 
dương phải tạm ngưng vì làm việc tại độ sâu như thế là bất khả thi do tác động của 
sóng thủy triều dâng cao. Khi hết mùa mua thi sóng gió cũng hết. Bây giờ công việc 
tìm kiếm có thể tiếp diễn mặc dù sóng thủy triểu không hoàn toàn hết hẳn. Tương tự 
như thế đối với những sóng gió của bất tịnh trong tâm. Nhưng khi ta phạm giới, cho 
dù là giết hại, hay trộm cap, hay say nghiện, hay nói dối hay ta dâm, thì có những làn 
sóng thủy triều bất tịnh rất cao trên bê mặt của tâm khiến ta không thể đi tới đáy sâu. 
Nếu ta phải luyện tập ở bể sâu của tâm, ta phải đảm bảo rằng mặc dù còn có những 
cơn sóng bất tịnh, chúng không nhân lên nhiều lần và tạo ra những cơn giông bão bất 
tịnh dữ dội trong tâm. 

Toàn bộ môi trường của trung tâm thiền rất hữu ích để đạt được điều này. Phải triệt 
để tuân theo điều lệ, kỷ luật, chương trình. Nếu ta luyện tập mà tuân theo kỷ luật thì 
ta có được lợi lạc. Người ta tới trung tâm thiên không phải để du ngoạn hay để hưởng 
10 ngày nghỉ phép, tránh khỏi những trách nhiệm của cuộc đời, nhưng mà để hành 
thiên, để xóa bỏ những bất tịnh trong tâm bằng cách hành thiền hết sức nghiêm túc. 
Ta phải luyện tập rất nghiêm túc và liên tục. Bởi vậy, với sự hiểu biết, hãy chấp nhận và 
tuân theo điều lệ, ta bat đầu tập luyện một cách nhiệt thành. 


(An bản Dhamma Giri - tháng 9, 1999) 


KAMMA - DI SAN DICH THUC 


Bai sau đây được trích từ bai pháp thoại của khóa thién dài ngày của Thiền su S.N. 
Goenka. 


LỜI DHAMMA 


Những người coi diéu cốt lõi là chính yếu , điều không cốt lõi là không chính yếu 

Những người như vậy chứng ngộ được điều cốt lõi vì họ suy ngẫm bằng tư duy chân chánh 

Kammassaka, bhikkhave, satta kammadayadä, kammayoni, kammabandht, 
kammapatisarana, yam kammam karonti—kalyanam va papakam va—tassa dayada 
bhavanti. 

Nay các thién giả, chúng sinh là chủ nhân hành động của minh, là người thừa kế 
hành động của mình, sinh ra từ những hành động của mình, gia quyến của những 
hành động của mình, những hành động chính là nơi trú ẩn của mình. Bất cứ việc gì 
làm, dù là tốt hay xấu, đều là tài sản kế thừa của chính mình. 

Kammassaka: Này các thiên giả, chúng sinh là chủ nhân của việc làm của mình. 

Luật paticca samuppada (nhân duyên sinh) là luật phổ quát về nguyên nhân và hậu 
quả. Hành động ra sao thì hậu quả sẽ như thế. Chủ ý trong tâm là động lực thúc đẩy 
hành động bằng lời nói và việc làm. Nếu động lực này là bất thiện, hành động bằng lời 
nói và việc làm sẽ là bất thiện. Nếu hạt giống là bất thiện thì quả đương nhiên là bất 
thiện. Nhưng nếu động lực này là thiện lành thì kết quả của hành động đương nhiên 
là thiện lành. 

Đối với một thiển sinh Vipassana phát triển được khả năng quan sát, luật này ở tầng 
lớp trực nghiệm, câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?” trở nên rõ ràng. Quý vị không là gì 
cả ngoài tổng số những kamma của mình, sankharas của mình. Tất cả những hành 


3 A393 2 


động tích lũy gộp lại thành “Tôi” ở mức độ thông thường. 


38 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Kammadayada: thừa kế từ những hoạt động, nghiệp 

Theo nghĩa thông thường của thế gian, ta nói, “Tôi nhận được di sản từ mẹ tôi hay 
cha tôi hay tổ tiên tôi” Đúng như thé ở mức độ hiển nhiên, điều này đúng - nhưng di 
sản đích thực la gì? Kammadayada thừa kế nghiệp Ta là người thừa kế kamma của 
chính mình: hậu quả, quả của kamma của chính mình. 

Những gi gọi là ta bây giờ, thực tai của cơ cấu vật chất và tinh than, không là gì cả 
ngoài tổng số hậu quả của những kamma của chính mình đã tích lũy trong quá khứ. 
Kinh nghiệm của thực tại là tổng số của tất cả những di sản tích lũy - kammadayada. 

Kammayoni: sinh ra từ những hoạt động của mình. 

Ta nói, “Tôi là sản phẩm của tử cung, tôi sinh ra từ bụng mẹ” đây là sự thật hiển 
nhiên. Thực ra, quý vị ra đời vì những kamma, nghiệp cũ của mình. Quý vị sinh ra từ 
những kamma, nghiệp của chính mình. Khi quý vị bắt đầu hiểu Dhamma ở tầng lớp 
sâu xa hơn, quý vị ngộ được điều nay. Day là kammayoni, tử cung- nơi mà, trong mọi 
giây phút, tạo ra thành quả của những kamma đã tích lũy. 

Kammabandhu: gia quyến của nghiệp. 

Không có ai là bà con thân thuộc, không ai là cha, mẹ của quý vị, hay những người 
thân thuộc. Theo thế gian, ta nói rằng “Đây là anh của tôi, là họ hàng của tôi, là người 
thân của tôi; họ rất gần gũi tôi” Thực ra không ai là thân thích của quý vị cả, không ai 
đi theo hay giúp đỡ quý vị khi thời điểm tới. Khi quý vị chết, không ai, không có gì đi 
theo quý vị ngoài kamma của mình. Những người mà quý vị gọi là thân thích đều ở lại 
đây, nhưng kamma của quý vị sẽ tiếp tục đi theo quý vị từ đời này sang đời khác. Quý 
vị không sở hữu được gì ngoài kamma của chính mình. Nó là người đồng hành duy 
nhất của quý vị. 

Kammapatisarana: nghiệp là nơi nương tựa. 

Nơi nương tựa duy nhất là kamma của chính mình. Kamma thiện lành cung cấp 
nơi nương tựa; kamma bất thiện mang lại nhiều khổ đau hơn. Không ai khác cho quý 
vị nơi nương tựa. Khi quý vị nói “Buddham saranath gacchãmi” (Tôi nương tựa vào 
Đức Phật), quý vị hiểu rõ rằng một người tên là Phật Gotama không thể cho quý vị nơi 
nương tựa. Kamma của chính quý vị cho quý vị nơi nương tựa. Không ai có thể bảo vệ 
quý vị, ngay cả Đức Phật. Nương tựa vào Đức Phật là nương tựa vào phẩm chất của 
Đức Phật, sự giác ngộ, giáo huấn mà ngài đã ban cho. 

Bằng cách thực hành giáo huấn của ngài, quý vị có thể phát triển sự giác ngộ cho 
chính mình. Và sự giác ngộ mà quý vị phát triển cho bản thân, đó là kamma thiện lành 
của quý vi; chỉ một điều này thôi đã bảo vệ được quý vi. 


KY SUDHAMMA | 39 


Yam kammam karonti - kalyanam va papakam va - tassa dayada bhavanti: Bất cứ 
nghiệp nao ho lam, dù là tốt hay xấu, cái đó mới là di san của họ. 

Điều này phải trở nên rõ ràng cho những ai đi trên con đường. Luật tự nhiên này 
phải trở nên thật rõ ràng. Rồi quý vị sẽ có hứng khởi để nhận lãnh trách nhiệm về 
những kamma của chính mình. Hãy cảnh giác và canh chừng từng khoảnh khắc để 
mọi hành động trong tâm hoặc ngoài thân đều được thiện lành. 

Quý vị có thể không được hoàn hảo, nhưng hãy tiếp tục cố gắng. Quý vị có thể ngã 
xuống, nhưng hãy xem mình đứng dậy nhanh đến chừng nào. Với tất cả quyết tâm, với 
mọi hứng khởi, với mọi khích lệ, hãy đứng dậy và làm lại. Đây là cách quý vị trở nên 
vững vàng trong Dhamma. 


(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 11, 2010) 


BOJJHANGAS YEU TO GIAC NGO 


Bài viết sau được phỏng theo pháp thoại trong khóa Satipatthana của Thiền Su S.N. 
Goenka. 


LOI DHAMMA 


Hiéu thấu đáo Dhamma 

Và không còn khao khát nhờ tuệ giác, 
Người có trí rũ sạch dục vọng 

Tĩnh lặng như mat hồ không có gió 

Có bảy bojjhangas (yếu tố giác ngộ) phải được phát triển để đạt được mục tiêu tối 
hậu là sự giải thoát hoàn toàn. Đó là những yếu tố: 

1. Sati - niệm 

2. Dhammavicaya - trạch pháp 

3. Virya - tinh tấn 

4. Piti - hỷ 

5. Passaddhi - khinh an 

6. Samadhi - định 

7. Upekkha - Xa (bình tâm, khoống dilnh mắc) 

Bojjhanga thứ nhất là sati, Niệm. Không có Niệm, không thể bước di xa hơn trên 
con đường. Sati, sự quan sát thực tế một cách khách quan, là yếu tố quan trọng nhất 
bởi vì niệm phải luôn luôn hiện diện từng khoảnh khắc cùng với mỗi yếu tố khác. 

Dhamma-vicaya là bojjhanga thứ hai. Từ caya hay cayana nghĩa là “hòa nhập” Sự 
thật hiển nhiên, chắc đặc, hòa nhập, hư ảo tạo ra lầm lẫn và bối rối ,đưa đến quyết định 
và hành động sai lầm. Vicaya hay vicayana nghĩa là chia cắt, mổ xẻ, phân tán, tách rời 
là những gi Vipassana muốn quý vị làm. Thoạt tiên, Trạch pháp chỉ ở mức độ tri thức. 


42 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Z Oy A *233 


Cơ thể được phân tích chỉ có bốn phần, không có “tôi” trong đó. Tâm chỉ có bốn tập 
hợp. Ta quan sát sáu cửa giác quan, đối tượng của giác quan, sự tiếp xúc giữa chúng và 
tiến trình sinh sôi nảy nở. Sự thông suốt về mặt trí thức có được nhờ tiến trình này 
hướng dẫn ta bat đầu thực sự thực hành Vipassana và nghiên cứu sự that ở mức độ 
thực nghiệm Để trở thành một yếu tố giác ngộ, dhamma-vicaya trạch pháp phải trở 
thành một sự tìm hiểu qua trải nghiệm - kinh nghiệm trực tiếp về hiện tượng sinh diệt 
ở mức độ cảm thọ. 

Bojjhanga thứ ba là virya Tinh tấn tương tự samma-vayamo trong Bát Thanh Dao. 
Cần có cố gắng to lớn, những nỗ lực để không phản ứng, để mọi việc tự nhiên xảy ra. 
Dù quý vị chiến thắng cả 1,000 trận chiến với 1,000 kẻ thù, trận chiến không phản ứng 
trong nội tâm vẫn khó hơn nhiều bởi vì thói quen cố hữu là phải làm cái gì đó, phải 
phản ứng. Muốn khoan một lỗ ở viên kim cương, ta cần phải ấn mạnh, nhưng mạnh 
quá thì làm vỡ viên kim cương. Nó là con đường trung đạo. Khi quý vị tiếp tục thực 
hành với sati, dhamma-vicaya, và virya, bất tịnh sẽ mất đi, và quý vị chứng nghiệm 
được bojjhanga thứ tư là piti, Hỷ (tâm trạng sảng khoái). Quý vị phải cẩn thận. Nếu 
quý vị bị ràng buộc vào dòng thông suốt của những rung động khoan khoái khắp cơ 
thể, nếu quý vị tìm kiếm và bị ràng buộc vào nó thì nó không còn là bojjhahga nữa. 
Nếu vẫn giữ được sự hiểu biết về anicca - rằng đây vẫn còn ở trong lĩnh vực tâm và 
thân, của sinh, diệt - thì piti trở thành một yếu tố giác ngộ. 

Sau giai đoạn này, thiền giả chứng nghiệm được passaddhi: Khinh an một trạng 
thái an tĩnh và tĩnh lặng rất sâu. Tâm trở nên hết sức bình an, yên lặng, và an tĩnh. Một 
lần nữa thiển giả có ngộ nhận rằng trạng thái an tĩnh rất sâu này, chưa từng có trước 
đây là sự giải thoát. Cũng như piti có thể trở thành ràng buộc nếu không hiểu đúng 
dan, tương tự như thế, passaddhi cũng có thể trở thành sự ràng buộc. Quý vị phải hiểu 
rằng đây chỉ là trạm nghỉ chân, con đường tới mục tiêu tối hậu hãy còn rất xa. Quý vị 
có thể kiểm tra để thấy rằng sáu giác quan vẫn còn hoạt động: mở mắt ra, hay lắng 
nghe. Quý vị vẫn còn ở trong lãnh vực sinh và diệt. Quý vị chưa vượt ra ngoài lãnh vực 
tâm và thân. 

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng passaddhi Khinh an này, trải nghiệm an tĩnh, tĩnh lặng rất 
sâu này. Mặc dù rất khó nhận ra, một dao động vi tế vẫn còn, và cảm thọ này được gọi 
là adukkhamasukham (không đễ chịu cũng không khó chịu). Trong piti, sự trải nghiệm 
là dễ chịu; bây giờ nó chỉ là an tĩnh, và sự nguy hiểm là không cảm nghiệm được 
anicca. Buông bỏ khỏi thèm muốn đối với cảm thọ dé chịu hay chán ghét đối với cảm 
thọ khó chịu thì dé hơn nhiều so với sự buông bỏ sự an tĩnh nay. Quy vị phải hết sức 


KY SUDHAMMA | 43 


chú tâm, với một cái tâm hết sức bén nhạy, cảm nhận sự dao động vi tế, kiểm tra sáu 
giác quan, và không ngừng hiểu rằng kinh nghiệm này là anicca. Nếu quý vị ý thức 
được sự dao động rất vi tế này, nảy sinh, diệt đi, thì nó trở thành một bojjhanga và cho 
quý vị sức mạnh để đi xa hơn. Sự trải nghiệm của quý vị tăng trưởng. 

Thường có nhiều câu hỏi về adukkhamasukham hay cảm thọ trung tính. Đức Phật 
không nói về cảm thọ trên bể mặt, không dễ chịu cũng không khó chịu. Những cảm 
thọ này hoàn toàn khác hẳn với cảm thọ trung tính Đức Phật muốn nói đến ; Những 
cảm thọ trên bề mặt, không dễ chịu cũng không khó chịu tạo ra thèm muốn và chán 
ghét bởi vì người ta nhàm chán chúng, không còn hứng thú và muốn cái gi khác. Kinh 
nghiệm những cảm thọ này trở nên cũ kỹ. Họ muốn thêm cái gì mới, cái mà họ không 
có. Đây là khuôn mẫu thói quen cố hữu của họ. 

Yếu tố giác ngộ kế tiếp là samadhi - Định (Tâm hợp nhất, không dao động). Samma- 
samadhi Chánh định đưa chúng ta tới chỗ bên ngoài mọi cảnh giới của kiếp sống và 
kết quả là sự giải thoát hoàn toàn khỏi sự ràng buộc vào sinh, tử, và khỏi mọi loại khổ 
đau.... Nó được thực hành với Tỉnh giác sampajana, sự hiểu biết tỉnh táo về hiện 
tượng tâm-thân và ngộ được bản tánh sinh và diệt. Với sự thực hành samma-samadhi 
Chánh định và sampajana Tỉnh giác, hết cái này đến cái khác, thiền giả đạt được quả 
vị Sotapanna tu đà hoàn, sakadagami tư đà hàm, anagami a na hàm, và arahant a la 
hán. Như thế, samadhi trở thành một yếu tố giác ngộ. 

Upekkha - Xả,(sự bình tâm, không dính mắc) là yếu tố giác ngộ thứ bảy. Giống như 
sati, Niệm nó phải có mặt từ lúc đầu đến lúc cuối, ở mọi giai đoạn. Bất cứ yếu tố nao 
khác đang được phát triển, Niệm và Xả phải luôn luôn có mặt. 

Khi các bojjhanga được thực hành một cách đúng đắn, chúng gia tăng và trở thành 
hoàn hảo và khi mỗi yếu tố được hoàn hảo, sự giác ngộ được hoàn hảo. Đây là toàn bộ 
tiến trình của Vipassana. 


(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 1, 2008) 


MANGALA SUTTA - BAI KINH VE HANH PHUC 


Được biết đến như ‘vinaya (luật tang)’ cho cư si, Mangala sutta rất phổ thông giữa 
những tín đồ của Đức Phật. Hai khổ kệ ở đầu thường được tụng, giải thích rằng trời 
và người đã thảo luận rất sâu về ý nghĩa của chân hạnh phúc. Kinh điển thường bắt 
đầu với “Evam me sutam” tôi nghe như vay cho chúng ta biết ngay bối cảnh bài kinh. 
Bài kinh được tìm thấy trong Khuddaka-nikaya, Sutta Nipata II.4. Thầy Goenka tụng 
bài kinh này vào buổi sáng ngày thứ chín của khóa thiển Vipassana 10 ngày ; bắt đầu 
từ phần trả lời của Đức Phật khi được hỏi. 


LỜI DHAMMA 


Kẻ kho dại và vô minh 

Dam chìm trong xao lãng; 

Nhưng người có trí giữ gìn sự tỉnh thức 

Như là kho báu vô giá. 

Dhammapada 26 

Yam mangalam dvadasahi, 

cintayimsu sadevaka; 

sotthanam nadhigacchanti, 

atthatimsafica mangalam. 

Trong 12 năm người cùng với chư thiên 

thắc mắc, “Hạnh phúc là gì?” 

Nhưng họ không nhận ra rằng 

có 38 phúc lợi mang lại hạnh phúc. 

Desitam devadevena, sabbapäpavinäsanam; 
sabbaloka-hitatthaya, mangalam tam bhanamahe. 


46 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Người đứng dau chu thiên (Đức Phat) day tiêu diệt mọi việc ac, vì lợi lac cho toàn 
thế gian: chúng ta hãy xưng tụng những phúc lợi này: 

Evam me sutam... 

Ta đã nghe như thế này... 

Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane Anathapindikassa arame. 
Atha kho aññatarā devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam 
jetavanam obhasetva yena bhagava tenupasankami. 


Vào thời dang Thế Tôn cư ngụ ở Savatthi tại vườn Jeta, thién viện của Anathapindika. 

Lúc đó, khi đêm đã gần tàn, một thiên thần đẹp tuyệt trần, soi sáng toàn thể vườn 
Jeta, đến gần nơi Đức Phật. 

Upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. 

Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya ajjhabhasi: 

Sau khi tới, cung kính danh lễ dang Thế Tôn, ba ta đứng sang một bên. 

Đứng sang một bên, thiên thần nói với Đức Phật bằng bài kệ: 

Baht deva manussa ca, mangalani acintayum; 

akankhamana sotthanam, brũhi mangalamuttamam. 

Nhiều chư thiên và người tran đã thắc mắc về hạnh phúc, 

Xin Thế Tôn giải thích phúc lợi cao quý nhất là gi. 

Bhagava etadavoca: 

Đức Phật trả lời: 

Asevana ca balanam, panditanafica sevana; 

puja ca pũjanIyänam, etam mangalamuttamam. 

Xa lánh người ngu, gan gũi người khôn, vinh danh người đáng được vinh danh 
-đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Patirũpadesaväso ca, pubbe ca katapuññatä; 

atta-sammapanidhi ca, etam mangalamuttamam. 

Có noi ở thích hợp, có công đức từ những hành động tốt lành, có cảm hứng chan 
chính cho chính mình - đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Bahusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito; 


subhasita ca ya vaca, etam mangalamuttamam. 


KY SUDHAMMA | 47 


Hoc giỏi va day ky nang, kỷ luật chu toàn, nói lời có ý nghĩa -đây la phúc lợi cao quý 
nhất. 

Mata-pitu-upatthanam, puttadarassa sangaho; 

anakula ca kammanta, etam mangalamuttamam. 

Phung sự cha mẹ, chăm sóc bạn đời va con cái, hành nghề lương thiện - đây là phúc 
lợi cao quý nhất. 

Dãnañca dhammacariya ca, ñātakānañca sangaho; 

anavajjani kammani, etam mangalamuttamam. 

Rong lượng, sống đời sống Dhamma, chăm sóc người thân, hành động thiện lành 
- đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Arati virati papa, majjapana ca samyamo; 

appamado ca dhammesu, etam mangalamuttamam. 

Cham dứt va xa lánh điều dữ, tránh say nghiện, cảnh giác trong Dhamma - day là 
phúc lợi cao quý nhất. 

Garavo ca nivato ca, santutthi ca kataññutã; 

kalena dhammassavanam, etam mangalamuttamam. 

Kính cẩn, khiêm tốn, mãn nguyện, biết ơn, lắng nghe Dhamma lúc thích hợp - day 
là phúc lợi cao quý nhất. 

Khanti ca sovacassata, samananafica dassanam; 

kalena dhammasakaccha, etam mangalamuttamam. 

Nhẫn nai, nghe theo lời khuyên, trân trọng thánh nhân, thảo luận Dhamma vào lúc 
thích hợp - đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccana-dassanam; 

Nibbanasacchikiriya ca, etam mangalamuttamam. 

Tập luyện cần man, một cuộc đời thanh tịnh, chứng nghiệm Bat Thanh dao, chứng 
nghiệm Niết Bàn - đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati; 

asokam virajam khemam, etam mangalamuttamam. 

Khi gap chong gai của cuộc đời, tâm ta không dao động, không buồn phiền, không 
âu lo, không nhiễm bất tịnh, an ổn - đây là phúc lợi cao quý nhất. 


Etadisani katvana, sabbatthamaparajita; 


48 | THIEN SU S. N. GOENKA 


sabbatthasotthim gacchanti, tam tesam mangalamuttamam. 
Những người hành động theo cách này, nơi nơi đều chiến thắng, đi mọi nơi đều an 
toàn - đây là phúc lợi cao quý nhất. 


PHÚC LỢI CAO QUÝ NHẤT 


Giáo huấn của đức Phật không chỉ dành riêng cho tăng và ni, nhưng cũng dành cho 
cư sĩ; và nhiều người đã đến với Ngài để học Dhamma. Một nhóm tới và nói: “Thua 
Ngài, chúng con chưa sẵn sàng để trở thành tăng và ni; chúng con phải sống cuộc đời 
cư sĩ. Phương pháp này có hữu dụng cho chúng con không? Chúng con có được giải 
thoát không?” 

Ngài trả lời, “Chắc chắn được. Đây là phương pháp cho mọi người” Tăng và ni 
không có những trách nhiệm trần tục nên họ có thể dành trọn đời cho mục đích này 
và đạt được thành quả sớm hơn. Cư sĩ không thể lẩn tránh những trách nhiệm phức 
tạp đối với người trong gia đình, họ hàng, và xã hội nhưng phương pháp vẫn hữu hiệu 
cho họ. Đức Phật giảng một bài giảng cho nhóm người này, giải thích cách làm thế nào 
để sống một cuộc đời lương thiện. Ngài đưa ra 38 phúc lợi mà nam nữ cư sĩ phải đạt 
được, cái sau cao quý hơn cái trước. Khi Ngài nói đến phúc lợi cao quý nhất, Ngài nói: 

“Đối diện với những chông gai của cuộc đời mà tâm không bị lay chuyển, tâm 
không bị khổ đau, không bị ô nhiễm, không bất an: đây là phúc lợi cao quý nhất” 

Mọi người đều gặp sóng gió trong cuộc đời nhưng đừng để tâm bị dao động; phải 
giữ cho tâm được ổn định và thăng bằng. Thì sẽ không có than khóc, không bị bất 
hạnh, không bị ô nhiễm hay cảm thấy bất an trong tâm. Ta luôn luôn cảm thấy an ổn 
bởi vì ta đang trên con đường Dhamma, không có gì xấu sẽ xảy ra. Đây là phúc lợi cao 
quý nhất: bình tâm với mọi thăng trầm' trong đời. 

Viện Nghiên Cứu Vipassana 
(Trích từ bài giảng ngày 8) 
(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 4, 2000) 


1. Tám thăng trầm trên thế gian- còn gọi là tám gió, bát phong (lokadhamma) là: lobha (lời), alabha 
(16), yaso (tiếng tốt), ayaso (tiếng xấu), pasamsa (khen), ninda (chê), suka (sướng) dukkha (khổ). 


SU QUAN TRONG TRONG VIEC HANH THIEN HANG NGAY 


Bai viét sau 1a ban dich rut gon cua bai phap thoai do Thién su Goenka giang cho 
5.000 thién sinh cũ ở Nagpur, An Độ, ngày 8 tháng 10 năm 2000. 


Con trai và con gái Dhamma thân mến, 

Thay rất vui vi chúng ta ngồi cùng nhau, cùng thực tập Dhamma thuần khiết. Ngồi 
thién chung rất quan trọng. 

Sukho buddhanam uppado. 

Hạnh phúc vì sự hiện điện của các vị Phật trên thế gian. 

Sukha saddhammadesana. 

Hạnh phúc thay giáo huấn Dhamma tinh khiết. 

Sukha sanghassa samaggi. 

Hanh phúc vì các thién giả tu hop. 

Samagganam tapo sukho. 

Hanh phúc vì hành thiên chung với nhau. 

Hai ngàn sáu trăm năm trước đây, Đức Phật Gotama sống tại đất nước này và giảng 
day Dhamma tinh khiết, đem lại hạnh phúc vi đại cho thế giới. Người ta bắt đầu sống 
theo giáo huấn nay và cùng nhau hành thiên như chúng ta ngày nay. Không còn hạnh 
phúc nào lớn hơn hạnh phúc này. Khi những người anh em Dhamma cùng hành thiên 
với nhau, sự thực tập của chúng ta được vững vàng hơn, do lực hành thiền mạnh mẽ 
từ những người ngồi chung va bầu không khí được nap năng lượng Dhamma. 

Mỗi người hành thiển phải phát triển sức mạnh để đương đầu với những chông gai 
của cuộc sống. Bởi vậy, điều cần thiết là phải hành thién một tiếng mỗi sáng và mỗi 
tối, thiển chung với những anh chị em Dhamma mỗi tuần một lần, và tham dự tối 
thiểu một khóa thiển một năm. Nếu ta làm được như vậy, chúng ta sẽ không ngừng 


50 | THIEN SU S. N. GOENKA 


tang tiến trên con đường Dhamma. Người cu sĩ đối diện với nhiều khó khăn va trở 
ngại. Ngay cả những người đã từ bỏ cuộc sống cư sĩ cũng nói với thầy là họ không thể 
hành thiên thường xuyên. Nhung chúng ta không được bỏ cuộc! Bất kể những trở 
ngại nao gặp phải, chúng ta phải hành thiên mỗi ngày, sáng và tối. 

Chúng ta tập thể dục, yoga, đi bộ, chạy bộ để làm cho cơ thể cường tráng và mạnh 
mẽ; nếu không chúng ta sẽ ốm yếu và đau bệnh. Nhưng làm cho tâm cường tráng và 
mạnh mẽ còn cần thiết hơn nhiều; chúng ta không thể để tâm trở nên yếu ớt, không 
lành mạnh. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp và căng thẳng. Nếu tâm mình 
không được vững mạnh, chúng ta sẽ mất cân bằng và trở nên khổ sở. Có vài lần, thiển 
sinh đến chỗ thay va nói: “Con đã bỏ hành thién. Con không có cách nào hết. Con rất 
bận!” Lý do này là nhu nhược. Chúng ta dành thời gian ăn uống cho cơ thể ba đến bốn 
lần một ngày, có đúng không? Chúng ta không nói rằng, “Tôi rất bận rộn, hôm nay tôi 
không có thời gian để ăn” Thời thiển mỗi buổi sáng và tối giúp tâm vững vàng. Khi 
chúng ta quên điều này, chúng ta bắt đầu làm hại mình. Ngay cả khi chúng ta có cả 
khối công việc cần làm, chúng ta cần phải tập luyện cho tâm. 

Những người chưa học được phương pháp này thật kém may mắn. Đối với những 
người đã nhận được giáo huấn nhân đức này nhưng không tận dụng lại còn kém may 
mắn hơn. Thật là may mắn được sinh ra làm người bởi vì chỉ con người mới có thể diệt 
trừ được những ô nhiễm nằm dưới đáy sâu của tâm. Thú vật và những chúng sinh hạ 
đẳng không thể làm được việc này. Ngay cả con người cũng không thể làm được việc 
này nếu không biết đến phương pháp này. Được sinh ra làm người, đã tìm thấy một 
phương pháp tuyệt vời như thế, đã thực hành và có được lợi lạc mà không tiếp tục 
hành thiên là một bất hạnh quá lớn! Nó giống như một người bị khánh tận tìm thấy 
một kho báu nhưng lại vất kho báu đi và lại bị khánh tận; như một người đói khát 
nhận được món ăn ngon, nhưng lại vất đi và tiếp tục đói khát; hay một người bệnh 
hoạn đã tim thấy thuốc chữa mà lại quảng thuốc đi và lại bi 6m đau. Chúng ta không 
nên để điều này xảy ra. 

Các con được sinh ra làm người. Các con được tiếp xúc với Dhamma tuyệt diệu 
này. Các con đặt lòng tin vào phương pháp vì các con đã nhận được lợi lạc. Vậy mà, 
các con không tiếp tục hành thiên. Đừng lơ là. Các con hành thiền hai lần một ngày 
không vì ai cả. Việc này không mang lại lợi ích cho người thầy; mà là cho chính bản 
thân con. Khi một người bắt đầu cảm nhận cảm giác trên cơ thế, hãy hiểu rằng cánh 
cửa dẫn đến giải thoát đã được mở ra. Một người không thể cảm nhận cảm giác trên 
cơ thể là người thiếu may mắn, cánh cửa này chưa mở ra cho họ. Khi một người học 


KY SUDHAMMA | 51 


được cach giữ bình tâm đối với các cảm giác, không những cánh cửa giải thoát được 
mở ra, mà còn có nghĩa rằng người này đã bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát. 

Vào lúc chết vài cảm giác sẽ nảy sinh; nếu ta thiếu ý thức và phản ứng bằng sự chán 
ghét, chúng ta sẽ sinh vào cảnh giới thấp kém hơn. Nhưng nếu giữ được sự bình tâm 
đối với cảm giác vào giờ chết, người hành thiền sẽ không sinh vào cảnh giới thấp kém 
hơn. Đây là cách chúng ta tạo ra tương lai của chính mình như thế nào. Cái chết có 
thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta không có thỏa hiệp là cái chết chỉ tới khi chúng ta 
đã san sàng. Với Dhamma, chúng ta sẽ san sàng bất cứ khi nào nó đến. Vipassana là 
một châu báu vô giá có thể giải thoát ta khỏi chu kỳ sinh tử; và cải thiện không chỉ 
đời này mà còn cho những kiếp tương lai, cuối cùng đưa ta tới hoàn toàn giải thoát 
khỏi mọi đau khổ. 

Một vài người có thể nói “Nhưng chúng tôi không có thời gian. Chúng ta có rất 
nhiều việc.” Chúng ta đã để lãng phí món châu báu này bằng việc viện ra những lý do 
như thế. Bất cứ khi nào trong cuộc sống khi chúng ta cảm thấy sầu muộn, tuyệt vọng 
hoặc chán chường vì bất kỳ ly do gì, phương pháp này sẽ giúp chúng ta. Vedana 
samosarana sabbe dhamma- những gi nay sinh trong tâm sẽ đi cùng với những cảm 
giác trên cơ thể. Tâm và thân tương quan với nhau. Đây là luật tự nhiên.. Một thiển 
sinh hiểu rằng có ô nhiễm trong tâm và quan sát những cảm giác trên thân. Ta thực 
hành điều này thuần thục - không phải chỉ một hay hai lần nhưng lập đi lập lại. Mọi 
cảm giác đều vô thường, và do đó ô nhiễm liên quan với cảm giác cũng vô thường. Khi 
chúng ta quan sát cảm giác, sau một thời gian, những ô nhiễm trở nên suy yếu và chấm 
đứt, giống như một tên trộm vào nhà và thấy rang chủ nhà còn thức nên phải bỏ chạy. 

Thật là một lợi lạc lớn! Ta không bị chế ngự cho dù bất cứ ô nhiễm nào nảy sinh - 
thèm khát, ngã mạn, ganh ghét, hay bất cứ cái gì khác. Chúng ta đã học được nghệ 
thuật sống. Ô nhiễm sẽ không ngừng đến trong suốt cuộc đời vì những lý do khác 
nhau. Chúng ta đã tìm ra một vũ khí rất hữu hiệu dưới dạng cảm giác. Không một kẻ 
thù nào có thể chế ngự được chúng ta; chúng ta đã trở thành những vị chủ nhân. 
Vipassana là phương pháp giúp chúng ta trở thành chủ nhân của chính mình. 

Các con đã đến với con đường Vipassana. Hãy hiểu rằng các con đã được nhận một 
châu bảo vô giá. Và bây giờ, con cần phải hành thién đều dan để cho mình được hạnh 
phúc và bình yên trong suốt cuộc đời. 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng 7, 2004) 


CAM BAY CUA MARA (MA VUONG) 


Bai sau đây là ban trích, được chỉnh sửa va tóm lược từ bai pháp thoại của khóa 
thién dài ngày. Trong bai nay, Thay Goenka dé cập tới ma lực tức là lực đối kháng với 
giải thoát - sự nhân cách hóa những bất tịnh của chính bản thân. 

Thực là dễ để phát triển khả năng cảm nhận được cảm giác ở trên cơ thể, nhưng 
khó mà duy trì được sự bình tâm; và hiểu rằng chúng đều là vô thường, anicca. 

Đây là khía cạnh quan trọng của sự hành thiền. Trừ khi quý vị phát triển được sự 
hiểu biết về anicca ở mức độ cảm giác thì sự giải thoát còn xa vời lắm. Đức Phật luôn 
nói rằng, nếu có cảm giác xuất hiện, mà còn thèm muốn va chán ghét, thì Nibbana còn 
xa các con nhiều lắm. Vedana và tanha, Vedana và tanha: chừng nào hai cái này con đi 
chung với nhau thì chỉ có dukkha-samudaya-gamini pattipada - là con đường gia tăng 
gấp bội khổ đau, đưa đến phiền não cho quý vị. Lửa và dầu, lửa và dầu: quý vị không 
thể tránh khỏi bị thiêu đốt. Quý vị phải hiểu ở mức độ chứng nghiệm, “Hãy nhìn xem, 
đây là lửa; hãy xem đây là dau. Và hãy nhìn xem, nếu càng bỏ thêm dau vào lửa thì ta 
không thể tránh khỏi bị thiêu đốt” Với sự hiểu biết này, ta sẽ cố tránh không thêm dầu 
vào lửa. Nếu ta không bỏ thêm, bất cứ nhiên liệu nào có đó không sớm thì muộn sẽ bị 
cháy hết. Nếu không một sankhara thèm muốn và chán ghét được tao ra, những 
sankhara cũ sé bị diệt trừ một cách tự nhiên. 

Quy vị không thé làm gi với những sankhara cũ, nhưng chắc chắn quý vị có thé 
ngừng tao ra những sankhara mới. Một khi không tạo ra sankhara mới, những 
sankhara cũ sẽ dân dan bị cháy rui một cách tự nhiên. Sẽ tới một lúc không còn 
sankhara cũ nào nữa vì quý vi đã ngừng tạo ra sankhara mới. Luật tự nhiên là khi quý 
vị ngừng không tạo ra sankhara mới, quý vị đang ở trên con đường giải thoát, nirodha- 
gamini-pattipada. Đức Phật gọi đó là dukkha-nirodha - gamini-pattipada, con đường 
diét trừ mọi khổ đau. Ngài cũng gọi nó là vedana-nirodha-gamini-pattipada, con 
đường diệt trừ mọi cảm giác. Nói cách khác, bang cách bước đi trên con đường, ta tới 
một giai đoạn không còn một cảm giác nào nữa, bởi vì ta chứng nghiệm được cái vượt 


54 | THIEN SU S. N. GOENKA 


ngoài tâm va than. Trong lãnh vực của tâm và than, lúc nào cũng có sự tiếp xúc giữa 
tâm và thân, bởi vậy nên có vedana, hoặc là dễ chịu hay khó chịu hay trung tính. 
Không còn vedana nghĩa là không còn khổ dau. Và cách duy nhất để không còn vedana 
là không thêm dầu vào lửa. Hay để cho ngọn lửa tàn lui. Rất là đơn giản nhưng cũng 
rất là khó. 

Mặc dù thông hiểu mọi thứ ở tầng lớp tri thức, nhưng tại tầng lớp thực sự trong 
nội tâm, ta có khuynh hướng bám víu vào những cảm giác dễ chịu. Và đây là sự nguy 
hiểm thực sự. Tương đối dễ dàng để có thể thực tập không chán ghét những cảm giác 
khó chịu, nhưng ta rất khó thoát khỏi sự thèm muốn và bám víu vào những cảm giác 
dé chịu. 

Quý vị phải thăm do toàn thể lãnh vực của vedana. Khi thực tập, quý vị gặp phải 
những cảm giác thô thiển, khó chịu, và ban đầu. quý vị phản ứng bằng sự chán ghét 
bởi vì đây là khuôn mẫu thói quen của tâm. Rồi quý vị sẽ nhận ra, “Coi kìa, ta đang 
phản ứng đối với cảm giác khó chịu.” Quý vị không ngừng huấn luyện tâm mình: “Đây 
là vô thường, đây là vô thường. Tôi đã cảm thấy quá nhiều cảm giác khó chịu trong quá 
khứ, và không một cảm giác nào tổn tại mãi mãi. Tất cả chúng nảy sinh và không sớm 
thì cũng mất đi. Làm sao cảm giác mà ta cảm thấy bây giờ tôn tại mãi mãi được?” Bằng 
cách này, hiểu được bản tánh anicca qua kinh nghiệm, quý vị huấn luyện tâm mình 
không còn phản ứng. Quý vị đã thành công một phần nào. 

Rồi sự trải nghiệm thay đổi, và quý vị tới giai đoạn của sự hoàn toàn tan rã, không 
có cảm giác chắc đặc ở bất cứ nơi đâu; quý vị quan sát dòng thông suốt của những 
rung động rất vi tế, một cảm nghiệm hết sức khoan khoái. Không nhận ra làm sao và 
từ khi nào, quý vị bắt đầu bám víu vào điều này, nghĩ là, “O, tuyệt vời làm sao! Day là 
sảng khoái; nó sướng quá” Rồi quý vị nhớ lại lời của thién sư hay của Đức Phật: “O 
không, điều này cũng vô thường, vô thường” Nhưng một phần của tâm quý vị vẫn còn 
bám víu vào nó. 

Để biết mình có bám víu hay không, quý vị phải xét chính mình khi dòng vi tế 
không còn nữa. Lúc đó cái gì xảy ra? Quý vị có cảm thấy chán nản, thất vọng, thất bại, 
thối chí như thể là bị thụt lùi. Nếu có một mảy may ý nghĩ nào như thế, nó chứng tỏ là 
có sự bám víu. Ngay cả khi cảm thấy sự tan rã lần đầu, thỉnh thoảng cảm thọ khó chịu 
vẫn tiếp tục xuất hiện. Lúc đó quý vị phải tự xét, “Bây giờ những cảm thọ thô thiển này 
lại tới, một phần của tâm tôi có thèm muốn sự tan rã mà tôi đã cảm thấy trước đây 
không?” Nếu nảy sinh ý nghĩ, “Ta phải có sự tan rã trở lại, ta phải có nó trở lại!” thì 
chắc chắn vẫn còn chán ghét những cảm thọ khó chịu và thèm muốn cảm thọ dễ chịu; 


KY SU DHAMMA | 55 


quý vi chưa thoát khỏi khuôn mau thói quen cũ. Hay phấn đấu để thoát khỏi chúng. 
Khi một cảm thọ dé chịu nay sinh, ngay như một phần tâm bat đầu ưa thích chúng, dù 
có ít thế nào đi nữa, lúc đó phải phát sinh trí tuệ, “O nguy hiểm quá! Đây là một tinh 
huống thực sự dang sợ. Đây là cam bay của Mara. Đây là những gi đã xảy ra trong hang 
triệu kiếp” 

Tại một tầng lớp hết sức nông cạn, một cảnh tượng, một âm thanh, một mùi hương, 
một vị nếm, một sự xúc chạm hay ý nghĩ có vẻ như dễ chịu. Nhưng ta biết, “Chìm đắm 
trong những khoái cảm như thế là một sự trói buộc, ta phải thoát khỏi chúng. Ta 
không nên bị vướng mắc vào khoái cam.” Nhưng với sự thực hành Vipassana, nó trở 
nên rõ ràng là những gi ta gọi là khoan khoái không là gì khác ngoài một cảm thọ dễ 
chịu trên cơ thể. Bất cứ đối tượng bên ngoài nào - dù là một cảnh tượng, một âm 
thanh, một cái gì cụ thể, một mùi hương, một vị nếm, hay một ý nghĩ - cùng với chúng 
xảy ra một cảm thọ rất dễ chịu trong người. Ta hiểu rằng, “Đây là những gì mà ta từng 
gọi là khoan khoái. Và tương tự, những thứ trái ngược với khoan khoái hiển nhiên chỉ 
là đối tượng bên ngoài; thực chất vẫn chỉ là một cảm thọ khó chịu trong người. Phản 
ứng đối với cảm thọ là trò chơi mà ta đã chơi trong suốt đời này và trong vô lượng kiếp 
quá khứ” 

Bây giờ quý vị thấy rằng, nhân danh Vipassana quý vị đang chơi cùng một trò chơi 
đó. Có gì khác nhau đâu? Bây giờ cũng vậy, khi cảm thấy dòng thông suốt của những 
rung động rất tinh tế, quý vị nghĩ, “O sướng quá!” Và khi nó mất đi, quý vị cảm thấy 
chán nản như thể đã thất bại. Khi nó trở lại, quý vị cảm thấy mình đang tiến bộ: “Bây 
giờ ta lại có nó trở lại!” 

Trước đây các con đã nghe như thế và hiểu ở mức độ tri thức. Nhưng hãy tự xét 
mình. Nếu cán con vẫn chơi cùng một trò chơi, thì sự hiểu biết chỉ là hời hợt mà thôi; 
các con đã không thấu hiểu Dhamma một cách đúng đắn - giải thoát còn xa, xa lắm. 
Như Đức Phật đã nhấn mạnh rằng, nếu có một cảm thọ, và có thèm muốn và chán 
ghét đi cùng với nó, thi Nibbana còn xa, xa lắm. 

Hãy hiểu lời cảnh báo của Ngài, đặc biệt là khi quý vị gặp phải tình trạng có một 
cảm thọ hết sức dé chịu, vi tế. Đây là một tình huống nguy hiểm va đáng sợ. Hiểu được 
điều này, quý vị phải thoát ly khỏi chúng. Quý vị không thể nào trông cậy vào chúng. 
Nó quá sức nguy hiểm, quá sức đáng sợ, làm sao quý vị say mê chúng được? Thay vào 
đó ta cảm thấy ghê tởm, “Có gì trong cảm giác dễ chịu này?” Rồi chỉ như vậy ta mới 
có thể tiến bộ trên con đường tới Nibbana. 


56 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Chừng nào sự say mê còn tồn tại, chừng nao ma ta không ghê tởm sự say mê, 
chừng nào mà ta không thấy sự nguy hiểm trong sự mê say, ta còn xa, xa Nibbäna 
lắm. Đó là lý do tại sao ta phải tập luyện một cách đúng đắn với cảm thọ trên cơ thể. 
Quý vị đã bắt đầu cảm thấy cảm thọ. Tốt lắm! Nhưng quý vị cảm thấy như thế nào? 
Sanna (nhận định) có còn hoạt động một cách điên rô, hay đã đổi thành anicca- 
sanna? Quy vị có hiểu cam bay của Mara là gi không? Sự hiểu biết của quý vị về điều 
này có sâu hơn không? 

Có câu chuyện một con vet ở một nơi hẻo lánh nơi một vị sư hành thiền, một nơi 
rất yên tĩnh với nhiều cây ăn trái. Nhà sư cố dạy cho con vẹt, nói rằng, “Này con vẹt, 
có nguy hiểm ở đây. Một thợ săn sẽ tới và rải hạt; ngươi sẽ bị cám dỗ bởi những hạt 
này. Hắn sẽ quăng lưới và ngươi sẽ bị mắc lưới. Rất nguy hiểm. Ngươi phải hết sức cẩn 
thận. Những hạt mà hắn rải rất nguy hiểm. Bởi vì những hạt này nhà ngươi sẽ bị mắc 
lưới. Rất nguy hiểm. Này con vẹt, người thợ săn sẽ tới. Hắn sẽ rải hạt. Nhà ngươi sẽ bị 
cám dỗ tới những hạt này. Hắn sẽ quăng lưới và ngươi sẽ bị mắc vào lưới và sẽ bị bắt. 
Hãy can than. Này con vet, hãy cẩn thận!” 

Con vẹt học thuộc những lời này và không ngừng lặp lại: “Này con vẹt, hãy cẩn 
thận. Này con vẹt, hãy cẩn thận! Người thợ săn sẽ tới và rải hạt. Đừng bị cám dỗ bởi 
những hạt này. Hắn sẽ quăng lưới và ngươi sẽ bi bắt. Hãy cẩn than! Hãy cẩn than!” 

Và đúng như vị sư đã cảnh báo, một ngày kia người thợ săn tới và rải hạt. Con vẹt bị 
cám dỗ tới những hạt này, và hắn quăng lưới, con vẹt bị dính lưới. Người thợ săn cầm 
con vẹt, trong lúc nó tiếp tục nói cũng cùng những lời đó: “Này con vẹt, hãy cẩn thận! 
Người thợ săn sẽ tới. Hắn sẽ rải hạt. Hắn sẽ quăng lưới. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận” 

Một người hành thién Vipassana ham mê những hat của người thợ săn sẽ dính mắc 
vào lưới của Mara. Và những cảm giác dễ chịu trên cơ thể là những hạt này. Đây là cạm 
bẫy của Mara. Khi bắt đầu say mê, quý vị sẽ bị bắt. Tuy nhiên, quý vị lầm tưởng rằng, 
bởi vì quý vị đang thực hành Vipassana, quý vị đang được giải thoát, quý vị sắp chứng 
nghiệm được Nibbana. Thay vào đó, quý vị đang chạy về hướng ngược lại. 

Đây là cách bánh xe đau khổ không ngừng chuyển động. Nó luôn luôn bắt đầu bằng 
cam thọ dé chịu và với sự thèm muốn đối với chúng. Chan ghét tự nhiên theo sau. Ta 
không bị dính vào cam bẫy của Mara vì những cảm tho dé chịu. Chừng nào quý vị còn 
thèm muốn va bám víu vào cảm tho dé chịu, quý vị sẽ có chán ghét đối với sự khó chịu. 
Nguồn gốc là từ sự thèm muốn cảm tho dé chịu. 


KÝ SUDHAMMA | 57 


Và khi dòng thông suốt xảy ra, quý vị đối diện với tinh cảnh nguy hiểm. Day là giai 
đoạn sự thèm muốn tinh tế sẽ bat đầu. Trên bề mặt của tâm, tầng nhận thức, tầng lớp 
tri thức, quý vị luôn nói. “Đây là anicca, anicca?” Nhưng sâu tận bên trong, quý vị bắt 
đầu bám víu vào kinh nghiệm này. Quý vị hành xử giống hệt như con vẹt luôn lặp lại, 
“Này con vet, hãy cẩn thận; này con vet, hãy cẩn thận!” - ngay cả sau khi đã bị bắt vì sự 
thèm muốn những hạt do người thợ săn rải ra. Quý vị vẫn thèm muốn, chừng nào sự 
thèm muốn còn tổn tại, quý vi không thể hết vedana được. 

Sự thèm muốn này phải mất đi. Quý vị phải học được cách chận đứng sự say đắm 
những cảm thọ dễ chịu. Quý vị phải thấy rõ sự hiểm nghèo nơi chúng; quý vị phải 
nhận ra rằng đây là tình huống đáng sợ. Và quý vị phải hiểu rằng mình phải thoát khỏi 
chúng. Một cảm giác ghê tởm phải nảy sinh đối với chính những cảm tho dé chịu nay; 
“Cái gì thực sự là dé chịu ở đây? Ta đã bị sập bay này trong vô số kiếp trong quá khứ, 
và ta tiếp tục bị sập bẫy ngay trong kiếp này nữa” 

Một cảm thọ dé chịu trông có vẻ dé chịu, nhưng thực ra nó là đau khổ, bởi vì nó làm 
ta mắc vào thói quen cố hữu của say đắm, của bám víu vào nó. Nó là dukkha, nó là sự 
trói buộc. Như Đức Phật nói, “Yam kifici vedayitam, tam pi dukkhas-mim - Bất cứ 
cảm thọ nao mà ta cảm thấy, nó chính là dukkha, dukkha, dukkha.” Chừng nào còn 
vedana chừng đó còn dukkha, bởi vì tiến trình sinh sôi nảy nở của khổ đau đang hoạt 
động. Lửa đang cháy và quý vị thêm dầu vào. Hãy để cho ngọn lửa bị dập tắt. Rồi thì 
các con sé tới lúc không còn vedana, không còn khổ đau. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 7 năm 2000) 


THUC HANH METTA-BHAVANA TRONG THIEN VIPASSANA 


(Bài viết nay được trình bày qua bài thuyết trình tại Hội Thảo về Thién Vipassana 
tổ chức tại Dhamma Giri vào tháng 12 năm 1986) 


LOI DHAMMA 


Nguyện tôi thoát khỏi ác ý; nguyện tôi thoát khỏi sự tan ác; nguyện tôi thoát khỏi giận 
dit; nguyện tôi giữ minh được bình an. 
Nguyện me tôi, cha tôi, thay tôi, họ hàng toi, cả cộng dong thoát khỏi ác ý, thoát khỏi 
sự tàn ác, thoát khỏi giận dữ, nguyện cho họ giữ minh được bình an. 
Nguyện tất cả sinh vật, tất cả mọi sự sống, 
tất cả chúng sanh, tất cả các cá thể 
tất cả moi người, bao gôm 
tất cả phụ nü, tất cả đàn ông 
tất cả các vị cao quý, tất cả người trấn 
tất cả loài người, tất cả những loài khác, 
tất cả tầng trời, tất cả loài trong đau khổ 
thoát khỏi ác ý, thoát khởi sự tàn ác, 
thoát khỏi giận dữ, 
nguyện cho tất cả giữ minh được bình an. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc; 
Nguyện cho tất cả được an ổn. 
Nguyện cho tất cả gặp may man; 
Nguyện không có cái xấu nào xảy đến, 
Nguyện không có dau khổ nào xảy đến, 
Nguyên không có phiên muon nào xảy đến. 
(Dich từ những đoạn Pali được đọc tung trong lúc thực hành Metta) 


60 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Sự thực hành Metta-bhavana (thién tâm từ, tâm yêu mến,muốn chia sẻ lợi lạc cho 
mọi chúng sinh)) là một sự hỗ trợ quan trọng cho kỹ thuật thién Vipassana - nói đúng 
ra, chính là kết quả hợp lý của Vipassana. Đó là kỹ thuật để chúng ta phát sinh ra tình 
thương và thiện ý cho mọi chúng sinh, nhằm mục đích làm bầu không khí chung 
quanh chúng ta tràn đầy những rung động tích cực, bình an của tình thương tinh 
khiết và long trắc ẩn. Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài phát triển Metta (từ tam) để 
sống một cuộc sống bình an và hài hòa hơn và đồng thời giúp người khác cũng làm 
được như vậy. Thiền sinh Vipassana nên làm theo lời dạy đó vì Metta chỉ cho chúng ta 
cách chia sẻ sự an lạc và hài hòa mà chúng ta đang phát triển với mọi người khác. 

Các bài luận nói rằng: Mijjati siniyhati’ti Metta - “Metta là điều đưa ta tới sự thân 
thiện” Đó là sự mong muốn chân thành vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả, không có 
ác ý. Adosơti Metta - “Không ghét bỏ là Metta.” Đặc điểm chính của Metta là thái độ 
nhân từ. Metta khi đạt được đến đỉnh điểm sẽ làm ta nhận ra không có khác biệt giữa 
ta và mọi chúng sinh, nhận ra tình thân hữu với muôn loài. 

Thật đơn giản để hiểu rõ khái niệm này ít nhất về phương diện lý trí, nhưng để phát 
triển một thái độ như thế thì khó khăn hơn nhiều. Để làm được như vậy, cần phải thực 
hành, và vì vậy chúng ta có kỹ thuật Metta-bhavana, một sự trau đổi thiện ý một cách 
hệ thống đối với người khác. Dé thực sự được hiệu quả, thién Metta phải được thực 
hành cùng với thién Vipassana. Khi những bất tịnh như sự ghét bỏ còn ngự tri trong 
tâm, thật là vô ích nếu cố tạo ran hững ý nghĩ tốt lành, và làm như thế sẽ chỉ là một 
nghi thức trống rỗng, vô nghĩa ở nội tam. Tuy nhiên, khi các bất tịnh được diệt trừ nhờ 
hành thiền Vipassana, tâm sẽ tự nhiên tran day thiện ý và thoát khỏi cái ngục tù tạo ra 
từ sự ám ảnh của cái tôi, chúng ta bắt đầu quan tâm đến lợi lạc của người khác. 

Vì lý do này, kỹ thuật phát triển Metta chỉ được giới thiệu vào cuối khóa Vipassana, 
sau khi các thién sinh đã trải qua quá trình thanh lọc tâm. Vào thời điểm đó, các thién 
sinh thường cảm thấy mong muốn sâu đậm đối với hạnh phúc của người khác, làm 
cho sự thực hành Metta của họ được thực sự hữu hiệu. Mặc dù thời gian dành cho sự 
thực hành nay trong khóa thiển có giới hạn, Metta có thể được xem là đỉnh cao của 
thiên Vipassana. 

Nibbana chỉ có thể trải nghiệm được bởi những người với tâm tràn day tình thương 
và lòng trắc ẩn đối với mọi chúng sinh. Chỉ mong ước đạt được tình trạng đó chưa đủ: 
chúng ta phải thanh lọc tâm để đạt được điều này. Chúng ta thực hiện việc này bằng 
thién Vipassana, vì thế kỹ thuật này được nhấn mạnh trong khóa thiền. 


KY SUDHAMMA | 61 


Khi thực hành, chúng ta nhận thấy thực tế nền tảng của thế giới và của chính minh 
gồm có sự nảy sinh và diệt đi trong từng khoảnh khắc. Chúng ta nhận ra rằng quá 
trình đổi thay tiếp diễn ngoài tầm kiểm soát và ước nguyện của chúng ta. Dần dần 
chúng ta hiểu rang bất kỳ sự bám víu nào vào những gi phù du và không có thực chất 
sẽ làm chúng ta khổ. Chúng ta học cách buông thả và giữ được sự bình tâm đối với bất 
cứ sự trải nghiệm nào. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chứng nghiệm được hạnh phúc đích 
thực là gì: không phải để thỏa mãn lòng ham muốn hoặc chận đứng sự sợ hãi mà là để 
thoát khỏi vòng lặp của ham muốn và sợ hãi. Khi sự bình thản nội tâm được phát 
triển, chúng ta thấy người khác bị chìm đắm trong đau khổ như thế nào, tự nhiên ước 
nguyện này đến, “Nguyện cho họ tìm thấy những gì chúng ta đã tìm thấy: cách thoát 
khỏi khổ đau, con đường bình an” Đây là sự tự nguyện thích hợp cho việc thực hành 
Metta-bhavana. 

Metta khong phải là lời cầu xin, cũng không phải là hy vọng một quyền luc nào bên 
ngoài sẽ giúp đỡ. Trái lại, đó là một quá trình năng lượng tạo ra môi trường thuận lợi 
cho những người khác tự giúp chính minh. Metta có thể hướng về mọi phía, hoặc 
nhằm vào một người đặc biệt nào đó. Nhưng dù trường hợp nào, người hành thiển 
cũng chỉ đóng vai trò như các điểm “phát sóng”; bởi vì Metta mà chúng ta cảm nhận 
thực sự không phải là metta của “chúng ta”. Bang cách bỏ đi bản ngã, chúng ta mở rộng 
tâm, biến tâm thành những kênh tiếp nhận và truyền đi năng lượng tích cực của khắp 
vũ trụ. Sự nhận thức rằng Metta không phải do chúng ta tạo ra làm cho sự truyền tải 
của nó thực sự vô vị lợi. 

Dé thực hiện Metta, tâm phải an tinh, thăng bằng và không có bất tinh. Đây là loại 
tâm được phát triển nhờ hành thiên Vipassana. Người hành thiên có kinh nghiệm biết 
rằng, sự giận dữ, thù ghét, hay ác ý sẽ phá hủy sự an lạc và gây khó khăn cho bất kỳ nỗ 
lực nào để giúp đỡ người khác. Chỉ khi nào không còn thù hận và sự bình tâm được 
phát triển, chúng ta mới có thể có hạnh phúc và ước nguyện người khác được hạnh 
phúc. Dòng chữ “Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc” có một sức mạnh lớn 
lao chỉ khi nào chúng được phát ra từ một tâm thanh tịnh. Với sự hỗ trợ của sự thanh 
tịnh này, những lời ước nguyện chắc chắn sẽ có hiệu quả trong việc tạo ra hạnh phúc 
cho người khác. 

Chúng ta phải xem xét bản thân trước khi thực hành Metta-bhavana để kiểm tra 
xem chúng ta thực sự có khả năng truyền tải Metta hay không. Nếu chúng ta tìm thấy 
dù một chút xíu hận thù hay ghét bỏ trong tâm, lúc đó chúng ta nên ngưng lại. Nếu 
không, chúng ta sẽ truyền đạt tiêu cực, gây tổn thương cho người khác. Tuy nhiên, nếu 


62 | THIEN SU S. N. GOENKA 


tâm va thân được an tĩnh và hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc nay với những người khác 
là điều tự nhiên và thích hợp: “Nguyện cho quí vị được hạnh phúc, nguyện cho quí vị 
được thoát khỏi những ô nhiễm vốn là nguyên nhân của đau khổ, nguyện cho mọi 
chúng sinh được bình an” 

Thái độ yêu thương cho phép chúng ta đối phó khôn khéo hơn với những thăng 
trầm của cuộc sống. Giả sử ta gặp một người đang có hành động day ác ý cố tình làm 
hại người khác. Phản ứng thông thường - sợ hãi và hận thù - là phản ứng mang tính 
ích kỷ, không thể cải thiện tình hình và, trên thực tế, làm gia tăng sự tiêu cực. Sẽ hữu 
ích hơn rất nhiều khi giữ được an tĩnh và bình tâm, với hảo ý ngay cả đối với người có 
hành động sai quấy. Điều này không nên chỉ là một thai độ trí thức, một sự che đậy sự 
bất tịnh còn tổn tai. Metta chỉ hiệu quả khi nó là một sự luân lưu phát xuất một cách 
tự nhiên từ một tâm thanh tinh. Sự an tĩnh đạt được trong Thiền Vipassana làm phat 
sinh cảm xúc của Metta một cách tự nhiên, và suốt ngày điều này sẽ tiếp tục ảnh 
hưởng đến chúng ta và môi trường quanh ta một cách tích cực. 

Do đó Vipassana, cuối cùng, có hai chức nang: để mang lại hạnh phúc cho chúng ta 
bằng cách thanh lọc tâm, và để giúp chúng ta tạo ra hạnh phúc cho người khác bằng 
cách chuẩn bị cho chúng ta thực hành Metta. Sau hết, mục đích của sự giải thoát bản 
thân khỏi tiêu cực và ngã mạn có nghĩa gì, trừ khi chúng ta chia sẻ những lợi ích này 
với người khác? Trong một khóa thién chúng ta tạm thời cat đứt liên lạc với thế giới 
bên ngoài để quay trở lại và chia sẻ những gì chúng ta đã đạt được trong an tĩnh với 
người khác. Hai khía cạnh này trong việc thực hành Vipassana không thể tách rời 
nhau được. 

Trong thời điểm hiện tại của bất ổn tàn bạo , của khó khăn và đau khổ tràn lan, sự 
cần thiết thực hành Metta-bhavana thật rõ ràng. Nếu muốn cho an lạc và hài hòa được 
ngự trị ở mọi nơi khắp thế giới, trước tiên, chúng phải được củng cố vững vàng trong 
tâm trí của tất cả mọi người trên thế giới. 


HỎI VÀ ĐÁP 


Khi chúng con luyện tập phát triển parami (phẩm hạnh tốt đẹp), chúng con có nhận 
được những lực trợ giúp không? 

Chắc chắn - cả lực hữu hình lẫn vô hình. Ví dụ như, chúng ta thường thân cận với 
những người có cùng sở thích, hoàn cảnh hoặc tính cách. Khi chúng ta phát triển 
những phẩm chất tốt đẹp, tự nhiên chúng ta sẽ thu hút những người có cùng những 


KY SU DHAMMA | 63 


phẩm chất này. Khi chúng ta tiếp xúc với những người nay, tự nhiên chúng ta sẽ nhận 
được sự trợ giúp từ họ. 

Nếu chúng ta phat sinh tình thương, lòng từ bi và thiện ý, chúng ta sẽ hòa nhịp với 
tất cả chúng sanh nào - dù hữu hình hay vô hình - cùng có những rung động tích cực 
này, và chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ. Việc này giống như rà tần số radio để 
bắt được sóng phát ra từ một trạm phát sóng cách xa. Tương tự, chúng ta hướng đến 
những rung động phù hop với những gì chúng ta phát sinh trong tâm; và như thế 
chúng ta nhận được lợi lạc từ những rung động đó. 

Đây không phải là việc tìm kiếm sự can thiệp, hỗ trợ của một thế lực hùng mạnh 
giúp một người đạt được mong muốn. Quý vị phải thực tập chăm chỉ, và hiểu rằng nỗ 
lực của quý vị sẽ giúp quý vị nhận được những rung động tốt từ những chúng sanh 
khác. Giống như người ta vẫn thường nói, ơn trên giúp những ai tự giúp chính mình. 

Khi samadhi mạnh mẽ hơn, Metta có trở nên manh mě hơn không? 

Nếu không có samadhi, Metta không thực sự la Metta. Khi samadhi yếu, tâm rất 
dao động, và tâm dao động chỉ khi tâm phát sinh ra bất tịnh, một loại thèm muốn hay 
chán ghét nào đó. Với những bất tịnh này, quý vị không thể mong muốn tạo ra những 
rung động tốt lành của Metta, của karuna (lòng bi mẫn, trắc ẩn muốn giúp dé chúng 
sinh gặp khó khăn). Việc này là không thể. Ở mức độ lời nói, quý vị có thể lặp lại liên 
tục “Hãy hạnh phúc, hãy hạnh phúc,” nhưng việc này sẽ không có tác dụng. Nếu quý 
vị có được samadhi, tâm quý vị sẽ trở nên an tĩnh, ít nhất tại thời điểm đó. Không cần 
thiết là tất ca bất tịnh phải biến mất; nhưng ít nhất tại thời điểm truyền Metta, tâm quý 
vị cần phải yên lặng, bình tĩnh và không tạo ra bất tịnh. Có như thé, Metta lan tỏa từ 
quý vị mới có thể mạnh mẽ, hữu ích, lợi lạc. 

Việc phát sinh Metta có phải là một kết quả tự nhiên từ sự thanh lọc tâm? Hay Metta 
cần phải được luyện tập một cách có chủ ý? Thực hành Metta có chia thành các giai đoạn 
không? 

Cả hai đều đúng. Theo luật tự nhiên - luật Dhamma - khi tâm được thanh lọc, 
phẩm chat Metta phát triển một cách tự nhiên. Mặt khác, quý vị cần nỗ lực để phat 
triển Metta bang cách thực hành Metta-bhavana. Bởi vi, chỉ khi tâm ở mức độ thuần 
khiết rất cao, Metta mới có thể được phát sinh một cách tự nhiên, mà không cần làm 
øì, không cần luyện tập. Cho đến khi chúng ta đạt đến giai đoạn đó, chúng ta vẫn cần 
luyện tap Metta. 


64 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Thêm nữa, những người không thực hành Vipassana vẫn có thể thực hành Metta- 
bhavana. Ở những nước như Miến Điện, Sri Lanka hoặc Thái Lan, Metta-bhavana rất 
phổ biến đối với người dân. Nhưng, việc luyện tập thông thường chỉ giới hạn bằng đọc 
tụng “Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc, bình an” Cách này chắc chắn 
mang lại bình yên phần nào cho người thực hành. Ở một mức độ, những rung động 
tốt lành cũng đến với bầu không khí tại đó, nhưng không được mạnh mẽ. 

Nhưng khi quý vị tập Vipassana, quá trình thanh lọc tâm bắt đầu. Với nền tảng là 
sự thanh lọc này, sự thực hành mett Metta của quý vị tự nhiên tiến triển mạnh mẽ hơn. 
Khi ấy, quý vị không cần đọc thành tiếng những ước nguyện này nữa. Sẽ đến giai 
đoạn, ở khắp cơ thể quý vị tràn đầy mong muốn tốt đẹp cho người khác, phát sinh 
thiện ý đến với họ. 

Mudita tâm tùy hy và karuna tâm bi mẫn tự nhiên sẽ đến nếu ta luyện tap Metta 
tâm từ. Metta là tình thương dành cho mọi chúng sinh. Metta xóa đi mọi dấu vết của 
ác cam, hận thù, oán ghét dành cho người khác. Metta cũng làm biến mất dấu vết của 
ganh ti và ghen tuông với người khác. Còn mudita là gì? Khi quý vị thấy người khác 
tiến bộ, hạnh phúc hơn, nếu tâm không thanh tịnh, quý vị sẽ phát sinh lòng đố ky. “Tại 
sao lại là họ, mà không phải tôi? Tôi xứng đáng hơn. Tại sao họ được giao trọng trách, 
chức quyền đó? Tại sao không là tôi? Tại sao họ kiếm được nhiều tiền như vậy? Tại sao 
không là tôi?” Sự đố ky này là biểu hiện của một tâm không thanh tịnh. Khi tâm quý 
vị trở nên trong sạch hơn, va Metta trở nên mạnh mẽ hơn, quý vị sẽ cảm thấy hạnh 
phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. “Nhìn quanh mọi thứ đều là đau khổ. 
Nhưng hãy nhìn xem, ít nhất là có người này được hạnh phúc. Nguyện cho anh ta 
được hạnh phúc và mãn nguyện. Nguyện anh ta tăng tiến trong Dhamma, thành công 
trong cuộc đời” Day là mudita, hạnh phúc đồng cảm. Mudita sẽ đến thôi. Tương tự, 
khi quý vị biết ai đó đang đau khổ, karuna sẽ tự động phát sinh nếu tâm quý vị thuần 
khiết, Còn nếu như quý vị là người vị kỷ, đầy bất tịnh, không thực hành Vipassana 
đúng dan, không có Metta, thì quý vị sẽ dửng dung trước tình cảnh của người khác. 
Quý vị không quan tâm, và có thái độ thờ ơ. Quý vị cố gắng đánh lừa bản thân, “O, 
người này đau khổ bởi vì nghiệp anh ta tạo ra. Làm sao tôi có thể giúp gì được?” 
Những ý nghĩ như thế cho thấy rằng tâm chưa được thanh tịnh. Nếu tâm trong sạch 
va Metta được phát triển, trái tìm không còn sắt đá nữa; nó bat đầu tan ra. Quy vị thấy 
người khác đau khổ, quý vị cảm thông với họ. Nhưng quý vị không khóc lóc; việc này 
lại rơi vào một thái cực khác. Thay vì đó, quý vị có ý giúp đỡ họ. Nếu trong khả năng 
mình, quý vị sẽ hỗ trợ thiết thực. Nếu không, ít nhất quý vị cũng sẽ giúp đỡ bằng 


KY SUDHAMMA | 65 


những rung động của mình: “Nguyện cho anh ta được hạnh phúc, nguyện cho anh ta 
thoát khỏi khổ đau” Ngay cả khi quý vị không có những phương tiện vật chất để giúp 
đỡ người khác, quý vị lúc nào cũng có phương tiện tinh thần này. 


(Bản tin Quốc tế- Tháng 12, 1991) 


MON QUA DHAMMA 


Thiền su Goenka thường nói về mon qua dana, chu ý cua thí chủ va nhiều cách 
khác nhau để hiến tang dana. Ngài nói về món quà tối thượng của Dhammadana, sự 
truyền thừa Dhamma trong hình thức tinh khiết từ thay tới trò qua nhiều thế hệ. 
Thêm vào đó, thién su chỉ rõ, ngay cả đối với những người không phải là thién su, có 
những cach để chia sẻ trong việc trao tặng Dhammadana. Bài sau đây được tuyển chon 
từ những bài viết và diễn văn khác nhau của ngài về dé tài này. 


DHAMMADANA 


Trích từ bài dién văn của Thiên sư S. N. Goenka nhân dịp khánh thành Dhamma 
Thali, Jaipur, Rajasthan vào ngày 15 tháng 1 năm 1976. 

Huong vi Dhamma vượt trội hon tất cả các hương vị khác. Những hương vi khác 
không làm cho hết thèm muốn mà còn làm cho nó gia tăng. Chỉ có hương vị Dhamma 
mới có thể làm cho hết mọi thèm khát. Nó giải được sự thèm khát. Bởi vậy hương vị 
Dhamma là bậc nhất. 

Món quà Dhamma vượt trội hơn mọi dana khác. Tang dana cho một người về 
những nhu cầu đời thường, mặc dù có ích, nhưng chỉ có ích tạm bợ - có ích giới hạn. 
Nhưng món quà Dhamma mang lại lợi ích to lớn, lợi ích vô cùng. Nhờ vào dãna này, 
người ta hết mọi khổ dau, sự giải thoát này là vĩnh viễn. Bởi vay, dana về Dhamma quý 
hon bất cứ dana nào khác. 

Dãna về Dhamma được trao tặng bằng cách giảng dạy Dhamma. Cũng thế, bất cứ 
những gì chúng ta đóng góp, trao tặng liên quan đến việc truyền bá sự giảng dạy 
Dhamma là dhammadana. Do đó bất cứ sự đóng góp nào ta lam để xây dựng một 
trung tâm thiên, để điều hành và bảo trì, phục vụ khóa thiên hay cung cấp những nhu 
cầu khác đều là dhammadana, loại dana cao quý hơn moi dana khác. 


68 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Nếu chúng ta hiến tang thực phẩm, thì người nhận sẽ hết đói. Va đáp lại, luật tự 
nhiên, hay Dhamma, sẽ tự động giúp chúng ta hết đói khi chúng ta thiếu ăn. Đây là 
một lợi ích. Tương tự, bất cứ dana đời thường nao chúng ta hiến tặng, quả trái nhận 
lãnh cũng sẽ tương ứng như thế. Chúng mang lại những lợi ích trần tục. 

Khi chúng ta giúp một người thoát khỏi thèm muốn, ghét bỏ và vô minh, quả nhận 
được không phải là bình thường bởi vì sự dana này không phải là bình thường. Dana 
về Dhamma là siêu thế. Quả nhận lãnh cũng siêu thế. Day là một dana giúp chúng ta 
thoát khỏi mọi sự ràng buộc trên thế gian. 

Khi chúng ta đóng góp vào mục tiêu vĩ đại này, bất kể hình thức đóng góp là gì 
không quan trọng. Điều quan trọng là chủ ý của chúng ta khi đóng góp. Chúng ta nên 
đóng góp với chủ ý Dhamma, nghĩ rằng, tôi có được những phương tiện này, những 
khả năng này, cơ sở này. Tôi sẽ đóng góp cũng nhiều như thế vì lợi ích của người khác. 
Nguyện vi sự an ổn thực sự. Bất cứ những an ổn nào có được từ nhiều loại dana khác, 
nếu so sánh, sự lợi lac của dhammadana nay là vô lượng. Không có cách nào tốt hơn 
để tận dụng khả năng của tôi, nguồn lực của tôi, tài sản của tôi. Khi chúng ta đóng góp 
với chủ ý Dhamma này, chúng ta dọn đường cho sự tiến bộ của chính mình. Bất cứ 
những trở ngại nào chúng ta gặp lúc hành thiền, lúc thực hành là kết quả của những 
kamma quá khứ của chúng ta. Bởi vì chúng ta giúp người khác được giải thoát, quả 
nhận lãnh sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại mà chúng ta gặp. Mọi chướng 
ngại trong việc giải thoát của chúng ta được loại bỏ. 

Có niềm vui nào mảnh đất này nhận được to lớn hơn việc dù chỉ một người được 
giải thoát khi ngồi thiền trong thất hoặc hang động tại mảnh đất này; hay dù chỉ một 
người chứng nghiệm nibbana trong lúc hành thiền tại đây? Sự hân hoan nào mà 
mảnh đất có thể nhận được nhiều hơn thế? Phúc lợi nào lớn hơn mà mảnh đất này 
có thể cầu mong? 

Mảnh đất này cần được cung kính. Công trình xây cất bắt đầu sẽ gây ra nhiều khó 
khăn cho những chúng sinh vô hình hay hữu hình ở đây. Điều này sẽ xảy ra. Nhưng 
công trình bat đầu với chủ ý tốt, với dhamma-dhatu với lãnh vực Chánh Pháp. Như thế, 
mảnh đất được cung kính, mọi loài cư trú nơi đây được cung kính; họ sẽ vui mừng. 

Những điều có lợi, có ích và tốt lành sẽ xảy ra ở đây. Những người làm việc ở đây 
phải tạo ra thiện ý đối với tất cả những chúng sinh vô hình hay hữu hình bất cứ khi 
nào họ làm việc. Nguyện không một chúng sinh nào bị giết hại một cách cố ý. Chúng 
ta không nên cố tình gây khó khăn cho bất cứ chúng sinh nào. 


KY SUDHAMMA | 69 


Tốt hơn hết, chính sự tự nguyện lam nên sự tốt lành cho tất cả, phúc lợi cho tat cả. 
Nhưng nếu bất cứ tổn hại nào gây ra vì vô ý, nguyện cho chúng sinh bị hại chia sẻ công 
đức chúng ta, công việc tốt lành của chúng ta, Dhamma mà chúng ta tích lũy được. 
Nguyện cho họ cũng được hạnh phúc. 

Phải chắc rằng mọi công việc được hoàn tất với cảm nghĩ đầy hảo ý như thế. Công 
việc phải được làm với tâm thanh tịnh. Mảnh đất thanh tịnh, những người hành thiền 
làm việc thanh tịnh, tâm họ thanh tịnh. Tài sản góp vào thanh tịnh. Như thế, những 
kết quả mang lại sẽ thanh tịnh, chắc chắn sẽ thanh tịnh. 


DANA VỀ UNG HỘ TÀI CHANH 


Dong góp tài chính để tạo dung và duy trì một trung tâm thién sẽ là một món qua 
về dhammadana hết sức to lớn. Vì trung tâm thién sẽ là nơi nơi những rung động 
Dhamma thanh tịnh hỗ trợ những người hành thiển. Trong những bài pháp thoại của 
khóa thién 10 ngày, Thầy Goenka kể chuyện về ông Anathapindika, một triệu phú vào 
thời của Đức Phật. Thực ra người này tên là Sudatta nhưng ông ta nhận được danh 
hiệu Anathapindika bởi vì đã hiến tang dana rất hào phóng. 

Danh hiệu Anathapindika xuất phát từ anatha, nghĩa là những người rất nghèo, và 
pindika, nghĩa là người hiến tặng thực phẩm. Bởi vì ông ta hiến tặng rất nhiều thực 
phẩm cho tất cả những người nghèo đói, nên đây là danh hiệu của ông. Ông ta cư ngụ 
ở Savathi, nơi đông dân nhất ở Ấn Độ vào thời đó. Nhưng ông cũng có những cơ sở 
làm ăn trên khắp cả nước và ở nhiều nước khác. Và ông có một điều lệ là bất cứ nơi 
nào có chi nhánh của ông, không một ai bị đói cả, dân chúng được hiến tặng thực 
phẩm. Nhưng ông vẫn không biết gì về Dhamma. 

Một ngày kia ông được gặp Đức Phật. Điều đó có nghĩa là ông được gặp Dhamma, 
Vipassana. Nhờ thực hành, ông thanh lọc được tâm và chứng nghiệm được giai đọan 
đầu tiên của Nibbana. Lan đầu tiên ông chứng nghiệm được sự thật vượt ra bên ngoài 
tâm và thân, và trở thành một người hoàn toàn thay đổi. 

Mục đích của sự hiến tặng không phải để thổi phồng bản ngã mà là để giảm bớt bản 
ngã, làm cho bản ngã tiêu tan. Bây giờ ông nghĩ: Tất cả tiền tài mà tôi có là nhờ những 
công đức tốt của tôi trong quá khứ bây giờ đã chín mudi thành quả tốt. Tiền tài của tôi 
phải được dùng vì lợi ích của người khác. Dĩ nhiên, là một cư sĩ, tôi phải dùng nó để 
nuôi sống tôi và những người phụ thuộc vào tôi. Nhưng phần còn lại phải được dùng 
cho sự tốt lành của người khác, cho sự tốt lành của người khác. Bây giờ ông hiểu được 
điều này. 


70 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Sự tốt lành cho người khác, cái gì là sự tốt lành thực thụ cho người khác? Tôi hiến 
tặng thực phẩm cho người đói. Tôi nên hiến tặng; điều này tốt. Nhưng ngày hôm sau, 
người này lại bị đói. Tôi hiến tặng nước uống cho người đang khát, nhưng sau một thời 
gian, người này lại bị khát. Tôi tặng thuốc men cho người bị bệnh, nhưng người đó có 
thể mắc một bệnh khác hay mắc cùng bệnh cũ trở lại. Tôi có thể tặng quần áo cho một 
người trần truồng, nhưng sau một thời gian gian quần áo bị hư hỏng, rách nát, và 
người đó lại bị trần truồng. Tôi không giúp người ta thoát khỏi mọi khổ đau. Nếu họ 
nhận được Dhamma, nếu họ nhận được phương pháp tuyệt diệu Vipassana này thì họ 
có thể thoát khỏi mọi khổ đau! Họ có thể được hoàn toàn thoát khỏi khổ đau, khổ đau 
mà họ gặp phải hết kiếp này sang kiếp khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Họ có thể 
được giải thoát. Dhamma cần phải tới được từng người và mọi người đang bị đau khổ. 
Bên cạnh sự hiến tang vật chất, dana này là quan trọng nhất, dana về Dhamma là dana 
cao quý nhất. 

Người này đến gặp Đức Phật lúc đó đang cư ngụ ở Rajgiri. Anathapindika, cung 
kính Đức Phật, và hỏi, Bạch Thế Tôn, tạo sao ngài không tới Savatthi? Rất đông người 
đang sống tại đó. Tất cả đều khổ, từ giàu đến nghèo. Nếu ngài có một trung tâm thiển 
ở đó, nhiều người sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Xin ngài vui lòng đến đó. 

Đức Phật mỉm cười, nên ông ta hiểu rằng Đức Phật đã đồng ý. Ông trở về nhà và 
bắt đầu tìm kiếm một nơi để làm trung tâm, nơi Đức Phật có thể bắt đầu giảng dạy 
Dhamma. Một trung tâm thiên không thể ở giữa thành phố là nơi ôn ào, náo nhiệt. 
Trung tâm cũng không ở quá xa khiến người ta không thể tới được. Đang tìm kiếm 
một nơi thích hợp, an tĩnh mà không quá xa thành phố, ông ta thấy một khu vườn, 
một công viên. Công viên này rất yên lặng, an tĩnh rất phù hợp cho sự hành thiền. Và 
ông ta hỏi: Ai là chủ công viên này? 

Sau đó ông được biết người chủ là hoàng tử Jeta. Ông ta đến gặp hoàng tử và nói, 
“Thưa hoàng tử, tôi muốn mua công viên của ngài” Hoàng tử tức giận, trả lời, “Ta 
không muốn bán công viên. Nó là để cho ta tiêu khiển. Ta không bán” 

“Xin ngài vui lòng bán. Tôi phải mua được bằng bất cứ giá nào” 

Để tống khứ ông ta đi, hoàng tử nói, “Ông có biết giá của mảnh đất này không? Ông 
phải trải vàng đúc lên toàn công viên. Day là giá ban.” 

“Việc mua bán đã xong. Tôi sẽ trải vàng đúc” Ông ta chở hàng xe vàng đúc và bắt 
đầu trải. 

Khi thấy ông Anathapindika làm như thế, hoàng tử nói, “Ông điên rồi chang? 
Không miếng đất nào giá trị đến thế. Ông đang làm gì thế?” 


KY SUDHAMMA | 71 


Ong Anathapindika trả lời, “Không, tôi không điên đâu. Miếng đất này sẽ trở nên 
vô giá. Đức Phật sẽ tới đây để giảng dạy Dhamma tuyệt diệu. Tất cả của cải của tôi 
không thể sánh bằng nếu một người nhận được Dhamma, nhận được Vipassana và 
thoát khỏi khổ đau. Và tôi biết rằng không phải chỉ có một người mà hằng ngàn ngàn 
người sẽ nhận được lợi lạc.” 

“Tốt lắm,” hoàng tử đã chịu thuyết phục và đáp, “phần còn lại sẽ là sự hiến tặng của 
ta. Mảnh đất thuộc về ông” 

Tại nơi này, Anathapindika thành lập một trung tâm thiển, nơi 10,000 người có thể 
cư ngụ, hành thiền và học Dhamma. 

Chủ ý của ông ta là phục vụ người khác. Ông ta đã hiến tặng ngay cả trước khi học 
được Dhamma. Giờ đây sự hiến tặng của ông ta là để càng ngày càng có nhiều người 
hơn nhận được lợi lạc từ Dhamma. Ông ta hiến tặng không phải để thổi phồng mà để 
làm tiêu tan bản ngã, chỉ để phục vụ người khác. 

Sau đó, vì một số karma (nghiệp) trong quá khứ, nhà triệu phú này mất tất cả gia 
tài trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc còn giàu có, ông thường tới trung tâm để 
thiển mỗi sáng và mỗi tối. Và là một cư sĩ, ông ta hiểu rằng, ta không nên tới trung tâm 
với tay không, mà phải hiến tang gi đó cho người hành thiển. Mỗi lần đến, ông đều 
mang một cái gi đó cho người hành thién. Bây giờ là người nghèo khó, ông chẳng có 
gì để mang tới cả. Rồi một ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Ông có một mảnh vườn nhỏ 
dang sau nhà. Trong khu vườn đó, ông đã thâu thập được một số đất đai màu mỡ từ 
khắp nơi trên Ấn Độ. Bây giờ ông ta lấy hai nắm đất mang tới trung tâm và bỏ dưới 
gốc cây, nói rằng, nguyện cho cây này lớn mạnh, và dưới tang cây này, nguyện cho 
người nào đó nhận được Dhamma, nguyện cho người nào đó có thể hành thiển. 

Cho dù món hiến tặng là một nắm đất hay là một triệu đồng cũng không có gì khác 
biệt cả, chỉ có chủ ý mới đáng kể. Sau một thời gian, Anathapindika lại giàu có và tiếp 
tục hiến tặng như xưa. Nhưng ông ta hiểu rằng, bất cứ những gì tôi hiến tặng, số lượng 
không đáng kể. Chủ ý của tôi phải là chủ ý Dhamma. Tôi hiến tặng vì lợi ích của người 
khác, vì sự tốt lành cho người khác mà không trông mong được đền đáp. 


DHAMMADANA VỀ SỰ PHUC VU 


Bài nói chuyện của Thay Goenka dành cho người phục vụ Dhamma tai Dhamma 
Giri, tháng 6, 1986 và được in trong quyển Vi Lợi Lạc Của Nhiều Người (For the 
Benefit of Many). 


72 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Mục đích của sự phục vu Dhamma là gi? Chắc chắn không phải để nhận được chỗ 
ăn, chỗ ở hay để sống qua ngày trong một môi trường thoải mái, hay để trốn tránh trách 
nhiệm của đời sống hàng ngày. Những người phục vụ Dhamma biết rất rõ điều này. 

Những người đó đã thực hành Vipassana và nhận ra sự lợi ích bằng trải nghiệm của 
chính họ. Họ đã thấy sự phục vụ vô vị lợi của các thiển sư, ban quản trị và những 
người phục vụ Dhamma, sự phục vụ đã giúp cho họ nếm được hương vị không có gì 
sánh bằng của Dhamma. Họ đã bắt đầu bước đi trên Con đường Thánh Thiện, và bắt 
đầu phát triển phẩm chất hiếm hoi của lòng biết ơn một cách tự nhiên, ước nguyện 
đền đáp tất cả những gi họ đã nhận được. 

Dĩ nhiên, thiên su, ban quản trị và những người phục vụ Dhamma phục vụ ma 
không trông đợi được đền đáp, hoặc chấp nhận bất cứ thù lao vật chất nào. Cách duy 
nhất để trả họ món nợ là giúp Bánh xe Dhamma luân chuyển, phục vụ người khác 
cùng một đường lối vô vị lợi. Đây là chủ ý thánh thiện về sự phục vụ Dhamma. 

Khi những người hành thiên Vipassana tiến triển trên con đường, họ thoát khỏi 
thói quen cố hữu của sự ích kỷ và bắt đầu quan tâm tới người khác. Họ nhận ra rằng, 
ở khắp nơi người ta đau khổ như thế nào: trẻ hay già, nam hay nữ, da đen hay da trắng, 
giàu hay nghèo, mọi người đều khổ. Những người hành thiền nhận ra rằng chính họ 
cũng đã khổ cho tới khi gặp được Dhamma. Họ biết rằng, giống như họ, những người 
khác cũng bắt đầu hưởng được hạnh phúc và bình yên thật sự bằng cách đi theo Con 
Đường này. Việc nhận ra sự thay đổi này đã khởi lên một niềm vui đồng cảm, và củng 
cố ước nguyện giúp những người đau khổ thoát khỏi khổ đau bằng Vipassana. Lòng 
trắc ẩn trào dâng cùng với chủ ý giúp người khác vơi bớt khổ đau. 


DANA VỀ Ý NGHỊ, LOI NÓI, VIỆC LAM CHAN CHÍNH 


Thông điệp sau đây của Thầy Goenka vào dịp khai mạc trung tâm đầu tiên ở Châu 
Âu, Dhamma Mahi. Bài này được viết để in trong Nouvelles de Vipassana, ấn bản 
tiếng Pháp của Bản Tin Vipassana, tháng 6, 1988. 

Giờ của Vipassana đã điểm ở Châu Âu. Trong nhiều năm, những thiển sinh thành 
tâm ở Pháp và những nước láng giéng đã làm việc hết long để tạo điều kiện cho người 
khác đến với Dhamma. Bây giờ, khi trung tâm đã được mua, nỗ lực của rất nhiều thiên 
sinh đã mang lại thành quả. Thay rất hân hoan khi thấy thành quả tốt của những việc 
các con làm. 


KY SUDHAMMA | 73 


Sự thành lập một trung tâm đánh dấu một giai đoạn mdi trong sự tang trưởng của 
Dhamma. Hiểu được ý nghĩa này rất là quan trọng. 

Một trung tâm để hành thién Vipassana không phải là một nơi tụ hop để tín đồ của 
một tông phái có thể sống biệt lập với thế giới bên ngoài, tuân hành những diéu lệ kỳ 
quái. Trung tâm không phải là một câu lạc bộ để cho hội viên tiêu khiển. Trung tâm 
không phải là nơi thờ phụng để cử hành các lễ nghi tôn giáo. Trung tâm không phải là 
một nơi để giao du. 

Thay vào đó, trung tâm là một trường học giảng dạy một môn học duy nhất là 
Dhamma, một nghệ thuật sống. Mọi người khi tới trung tâm để hành thién hay phục 
vụ là để nhận được sự giảng dạy này. 

Để bảo đảm Dhamma được trao truyền trong sự lành mạnh và tinh khiết, các con 
tuân theo điều lệ ở mọi trung tâm. Điều lệ càng được duy trì thận trọng chừng nào, 
trung tâm càng được vững mạnh chừng đó. Nhiều hoạt động bình thường bị những 
điều lệ này ngăn cấm, không phải vì chúng sai quấy nhưng bởi vì chúng không thích 
hợp cho một trung tâm thiển Vipassana. Hãy nhớ rằng, đây là nơi duy nhất tại nước của 
các con, nơi người ta có thể học được loại Vipassana này. Kỷ luật là một cách để bảo tồn 
mục đích đặc thù này của Dhamma Mahi. Hãy bảo vệ trung tâm một cach cẩn than. 

Nền tảng của tòa dinh thự Dhamma mà các con sẽ xây cất ở đây là sila (giới luật). Như 
các con đã biết, tuân thủ sila là bước thiết yếu đầu tiên trong một khóa thiền, bởi vì, 
không có sila sự hành thién sẽ suy yếu. Cũng quan trong không kém, những người phục 
vụ ở một trung tâm cần giữ Năm Giới càng chu đáo càng tốt. Điều lệ về Dhamma đã 
được thiết lập ở Dhamma Mahi. Bắt đầu từ giờ trở đi, sẽ không có sự giết hại tại mảnh 
đất này, không trộm cắp, không tình dục, không nói lời sai quấy, không say nghiện. Điều 
này sẽ tạo ra một môi trường an tĩnh và bình an có lợi cho việc tự thanh lọc. 

Với nền tảng vững chắc của sila, sự thực hành tự thanh lọc có thể tiến hành. Hãy 
nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tại một trung tâm, lúc đầu, lúc cuối và mọi 
lúc. Tất cả những người tới phục vụ tại trung tâm, dù chỉ vài giờ, không được lơ là 
trong việc hành thiên. Nhờ hành thiên, họ củng cố môi trường Dhamma và hỗ trợ cho 
những hành giả khác. 

Dĩ nhiên, đây không phải là nơi duy nhất ở Châu Âu để thực hành thiển và giáo 
huấn của Được Phật; nhưng đây là nơi duy nhất dành riêng cho sự truyền bá giáo 
huấn và hình thức Vipassana đặc biệt này. Phải chắc rằng trung tâm lúc nào cũng giữ 
được mục đích đặc biệt này. 


74 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Phần trọng yếu cuối cùng của phương pháp là Metta va tất cả những người tới 
trung tâm đều phải thực hành điều này, dù là tới để hành thiển hay phục vụ. Để cho 
sự hành thiền và phục vụ của các con được lợi lạc, các con phải làm với sự hân hoan, 
không ích kỷ, và đầy thương yêu. Bất cứ công việc nào mà các con làm, hãy làm với chủ 
ý là nhờ đó mà mọi chúng sanh được hạnh phúc. Bất cứ khi nào chào đón người đến 
trung tâm, dù là thién sinh hay khách viếng thăm, hãy chào đón bang Metta. Hãy thấm 
đượm mảnh đất với những rung động của tình thương và thiện ý, để mọi người khi 
đến đây cảm thấy rằng họ đã tới một nơi an trú. 


DHAMMADANA BẰNG SỰ HANH THIEN 


Trích từ bai diễn van ngày 14 tháng 3, 1982 tai Dhamma Thali nhân dịp khởi công 
xây dựng tháp. 

Có nhiều cách khác nhau để trợ giúp. Ta có thể giúp bằng hành động. Ta có thể giúp 
bằng lời nói. Nếu ai đó giàu có thì có thể giúp tài chánh. Những điều này thiết yếu; tuy 
nhiên, cách hay nhất để trợ giúp là hành thiên. 

Những thiền sinh cũ càng hành thiển tại mảnh đất này nhiều chừng nào thì nỗ lực 
của họ sẽ trở nên trọng yếu nhiều chừng ấy đối với phúc lợi của nhiều người. Trong 
thời của Sayagyi U Ba Khin, có rất nhiều thiền sinh đã đạt được giai đoạn Nibbana và 
có thể nhập niết bàn bất cứ khi nào muốn, ở trong đó bao lâu tùy ý họ. Ta có thể hỏi, 
làm sao họ không còn mắc nợ Dhamma, trung tâm và người thầy của họ? Người khác 
có thể hiến tang dana về nhu cầu vật chất, tiền bạc hay những hiến tặng khác để được 
hết nợ. Nhưng đối với những người hành thiền thuần thục như thế, điều họ cần làm 
là ít nhất một lần mỗi tuần viếng thăm trung tâm và ngồi thién ít nhất một tiếng trong 
thiển thất và nhập Niết Bàn. Đó là một sự trợ giúp vĩ đại. Toàn thể trung tâm sẽ tràn 
ngập những rung động Dhamma. Sức mạnh Dhamma của những rung động tạo ra 
bởi mỗi hành giả tùy thuộc vào việc họ đã hành bao lâu và giai đoạn họ đã đạt được, 
nhưng mọi nỗ lực chân chính đều sẽ có lợi cho những người đến trung tâm. 

Xây cất những thiên thất cho thiên sinh tự nó là một việc lam day công đức. Nhưng 
thiển sinh sẽ có nhiều công đức hơn nếu tới trung tâm mỗi tuần một lần để hành 
thién. Đây là dana bằng sự hành thién của chúng ta. Đó là dana bằng những rung động 
khi hành thiền sẽ giúp thanh lọc mảnh đất trung tâm, làm cho nó chín mudi, do đó 
làm cho những thién sinh trong tương lai dé dang đạt được nhiều lợi lac hơn với nỗ 
lực ít hơn. Mỗi người phải nỗ lực để chiến đấu với sự ô nhiễm trong bản thân. Tuy 


KY SUDHAMMA | 75 


nhiên, nếu môi trường xung quanh tràn day những rung động Dhamma, nỗ lực sẽ dễ 
dàng hơn. Nếu những rung động ở trung tam bất tịnh thì sự tiến bộ bị can trở, gây ra 
khó khăn cho thién sinh khi đối diện với những bat tịnh bên trong. Chung sẽ không 
cho phép thiên sinh luyện tập một cách đúng đắn. Nếu thiên sinh nhận được sự bảo 
vệ của những rung động Dhamma tinh khiết, họ sẽ có được sức mạnh lớn lao, sự trợ 
giúp vĩ đại. 

Những thién giả nên tạo ra Metta trong tam. Bang cách đến và hành thiền, chúng 
ta chắc chắn được lợi cho bản thân. Chúng ta không thể biết được có bao nhiêu người 
nữa cũng được lợi lạc nhờ sự hành thién của chúng ta, nhờ việc làm của chúng ta. 
Người ta sẽ được lợi lạc qua nhiều thế kỷ. Người ta sẽ tự động bị thu hút tới một nơi 
những rung động Dhamma nảy sinh. Với điều kiện Dhamma phải được duy trì trong 
hình thức tinh khiết, người ta sẽ đến. Trong nhiều thế kỷ, người ta sẽ đến, hành thiên 
và hưởng được lợi lạc. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 11, 2003) 


HAY DAT DUOC SỨC MANH DHAMMA 


Bài sau đây la ban tóm lược và biên tap của bai pháp thoại của Thién su Goenka vào 
ngày kết thúc khóa thiền Satipatthana. 


Khi quý vị tham gia khóa Satipatthana, phương pháp hành thiên vẫn không thay 
đổi. Quy vi đã tham gia một số khóa thién và thực hành cùng một phương pháp: tuân 
thủ tám giới, phát triển samadhi bang cách ý thức về hơi thở, và rồi phát triển panna 
bằng cách ý thức về cảm giác và bình tâm với cảm giác - đó có nghĩa là bình tâm ở mức 
độ sâu nhất của tâm. Day là những gì quý vi thực hành trong tất cả những khóa thiên 
đã tham dự và đây cũng là những gi quý vị sẽ thực hành bây giờ. 

Sự khác biệt duy nhất - và là sự khác biệt hết sức quan trọng - là trong khóa này quý 
vị luyện tập với những lời trực tiếp từ Đức Phật. Quý vị có thể lắng nghe những lời này 
và hiểu chúng ở mức độ trí thức - và đồng thời ở mức độ thực nghiệm bởi vì quý vị 
đang thực hành. Ta có được nhiều hứng khởi hơn, ta có nhiều tin tưởng hơn, và ta 
luyện tập một cách chuyên cần và nghiêm túc hơn. 

Đây là lợi điểm khi tham dự khóa thiên như thế này: tinh túy của Dhamma trở nên 
ro rang. 

Càng thực tap, ta càng hiểu phương pháp một cách đúng đắn ở mức độ trí thức và 
ở mức độ paññä, tuệ giác - tinh túy của Dhamma càng trở nên rõ ràng hơn. Không có 
một sự mơ hồ lẫn lộn nào. Ta bắt đầu chú trọng đến tinh túy của Dhamma va bat đầu 
áp dụng vào cuộc sống. 

Chỉ tham dự khóa thiên sẽ không có ích gì cả nếu không áp dụng vào cuộc sống. 
Chỉ có áp dụng Dhamma mới đem lại mọi thành qua, mọi lợi lạc. Tham dự khóa thién 
chắc chắn không phải là để trốn tránh những trách nhiệm của cuộc đời. Ta tới nhà 
thương để phục hồi sức khỏe. Ta không sống trong nhà thương cả đời. Tương tự như 
thế, ta không tới một trung tâm Vipassana để trốn chạy trách nhiệm của cuộc đời. 


78 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Hãy dat được sức mạnh, và tan dụng sức mạnh này để đối pho với những thang 
trầm của cuộc sống. Đa số quý vị đều là những người có gia đình và có trách nhiệm 
đối với gia đình, và xã hội. Dhamma sẽ cho quý vị sức mạnh để đối diện với những 
trách nhiệm này và sống một cuộc sống lý tưởng. 

Bất cứ ai tới và thực hành Dhamma đều có hai trách nhiệm. Một trách nhiệm, di 
nhiên là, giải thoát bản thân khỏi mọi khổ đau và bắt đầu sống một cuộc đời rất hạnh 
phúc, rất hòa hợp, rất bình an. 

Một trách nhiệm lớn lao khác là sống một cuộc sống làm gương cho những người 
khác. Dĩ nhiên là quý vị không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng quý vị phải 
thận trọng là mình không làm tổn thương bất cứ người nào. Quý vị không có một 
hành động nào làm hại người khác và quý vị bắt đầu sống một cuộc sống gây ra hứng 
khởi cho người khác. 

Nếu người ta thấy một hành giả Vipassana sống một cuộc sống day đau khổ và căng 
thẳng, họ sẽ lưỡng lự trong việc tham dự một khóa thiển: “Hãy nhìn xem, đây là kết 
quả của sự hành thiển Vipassana. Nếu tôi cũng trở nên như thế nay, thì việc tôi dành 
ra 10 ngày để tham dự khóa thiển có ích gì nhỉ?” Quý vị đã trở thành hàng rào cản 
người khác đến với Dhamma. 

Mặt khác, nếu người ta thấy rằng cuộc đời của một người đã thay đổi tốt đẹp hơn, 
nếu họ thấy người này sống một cuộc đời tốt hơn, đối phó với những hoàn cảnh khác 
nhau một cách điểm tĩnh, họ sẽ cảm thấy: “Tuyệt vời quá. Người này đã phát triển 
những phẩm chất tốt đẹp như thế” Họ sẽ có cảm hứng để tham dự một khóa thiên. 

Khi một người tham dự một khóa thiền, những người đầu tiên nhận được lợi lạc là 
những thành viên trong gia đình. Khi một người đến tham dự một khóa thiền, luyện 
tập một cách đúng đắn, và thay đổi để được tốt đẹp hơn, thì những người trong gia 
đình sẽ nhận thấy sự thay đổi này và bắt đầu tham dự những khóa thiển. Một khi họ 
bắt đầu thực hành Vipassana, sẽ có sự cải tiến lớn lao trong gia đình. 

Bất cứ khi nào có sự hiểu lầm hay ác ý giữa những người trong gia đình, nếu họ ngồi 
thién Vipassana chung với nhau, một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều, tiếp 
theo là vài phút Mettabhavana, họ sẽ đứng dậy tươi cười. Toàn bộ không khí trong gia 
đình thay đổi. Căng thẳng tiêu tan, hòa hợp ngự trị. Gia đình trở thành một gia đình 
lý tưởng. 

Khi một gia đình trở thành một gia đình lý tưởng - hạnh phúc, bình an, hòa hợp - 
điều này sẽ hấp dẫn những người trong các gia đình khác. Họ bắt đầu đến với Dhamma. 


KY SUDHAMMA | 79 


Hết gia đình nay đến gia đình khác thực hành Dhamma, cho đến khi tất cả cộng đồng 
bắt đầu hưởng được bình an và hòa hợp. Dần dần, toàn thể quốc gia bắt đầu hưởng 
được bình an và hòa hợp. Sau cùng, thì toàn thể thế giới cũng sẽ bắt đầu hưởng được 
bình an và hòa hợp. Tất cả đều bắt đầu từ từng cá nhân. 

Bởi vậy moi cá nhân tới tham dự khóa thiền đều có một trách nhiệm lớn lao, một 
trách nhiệm kép: “Cuộc đời tôi bây giờ phải thay đổi, không phải chỉ cho sự tốt lành của 
riêng tôi, nhưng cũng vì sự tốt lành của nhiều người khác” Sau 25 thế kỷ, Dhamma một 
lần nữa lại hồi sinh. Ta cảm thấy, “lôi rất may mắn vì đã được tiếp cận với Dhamma. 
Bằng không, nhân danh Dhamma, tôi bị dính mắc vào nghi thức, nghỉ lễ, niêm tin triết 
lý, giáo điều, bị ràng buộc vào những tông phái khác nhau. Giờ đây tôi đã nhận được 
Dhamma phổ quát. Tôi rất là may mắn. Và thời điểm đã tới để Dhamma lan truyền 
khắp thế giới. Tôi có thể làm được những gi? Tôi có thể giúp được những gi?” 

Ta có thể phục vụ, đóng góp, trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng cách trợ 
giúp tốt nhất là làm gương, một gương tốt về Dhamma. Điều này sẽ tạo ra niềm hứng 
khởi trong tâm của người khác để họ cũng bước đi trên con đường Dhamma: “Hãy 
nhìn xem, người này đã bắt đầu sống một cuộc đời bình an, hòa hợp, tuyệt vời như thế. 
Tại sao tôi không sống như thế?” Đây là sự phục vụ to lớn nhất. 

Khi khóa thiền này kết thúc, những thiên sinh đã luôn duy trì và tiếp tục quá trình 
thanh lọc tâm và làm bản ngã tiêu tan. Họ bắt đầu phát triển được hai phẩm chất hiếm 
hoi. Một phẩm chất là: “Làm sao tôi có thể phục vụ mà không trông mong được đền 
đáp? Làm sao tôi có thể giúp để càng ngày càng có nhiều người đến với con đường và 
thoát khỏi khổ đau?” Ta chỉ có thể mãn nguyện khi thấy người khác được hạnh phúc, 
bình an, hòa hợp, mà không trông mong được đền đáp. 

Phẩm chất thứ hai là lòng biết ơn. Ta cảm thấy biết ơn Đức Phật Gotama. Sau khi 
được giác ngộ, Ngài không những chỉ giải thoát cho bản thân - mà ngài còn bắt đầu 
phan phat cho người khác với lòng thương yêu và từ bi vô bờ bến. Ngài bat đầu huấn 
luyện người khác: 

Caratha bhikkhave carikam 
bahujanahitaya, bahujanasukhaya, 
lokanukampaya... 

Nay các ty kheo, hãy tiến bưóc, 

vì lợi ích của nhiễu người, 

vì hạnh phúc của nhiễu người, 

vì lòng từ bi đối với thế gian... 


80 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Sự tinh khiết của truyền thống này được duy trì từ thé hệ này sang thé hệ khác. Sự 
tinh khiết đã mất đi sau 500 năm tại nơi nó ra đời, mặc dù truyền thống được bảo tôn 
lâu hon ở những nơi khác. May mắn thay nước láng giéng là Miến Điện đã duy trì 
được Dhamma trong suốt 25 thế ky. Đó là lý do tại sao bây giờ quý vị có được Dhamma. 
Do đó lòng biết ơn phát triển một cách tự nhiên. 

Một số thién sinh đến tỏ lòng biết ơn đối với thiển su. Nhưng cách duy nhất để tỏ 
lòng biết ơn là củng cố vững vàng trong Dhamma, chín mudi trong Dhamma. Không 
có cách nào khác tốt hơn để bày tỏ lòng biết ơn. Một người cha hay người mẹ trở nên 
vui mừng và hãnh diện khi thấy đứa con vượt trội mình. Cũng thế, vị thầy trong 
Dhamma cảm thấy vui mừng và hài lòng khi thấy rằng: “Những người đã tiếp nhận 
Dhamma từ mình đang phát triển khả quan. Nguyện cho họ tiến xa hơn mình!” 

Bởi vậy hãy củng cố trong Dhamma. Việc này sẽ rất tốt lành cho quý vị và tốt lành 
cho nhiều người khác. Nhiều người sẽ có được nguồn cảm hứng từ cuộc sống của quý 
vị. Sự phục hồi của Dhamma chỉ mới bắt đầu. Quý vị rất là may mắn được sinh ra 
trong thời kỳ Dhamma đã hồi sinh, và lan truyền khắp thế giới. Nguyện cho quý vị trở 
thành phương tiện cho sự truyền bá Dhamma, vì sự tốt lành cho rất nhiều người, vì sự 
tốt lành của chính quý vị, và cũng vì sự tốt lành cho rất nhiều người! 

Quý vị thật may mắn được làm người. Quý vị đã được tiếp cận với Dhamma và bắt 
đầu thực hành Dhamma. Tất cả những yếu tố này đều rất may mắn. Bây giờ hãy tăng 
tiến trong Dhamma, tỏa sáng trong Dhamma, chín mudi trong Dhamma để cho càng 
ngày càng có nhiều người có được hứng khởi va bat đầu bước di trên con đường 
Dhamma; càng ngày càng có nhiều người thoát khỏi khổ đau và hưởng được bình an 
thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. 

Nguyện cho tất cả quý vị tăng tiến trong Dhamma, nguyện cho tất cả quý vị tỏa sáng 
trong Dhamma. Nguyện cho tất cả quý vị sống một cuộc đời Dhamma, tốt lành cho 
quý vị và tốt lành cho người khác; lợi lạc cho quý vị và lợi lạc cho người khác. 


(An bản Dhamma Giri - tháng 2, 2008) 


LAM TRON LOI PHAT DAY 


Bai sau đây được tóm lược va biên tap từ bai giảng của Thay Goenka vào ngày 41 
của khóa thiển 45 ngày. 


Quý vị phải sống một cuộc đời Dhamma một cách nghiêm túc để tận dụng kiếp 
người quý giá. Quy vị tham dự khóa thiền để thanh lọc được càng nhiều bất tịnh càng 
tốt và cũng để hiểu Dhamma sâu sắc hơn. Khi những lớp vô minh được tẩy trừ, 
Dhamma trở nên rõ ràng hơn và quý vị nghĩ, “Ổ, đây là Dhamma!” 

Không thể có một chút nghi ngờ nào về Dhamma cả. Giáo huấn của Đức Phật trở 
nên rất rõ ràng. Đây là một người giảng dạy Dhamma không phải để thành lập tông 
phái gồm những người tin vào một triết lý đặc biệt nào. Hoàn toàn không phải như 
thế. Đức Phật là Đấng Từ Bi. Vì lòng trắc ẩn, Ngài giảng dạy Dhamma để người ta có 
thể thoát khỏi khổ đau. Ngài tự giải thoát bản thân khỏi đau khổ bằng cách thực hành 
Dhamma, chứ không phải chỉ tin vào lý thuyết của Dhamma. Một người như thế 
không bao giờ chú trọng vào đức tin đơn thuần. Ngài hoàn toàn chú trọng vào phần 
sáng tạo của Dhamma, sự thực hành Dhamma. 

Đức Phật nói rằng suốt cuộc đời, Ngài chỉ giảng dạy hai điều: khổ (dukkha) và sự 
điệt trừ hoàn toàn khổ (dukkha-nirodha). Đó là tất cả những gì Ngài giảng dạy. Làm 
sao có thể diệt trừ được khổ đau bằng cách thành lập tông phái? Làm sao đau khổ có 
thể được diệt trừ bằng cách thành lập giáo điều dựa trên những niềm tin triết lý? Một 
vị Phật không quan tâm gì đến những việc đó. Ngài chỉ thực sự quan tâm đến dukkha- 
nirodha (hết khổ) thật sự. Tất cả giáo huấn của ngài đều nhắm vào sự diệt trừ dukkha 
đúng nghĩa. 

Nhưng hai điều này, dukkha và dukkha-nirodha, trở thành bốn một cách tự nhiên. 
Để hiểu dukkha khổ đế, quý vị phải hiểu được dukkha-samudaya tập đế, làm thế nào 
dukkha nảy sinh. Để hiểu được dukkha-nirodha diệt đế, quý vị phải hiểu được magga 
đạo đế, con đường hay phương cách dẫn đến sự diệt trừ dukkha. Bởi vậy chúng ta có 
Bốn Sự Thật Thánh Thiện. 


82 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Bây giờ, sé thế nao nếu Đức Phat chi quan tâm đến lý thuyết về Bốn Sự Thật nay: 
“Hỡi mọi người trên thế gian, hãy hiểu rằng có dukkha, hãy hiểu rằng sự thèm muốn là 
nguyên nhân của dukkha, hãy hiểu rằng có sự chấm dứt hoàn toàn dukkha và hãy hiểu 
rằng có con đường dẫn đến sự chấm dứt hoàn toàn dukkha” Nếu sự giảng dạy ngừng 
ở đấy, thì Ngài cũng không khác gì những đạo sư khác vào thời đó hay thời sau này. 

Nhung Ngài không màng gi đến chuyện đó. Ngài đã trở thành Phat không phải chi 
bằng đức tin vào Bốn Sự Thật này. Ngài biết rằng chỉ chấp nhận Bốn Sự Thật không có 
lợi gì cả. Người ta phải làm gì đó với chúng - theo tiếng Pali, đây được gọi là kicca, 
nghĩa là phải được thực hiện hay thực hành. Sau đó người ta có thể nói, như Đức Phật 
đã nói: “Ta đã hoàn thành những gi cần phải làm về Bốn Sự Thật này. Công việc da 
hoàn tất, katam?” 

Cho dù lý thuyết có tốt đến đâu đi nữa, dù có đúng đến đâu đi nữa, nó không giúp 
người ta thoát khỏi khổ đau trừ khi kicca trở thành katam. Mỗi cá nhân cần phải làm 
những gi cần phải làm liên quan đến Bốn Sự That Thánh Thiện. 

Đây là lý do vì sao một vị Phật không bao giờ giảng dạy chỉ có lý thuyết, và nếu ai 
đó biến giáo huấn thành triết lý suông, người này sẽ không nhận được lợi ích gì cả. 
Mỗi người đều phải làm những gì Dhamma cần họ làm, theo như ý định của Đức 
Phật. Và họ thành công được bao nhiêu trong việc phải làm những gi can làm về Bốn 
Sự Thật này, họ sẽ thoát khỏi được khổ đau nhiều chừng đó. 

Đối với Sự Thật Thánh Thiện đầu tiên về dukkha khổ đế, điều cần làm là gì? Là 
khám phá toàn bộ thực tế về dukkha, toàn thể dukkha- pariññeya. Nếu bỏ sót dù chỉ 
một phần nhỏ, quý vị đã không khám phá được gì cả. Quý vị chỉ có thể nói rằng mình 
đã khám phá toàn thể dukkha khi quý vị đã vượt qua lãnh vực của khổ và đi ra ngoài 
chúng. Và vượt ra ngoài dukkha là dukkha-nirodha, sự chấm dứt khổ đau. 

Đồng thời, sự thăm dò dukkha cũng liên hệ đến Sự Thật Thánh Thiện Thứ Hai, về 
dukkha-saymudaya, tập đế sự nảy sinh của khổ đau. Quý vị quan sát, “Hãy nhìn xem, 
dukkha khởi lên như thế này!” Và khi hiểu được cách thức, quý vị không ngừng diệt 
trừ được thói quen, khuynh hướng của tâm làm phát sinh ra dukkha. Quý vị quan sát 
cho tới khi không còn dukkha nảy sinh; quý vị đã hoàn tất những gì cần phải làm về 
Sự Thật Thánh Thiện Thứ Hai. 

Và quý vị thực tập như thế nào? Làm cách nào để quý vị đạt được giai đoạn diệt đế 
dukkha-nirodha? Mọi bước quý vị làm khi thăm dò toàn thể lãnh vực của dukkha là 
một phần của tiến trình - nơi quý vị đã trải qua, đoạn đường đạo đế quý vị đã bước 


KY SUDHAMMA | 83 


qua. Quý vị đã đi từng bước trọn con đường. Quy vị đã hoàn tất Bốn Sự That Thanh 
Thiện, sự thật về con đường đưa đến hết khổ. 

Khi làm những gi cần phải làm liên quan đến Sự Thật Thánh Thiện Thứ Nhất, quý 
vị đã bat đầu làm những gi cần làm liên quan đến ba sự thật kia. Và quý vị cần phải làm 
øì liên quan đến sự thật thứ nhất? Làm thế nào để quý vị thăm dò toàn thể lãnh vực 
dukkha? Quý vị bắt đầu bằng cách chứng nghiệm dukkha, cảm thấy dukkha. Theo 
Đức Phat, từ được dùng là vedana cam thọ, anubhavana. Quy vị phải cảm nhận 
dukkha. Quý vị phải trải nghiệm dukkha. Ở đây quý vị không chơi trò chơi trí thức. 
Quý vị bắt đầu quan sát cảm giác. 

Sự thăm do bat đầu bằng dukkha-vedana - cảm thọ khó chịu, thô thiển. Khi quý vi 
hiểu một cách chi tiết về thực tế của cảm thọ bằng cách cảm nhận chúng, quý vị cũng 
hiểu rằng chúng ta có một khuynh hướng ăn sâu là phản ứng bằng chán ghét đối với 
cảm thọ khó chịu này. Và quý vị cũng nhận ra rõ ràng rằng, mỗi khi phản ứng bằng sự 
chán ghét, quý vị trở nên khổ sở hơn. Mọi phản ứng bằng sự chán ghét đều mang lại 
khổ đau. Quý vị ngộ được, “Ô, có một cảm thọ khó chịu trong người, và tôi đang phản 
ứng bằng sự chán ghét. Điều đó có nghĩa là tôi dùng sự đau khổ của mình để làm gia 
tăng gấp bội đau khổ. Thay vào đó, tôi phải tận dụng sự đau khổ này để thoát khỏi khổ 
đau” Và điều trở nên rõ ràng là nếu quý vị không phản ứng, quý vị không làm cho nỗi 
khổ của mình sinh sôi nay nở. Quý vị hiểu, “O, diéu hay nhất tôi nên làm là không 
phản ứng” 

Thực tập theo cách này với cảm thọ khó chịu, đôi khi quý vị thành công, đôi khi 
quý vị thất bại trong việc không phản ứng. Có những lúc khuôn mẫu thói quen cố 
hữu sẽ tiếp tục chế ngự quý vị, và quý vị phản ứng bằng sự chán ghét. Rồi quý vị nhớ 
lại rằng mình không nên phản ứng bằng sự chán ghét và quý vị có được vài khoảnh 
khắc không có phản ứng. Day là cách quý vi bat đầu luyện tập. Tham dò lãnh vực 
dukha ở tầng lớp cảm thọ khó chịu, quý vị đang trải nghiệm dukkha, Sự That Thánh 
Thiện Thứ Nhất. 

Đến một lúc cảm thọ khó chịu trở thành sukkha-vedana - cảm thọ dễ chịu - một 
phan vi một số sankharas đã bị diệt trừ, một phan cũng vì đây là luật tự nhiên. Sau một 
khoảng thời gian, sự thay đổi xảy ra một cách tự nhiên vì bất cứ lý do nào đi nữa. Quý 
vị đã bắt đầu cảm thấy cảm thọ dễ chịu, những rung động vi tế. 

Bây giờ, nếu quý vị hiểu Dhamma không được rõ ràng, quý vị sẽ không biết phải 
làm gì. Khuynh hướng phản ứng cố hữu đối với cảm thọ dễ chịu bằng sự thèm muốn 


84 | THIEN SUS. N. GOENKA 


sé bắt đầu khống chế quý vị, và quý vi tiếp tục phan ứng. Quy vi sẽ nghĩ, “Điều này 
tuyệt quá! Cảm thọ khó chịu đã biến mất, bây giờ là cảm thọ dễ chịu. Ta đã hết khổ. 
Dhamma đã công hiệu, ta đã giải thoát! Hãy nhìn xem, có cảm thọ đễ chịu, mọi sự đều 
tốt” Và quý vị đang sinh ra thèm muốn, thèm muốn. 

Nhưng giống như cảm thọ khó chịu, không sớm thì muộn cũng trở thành dễ chịu, 
cảm thọ đễ chịu rồi cũng trở thành khó chịu. Đây là luật tự nhiên. Người nào hiểu một 
cách đúng đắn sẽ nghĩ, “Hãy nhìn xem, bởi vì tôi phát sinh bám víu vào những cảm thọ 
dé chịu, khi cảmthọ khó chịu lại nảy sinh, tôi sẽ trở nên khổ sở hơn lúc trước. Ồ, sự chán 
ghét của tôi đối với cảm thọ khó chịu là kết quả của sự bam víu vào cảm tho dé chịu” 
Ta càng bị ràng buộc vào khoái lạc, ta lại càng sinh ra chán ghét đối với khổ đau. 

Trong cuộc sống hằng ngày cũng thế, khi điều mong muốn đạt được, quý vị trở nên 
hồ hởi và sinh ra ràng buộc vào nó. Và khi nó mất đi và điều không muốn xảy ra, quý 
vị trở nên chan nản. Bởi vì quý vị sinh ràng buộc vào điều mong muốn, chắc chắn quý 
vị sinh ra chán ghét điều không mong muon. Bây giờ việc này trở nên hết sức rõ ràng 
tại tầng lớp sâu thẳm của tâm, nơi cảm thọ được cảm nhận. Và trí tuệ nảy sinh bằng 
sự trải nghiệm: “Mỗi lần ta phản ứng bằng sự thèm muốn đối với cảm thọ dễ chịu, ta 
đang gieo hạt giống đau khổ, không gì ngoài đau khổ. Ta để cho sự vô minh chế ngự. 
Đây là khổ đau” 

Bởi vì cảm thọ dễ chịu tăng cường khuynh hướng phản ứng bằng sự thèm muốn, 
chúng thực sự là khổ đau. Loại cảmthọ này nguy hiểm hơn cảm thọ khó chịu, vốn rõ 
ràng là dukkha. Khi cảm thấy khó chịu, ta đễ dàng nhớ được bất cứ sự chán ghét nào 
đều có hai; ta nghĩ là, “Tot hơn ta nên quan sát. Ta nên chờ, tốt hơn ta nên giữ được sự 
bình tâm” Nhưng khi cảm thọ dễ chịu đến, ta phản ứng một cách mù quáng. Thay vào 
đó, ta nên nhận ra rằng, “Ổ, đây là tình huống nguy hiểm. Cảm thọ dễ chịu này cũng 
là dukkha? 

Với sự chứng nghiệm này, người ta bắt đầu thoát khỏi thói quen phản ứng bằng sự 
chán ghét đối với cảm thọ khó chịu và thèm muốn đối với cảm thọ dễ chịu. Dần dần 
ta thoát khỏi thói quen của tâm và tiếp tục tập luyện. Khi nhiều sankharas đã bị diệt 
trừ, ta bắt đầu chứng nghiệm sự bình lặng và an tĩnh. 

Khi cái mà ta gọi là cảm thọ khó chịu không còn nữa, và cả cái mà ta gọi là cảm thọ 
dé chịu cũng không còn. Những cảm tho dé chịu tới như sự trôi chảy của một dòng 
sông, hay những gợn sóng trên biển cả, hay như dòng điện mạnh. Không còn những 
cái như thế xảy ra - chỉ còn sự bình lặng, an tĩnh và sự sinh diệt, dao động rất vi tế. Đây 


KY SUDHAMMA | 85 


là cái mà Đức Phat gọi là asukhamadukkha-vedana, không sukkha cũng không 
dukkha. Đây không phải là cái được gọi là cảm thọ trung tính mà quý vị cảm thấy khi 
mới bat đầu hành thiên. Cam thọ trung tinh chỉ là cảm tho hoi hot mà quý vị rồi cũng 
sẽ cảm thấy nhàm chán; quý vị sinh chán ghét nó. 

Nhưng trong kinh nghiệm này, quý vị không cảm thấy nhàm chán; quý vị mong 
muốn được đắm chìm trong nó. Quý vị thấy thật tuyệt vời vì nó rất bình an và tĩnh 
lặng. Và do đó một nguy cơ mới nảy cơ sinh. Ban đầu là sự nguy hiểm của phản ứng 
bằng sự chán ghét đối với cảm thọ khó chịu, sau đó là sự nguy hiểm khi phản ứng bằng 
sự thèm muốn đối với cảm thọ dé chịu. Giờ đây, nguy cơ là sự vô minh sẽ chế ngự quý 
vị. Quý vị nghĩ, “À, đây là cái ta muốn. Giờ ta đã có nó. Sự an tĩnh này, kinh nghiệm 
bình an này là Nibbana” Thật ra quý vi sai lam. Dung là quý vị dang gần Nibbana, 
nhưng kinh nghiệm về sự an tĩnh vẫn còn nằm trong lãnh vực của tâm và thân, lãnh 
vực của các giác quan. 

Nếu trí tuệ nảy sinh, ta sẽ nhớ lại, “Hãy xem, đây chưa vượt ra ngoài tâm và thân. 
Vẫn có sự sinh diệt, dao động đang xảy ra. Vẫn có anicca? Và sự sinh diệt rất vi tế nay 
tác động quý vị. Nó quấy ray cảm nghiệm về sự an tĩnh, sự tĩnh lặng và quý vị nghĩ, “O, 
đây là khổ” 

Chỉ khi nào quý vị ngộ được điều này thì quý vị mới thoát khỏi khổ và chứng nghiệm 
được thứ vượt bên ngoài chúng. Bằng không, quý vị bị kẹt tại giai đoạn này, giống như 
người bị kẹt trong luồng thông suốt của những rung động vi tế. Cảm thọ thô thiển, khó 
chịu là dukkha. Cảm thọ dễ chịu là dukkha. Và sự sinh diệt, dao động vi tế này, không 
khó chịu cũng không dễ chịu, giai đoạn an tĩnh này cũng là dukkha.thọ 

Rồi lời của Đức Phật trở nên rõ ràng, “Yam kiñci vediyatim tam dukkhasmin: bất 
cứ cảm thọ nào mà quý vi cảm thấy đều có tanh chất dukkha? Quý vị phải chứng 
nghiệm được thực tế này. Khi làm được, quý vị vượt ra khỏi thực tế này và chứng 
nghiệm được giai đoạn dukkha-nirodha, sự chấm dứt của khổ. Khi ấy, ta có thể nói, 
“Pariññata - tôi đã thăm do toàn bộ lãnh vực dukkha?” 

Và quý vị đã thăm đò toàn bộ lãnh vực dukkha như thế nào? Bằng cách thăm dò 
toàn bộ lãnh vực vedana -cảm thọ. Khi Đức Phật nói rằng quý vị phải thăm đò toàn bộ 
lãnh vực dukkha, Ngài cũng nói quý vị phải thăm dò toàn bộ lãnh vực của vedana. Khi 
Ngài nói rằng quý vị phải bước đi trên Bát Thánh Đạo để thoát khỏi dukkha, Ngài nói 
để làm được như thế quý vị phải thăm do toàn bộ lãnh vực vedana: “Tissannam 
vedananam parifnaya ariyo atthangiko maggo bhavetabbo - quý vị phải thực hành Bát 


86 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Thanh Dao để thăm do toàn bộ lãnh vực của ba loại vedana này, dé chịu, khó chịu va 
trung tính? 

Tương tự như thế, khi Đức Phat nói quý vị thực hành bốn satipatthana, Ngài nói, 
“Tissannam vedananam pariññäya cattaro satipatthana bhavetabbo - Quý vị phải thực 
hành bốn satipatthana bang cách thăm dò ba vedana này” Nếu không thăm dò toàn bộ 
lãnh vực của vedana, quý vị không thể nào thăm do toàn bộ lãnh vực của dukkha. Quý 
vị không thể hoàn thành ngay cả Sự Thật Thánh Thiện Thứ Nhất và do đó không bao 
giờ có thể hoàn tất ba sự thật kia. 

Với cả bốn satipatthana - quan sát cơ thể, quan sát cảm giác, quan sát tâm và quan 
sát nội dung của tam - quý vị phải luôn luôn hiểu được sự sinh, diệt của vedana ở mức 
độ thực nghiệm, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Với cả bốn satipatthana, 
Đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm dò toàn bộ lãnh vực của dukkha 
ở mức độ vedana. Nếu bỏ qua, ta hoàn toàn có khả năng nảy sinh sự bám víu vào một 
số trải nghiệm nào đó. Quý vị không thể vượt ra ngoài lãnh vực cảm nhận trừ khi quý 
vị hiểu rằng, mọi trải nghiệm từ các giác quan đều là dukkha. 

Do đó mọi giáo huấn của Đức Phật cần phải được thực hành ở tầng lớp sâu hơn với 
vedana. Điều này đúng với cả thứ thường được coi là bước đầu tiên trong việc thực 
hành sila, giới luật đạo đức - nghĩa là, tránh không có những hành động bất thiện bằng 
việc làm va lời nói. Gia sử có trường hợp xảy ra khiến quý vị có nguy cơ phạm sila nao 
đó - hoặc giết hại, hoặc trộm cắp, hoặc tà dâm, hoặc nói dối, lừa gạt người khác, hoặc 
trở nên say nghiện. Nhưng quý vị dừng lại, quý vị tránh không vi phạm. Quý vị có thể 
chận đứng chúng bởi vì quý vị quan sát cảm giác trên thân. Khi ấy, quý vị không chỉ 
tập ở trên bề mặt của tâm. Quý vị không chỉ đơn thuần ngăn hành động bằng việc làm 
hay lời nói. Quý vị còn tập ở tầng lớp sâu hơn của tâm nữa. 

Sự thôi thúc dẫn đến phạm sila bắt nguồn từ sự nảy sinh của cảm giác, khó chịu hay 
đễ chịu. Và chính vì một cảm giác cụ thể nào đó, ý định tương ứng sẽ khởi lên- làm 
phát sinh hành động bằng việc làm hay lời nói làm hại chính mình và người khác. 

Tuy nhiên, khi quý vị ở cùng với cảm giác, quý vị tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của 
tâm. Và quý vị đang làm theo lời hướng dẫn của Đức Phật là thăm dò toàn bộ lãnh vực 
của vedana. Và cũng giống như khi tap sila, khi quý vị tập samadhi, phát triển định tâm, 
quý vị phải duy trì ý thức về cảm giác dù là khó chịu hay dễ chịu hay trung tính. Và khi 
quý vi phát triển panna, trí tuệ, quý vị phải ý thức cảm giác. Sila, samadhi, pafifa - toàn 
bộ sự thực hành giáo huấn của Đức Phật đều phải có sự ý thức về cảm giác. 


KY SUDHAMMA | 87 


Nếu quý vị giữ được ý thức về cam giác và hiểu được rang chúng sinh, diệt, sinh, 
diét, quý vị rồi cũng sẽ tới giai đoạn nirodha. Quy vị sẽ có thể nói, “Katam buddhana- 
sasanam - Giáo huấn của Đức Phật, những gì Ngài muốn tôi làm, đã được hoàn tất. 
Nathi dani punabhavo ti - sẽ không có kiếp sống mới cho tôi nữa. Tôi đã hoàn thành, 
tôi đã làm theo như ý Đức Phat, theo như ý Dhamma muén tôi làm” 

Hãy luyện tập một cách chuyên cần, một cách thông minh, hiểu rõ Dhamma, hiểu 
rõ những cạm bẫy. Hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ để được vững mạnh trong Dhamma 
và hưởng được chân hạnh phúc. 

Bhavatu sabba mangalam 


Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 
(Ấn bản Quốc tế - tháng 12, 2007) 


SU TINH KHIET CUA DHAMMA 


Bai sau đây được dich và biên tap từ bai viết của Thién su Goenka trong ấn ban 
thang 3 năm 2010 của Hindi Vipassana Patrica. 

Dé hiểu tai sao giáo huấn tinh khiết của bậc Giác Ngộ đã bi thất truyền tai Ấn Độ, 
chúng ta phải tìm hiểu lịch sử Ấn Độ trong 2000 năm qua. Cho tới thời điểm đó, đã có 
những người thực hành theo giáo huấn và đạt được kết quả; họ được hoàn toàn giải 
thoát hay đạt đến một trong những giai đoạn trên con đường hoàn toàn giải thoát. Tuy 
nhiên, sau đó những thế lực chống đối Dhamma gia tăng sức mạnh và tìm cách làm ô 
nhiễm Dhamma. Rất nhiều tu sĩ bị giết hại. Nhiều vị khác rời khỏi Ấn Độ. Hầu hết các 
tu viện bị phá hủy, và một số ít tu sĩ còn lại không thể duy trì được sự tinh khiết của 
giáo huấn. Sự 6 nhiễm lan rộng theo hướng Đông vào Mién Điện, tới thủ đô Pagan. 

Suttantesu asantesu, 

pamutthe vinayamhi ca, 

tamo bhavissati loke, 

suriye atthangate yata. 

Khi lời Dhamma không còn được nghe, 

và thực hành Dhamma bị bỏ lð, 

Thế giới trở nên đen tối, 

như khi mặt trời lặn. 
Tạng kinh Chú giải, Kinh Tang Chi Bộ, phẩm Phi Pháp 
(A.N.Atthagatha 1-1-130, Dutiyapamadadivaggavannana) 

Vi A La Han Dhammadassi, ở miền nam Miến Điện, nghe được tin về những gi xảy 
ra ở miền bắc. Ngài quyết định chính Ngài phải tới Pagan. Tại đó, Ngài gặp vua Anawrahta 
và giải thích giáo huấn thuần khiết của Đức Phật cho nhà vua. Nhìn nhận thay đổi, nhà 
vua đẹp bỏ những lối thực hành đổi trụy và tái lập sự tinh khiết của Tipitaka (Tam Tạng 
kinh điển) và Vipassana. Thời điểm này là vào khoảng 1,000 năm trước. 


90 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Vào thời trước đó, dưới sự trị vì của vua Asoka ở An Độ, những sứ giả Dhamma đã 
mang giáo huấn tinh khiết của Đức Phật cũng như phương pháp Vipassana tới những 
nước khác nhau. Một trong những nước này là Suvannabhumi, giờ là miền nam Mién 
Điện. Ở đó, học thuộc toàn bộ hay một phần Tipitaka, nhằm duy trì giáo huấn đích 
thực của Đức Phật, trở thành một tập quán. Đồng thời, người dân cũng tiếp tục thực 
hành những gi Đức Phật giảng day bang cách duy trì phương pháp Vipassana trong 
trạng thái thuần khiết. 

Những sứ giả cũng di tới Tích Lan, trong trường hợp nay là con trai và con gái của 
chính đức vua Asoka. Tại đây, việc trước nhất được thực hiện là ghi chép toàn bộ 
Tipitaka với mục đích gìn giữ, bảo tôn, và phương pháp Vipassana tinh khiết cũng 
được duy trì qua nhiều thế hệ. 

Ngày nay, ta có thể thấy được lợi ích của những việc làm này khi những học giả từ 
nhiều quốc gia hội họp ở Miến Điện, để một lần nữa kiểm chứng nội dung trong 
Tipitaka. Vào thế kỷ thứ 19, kinh điển được khắc vào những phiến đá; vào thế kỷ thứ 
20, kinh điển được ấn hành bằng sách. 

Suttantesu rakkhite sante, 

patipatti hoti rakkhita, 

patipattiyam thito dhira, 

yogakkhema na dhamsati. 

Khi Giáo Huấn còn được bảo tôn, 

thì sự thực hành được bảo tôn. 

Người can đảm thực tập kiên trì 

không thất bai trong giải thoát. 
Tạng kinh Chú giải, Kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Phi Pháp 
(A.N. Atthakatha 1-1-130, Dutiyapamadadivaggavannama) 

Bắt đầu từ thời của Ngài Dhammadassi cho tới thời của Ngài Ledi Sayadaw, phương 
pháp Vipassana tinh khiết được bảo tôn ở miền bắc Miến Điện, mặc dù chỉ trong một 
số ít người. Điều này thật may mắn cho chúng ta. Ngài Ledi Sayadaw có một niềm tin 
kiên định là 2,500 năm sau thời của Đức Phật, Giáo Huấn lại tái sinh va Vipassana sẽ 
lan truyền ra ngoài những tu viện nơi chỉ có một số ít người thực hành. Đây là lý do 
tại sao Ngài Ledi Sayadaw quyết định huấn luyện Vipassana không những chỉ cho tu 
sĩ mà còn cho cả cư sĩ. Ngài bổ nhiệm Saya Thetgyi, một nông dân, làm thiển sư 


KY SUDHAMMA | 91 


Vipassana. Tiếp đó, Saya Thetgyi bổ nhiệm Sayagyi U Ba Khin, và nhờ do Vipassana 
va giáo huấn của Đức Phat đã có mặt tại Ấn Độ và khắp thế giới. 

Bởi vì Vipassana là phổ quát và không tông phái nên thu hút được những người 
thuộc mọi tông phái. Không một ai chống đối phương pháp. Vipassana của Đức Phật 
được mọi nơi chấp nhận một cách kính trọng. Trong 40 năm qua, nhiều người từ 80 
quốc gia đã hỗ trợ cho sự lợi lạc của nhiều người. Đã có hơn 1,000 thién sư phụ ta và 
hơn 150 trung tâm thường trực, chưa kể đến những khóa thiển được tổ chức ở những 
địa điểm thuê mướn. Gần 1,200 thiển sư phụ tá hướng dẫn những khóa thiền cho trẻ 
em ở nhiều nơi. Những bài pháp thoại và hướng dẫn thực hành được dịch sang gần 60 
ngôn ngữ dé dùng trong các khóa thiên. 

Đối với giáo huấn của Đức Phật, công nghệ hiện đại đã bảo tổn sự tinh khiết một 
cách dễ dàng. Nhưng vẫn còn nguy cơ xuất hiện những sự thay đổi không đúng đắn 
trong phương pháp Vipassana. Vi Thay của tôi, Sayagyi U Ba Khin, luôn luôn nhấn 
mạnh là truyền thống tinh khiết của Đức Phật phải được bảo tôn. Bởi vậy, giờ đây 
trách nhiệm của chúng ta là phải giữ cho phương pháp ton tại trong trạng thai tinh 
khiết như Sayagyi dé ra. Những khóa thiên ở An Độ và khắp thế giới trong suốt 40 
năm qua đã dùng cùng những bài pháp thoại và lời hướng dẫn. Mọi nơi đều chấp nhận 
một cách niềm nở. Bởi vậy, thay đổi những gì đã được chấp nhận một cách phổ quát 
thì không khôn ngoan một chút nào cả. Nhưng nếu có ai thấy có vấn đề nào đó trong 
sự giảng dạy, điều nên làm là trình bày với Thiển Sư Tổng quản để ông ta xem xét và 
làm những gi cần thiết. 

Sayagyi U Ba Khin nói rằng bất cứ nơi nào Vipassana được giảng dạy, không được 
thêm bất cứ phương pháp nào khác vào cho dù sự kết hợp có vẻ tốt đến đâu đi nữa, 
bởi vì việc này có thể phải trả giá bằng Dhamma tinh khiết. Chúng ta đã cẩn thận làm 
theo lời hướng dẫn này trong suốt 40 năm qua. 

Tuy vậy, những người với chủ ý tốt đôi khi vẫn cố gắng thêm vài điều vào Vipassana. 
Trong một số trường hợp, thực đơn bổ dưỡng đặc biệt được phục vụ tại các khóa 
thiển. Trường hợp khác là những hướng dẫn chuyên môn về sức khỏe của thiển sinh 
là y sĩ nổi danh. Đôi khi là giới thiệu hình thức lễ nghi tôn giáo. Cũng có khi là cách 
tập thể dục. Hoặc là có thêm những phần giảng pháp cho thién sinh ngoài những bài 
pháp thoại thâu âm được dùng trong khóa. Có trường hợp đề nghị dạy yoga cho thiển 
sinh sau khóa thiển. Có trường hợp khác là để nghị chữa trị bằng châm cứu tại một 
trung tâm. 


92 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Những người muốn thực hiện những su thay đổi nay đều chan thành , với dụng ý 
tốt. Và họ có những ý kiến hay. Nhưng mỗi một dé nghị như thế đều không có một 
chỗ đứng nao trong một khóa thién Vipassana cả. 

Vipassana là một phương pháp tự quan sát với mục đích giải thoát tâm khỏi khổ 
dau. Chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả. 

Do đó, nhiệm vụ của những hành gia Vipassana thành tâm là giữ cho phương pháp 
được an toàn và không cho phép bất cứ cái gì trộn lẫn vào, cho dù việc kết hợp có vẻ 
tốt đến thế nào đi nữa. Đây là cách để Bánh Xe Dhamma tiếp tục luân chuyển trong 
nhiều thế hệ sắp tới, vì sự tốt lành của mỗi người và mọi người. 

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc! 

Nguyện cho tất cả được giải thoát! 


(An bản Dhamma Giri - Tháng 3-2010) 


KHAM PHA DUC PHAT TRONG TAM TANG KINH DIEN 


Bài sau day là ban trích ngắn gọn từ bai mở đầu của Thién su Goenka dành cho ấn 
bản Tipitaka (Tam Tạng Kinh Điển) mới bằng tiếng Pali do Viện Nghiên Cứu Vipassana 
phát hành. Tipitaka là kinh ghi lại lý thuyết những lời và giáo huấn của Đức Phật; bao 
gồm ba Pitakas (Tạng Kinh- nghĩa đen là những cái giỏ): Vinaya Pitaka (giới luật cho 
tu sĩ), Sutta Pitaka (những bài giảng phổ thông), và Abhhidhamma Pitaka (yếu lược 
những giáo huấn uyên thâm giải thích cách thức vận hành của tâm, những yếu tố tinh 
thần, vật chất; sự tương quan giữa chúng; và hiện tượng vượt ra ngoài tất cả). Những 
quyển đầu của ấn bản này được ấn hành gần đây bằng chữ Devanagari, tiếp theo sẽ là 
những phiên bản bằng tiếng La Tỉnh - cùng với phần giới thiệu rất công phu của Thiển 
sư Goenka. 

Toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển thấm đượm tính chất, phẩm chất thánh thiện và 
thiêng liêng của Đức Phật. Than thể vật chất (rũpakaya) của Đức Phật thể hiện sự thu 
hút thuộc nhân cách của Ngài; sở hữu 32 dấu hiệu của một vĩ nhân và tỏa ra sự bình 
an và nét đẹp vô song, làm hài lòng bất cứ ai được thấy. Nhưng phương diện khác của 
tính chất, phẩm chất của Ngài chính là Pháp thân -thân thể của Pháp (dhammakaya) 
không gì sánh bằng, tràn ngập sự giác ngộ hoàn toàn, trí tuệ viên mãn, đạo đức, sự 
hiểu biết chân chánh và lòng trắc ẩn. 

Một đức Tathagata (Như Lai) hay Phật là một chúng sanh đã giải thoát (arahata), đã 
tiêu diệt hết mọi kẻ thù - là những bất tịnh của Ngài. Ngài đã giác ngộ hoàn toàn 
(samma sambodhi). Ngài tràn day trí tuệ (vijja) và vững vàng trong thực hành giới và 
định (carana). Ngài là “bậc đã hoàn thành một cách tốt đẹp” (sugato) bởi vì những 
hành động, lời nói và ý nghĩ của Ngài đều an lạc. Ngài là người biết toàn thể vũ trụ 
(lokavidũ)- thấu hiểu về trần tục lẫn thoát tục: nibbana. Ngai là bậc vô song, không ai 
sánh bằng (anuttaro). Ngài hướng những người thiếu kinh nghiệm đến với con đường 
chân chính, như người đánh xe giỏi điều khiển con ngựa hoang (purisdamma sarathi). 
Ngai là Thay dạy của Trời và người (sattha devamanussanam). Ngài là Chúa té -Chi 


94 | THIEN SU S. N. GOENKA 


tôn (bhagava) đã diệt trừ hết ràng buộc, chan ghét, và vô minh. Vì tất cả những phẩm 
chất đặc biệt này, Ngài khác biệt với những chúng sanh khác: Ngài ban phát vô số phúc 
lợi cho thế gian. 

Toàn thể Tipitaka thấm nhuần những mật ngọt từ Pháp Thân của Đức Phật. Tipitaka 
chứa đựng những âm hưởng êm dịu của dòng sông Hằng Dhamma khởi nguồn từ 
dhamma-kaya (Pháp Thân). Bộ kinh điển ngập tràn tỉnh túy vô giá của sự giải thoát. 
Từng câu chữ soi rọi Dhamma; Dhamma được giải thích rõ ràng (svakkhato), dẫn 
chúng ta thẳng đến sự thật, giúp chúng ta vượt qua mọi ảo tưởng, sai lầm (sandifthiko). 
Dhamma mang lại quả trái cụ thể, rõ ràng ở đây và ngay lúc này cho những ai bước 
trên con đường (akaliko). Dhamma triệu hồi chúng ta đến chứng nghiệm sự thật 
(ehipassiko). Từng bước, Dhamma mang chúng ta tới mục tiêu cao cả nhất là Niét ban 
(opaneeyiko), và Dhamma đáng được thực chứng bởi bất cứ người có trí nào (paccatam 
veditabbo viññuhiti). 

Đó chính la Dhamma thánh thiện: lợi ich cho tất cả; phổ quát, không tông phái; bất 
kỳ ai cũng có thể chấp nhận, dù từ quốc gia nào, lứa tuổi nào. Toàn bộ Tipitaka giúp 
chúng ta thưởng thức hương vị ngọt ngào này của Dhamma. Tipitaka cũng giúp ta 
hiểu rõ về savakasangha (tăng đoàn gồm những đệ tử nhiều thành tựu) - những tấm 
gương day khích lệ. Tăng đoàn là minh chứng rất rõ ràng rang trong Dhamma không 
có chỗ đứng nào cho đức tin mù quáng, mộ đạo cảm tính, hay cho những cuộc thảo 
luận triết lý bới lông tìm vết. 

Dhamma vô cùng thực tế. Người sống theo Dhamma trở thành một người thực tập 
theo lẽ phải (supatipanno), ngay thẳng (ujupatipanno), khôn khéo (fayapatipanno) và 
đúng đắn (samicippatipanno) trên con đường giải thoát. Ta trở thành thánh nhân 
(aryo) bằng cách đạt được một trong bốn giai đoạn giải thoát. Một thánh nhân như 
thế đáng nhận được sự mến mộ và lòng trung thành, đáng được chiêm bái, tôn kính 
và cúng dường. 

Chúng ta được truyền cảm hứng di theo con đường Dhamma qua những câu 
chuyện về savakasangha trong Tipitaka - các thánh nhân cư sĩ lẫn tu sĩ. Những lời 
tuyên bố về sự tự chứng ngộ của họ làm chúng ta phấn khởi và rung động, khích lệ sự 
thực tap Vipassana của chúng ta. 

Không những làm sáng tỏ khía cạnh tâm linh và triết lý cổ xưa của 25 thế kỷ trước 
tại Ấn Độ, Tipitaka còn mang đến những bối cảnh lịch sử, địa lý, chính trị, văn hóa vào 
thời đó. Tipitaka mở ra cánh cửa sổ - cho người đọc cái nhìn về hệ thống hành chính, 


KÝ SUDHAMMA | 95 


giáo dục, thương mai va ky nghệ của thoi Đức Phat. Bộ kinh điển cho thấy tinh trạng 
xã hội và cá nhân, tại thành phố cũng như thôn quê ở Ấn Độ cổ xưa. Ấn Độ của 2,500 
năm trước được sống dậy trong Tipitaka. 

Mặc dù minh triết do Đức Phật giảng giải có vẻ đã biến mất ở Ấn Độ, nhưng trong 
thực tế, những giáo huấn vẫn luôn tồn tại trong dòng chảy văn học Ấn Độ. Trong các 
tài liệu bằng tiếng Sanskrit cũng như tiếng Hindi và những tài liệu địa phương khác 
đều tràn ngập giáo huấn nhân ái. Lời của những thánh nhân Ấn Độ thời cổ tràn day 
tuệ giác của Đức Phật. Ảnh hưởng của Đức Phật không chỉ giới han trong tư tưởng 
Ấn Độ; ảnh hưởng sâu đậm của giáo huấn của Ngài cũng hiện diện trong tư tưởng và 
văn chương về mặt tâm linh của những nơi khác trên thế giới. Do vậy, những lời của 
Đức Phật có tầm quan trọng đặc biệt đối với nhân loại đến cả thời nay. Sự vĩ đại của 
giáo huấn mãi xanh tốt; và luôn ở vị trí đứng đầu trong việc gầy dựng lại giá trị nhân 
bản của con người. Liệu điều gì có thể mang lại ý nghĩa thiết thực hơn cho thời đại 
này - thời đại của suy thoái đạo đức và hậu quả hiển nhiên của nó là những nạn nhân 
khủng bố? 

Nghiên cứu Tipitaka sẽ giúp thay đổi phần nào những ngộ nhận tràn lan về Đức 
Phật. Lấy ví dụ một trong số đó là, vì Đức Phật là một tu sĩ, những người đi theo Ngài 
cũng là tu sĩ, cho nên, những giáo huấn của Ngài chỉ dành cho giới tu sĩ, không dành 
cho giới cư sĩ. Tìm hiểu những tài liệu Dhamma sẽ hoàn toàn xóa tan ngộ nhận này. 
Trên thực tế, Đức Phật là người được đông đảo đại chúng biết đến vào thời của Ngài; 
Ngài có nhiều đệ tử cư sĩ hơn là đệ tử tăng và ni. Sự nổi tiếng của Ngài trong giới tu sĩ, 
những người tu khổ hạnh cùng thời cũng gần bằng sự nổi tiếng của Ngài trong giới cư 
sĩ ở bắc Ấn. 

Trong mùa mưa, Đức Phật lưu trú lại một chỗ trong vòng ba tháng. Ngài thường ở 
những thành phố đông dân như Savatthi hay Rajagaha để nhiều người có thể hưởng 
được lợi ích từ sự hiện diện và giáo huấn của Ngài. Sau mùa mưa, Ngài có những 
chuyến đi Dhamma qua các làng mạc, phố phường, đô thị vùng châu thổ sông Hằng 
và sông Yamuna ở bắc Ấn. Ngài giảng dạy Dhamma và hướng dẫn phương pháp thiển 
Vipassana cho hằng trăm ngàn người. 

Bất cứ nơi nào Ngài đến, có rất đông người tụ tập để nhìn thấy Ngài và nghe Ngài 
thuyết pháp. Đồng thời, cũng có nhiều người đến gặp riêng Ngài. Do ấn tượng từ 
những lời dạy nhân từ, các cư sĩ mời Đức Phật và chư Tăng tới nhà họ để cúng dâng 
thực phẩm. Và nhờ thế, họ lại được lợi lạc từ giáo huấn của Đức Phật. Những đạo sư 
thời đó thường tới gặp Ngài để đàm đạo và, thi thoảng, để tranh luận, nhưng hầu hết 


96 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


những người viếng thăm Ngài đều là cu sĩ. Ta rất dé tim thấy minh chứng rõ ràng, cu 
thể về mối quan hệ giữa Đức Phật với cư sĩ trong bộ kinh điển này. 

Đức Phật giảng hằng ngàn bài Pháp thoại từ lúc Ngài giác ngộ cho tới khi qua đời 
45 nam sau. Được truyền cảm hứng từ Dhamma tinh khiết, không những chỉ có tu si, 
người tu khổ hạnh mà những cư sĩ thuộc mọi truyền thống, mọi tín ngưỡng, mọi nghề 
nghiệp, mọi giai cấp đều tìm đến Ngài và hưởng được lợi lạc nhờ bước đi trên con 
đường Dhamma. Cho dù là vua chúa, hoàng hậu, hoàng tử, tướng lãnh, hầu cận, viên 
chức hoàng gia và con cháu, bác sĩ, nhà hảo tâm, tu sĩ, người ăn xin, kẻ lang thang, 
những bà nội trợ giàu có, gái làm tiền, người quét dọn, giới quý tộc hay bần cùng - bất 
cứ ai được gặp Đức Phật và được nhúng mình trong dòng sông Hằng Dhamma bằng 
cách luyện tập Vipassana được hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn được chỉnh đốn. Sự đau 
khổ của họ đã được diệt trừ. 

Một ngộ nhận thường gặp nữa về Đức Phật là Ngài chỉ dạy cách làm thế nào để 
thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, mà không quan tâm gì đến những nỗi lo toan cuộc 
sống của cá nhân và gia đình. Người ta nói rằng Ngài dửng dưng với những vấn đề 
chính trị và xã hội. Nghiên cứu Tipitaka cho thấy Ngài vẫn biết và quan tâm đối với 
vấn dé trần thế. Đúng là Ngài giảng day phần lớn là cho tu sĩ, về những dé tài xoay 
quanh sự thật tối hậu, tuy nhiên Ngài cũng giảng vô số bài cho cư sĩ về các vấn dé của 
thế gian. Ngài dé cập đến mọi khía cạnh của đời sống cư sĩ. Ngài hướng dẫn về bổn 
phận tương quan giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, chủ tớ, thầy trò, bạn hữu, vua tôi. 
Những lời khuyên này tạo động lực, đầy cảm hứng, phù hợp, và có lợi đến cả ngày nay. 
Lời khuyên cho bộ tộc Licchavis, cách làm thế nào để bảo toàn nền cộng hòa, là hình 
mẫu cho bất cứ chính phủ cộng hòa nào ở thời nay. Tương tự như thế, những lời dạy 
của Ngài đều rất có giá trị cho những thể chế khác. Giáo huấn truyền thống của Ngài 
nói rằng, “Nhà vua phải bảo vệ người dân như bảo vệ con cái của chính mình (Raja 
rakkhatu dhammena attano va pajam paiam).” 

Nhận cảm hứng từ những lời như thế, vua Dhammaraja Asoka đã xây dựng một bộ 
máy hành chánh đúng đắn, rất đặc thù, chưa từng có trong lịch sử loài người và đáng 
được noi theo. Triéu đại của ngài sáng chói trong lịch sử chính quyền của Ấn Độ, hay 
nói đúng hơn là toàn thế giới. 

Còn một ngộ nhận to lớn nữa về Đức Phat là Ngài chú trọng quá nhiều đến đau khổ 
trong những bài giảng. Một số người bình luận rằng giáo huấn của Ngài tập trung chủ 
yếu vào khổ đau; và do đó, mang tính tiêu cực và bi quan, đầy tuyệt vọng và có khuynh 
hướng lãnh đạm, buông xuôi. Với sự phát hành của tác phẩm này, những ngộ nhận đó 


KY SUDHAMMA | 97 


sẽ được xóa bỏ. Người ta có thể dé dàng nhận ra là không có kinh sách nao có thể 
mang lại niềm tin, và sự an ủi cho những người chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng 
như Tipitaka. 

Đúng là một bệnh nhân sẽ nản lòng khi biết được bệnh của họ không thể chữa trị. 
Nhưng nếu có ai đó nói cho bệnh nhân về bệnh tình của họ, tìm ra gốc rễ căn bệnh, 
và chỉ cho phương thuốc đối lại nguồn gốc căn bệnh, chữa trị dứt điểm; điều này thật 
là phước lành cho bệnh nhân. Liệu điều gì có thể mang lại niềm hy vọng và an ủi lớn 
hơn thế cho bệnh nhân? 

Sự giảng giải của Đức Phật về khổ đau cũng tương tự. Cho dù nó có đắng cay đến 
đâu đi nữa, đau khổ là sự thật bao trùm vũ trụ trong cuộc sống của chúng sanh. Không 
thể chối bỏ đau khổ. Đức Phật không những cho thấy sự thật căn bản của đau khổ, 
Ngài còn làm sáng tỏ nguyên nhân của khổ; và Ngài mô tả tường tận về nghệ thuật 
sống giản di, dé chấp nhận của Vipassana, bao gồm Bat Thánh Đạo. Nghệ thuật sống 
này không chỉ là lý thuyết hay bàn luận học thức của một triết gia; Vipassana là một 
con đường hoàn toàn thiết thực, được minh chứng, mang lại thành quả rõ ràng ngay 
tại đây và ngay bây giờ cho những ai thực tập. Nghệ thuật sống này mang lại bình an 
và hạnh phúc trong những mặt thế tục và vượt ngoài thế tục của cuộc sống. 

Giáo huấn của Đức Phật đánh bật gốc vấn nạn kỳ thị giai cấp và sự ô nhiễm của chủ 
nghĩa phe nhóm, bộ tộc. Thoát khỏi những thứ độc hại này là nhu cầu cấp bách cho 
Ấn Độ cũng như cho toàn thế giới ngày nay. Sự loại trừ này sẽ giúp mang lại nền hòa 
bình và hạnh phúc vốn đã được cầu mong từ lâu. 

Bài thuyết giảng của Đức Phat cho người Kalama ở Kesamutta là tuyên ngôn đầu 
tiên về nhân quyền và là cột mốc dẫn đường cho toàn thể nhân loại, vạch rõ nguyên 
tắc tự do tư tưởng. Toàn bộ giáo huấn của Ngài không có chỗ cho đức tin mù quáng 
và sự lạm quyền trong giới tăng lữ. Giáo huấn hoàn toàn dựa trên thực tiễn, công minh 
và chỉ được dành cho hoạt động tri thức nghiêm túc. Bởi vậy, giáo huấn có thể được 
chấp nhận một cách phổ quát. 

Những hành giả Vipassana khi đọc những bài này có thể cảm thấy như Đấng Thế 
Tôn hiểu thấu được những khó khăn của họ và đưa ra những chỉ dạy dành riêng cho 
họ - như thể chính Đức Phật đích thân khích lệ họ với sự thông cảm sâu sắc và đầy 
thương yêu. Việc xuất bản những giáo huấn thánh thiện này sẽ giúp ích cho các hành 
giả. Nguyện cho sự phát hành những lời của Đức Phật và những kinh tạng Pali khác 
sẽ hữu dụng và có lợi cho mọi người. Nguyện cho bình minh của bình an, hạnh phúc 
và giải thoát đến với mọi độc giả. 


98 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Dé biết thông tin đặt mua ấn ban Tipitaka, bằng tiếng Devanagari hay tiếng Pali 
theo mẫu tự La Tinh, xin vui lòng liên hệ Viện Nghiên Cứu Vipassana. Tham khảo 
www.vri.dhamma.org hay www.pariyatti.Org 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 6, 1994) 


Toàn bộ Tipitaka (Tam Tạng Kinh Điển) hiện đang có trên mạng tại www.tipitaka.org. Những khóa 
học tiếng Pali online cũng đã xuất hiện. Tham khảo www.pariyatti.org. Các hội thảo và khóa học trực 
tiếp tiếng Pali thỉnh thoảng được tổ chức tại những địa điểm khác nhau khắp thế giới (tham khảo 
www.vridhamma.org) 


CHUONG HAI 


SU GIA DHAMMA 


GIOI THIEU 


Chương này dành cho câu chuyện về cuộc đời của Thién sư S. N. Goenka va sự 
đóng góp của ngài vào công cuộc truyền bá Dhamma trong thời hiện đại. 

Nhiều bài viết thuộc phần này là tự truyện: hồi tưởng về thuở thiếu thời và mối 
thâm tình đối với Miến Điện; chuỗi sự kiện ly ky dẫn dat ngài Goenka đến với khóa 
thiển Vipassana và quyết định theo ngài Sayagyi U Ba Khin tập sự để phục vụ Dhamma; 
hành trình trở lại Ấn Độ năm 1969, việc tái lập Vipassana tại xứ sở của Đức Phật và 
sau đó, kể từ năm 1979, qua những lần ngài xuất ngoại để hướng dẫn khóa thién và 
dién thuyết, Dhamma dần dan được truyền bá khap thế giới như thế nào. 

Khi người ta ca tụng vai trò của ngài trong tiến trình này, thiển sư Goenka lúc nào 
cũng trả lời rằng ngài chỉ là một công cụ của Dhamma, trả món nợ ân tình đối với ngài 
U Ba Khin đã giúp ngài hết khổ và thay mặt Sayagyi nhận lãnh trọng trách này. Từ 
năm 1982, thién su Goenka bắt đầu bổ nhiệm những thién sư phụ tá từ những thién 
sinh kỳ cựu để trợ giúp ngài trong sứ mệnh Dhamma này. Lãnh đạo bằng cách làm 
gương, ngài nhấn mạnh, để được hữu hiệu, Vipassana phải được giữ đúng theo nguyên 
tac, một phương pháp tinh khiết, phổ quát, không bị thương mại hóa. Những khóa 
thiên theo truyền thống chỉ được tài trợ bởi sự đóng góp do lòng biết ơn của những 
thiên sinh cũ. Nhân sự cho khóa thiên là những người tình nguyện cống hiến thì giờ 
và kỹ năng của mình để giúp người khác học được một phương pháp mà chính họ đã 
gặt hái được lợi lạc. Và như thế, Bánh Xe Dhamma được luân chuyển. Dù không có sự 
hỗ trợ nào của những tổ chức chuyên nghiệp và hoạt động quảng bá, trong 40 năm 
qua, Vipassana da lan rộng như lửa rừng khi nhiều người từ mọi lai lịch và khắp nơi 
trên thế giới tiếp tục đáp lại lời mời ehi passiko - hãy đến và thực chứng! 


SAU MUOI NAM DA QUA 


Tại An Độ, sinh nhật năm sáu mươi tuổi được coi là một dấu ấn quan trọng trong 
đời. Theo truyền thống, đây là tuổi mà ta gạt qua một bên những trách nhiệm của cuộc 
đời, để dành trọn bản thân cho con đường tâm linh. Bài viết sau đây của Thiển sư 
Goenka xuất hiện vào đầu năm nay nhân dịp sinh nhật sáu mươi tuổi của Ngài trong 
bản tin bằng tiếng Ấn phát hành ở trung tâm Dhamma Giri. Bài này được dịch và biên 
tập cho thién sinh phương Tay - Biên tập viên 


LOI DHAMMA 


Những người nghe nói về sự thật nhưng không hành động theo sự that la những kẻ dai 
khờ, đương nhiên gap khổ dau liên tiếp không ngừng. 

Những người nghe nói về sự thật và thực tập theo đó trở thành những người thấy sự 
thật với trí tuệ của chính họ. (Apadana 137, 138) 

Sáu mươi năm đã qua. Không thể biết còn bao nhiêu năm nữa chạy không ngừng 
nghỉ từ lúc sinh ra tới lúc chết. Khi nhìn lai quá khứ, tâm tôi cảm thấy day mãn nguyện, 
mặc cho những sóng gió và thăng trầm của cuộc đời. Rất nhiều hình ảnh của những 
năm tháng đã qua hiện ra trong tâm tôi, một số trong đó hết sức rõ ràng. 


CHÚC LÀNH TỪ ÔNG NỘI 


Tại Mandalay, cố đô của Miến Điện, một cậu bé ra đời và lớn lên tới sáu hay bảy tuổi 
dưới sự bảo bọc và thương yêu của ông nội, lúc đó đã hơn 70 tuổi. Ông là người thông 
thạo những câu vè phổ thông bằng tiếng Rajasthane được gọi là doha - những cặp câu 
vần điệu. Ông có một kho tàng vô cùng tận những câu vè ở trong đầu, luôn sẵn sàng 
khi cần đến. Rất nhiều trong số những câu này khiến đứa bé rất xúc động, và tạo ấn 
tượng rất sâu trong tâm cậu. 


104 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Vào sáng sớm, ông nội thường mặc y phục kiểu Rajasthani cổ truyền, với chiếc khố 
dhoti trắng, áo kurta và khăn quấn đầu màu hồng nhạt. Rồi ông bắt đầu đi tản bộ, 
thường có đứa bé theo cùng. Khi ra đến cửa, với lấy cây gậy, ông thường nhẹ nhàng 
đọc câu ve: 

Hãy đến đây bạn ơi! Chân quá yếu nên tôi phải dựa vào bạn. Đi tới chùa, hãy bước 
an toàn và chậm rãi! 

Thời gian đã làm tròn ý nguyện yêu dấu của mẹ tôi. Lời chúc phúc bà đã ban cho 
nhiều năm trước. 

Thỉnh thoảng ông nội giải thích ý nghĩa của câu vè cho đứa bé: “Khi ông nội bằng 
tuổi con, mẹ ông thường chúc lành cho ông rằng, “Nguyện cho con sống tới giài 
Nguyện cho con sống lâu!” Và bây giờ lời chúc lành của bà đã thành quả. Hãy nhìn 
xem, bây giờ ông đã là một ông già bước đi không vững!” Và ông tự cười trước sự yếu 
sức của mình. 

Một ngày kia ông nội ngã bệnh, và tình trạng mỗi lúc một tổi tệ. Khi nằm trên 
giường bệnh, một câu vè thoát ra từ đôi môi tươi cười của ông: 

“Nay vì vua của rừng! 

Bây giờ ta phải chia tay,” 

lá thốt lên khi lìa khỏi cây. 

“Cơn gió tàn nhẫn sẽ thổi ta bay xa; 
Mãi mãi ta xin chào vĩnh biệt.” 

Thật vô vọng! Lá cây tàn úa và rơi rụng trái với ước mong, và không bao giờ có thể 
trở lại với cây. Sự suy tàn và cái chết chắc chắn sẽ đến, đây là thực tế của vô thường. 
Chúng ta không làm chủ được tình hình; việc đó nằm ngoài vòng kiểm soát của ta. 
Thật bất lực! Thật khổ đau khi phải cách xa với những gì quý báu đối với chúng ta! 
Anicca, anatta, dukkha - cau vè tràn day Dhamma. 

Một đêm cả nhà đều thức suốt bên ông. Đứa bé cũng thức, ngồi cạnh giường của 
ông nội thân yêu. Bình minh 16 rạng, tình trạng của người đàn ông già trở nên tdi tệ 
hơn. Ong nội được di chuyển một cách cẩn thận từ giường xuống dưới đất, để ông có 
thể ra đi theo truyền thống đáng kính của Ấn giáo- được nằm trong lòng đất mẹ. 
Những người lớn muốn đuổi đứa bé đi chỗ khác, nhưng nó không chịu và nhìn chăm 
chú vào ông nội. Hơi thở của ông trở nên thất thường. Đột nhiên ông mở mắt và mọi 
người trong gia đình cùng với đứa bé cúi đầu để tỏ lòng tôn kính lần cuối. Đứa bé thấy 
ông ông nội mỉm cười với nó. Rồi ông giơ tay lên để chúc lành và thở ra - một hơi thở 
không bao giờ trở lại nữa. Nhưng tay ông vẫn giữ nguyên tư thế. 


KY SUDHAMMA | 105 


Xác ông, bao phủ bằng một tấm khăn thêu đắt tiền, được dat trên một giá trang 
hoàng đẹp đẽ. Cánh tay ông cũng vẫn giơ lên. Và như thế, cái giá được mang tới nghĩa 
trang và đứa bé theo đằng sau. Theo phong tục Ấn giáo, trẻ con thường không được 
tham dự lễ hỏa táng, nhưng đứa bé nhất quyết có mặt để chứng kiến nghi lễ cuối cùng 
của ông nội. Khi ngọn lửa bao trùm cái xác được bọc kín trong vải liệm, cánh tay ông 
van ở tư thế chúc lành. 

Tro của ông được rải xuống sông Irrawaddy thiêng liêng gần đó. Gia đình trở về 
nhà và tiếp tục cuộc sống, nhưng từ đó về sau đứa bé vẫn cảm thấy cánh tay ông nội 
giơ lên, đặt trên đầu của cậu để bảo vệ và chúc lành. Vào lúc bảy tuổi còn non đại, đứa 
bé đã chứng kiến tuổi già, bệnh tật và cái chết và cậu đã thấy cách một thánh nhân đối 
diện với tất cả giai đoạn như thế nào: trong sự vui vẻ chấp nhận và tình thương. Một 
hạt giống Dhamma đã được gieo trồng trong tâm đứa bé, chờ đợi cơ hội để đâm chổi, 
nảy lộc. 


LÒNG SÙNG TÍN VÀ NHỮNG BẤT TỊNH 


Cậu bé lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Không khí trong gia đình tràn day 
đạo hạnh. Cả cha mẹ cậu đều theo truyền thống sùng tín của Ấn giáo, và từ họ, cậu 
học cách tụng kinh cầu nguyện hằng ngày đến các thần linh, và thêm vào đó là đọc 
Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca). Cậu hang hái tham gia những nghi lễ thờ cúng tại đền 
thờ của gia đình. 

Trong việc học, cậu bé cũng được tiếp cận với những gì tốt đẹp nhất của truyền 
thống Ấn giáo. Mỗi buổi sáng, gia sư, sống tại nhà cậu, ngâm những bài thơ về những 
thánh nhân. Cậu bé chăm chú nghe, tâm vô cùng xúc động. Cậu ngâm theo thầy, nước 
mắt chảy dài xuống má; chìm đắm vào những giai điệu. Cậu cũng bắt đầu đọc những 
câu chuyện về những vị thánh cùng những đệ tử của họ; và cảm thấy rất xúc động. 
Dòng suối ngọt ngào của sự sùng kính chảy trong người cậu, làm cho cuộc đời cậu trở 
nên tốt đẹp. Vào những ngày Chủ Nhật, cậu tới ngôi đền gần nhà của một nhóm Ấn 
giáo cấp tiến (Araya Samaj), nơi có những chương trình cải tiến xã hội làm cậu hết sức 
ấn tượng. 

Sau một thời gian, cậu bé chuyển đến trường trung học do cộng đồng người Sikh 
điều hành. Ở trường và ở ngôi đến của người Sikh gần đó, cậu học cách trân trọng hơn 
nét đẹp và trí tuệ của truyền thống Ấn Độ thánh thiện. 


106 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Nhờ trí thông minh sắc sao, cậu bé học rất giỏi, thường đứng dau lớp. Tuy nhiên, 
sự thành công trong việc học làm ngã mạn trong cậu bắt đầu gia tăng. Tiến trình này, 
vốn khởi đầu từ lúc cậu còn nhỏ tuổi, và tiếp tục trong nhiều năm sau đó. 

Lúc 16 tuổi, cậu bé tốt nghiệp trung học với thành tích cao, và được học bổng của 
chính phủ để tiếp tục con đường học vấn. Giải thưởng này càng khiến cậu trở nên ngã 
mạn hơn nữa mặc dù cậu đã không thực sự dùng đến học bổng này. Thay vào đó, cậu 
tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, và cưới vợ lúc 18 tuổi. Và khi ấy, cậu nhận 
ra rằng, mặc dù dam minh trong sự sùng tín, cậu đã trở thành con môi của sự nóng 
giận và đam mê không kiểm soát, ngay từ thời niên thiếu. Những bất tịnh này tiếp tục 
gia tăng trong quá trình cậu trưởng thành và cậu đã chịu nhiều khổ sở vì những dao 
động do bất tịnh gây ra. 


THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP 


Trong Thế Chiến Thứ Hai, Miến Điện bị quân đội Nhật chiếm đóng, và cậu thanh 
niên sang miền Nam nước Ấn cùng với những người trong gia đình. Mặc dù mới ở 
tuổi thanh niên, cậu đã bắt đầu thành công rực rỡ trong việc kinh doanh, khiến cho 
con quỷ ngã mạn trong người cậu lớn mạnh. Sau cuộc chiến, cậu càng thành công hơn 
nữa khi trở về Miến Điện. Chẳng bao lâu, chàng trai trở thành lãnh đạo cộng đồng 
người Ấn ở Miến Điện. Bất cứ khi nào có một chức vụ danh dự cần được bổ nhiệm 
trong bất cứ ngành nào - tôn giáo, giáo dục, công nghiệp, thương mại, văn học, văn 
hóa hay xã hội - tự động tên của chàng được nhắc đến. Sự thành đạt về địa vị và danh 
dự chỉ làm cho ngã mạn của chàng gia tăng, do đó khổ đau cũng gia tăng. Sự nóng giận 
và đam mê đồng thời phát triển. Ba kẻ thù này không ngừng xâm chiếm tâm trí, và 
chàng bất lực chống lại chúng. 

Khi những khó khăn trong nội tâm tiếp tục gia tăng gấp bội, sự sùng tín của chàng 
trai càng sâu đậm hơn. Tại những buổi giao lưu văn học, chàng đọc những bài thơ về 
tôn giáo và giảng pháp, gây xúc động sâu sắc cho thính giả và ngay cả bản thân chàng. 
Ở nhà, chàng cũng dành nhiều thời gian tụng kinh , đắm mình vào sự sùng tín. Nhiều 
lúc chàng khẩn xin thần linh giải thoát chàng khỏi những bất tịnh khiến chàng đau 
khổ quá nhiều. Nhưng tất cả những lời tụng niệm, nước mắt và ăn năn không giúp ích 
được gì. Chàng vẫn khổ và làm cho người khác khổ lây. 

Vào thời điểm này, chàng ta có được cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về triết lý Ấn 
Độ, về tác phẩm Gita và kinh Upanishad (Áo Nghĩa Thư). Chàng diễn thuyết trước 


KY SUDHAMMA | 107 


công chúng về triết thuyết Vedanta, giải thích các tầng nghĩa khác nhau cua Sthita 
Pragya - trạng thái của người đã vững vàng trong trí tuệ - và phân tích những khía 
cạnh tinh tế liên quan đến sự thoát khỏi ràng buộc được diễn giải trong Gita. Những 
lời của chàng làm thính giả thán phục, nhưng khi trở về nhà, nhiều khi, chàng đã khóc 
ròng vì bản thân chưa có được trí tuệ vững vàng, chưa tháo gỡ được những ràng buộc 
cho chính mình. Cho dù chàng có giải thích những kinh điển như thế cẩn thận đến 
đâu đi nữa, việc này cũng chỉ là những lời nói suông đối với chàng. Cả lòng sùng tín 
lẫn trò chơi trí thức đều không diệt trừ được những bất tịnh của chàng. Chúng không 
ngừng tăng trưởng khiến cho chàng càng lúc càng bất hạnh hơn. 

Như vậy, tuy bể ngoài chàng thành công trong mọi lãnh vực thế gian, nhưng chàng 
van bi dan vặt dữ đội trong tam. 


VIPASSANA - MỘT CON ĐƯỜNG TỚI HẠNH PHÚC 


Trong tình trạng đáng thương đó, vào lúc 31 tuổi, chàng thanh niên khốn khổ này 
gặp được gặp vĩ nhân Sayagyi U Ba Khin và được ngài trao món quà quý báu của 
Dhamma tinh khiết, phúc lành của Vipassana. Lớp vỏ vô minh bi dap vỡ, và bản nga 
bắt đầu tiêu tan. Giờ đây, một cuộc đời mới mở ra trước mặt chàng, mang lại những 
an lạc tràn đầy trong tâm. Chỉ khóa thiển 10 ngày đầu tiên cũng đủ để chàng gặt hái 
được lợi lạc lớn lao. Những lợi lạc này gia tăng cùng với việc chàng tiếp tục thực tập và 
bat đầu lan tỏa, ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh. Dòng sông Hằng Vipassana 
bắt đầu tuôn chảy trong gia đình chàng, mang lại an lạc, hạnh phúc và hòa hợp. 

Sau khi đã tìm được tinh túy của Dhamma thực thụ, chàng thoát khỏi khuynh 
hướng tiêu cực của sùng tín và đa cảm, của trò chơi trí thức và triết lý vô nghĩa. Sự 
ràng buộc vào những quan điểm tông phái bị cắt đứt. Ánh sáng của Dhamma bắt đầu 
tỏa chiếu đến mọi khía cạnh trong cuộc đời của chàng. Với Vipassana, chàng có thể 
phát hiện và bứng nhổ gốc rễ của tức giận, đam mê, và ngã mạn - những thứ đã làm 
chàng hết sức bất hạnh. Càng thoát khỏi những bất tịnh này nhiều chừng nào, chàng 
càng hưởng được an lạc thực sự nhiều chừng đó. 

Mười bốn năm trời sống trong bóng mát của vị thánh nhân Dhamma. Những năm 
này cũng mang lại nhiều thay đổi ở cuộc sống bên ngoài. Chàng thành đạt nhiều hơn 
nữa trong ngành kinh doanh và công nghiệp, nhưng trong nội tâm chàng có được một 
kho báu còn hiếm có hơn - đó chính là sự bình tâm. Sự quân bình trong tâm giúp 
chàng rất nhiều khi đột nhiên tất cả cơ sở kinh doanh và công nghiệp của chàng ở 
Miến Điện bị quốc hữu hóa. Địa vị ngoài đời của chàng thay đổi đột ngột chỉ trong 


108 | THIEN SU S. N. GOENKA 


đêm. Nhung châu bau Dhamma van còn trong người chang, và bây giờ mới thay nó 
giá trị đến chừng nào. Tâm chàng hoàn toàn không bị lay động, không một mảy may 
thù ghét mà chỉ có thiện ý đối với những người đã thay đổi số phận của chàng. Ý nghĩ 
nay sinh trong tâm chang, “That là tốt vì ta đã trút được gánh nặng. Bây giờ ta có thé 
dùng hết thì giờ của mình để củng cố bản thân trong việc thực hành và mặt lý thuyết 
của Dhamma tinh khiết!” Tâm chàng vẫn an lạc do đó vẫn hạnh phúc. Sự mất mát thế 
gian thực sự giúp chàng được lợi hơn: cơ hội để tăng tiến hơn trên con đường, dưới sự 
đìu dắt nhân từ của người cha Dhamma. 


SỨ GIẢ DHAMMA 


Và một thời kỳ nữa trong đời của người này xuất hiện. Vào lúc 45 tuổi, ông ta đến Ấn 
Độ, nơi quê cha đất tổ, mang theo vô lượng sự chúc lành từ người thầy của mình. Mặc 
cho những chướng ngại ban đầu, một lần nữa dòng sông Hằng Dhamma lại bắt đầu tuôn 
chảy tại vùng đất nó khởi nguồn. Người người bắt đầu đến để góp sức. Một đại gia đình 
mới gồm hàng ngàn người con trai và con gái Dhamma xuất hiện, không những chỉ ở 
Ấn Độ mà còn ở nhiều quốc gia khác - như thể là những thành viên gia đình ở các kiếp 
về trước đã tụ họp trở lại để cùng phục vụ Dhamma cho người khác. Con đường đã mở 
ra cho việc hoàn trả về đất nước Ấn Độ di sản quý giá bị thất lạc của nơi đây - Dhamma 
tinh khiết. Con đường cũng đã mở để Dhamma lan rộng khắp thế giới. 

Vượt qua cột mốc 60 năm, tâm không những chỉ nghĩ về quá khứ mà còn hướng về 
tương lai. Con đường huy hoàng cuả Dhamma trải rộng trước mặt. Mục tiêu thật rõ 
ràng trong tầm mắt. Từng bước trên con đường sẽ đem ta đến gần đích hơn, và đồng 
thời ban cho ta lợi lạc ngay tại đây và ngay bây giờ. 

Và ước nguyện Dhamma nảy sinh trong tâm: Kho báu cổ xưa và quý giá này của Ấn 
Độ, kho báu được bảo tôn kỹ lưỡng hang thế kỷ tại Mién Điện - ngôi nhà che chở, nuôi 
dưỡng, nguyện cho kho báu này mang lại phúc lành cho mọi người tại đất nước quê 
hương, và người dân trên toàn thế giới. Nguyện kho báu là phúc lành cho mọi chúng 
sinh đau khổ trong khắp vũ trụ. Nguyện cho thế hệ sau đứng ra nhận lãnh trách nhiệm 
bảo vệ phương pháp quý giá này, không chỉ vì lợi lạc cho chính họ mà còn giúp người 
khác được lợi lạc. Nguyện cho thién Vipassana giúp ích cho những người đang dau 
khổ khắp nơi trên thế giới. 

Lữ Khách Dhamma - S.N. Goenka 
(Ấn bản Quốc Tế - tháng 7 năm 1984) 


40 NAM TRONG CUOC DOI 


Bốn Mươi Năm Trong Cuộc Đời Mới được đăng lan dau trong ban tin Patrika bang 
tiếng Hindi, vào mùa thu năm 1995, đánh dấu bốn mươi năm Thầy Goenka bắt đầu 
thực hành Vipassana. Bài này được dịch và biên tập lại từ bản gốc. 


LOI DHAMMA 


Con xin nương tựa vào Đức Phat. 

Con xin nương tựa vào Dhamma. 

Con xin nương tựa vào Sangha. 
(Nương tựa Tam Bảo) 

Mười ngày đầu của tháng 9, năm 1955 là những ngày quý giá nhất trong đời tôi. 
Ngồi dưới chân vị Đại Thién sư cư sĩ từ bi vô lượng, Sayagyi U Ba Khin, tôi học được 
nghệ thuật tinh khiết của sự quan sát sự thật nội tam. Đó là sự may mắn lớn lao, là quả 
trái vô giá từ một parami (phước báu) cao quý trong quá khứ. Tôi không bao giờ nghĩ 
rằng những giây phút thiêng liêng như thế có thể đến với mình. Đó là sự tái sinh. 


TAI SINH TRONG DHAMMA 


Tôi ra đời lần thứ nhất cách đây 32 năm. Bây giờ tôi thực sự được ra đời lần thứ hai! 
Và lần này thật là quý giá. Như con chim sinh ra nằm trong vỏ trứng, cuộc đời đầu tiên 
của tôi bao trùm trong bóng tối của vô minh dày đặc. Lần thứ hai con chim được sinh 
ra mới là sự ra đời đúng nghĩa - khi nó chui ra khỏi vỏ trứng, đến với ánh nắng mặt 
trời. Hệt như chú chim non liên tục chớp mắt khi lần đầu tiếp xúc với ánh nắng, tôi rất 
kinh ngạc khi màn vô minh tăm tối được lần đầu xuyên thủng và tôi thoáng thấy được 
những tia sáng của sự hiểu biết thực sự. Thực vậy, bóng tối của vô minh còn dày đặc 
hơn so với điều kiện thiếu sáng lúc nằm trong vỏ trứng hay khi còn ở trong bụng mẹ. 


110 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Trước thời điểm ấy, tôi chưa hề thấy được sự thật nội tam, dù chỉ là một chút ít. Tuy 
vậy, tôi đã có thể kinh nghiệm được sự thật tốt đến thế chỉ trong 10 ngày đó! Tấm thân 
vật chất, dễ bị hủy hoại này có vẻ như luôn rất chắc đặc và nặng nề - nhưng bây giờ, 
mọi nguyên tử cấu thành nó đều rung động và sống dậy. Tuy nhiên, một thành quả lớn 
hơn nữa là tôi đã tìm thấy một phương pháp giản di và khoa học để tay trừ những bất 
tịnh trong tâm. Bằng cách nhận ra sự tương quan thật sự giữa thân và tâm, gông cùm 
của những bất tịnh bám rễ sâu, giờ đây, bắt đầu bị phá vỡ. Trước đó, tôi đã được đọc 
và nghe nói về những giai đoạn rất cao siêu trong thực tập thiền định, và bây giờ, tôi 
đã trải nghiệm được chúng. Tâm tôi tràn day lòng biết ơn đối với Thay tôi - Sayagyi U 
Ba Khin. 

Sau khi về nhà, tôi không ngừng thực hành Vipassana mỗi sáng và tối mặc dù lịch 
trình rất bận rộn và cấp bách. Điều này mang lại sự thay đổi lớn lao, và lòng biết ơn sâu 
sắc đối với vị Thầy đáng kính của tôi càng lúc càng sâu đậm hơn. 

Vipassana trở thành một phần của đời tôi. Cái tâm đã từng bị thiêu đốt không 
ngừng trong ngọn lửa đam mê, tức giận, và ngã mạn, giờ đây, lại có thể trải nghiệm 
được sự bình an và an tĩnh tâm linh hiếm hoi này. Cái tâm trước kia luôn luôn ngập 
tràn căng thẳng vì vô vàn những trách nhiệm gia đình, công việc kinh doanh, xã hội, 
bây giờ, tràn day hạnh phúc và sức sống. Vipassana không làm tôi trốn tránh những 
trách nhiệm cuộc đời, mà trái lại, còn cho tôi phục hồi sinh lực để chu toàn chúng. Kết 
quả là khả năng làm việc của tôi gia tăng gấp bội. 

Đã bao năm, tôi chìm đắm trong những nghiên cứu kinh điển tâm linh, thực hành 
lễ nghi sùng tín day cảm tính, va cúi mình cầu khẩn những thần linh mà gia đình tôi 
tôn sùng. Mặc cho tất cả những việc làm này, những bất tịnh bám rễ sâu vẫn tổn tại. 
Nhưng bây giờ, chúng trở nên yếu dan nhờ vào quá trình đơn giản và tự nhiên của sự 
hành thién. Tam tôi tran day lòng biết ơn. 


THOÁT KHỎI NGHI THỨC VÀ NGHI LỄ 


Kể từ bé, tôi đã chịu ảnh hưởng từ đức tin của gia đình về các vị thần linh. Mặc dù 
được dạy rằng Đức Phật là hiện thân thứ chín và là hiện thân tối thượng của thần 
Vishnu, giáo huấn của Ngài được mô tả là thiên về phép lạ; và không xứng đáng cho 
những tín đồ thuần thành. Lam tưởng này là chướng ngại khiến tôi do dự khi quyết 
định tham gia khóa thiển Vipassana đầu tiên. 


KY SU DHAMMA | 111 


Nhưng tôi cũng nghe rang Đức Phat tràn day long từ bi. Khi con bé, tôi được nghe 
câu chuyện Devadatta, họ hàng của Ngài, dùng mũi tên, bắn bị thương một con thiên 
nga, và Đức Phật thời còn trẻ đã cứu nó như thế nào. Thêm vào đó, tôi cũng quan sát 
thấy được rằng, người dân Myanmar (Miến Điện) rất ngay thẳng, giản dị và chân thật. 
Một câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi: Nếu giáo huấn của Đức Phật là sai lầm, thì làm sao 
những đệ tử của Ngài lại là những người đúng mực như thế? 

Tâm tôi còn trở nên rối rắm hơn nữa do những niềm tin mù quáng từ thuở ấu thơ. 
Một vài trong số đó bắt nguồn từ một người chú, một người giữ chức vụ quan trọng 
trong công ty của cha tôi. Ông ta lớn tuổi hơn tôi nhiều và là học giả về tiếng Sanskrit. 
Ông đọc qua rất nhiều kinh điển và tuyệt chiêu ông thường dùng trong những lúc 
tranh luận là: “Kinh điển nói thé” Dam chìm trong nghi thức và nghi lễ, ông dành bốn 
đến năm tiếng mỗi ngày để cầu nguyện và cúng bái. Cách ông đọc tụng hằng ngày rất 
ấn tượng; từ lúc còn nhỏ, tôi đã tập theo chú đọc tụng những đoạn kinh quan trọng và 
cho đến giờ, tôi vẫn biết ơn ông vì điều này. Tôi rất thích những buổi tụng kinh mỗi 
sáng, những lời tụng âm vang trong tâm tôi hằng giờ sau đó. Cả nhà tôi đều có lòng 
thành tín sâu đậm đối với thần Vishnu, Krishna và Shiva. Sự tụng niệm càng làm tôi 
tôn sùng truyền thống này. 

Ông chú tôi rất nghiêm khắc. Mặc dù ông không chống báng Đức Phật, nhưng lại 
bài xích giáo huấn của Ngài. Tuy thế, tôi vẫn thường viếng thăm chùa Mahamuni nổi 
tiếng ở Mandalay cùng với ông nội và cảm thấy rất bình an ở đó. Chú thường bảo tôi, 
“Ông nội đã già rồi, nhưng cháu còn trẻ nên tránh đi lầm đường” Nhưng tôi vẫn tiếp 
tục viếng thăm chùa ngay cả sau khi ông nội qua đời. Sự bình an và thanh tịnh của 
những ngôi chùa Phật giáo thu hút tôi. Hồi đó, tôi chưa biết gì về hành thién, nhưng 
mỗi lần viếng thăm chùa Mahamuni, tôi cảm thấy rất an tĩnh. 

Cuối cùng thi tôi cũng tham dự một khóa thiên Vipassana sau khi nói chuyện với 
Sayagyi U Ba Khin. Ngài giải thích với đầy từ tâm và lòng trắc ẩn, làm tôi hiểu được 
rằng phương pháp này thực sự không có tỳ vết. Ngay trong khóa thiển đầu tiên, tôi đã 
thấy được những lời chống báng Đức Phật từ nhiều thế kỷ qua thật sai lầm và lệch lạc 
đến chừng nào! 

Lúc bấy giờ, tôi đã thay rõ: Liệu có gì sai nếu ta hành thiên dựa trên sự thật phổ quát, 
và định được cái tâm hoang dai này đến trạng thái nhất tâm bất loạn? Thực sự thì liệu 
có gi sai trong việc giữ tâm trong trí tuệ và sự hiểu biết nhờ vào những gi bản thân tự 
chứng nghiệm - một cái tâm trước đây luôn dựa dẫm vào trí tuệ của người khác? Liệu 
có gì sai nếu ta học được nghệ thuật sống một cuộc đời mới, thành quả có được nhờ 


112 | THIEN SUS. N. GOENKA 


vào một tâm được thanh loc những bất tịnh, và tran day Metta long từ (thương mến 
muốn chia sẻ hạnh phúc), karuna lòng bi (thương xót muốn làm nhẹ nổi khỗ của 
chúng sinh), mudita tâm tùy hỷ (vui trước hạnh phúc của người) và equanimity tâm 
Xã (sự bình tâm, không dính mắc)? Tôi đã đọc và nghe nói về những phẩm chất vi tế 
này từ thủa thiếu thời. Bấy giờ, tôi cảm thấy: Nếu có ai đó giảng dạy khía cạnh thực 
nghiệm về sự thật vĩnh hằng - vốn trước đây, chỉ được diễn tả bằng những ngôn từ sáo 
rỗng - thì làm sao những giáo huấn này lại bị coi là sai lạc, viễn vông, và đầy yêu thuật? 
Tôi thấy phương pháp Vipassana không có một chút tì vết nào. 

Sau đó, tôi quyết định nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật, vì nghĩ rằng, có thể 
tôi sẽ phát hiện vài điều sai trái, lệch lạc ở đâu đó. Nhưng càng đọc sâu kinh điển, tôi 
càng thấy rõ ràng rằng Dhamma quả là cao siêu và thanh khiết, lợi lạc cho tất cả, 
không trừ một ai. 

Trong thời gian đó, tôi thường đi Ấn Độ để viếng thăm những ashram (tu viện, nơi 
thực hành tâm linh) và gặp gỡ nhiều lãnh đạo tôn giáo khác nhau. Tôi muốn biết xem 
mình có đi sai đường, hoặc mê đắm trong ảo tưởng không. Và tôi cũng cố gắng tìm 
hiểu: Nếu Vipassana là con đường đúng dan, lam thế nào để tôi có thể đi tiếp từ những 
gi mà tôi đã hoc? Và cuối cùng, sau những tìm tòi, tôi tin chắc rằng về mặt tâm linh ma 
nói, Ấn Độ đã trở nên nghèo nàn hơn từ khi thiếu vắng tri thức uyên thâm về giáo 
huấn của Đức Phật. 

Myanmar, đất nước láng giềng của Ấn Độ, thật sự rất diễm phúc vì đã bảo tồn 
những châu bảo vô giá nay trong sự tinh khiết nguyên thủy: không chỉ có phương 
pháp thién Vipassana, mà còn cả những kinh điển Phat giáo nguyên thủy- vốn đã thất 
truyền vì sự thiếu khôn ngoan của thế hệ ông cha chúng ta tại Ấn Độ. Khi ấy, tôi hiểu 
rõ ràng lý do vì sao những thông tin giả trá lại có thể được tuyên truyền khắp Ấn Độ, 
nơi Đức Phật được ca tụng, nhưng giáo huấn của Ngài bị ruồng bỏ. Tôi cảm thấy buồn 
và lo ngại khi giới trí thức Ấn Độ đã bị lường gạt và để đánh mất kho tàng vô giá, cổ 
xưa, vượt thời gian của quê hương. Đã đến lúc Ấn Độ cần thức tỉnh. 


TRÍ TUỆ TỪ HANH THIEN 


Ngoài việc hành thién hằng ngày, tôi tới thăm Sayagyi đáng kính của tôi tại trung 
tâm Yangon mỗi sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ để ngồi thiển chung; và để tiếp tục đi sâu 
hơn vào Vipassana panna (trí tuệ thực chứng), tôi tham dự ít nhất một khóa thién 10 
ngày mỗi năm. Thinh thoảng, tôi cũng tham dự những khóa thiên dài ngày và chuyên 


KY SUDHAMMA | 113 


sâu hơn. Dan dan, tôi da nhận ra mục dich tồn tại của đời người. Thực tại của các giác 
quan ở nhiều tầng lớp thân và tâm; cùng đặc tánh phổ quát của chúng là: anicca (vô 
thường), dukkha (khổ) và anatta (vô ngã) trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn nhờ vào 
trải nghiệm. Tôi có thể thấy sự thật một cách rõ ràng như thấy một miếng trái cây cầm 
trong tay. 

Trạng thái hoàn toàn tan rã mà tôi chứng nghiệm được một cách tự nhiên và dễ 
dang trong khóa thiền đầu tiên đã làm tôi lầm tưởng rang, đây chính là trạng thái vĩnh 
cửu, thường hang, và tuyệt đối; nhưng trong thực tế, sự tan ra này cũng không là gi 
ngoài những cảm giác của thân và tâm, rõ ràng là vẫn nằm trong lãnh vực của anicca 
(sinh và diệt). 

Sau đó, khi tôi chứng nghiệm được những thực tại vi tế hơn, cùng những trạng thái 
đi kèm là bình an sâu lắng và hân hoan, cực lạc, tôi nhận ra mình thật sự cần chứng 
nghiệm những trang thái này với cảnh giác cao độ. Điều này rất quan trọng, giúp thiên 
giả tránh dính mắc vào trải nghiệm cao siêu nhưng vẫn hư ảo này, vẫn chưa vượt ngoài 
lãnh vực tâm va thân. Thiên giả phải phân biệt một cách rõ ràng, trạng thái cực lạc này 
là sự tỉnh thức cao độ của các giác quan; hay là kinh nghiệm vượt ra ngoài các giác 
quan. Trong kinh nghiệm vượt ra ngoài các giác quan, các giác quan không còn hoạt 
động; nếu không như thế, thì ta vẫn còn ở trong lãnh vực của tâm và thân. Với ý thức 
sâu hơn, tôi tiếp tục chứng nghiệm sự sinh và diệt trong trạng thái vô cùng vi tế này. 
Nếu không ý thức được anicca, tôi đã bị trạng thái này đánh bẫy, với những ảo tưởng 
về “tôi, của tôi, cho tôi” và về một “linh hồn vĩnh cửu, thường hằng, tuyệt đối” Do là 
lý do vì sao ta nhất thiết phải duy trì ý thức toàn diện về thực tại khi có được trải 
nghiệm này. 


LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI GIÁO HUẤN 


Nhờ thực hành với ý thức liên tục và chứng nghiệm được những giai đoạn khác 
nhau trên con đường đến giải thoát hoàn toàn, mọi sự nghi ngờ dần dần tan biến. 
Theo từng bước đi, sự thuần khiết tuyệt vời của Dhamma cùng những lợi lạc tâm linh 
sẽ tự biểu lộ cho chúng ta thấy. Theo lẽ tự nhiên, tâm tôi tràn day sự biết ơn đối với Đức 
Phật Gotama, mặc dù trải qua rất nhiều gian khổ, đã tái phát hiện phương pháp 
Vipassana, vốn đã biến mất từ lâu đời- là phương pháp duy nhất để thanh lọc tâm và 
đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Không chỉ tìm ra con đường và tự giải thoát bản 
thân, với vô lượng từ bi, Ngài đã chia sẻ lợi lạc này với tất cả chúng sanh. 


114 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Tôi cũng biết ơn sâu sắc đối với dòng truyền thừa - các thế hệ thay va trò đã tận tụy, 
liên tục nối tiếp nhau, ở Ấn Độ và sau đó ở Miến Điện, đã giữ giáo huấn này được 
hoàn toàn tinh khiết. Và kế đến là lòng biết ơn đối với người cha Dhamma của tôi, 
Sayagyi, người đã day Vipassana cho tôi với day từ bi, giúp tôi vững vàng trong lý 
thuyết và thực hành Dhamma tinh khiết. 

Khi tôi nhìn lại 40 năm vừa qua trong cuộc đời mới trên con đường Vipassanä, tâm 
tôi dâng trào sự mãn nguyện và niềm vui. Trong 40 năm này, ở thế gian, có nhiều 
thăng trầm xảy ra, nhiều mùa xuân và mùa thu đã qua, nhiều lượt thủy triểu lên 
xuống. Nhưng việc hành thiển Vipassana hằng ngày lúc nào cũng giúp tôi phát triển 
sự bình tâm trong mọi tình huống. 

Đời tôi như thế đã đủ. Nhờ lòng từ bi chan chứa của vị Thay đáng kính, tôi đã nhận 
được sự tiếp sức không gi sánh bang, và tôi sẽ tiếp tục được nhận lãnh như thé! Phương 
thuốc Dhamma tươi mát làm cho tôi tự tin để tiến bước một cách vững chắc. Dhamma 
tiếp tục mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi và đồng thời cũng giúp đỡ nhiều người khác. 
Suy ngẫm về điều này, một tia sáng của lòng biết ơn lóe lên trong tâm tôi dành cho 
người Thầy đáng kính. 

Dòng sông Dhamma khởi nguồn từ 25 thế kỷ trước, nhờ vào nỗ lực của Đức Phật 
từ bi vô lượng- nguyện cho dòng chảy Dhamma này tuôn trào một lần nữa trong thời 
đại ngày nay nhờ nỗ lực của Sayagyi đáng kính. Nguyện Dhamma giải thoát cho những 
người đang bị gông cùm, những người mệt mỏi và thèm khát, những người đau đớn 
và phiền muộn. Nguyện Dhamma mang lại lợi ích cho mọi người, nguyện Dhamma 
nâng đỡ mọi người, ước nguyện day thiện ý này trào dang tự tim tôi. 

Được trải nghiệm và trân trọng giáo huấn của Đức Phật - thắm sâu như đại dương, 
bao la như mặt đất, cao tột như day Hy Mã Lạp Sơn, tôi cảm thấy hết sức dé dang trong 
việc chấp nhận, thực hành, và truyền bá Dhamma trong sự tinh khiết tinh nguyên. 
Không cần phải do dự về việc thực hành và giảng dạy phương pháp nào khác - ngoài 
Dhamma tuyệt vời này. Dhamma là paripunna - là toàn hảo, không phải thêm gi vào. 
Và Dhamma cũng là parisuddha - tinh khiết đến mức không phải loại bỏ gì. 

Nếu không tim thấy Thay tôi, 

trên bờ sông Hang Dhamma, 

tôi chỉ mãi thờ cúng dong sông 
nhưng không hề uống nưóc sông. 
Nguyện san sẻ công đức tôi có được 


KY SUDHAMMA | 115 


cho tüng người và moi người. 

Nguyện cho Dhamma bao dung nay 

mang lợi lac cho từng người và moi người. 

Hãy tới, mọi người trên thế gian! 

Chúng ta hãy bước di trên con đường Dhamma. 
Những hiên nhân bước di trên con đường nay, 
những thánh nhân bước di trên con đường nay. 


Câu kệ tiếng Ấn của S.N. Goenka 
(Ấn bản Quốc Tế - tháng 9 năm 1996) 


GIA TỪ NGƯỜI ANH EM DHAMMA 


LOI DHAMMA 


Khi gap chong gai của cuộc đời, tâm ta không dao động, không buồn phiền, không 
âu lo, không nhiễm bất tịnh, an ổn - đây là phúc lợi cao quý nhất. 

Khuddakapatha 5-12, Mangalasutta 

“That khác thường!” - bằng giọng nhẹ nhàng cố hữu, bac si Om Prakash lặp lại: 
“That là khác thường! Tôi đã chứng kiến nhiều người chết, nhưng chưa bao giờ thấy 
như thế này!” Ông đang nói về Rami Devi, di và cũng là mẹ nuôi của tôi. Quả đúng 
thế, căn bệnh và cái chết của bà thật khác thường. Vào năm 75 tuổi, chừng 15 ngày 
trước khi mất, trong lúc nói chuyện với Illaichi Devi (Mataji - vợ Thay Goenka), tình 
cờ bà nói rằng, trong nhiều tháng qua bà cảm thấy đau liên tục ở bụng dưới. Bà có thể 
chịu đựng và duy trì được sự bình tâm. Van dé này chỉ được dé cập một cách thoáng 
qua. 

Tôi lập tức gọi bác sĩ Om Prakask, bác sĩ gia đình và cũng là bạn thân, người rất gần 
gũi với gia đình tôi. Ông khám cho mẹ tôi, rồi kéo tôi qua một bên và nói: “Có thể là 
ung thư gan. Mọi dấu hiệu đều cho thấy là bệnh này, ngoại trừ một điều: trong những 
trường hợp như thế này, cơn đau thường quá sức chịu đựng, và người bệnh hay kêu 
gào, rên khóc. Không người nào có thể chịu đựng cơn đau vì chứng ung thư này hằng 
tháng mà không thổ lộ với một ai. Nhưng đến cả bây giờ, mẹ của ông vẫn rất bình 
thản. Tôi phải tìm hiểu thêm” 

Hai ngày sau, bác sĩ Om Prakash trở lại với bác sĩ Min Sein, một bác sĩ nổi tiếng ở 
Rangoon. Sau khi khám nghiệm mẹ tôi, vị này cũng nói như thế: “Mọi dấu hiệu cho 
thấy đây là ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bệnh nhân rất bình thản, không một chút 
đau đớn, thật khó tin được là bà đang bị ung thư. Chúng tôi phải làm thêm vài xét 
nghiệm trước khi đưa ra chan đoán” 


118 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Sau khi hai người ra về, Ilaichi Devi hoi Me: “Mẹ cảm thấy đau như thế nào?” Câu 
trả lời làm mọi người sững sờ. Bà nói: “Nó đau hơn đau đẻ rất nhiều. Nhưng than khóc 
thì có ích gì? Mẹ quan sát cơn đau với sự bình tâm. Nói cho cùng, đó không phải là 
điều Guruji (Sayaygi U Ba Khin) vẫn dạy chúng ta sao?” 

Me tôi là người hành thiên Vipassana rất thuần thục. Tại trung tâm thiên của người 
Thay đáng kính của tôi, hang tháng chỉ có một khóa thién 10 ngày bat đầu vào mỗi thứ 
sáu đầu tiên của tháng. Từ khi Mẹ bắt đầu bước đi trên con đường Vipassana sáu hay 
bảy năm trước, chưa có một khóa nào mà Mẹ không tham dự. Mới đây, bà vừa ngồi 
xong khóa thiên 30 ngày đặc biệt. Sự bình tâm của bà trở nên vững chắc đến độ không 
còn chỗ nào cho sự than khóc. 

Sau nhiều lần xét nghiệm, cả hai bác sĩ đều kết luận, đây chắc chắn là ung thư giai 
đoạn cuối. Họ nghĩ là bà chỉ sống được vài ngày nữa. Bất kỳ sự chữa trị nào cũng vô ích 
và chỉ làm gia tăng đau đớn. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục phương pháp chăm sóc giảm nhẹ. 

Vào lúc ba giờ sáng đêm cuối cùng, Mẹ nói với y tá là bà sắp chết, và nhờ gọi con 
cháu tới. Chúng tôi cùng đi vào phòng bà. Tôi lập tức gọi bác sĩ Om Prakash. Ông còn 
thức. Hai giờ trước đó, ông được gọi tới một ca hấp hối khác. Tuy vậy, ông vẫn có mặt 
ngay lập tức. Tôi cũng gọi Sayagyi và may mắn thay Thầy cũng cùng đến với Me 
Sayama (vợ của Sayagyi). 

Bác sĩ Om Prakash khám và không thấy mạch đập. Mẹ chỉ còn sống được vài phút 
nữa. Ngay trước khi mất, bà nói: “Mẹ muốn ngồi dậy” Bác sĩ Om Prakrash khuyên: 
“Tốt hơn nên để bà nằm. Sẽ đau dữ dội hơn nếu ngồi lên. Nhưng bà vẫn nhất định 
ngồi dậy. Biết rang đây là ước muốn cuối cùng của bà, tôi giúp bà ngồi lên. Trước sự 
kinh ngạc của chúng tôi, bà đã gắng sức ngồi chéo chân và bắt đầu hành thiển. Đây 
đúng là sức mạnh phi thường của Dhamma. 

Vài phút trước, bác sĩ còn không nhận thấy mạch đập của bà, mà bây giờ bà đang 
ngồi chéo chân và hành thiên! Để giúp bà giữ quyết tâm hành thiên, tôi nói: “Tai ma, 
anaissa, anaissa - thưa Mẹ, anicca, anicca, theo âm tiếng Miến. Ba đưa tay phải lên, đặt 
trên đỉnh dau mình và nói: “Đúng thế con, anaissa, anaissa.” Rồi bà hạ tay xuống. Ba 
nhìn tôi, nhìn bac si Om Prakash, nhìn Sayaygi, Me Sayama, sau đó bà ngước mắt lên 
và thở hơi cuối cùng. 

Cảnh tượng một cái chết như thế làm bác sĩ Om Prakash ngỡ ngàng. Lúc đó vào 
khoảng 4 giờ 20 sáng. Theo phong tục Ấn Độ, thi hài của Mẹ được di chuyển từ giường 
xuống đất. Chúng tôi cần đợi những người khác tới để có thể cử hành tang lễ. Họ hàng 


KY SUDHAMMA | 119 


sống ở Rangoon va những thành viên khác thuộc cộng đồng sẽ tới vào lúc 8 gid 30 
sáng. Trong thời gian chờ đợi, tất cả chúng tôi, gồm cả bác sĩ Om Prakash, đợi ở phòng 
bên cạnh. Chúng tôi tiếp tục nói về cái chết khác thường của bà. 

Cuối cùng cũng đến 8 giờ 30, chúng tôi khởi hành đi tới chỗ hỏa táng. Trước khi 
được đặt lên kiêu , thi hài Mẹ tôi được tắm rửa và mặc quần áo mới. Illaichi Devi đi 
vào phòng Mẹ để làm việc này, nhưng quay trở ra tức thì và làm chúng tôi ngạc nhiên 
khi nói rằng Me vẫn còn sống. Bác sĩ Om Prakash nói: “Làm sao có chuyện này được?” 
Ilaichi Devi giải thích là người của Me van còn mềm và ấm, không giống như thi thé 
người chết. 

Chúng tôi cùng đi vào phòng với bác sĩ Om Prakash. Ông khám nghiệm rất cẩn thận 
và nói rằng, tuy Mẹ chắc chắn không còn sống, nhưng thật sự là cả người vẫn còn ấm. 
Mat bà thanh than một cách khác thường và ngời sáng. Trông bà như đang ngủ say. Và 
đây là lúc bác sĩ Om Prakash nói: “That khác thường!” Không còn nghi ngờ gì là bà đã 
chết, nhưng chuyện kỳ diệu này là thế nào? Tôi không có từ ngữ nào để giải thích. 

Chúng tôi cử hành tang lễ và trở về nhà. Mọi người trong gia đình đều là người 
hành thiên Vipassna nên không ai khóc lóc. Tôi hành thiên suốt thời gian này để duy 
trì không khí Dhamma. Buổi chiều, tất cả thiên sinh Vipassana trong thành phố quy 
tụ để ngồi thiên chung một tiếng. Sayagyi và Me Sayama cũng có mặt. Sau giờ thiên 
chung, những người không phải là người hành thién cũng tới, tôi giảng pháp một 
tiếng với sự chấp thuận của Sayagyi. Ngay sau đó, bác sĩ Om Prakash gặp tôi và nói ông 
muốn tham dự một khóa thién.“Hay cho tôi biết khi có lịch khóa thiển tiếp theo”- Ông 
đề nghị. Khi ấy, khóa thiên đã được ấn định sẽ mở khoảng 15 ngày nữa. Tôi đảm bảo 
với ông là tôi sẽ thông báo trước cho ông sớm. Ngày hôm sau cũng có một buổi pháp 
thoại nữa vào buổi chiều. Một lần nữa, bác sĩ Om Prakash lại tới gặp tôi và nói: “Khóa 
thién còn lâu mới đến, tôi muốn ngồi thién càng sớm càng tốt.” Sayagyi dang đứng gần 
bên. Nhận thấy sự thôi thúc về Dhamma nảy sinh rất mạnh trong người của bác sĩ Om 
Prakash, Thầy đồng ý tổ chức khóa thiển ngay lập tức. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên 
khi thấy Sayagyi tổ chức khóa thién chỉ cho một người, nhưng Thay vẫn bảo tôi tới 
trung tâm thiền ngày hôm sau cùng với bác sĩ Om Prakash. 

Ngày hôm sau, bác sĩ Om Prakash tự tới trung tâm. Tôi cũng tới nơi đúng giờ cùng 
với hai người nữa để tham dự khóa thiên. Sau hướng dẫn anapana, tôi về nha va 
Sayagyi đi tới văn phòng làm việc. Như thường lệ, Thầy trở lại trung tâm vào buổi 
chiều và sau đó tới nhà tôi để thiền chung. Sau buổi pháp thoại, Thầy nói bác sĩ Om 
Prakash đã tiến bộ vượt bậc. Tôi rất vui khi nghe điều đó. 


120 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Sáng hôm sau, Thay gọi tôi: “Bạn của con thừa hưởng rất nhiều Parami. Sau chỉ một 
ngày tập anapana, ông ta đã sẵn sàng để hoc Vipassana. Hãy tới ngay! Ông ta cần được 
truyền thu Vipassana ngay bây giờ” Tôi tới trung tam để truyền day Vipassana cho bác 
si Om Prakash và trở về nhà. Sayagyi lại đến buổi thién chung và pháp thoại. Thay rất 
vui, nói rang, sau chỉ một ngày tập Vipassana, bác si Om Prakash đã đạt tới trạng thái 
bhanga (tan rã) và bây giờ đang tu tập ở tầng lớp rất sâu. 

Sáng hôm sau, Thay lại gọi tôi và nói, “Hãy tới ngay lập tức! Sự tiến bộ của bạn con 
thật phi thường. Có lẽ ông ta có rất nhiều Parami từ nhiều kiếp trước. Ông ta đã đạt 
tới gần giai đoạn Nibbana. Ông ta cần được dạy những chỉ dẫn cần thiết ngay bây giờ”. 
Tran day hân hoan và ngạc nhiên, tôi tới trung tâm và ngồi cạnh Sayagyi. Bác si Om 
Prakash được truyền dạy những hướng dẫn cần thiết. Tôi sung sướng vô cùng khi bạn 
tôi lập tức chứng ngộ được Nibbana, trạng thái vượt ra ngoài cảm nhận của các giác 
quan. Sayagyi cũng rất vui. Thầy quan sát bác sĩ rất kỹ lưỡng và thấy rằng mọi biểu 
hiện cho biết đây là trạng thái Nibbana. Không còn giới hạn nào cho niềm hạnh phúc 
của tôi! Người bạn thân thương của tôi đã hòa mình vào dòng suối giải thoát và trở 
thành một Sotäpanna, một Ariya (một thánh nhân). 

Tôi gặp Bác si Om Prakash lan đầu vào năm 1947, sau thế chiến thứ hai, tai một 
cuộc họp mặt. Ngay lập tức chúng tôi bị nhau thu hút. Tôi được may mắn là những 
người bạn mà tôi gặp gỡ trong xã hội đều là những người tốt và đều có sự liên hệ thân 
tình. Nhưng trong tất cả những người này, bác sĩ Om Prakash là bạn thân thiết nhất 
của tôi. Chúng tôi từng làm việc chung với nhau trong nhiều lãnh vực. Trong thời kỳ 
hậu chiến, chúng tôi tái lập Hội văn hóa Ấn Độ cho người Mién Điện, có chi nhánh ở 
khắp trong nước. Hội thảo về văn hóa Ấn Độ được tổ chức hằng tuần ở Rangoon. Đại 
học Ấn được thành lập gồm bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dành 
cho hội viên. Rất nhiều học sinh tham dự. Hoạt động giao lưu văn hóa Miến và Ấn 
cũng được tiến hành. Sách giáo khoa Ấn được soạn thảo và phát hành. Trung tâm văn 
hóa Ấn-Miến được thành lập và nhờ đó, nhiều chương trình văn hóa được tổ chức. 
Cùng nhau, chúng tôi thành lập một trại trẻ mô côi và giữ vai trò quản trị. Va thế, sau 
khi làm việc với nhau trong vài công tác xã hội, giờ đây, chúng tôi có cơ hội phục vụ 
hết long trong lãnh vực Vipassana. 

Bác sĩ Om Prakash cũng chữa trị chứng nhức đầu kinh niên cho tôi. Khi thấy 
những loại thuốc khác tỏ ra không công hiệu, ông bắt đầu chích thuốc phiện cho tôi. 
Nhưng bản thân ông lo ngại là tôi có thể bị nghiện thuốc phiện. Do đó, ông thúc giục 
tôi xuất ngoại để chữa trị. Bác sĩ nói: “Nếu như ông không thể chữa khỏi chứng nhức 


KY SU DHAMMA | 121 


dau, thi ít ra ông cũng không còn bị lệ thuộc vào thuốc phiện. Ông chắc chắn sé tim 
thấy một loại thuốc giảm đau có công hiệu khác” Nghe theo lời khuyên của ông, tôi 
tới nhiều quốc gia để chữa trị, nhưng cuối cùng đều trở về nước trong thất vọng. Bác 
sĩ Om Prakash lo lắng cho tôi. Sau đó, khi tôi tham dự một khóa thiển Vipassana và 
lành bệnh, ông chia sẻ sự vui mừng với tôi. 

Nhưng khi tôi bắt đầu ngồi hết khóa này đến khóa khác, hành thiển hằng ngày, và 
tham dự buổi thiên chung mỗi Chủ Nhật tại trung tâm, bac si Om Prakash lo ngại là 
tôi sẽ trở thành một Phat tử, một kẻ vô thần. Với day tình thương, ông ta thường cố 
khuyên tôi từ bỏ. Tôi giải thích: “Vì chịu ảnh hưởng sâu đậm của Arya Samaj (một 
phong trào cách tân Hindu), tôi không thể bị trói buộc vào bất cứ niềm tin mù quáng 
nào. Tôi đã nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật một cách khách quan và dựa trên sự 
thật tự chứng nghiệm, tôi thấy hoàn toàn không có gì sai trái. Qua nhiều thế kỷ, nghịch 
cảnh đã khiến cho dân chúng Ấn Độ xa lánh giáo pháp không tỳ vết của Đức Phật. 
Chính tôi cũng là nạn nhân của sự tuyên truyền lệch lạc này. Nhưng bây giờ, qua kinh 
nghiệm, tôi nhận ra không có một khuyết điểm nào trong giáo huấn của Đức Phật. Tôi 
rất ngạc nhiên khi phương pháp tinh khiết và vô giá này lại biến mất ngay tại nơi 
nguồn cdi” Tôi không rõ ảnh hưởng của những lời tôi nói đối với ông ra sao, nhưng sau 
khi Me tôi mất, Parami vô biên của ông đã được thức tỉnh và ông trở nên tận tụy hết 
lòng với phương pháp này. 

Tôi đến Ấn Độ năm 1969, và những khóa thién bắt đầu được tổ chức tại đó. Nhưng 
bác sĩ Om Prakash ở lại Myanmar thêm vài năm. Ngay cả khi ông phải trải qua những 
kinh nghiệm đau thương, tâm của ông không nhuốm một chút đắng cay. Ông cũng 
không tố cáo hành vi sai trái của một số viên chức chính phủ lên chủ tịch nước, là bạn 
cũ của ông ở đại học. Tâm ông lúc nào cũng tràn day Metta và bình tam. Vipassana là 
thành trì bảo vệ ông. Ngay cả trước đây, bản tính của ông vốn đã điểm đạm và ổn định. 
Bây giờ, Vipassana làm cho tâm ông còn tốt hơn thế nữa. Sau một thời gian, ông tới 
An Độ và tham gia vào những hoạt động của Vipassana. 

Ông đã từng là một trong những bác sĩ hàng đầu ở Myanmar, nhưng vì tấm lòng 
rộng lượng, ông hành nghề với tinh thần giúp người. Ông không lấy thù lao với giá 
nhất định. Ông vui vẻ nhận bất cứ khoản tién nào bệnh nhân trả cho ông sau khi lành 
bệnh. Ông không nhận gì từ nhiều bệnh nhân nghèo. Trái lại, ông còn phát thuốc 
miễn phí cho một số người. Đây là bản tính vốn có của ông. Sau khi tới Ấn Độ, bất cứ 
khi nào ở Delhi, ông thường xuyên phục vụ hai giờ mỗi ngày tại Arya Samaj, một 
phòng khám chữa bệnh miễn phí; hết phần thời gian còn lại, ông dành để phục vụ 


122 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Vipassana. Ngay cả lúc đã 87 tuổi, ông van di tới nhiều nơi khác nhau để hướng dẫn 
những khóa thiển với sự nhiệt tình không suy giảm, làm tốt hơn cả những người ít 
tuổi hơn ông nhiều. Ong cũng đi nước ngoài một vài dip. 

Gần đây, ông đi Mỹ để hướng dẫn rất nhiều khóa thiển. Hành trình của ông là đi 
tới Los Angeles, nơi kế tiếp là Kansas City, tiếp theo là những khóa ở Dhamma Kunja 
(gần Seatle) và Dhamma Siri (gần Dallas). Nhưng khi ở Los Angeles, ông bị tai biến. 
Khi được chở tới bệnh viện, ông mô tả bệnh tình của mình cho các bác sĩ hết sức rành 
mạch. Nhưng trong lúc giải thích, ông rơi vào trạng thái hôn mê. Ông ở trong tình 
trạng này và phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt trong vài ngày. Trong thời gian 
này, tôi đang đi công du Dhamma ở Đông Nam Á. Tôi nhận được tin ông bị bệnh khi 
tới Singapore. Tôi gọi điện thoại và gởi Metta, nhưng người con rể của ông, bác sĩ Soni, 
dang ở cùng với ông, nói rằng không có dấu hiệu co thể nào cho thay Metta có hiệu 
quả. Người con rể nói: “Não ông hoàn toàn không còn hoạt động, và vì thế, không một 
giác quan nào còn hoạt động”. Tôi rất buồn khi nghe như vậy. Nhưng vài phút trước 
khi mất, ông có vẻ nghe được trở lại. Băng tụng kinh và pháp thoại được mở liên tục 
ở kế bên. Con trai ông, bác sĩ Rajiv, nói rằng vào lúc cuối, mắt ông hé mở, môi hơi nhúc 
nhích và hình như ông đang nhìn vào cái gì đó phía bên trên. Rồi hơi thở ông trở nên 
chậm hơn - chỉ chín hơi thở trong một phút. Nhịp thở tiếp tục chậm lại cho tới khi ông 
thở hơi cuối cùng một cách thanh thản. Gương mặt ông rạng rỡ với sự tỏa sáng thiêng 
liêng. Từ những điều này, chúng ta có thể kết luận là tâm thức bên trong vẫn luôn hiện 
điện, chỉ là ông không thể cử động cơ thể mặc dù ông có thể muốn như vậy. Trong giây 
phút cuối cùng, sức mạnh Dhamma của ông trỗi dậy, mắt ông mở, môi ông nhúc 
nhích, bằng chứng rằng tâm thức bên trong thức tỉnh 

Khi tôi trở về Mumbai sau chuyến đi Dhamma dài qua bảy quốc gia, tôi thấy trong 
chồng thư từ có một bức thư ông viết ngày 26 tháng tám. Trong bức thư, ông nói về 
cuộc hành trình tới Los Angeles, chi tiết những khóa thiền kế tiếp và xin tôi gửi Metta. 

Sự phục vụ Dhamma của ông rất có hiệu quả. Nhiều trung tâm nóng lòng chờ ông 
tới để hướng dẫn khóa thién. Ở Mỹ cũng vậy, người ta nôn nóng chờ đợi ông. Nhưng 
giữa cuộc hành trình, ông đã ra đi và đạt được sự thăng tiến cao tột. Mọi người vẫn 
tiếp tục chờ đợi (sự thăng tiến này?). Sau khi đọc xong thư của ông, tôi thở ra một hơi 
thật dài và đột nhiên những lời sau đây bật ra: 

Thế giới dang chăm chú lắng nghe, 
Nhưng ban đã di vào giấc ngủ trong khi dang kể chuyện! 


KY SUDHAMMA | 123 


Gia đình Vipassana toàn thế giới mỗi ngày một tăng trưởng, nhưng số lượng những 
anh em Dhamma của tôi thì giảm dần. Những người do Sayagyi U Ba Khin trực tiếp 
truyền dạy còn lại được bao nhiêu? Người anh em Dhamma này cũng đã thi hành sứ 
mệnh: “Anta samaya taka dharma ki, seva hoti jaya - Hãy cho tôi phục vụ Dhamma tới 
hơi thở cuối cùng” 

Tôi vô cùng may mắn có được một người anh em Dhamma như thế. 

Lý tưởng mà bác sĩ Om Prakash đặt ra cho tất cả người hành thiển Vipassana và 
thién sư sẽ là ngọn đuốc soi đường cho tương lai. Nguồn cảm hứng này sé mang lại lợi 
lạc cho nhiều người, hạnh phúc cho nhiều người. Ấn Độ sẽ lấy lại sự vinh quang và 
chân giá trị khi xưa, đem lại vô lượng phúc lành cho toàn thế giới. 


SU AN LAC KHONG GI SANH BANG 


Một lan, trong chuyến di Dhamma ở phía Bắc Ấn Độ, tôi ở lại nhà của bac si Om 
Prakash tại Delhi hai ngày. Ông nhường phòng ngủ của ông cho chúng tôi và ngủ 
trong phòng khác kế bên. Buổi sáng hôm sau khi tới, tôi hành thiển chung với ông trên 
giường trong phòng ngủ. Gần cuối giờ thiên một tiếng, đột nhiên một sự an tĩnh 
Nibbana dịu mát không gì sánh bằng tỏa ra từ người ông và lan tỏa khắp phòng. Sau 
khi ngồi thiên xong, ông nói hết sức khiêm tốn: “Ngồi thiên chung với ban hôm nay, 
tôi thật có phước, tôi trải nghiệm được sự an lạc không gi sánh bằng” Tôi trả lời: “ Ban 
là người biết rõ nhất về trải nghiệm của chính mình, nhưng sau khi trải nghiệm sự an 
tĩnh Nibbana dịu mát của bạn, chính tôi cảm thấy thật sự có phước.” 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng 9 năm 1998) 


1989 - COT MOC DOI 


LOI DHAMMA 


Dhamma, tựa như ngọn cờ của Vi Thấy, chi cho thế gian con đường thanh tịnh, dẫn 
đến giải thoát, bảo vệ những ai bảo vệ Dhamma, khi tập luyện chuyên cân, sẽ dua đến 
hạnh phúc và bình an. Trước Dhamma tuyệt dinh- là thanh guom cắt đứt ảo tưởng, là 
phương thức xoa diu mê dam, tôi xin cúi đầu. 

-Namakarasiddhigatha 

Năm 1989 là năm kỷ niệm đôi trong sự truyền bá Dhamma; đánh dấu 20 năm từ 
khi thién sư S. N. Goenka rời Miến Điện để bat đầu dạy thién Vipassana ở Ấn Độ, và 
đánh dấu 10 năm từ khi ngài bắt đầu dạy ở phương Tây. 

Thiển sư thường kể lại câu chuyện ngài tới Ấn Độ vào tháng 7 năm 1969 như thế 
nào. Nguyên nhân trực tiếp là để giúp người mẹ đang bị bệnh bằng cách hướng dẫn 
một khóa thién Vipassana. Tuy nhiên, thêm vào đó, Sayagyi U Ba Khin, thay của thiền 
su Goenka, từ lâu đã muốn rời Miến Điện để mang Vipassana về lại Ấn Độ và giới 
thiệu phương pháp đến những quốc gia chưa từng luyện tập Vipassana. Bằng cách này, 
ngài muốn làm tròn lời tiên tri rằng, 2,500 năm sau thời của Đức Phat, Dhamma sẽ 
được hồi sinh và lan truyền khắp thế giới. 

Một lần, ngài U Ba Khin đã chấp nhận lời mời giảng dạy ở nước ngoài, và đã ấn 
định ngày cho các khóa thiển ở Ấn Độ và Mỹ. Nhưng cuối cùng, do chính sách hạn 
chế việc di lại,ngài không được phép rời Miến Điện. Vì lý do này, ngài thấy chuyến 
viếng thăm Ấn Độ của thiển su Goenka là một cơ hội để làm tròn lời tiên tri lúc xưa. 
Trong một buổi lễ, ngài đã chính thức bổ nhiệm Goenkaji làm thién su Vipassana, và 
ngay sau đó thiển sư Goenka lên đường đi Ấn Độ. 

Theo lẽ tự nhiên, thiên su Goenka cùng chia sẻ niềm hy vọng với người Thay của 
mình. Ngài sốt sang phục vụ cha, mẹ và những người khác muốn học thién Vipassana. 


128 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Nhưng đồng thời, ngài không đoán biết được rang chuyến di của ngài sẽ kéo dài tận 
nhiều thập niên. Ngài chỉ biết một số ít người ở Ấn Độ và coi Miến Điện là quê hương. 
Ngài tin rằng mình sẽ trở về trong vòng vài tháng. 

Tuy nhiên, Bánh Xe Dhamma đã bắt đầu luân chuyển nên ngài phải ở lại Ấn Độ để 
đáp lại nhu cầu về các khóa thién ngày càng tăng một cách đáng ngạc nhiên. Thoat 
tiên, hầu như không có thiển sinh cũ và những tổ chức nào hỗ trợ, ngài đi khắp mọi 
nơi ở Ấn Độ, day các khóa thién ở những địa điểm thuê mướn, dan dần xây dựng nền 
tang cho sự hồi sinh của Vipassana ở Ấn Độ. Những công sức của ngài đã mang lại 
thành quả tốt đẹp: ngày nay đã có bốn trung tâm Vipassana ở Ấn Độ, và hàng ngàn 
thiền sinh từ muôn nẻo cuộc đời. 

Tái lập sự thực hành Vipassana ở Ấn Độ chỉ là một phần trong sứ mệnh của ngài. 
Phần khác là giúp Vipassana lan rộng khắp thế giới. Ngay từ đầu, những người phương 
Tây đã tham dự những khóa thiền của thiên su Goenka, và có một số đông nôn nóng 
muốn các khóa thiền được tổ chức ở xứ sở của họ. Một thiển sinh trong số này - một 
phụ nữ người Pháp - mời thiển sư Goenka tới và hướng dẫn khóa thiển ở nước bà. 
Thién sư giải thích là ngài đã quyết định trong 10 năm đầu, ngài chỉ dạy ở An Độ để 
tạo lập nền tảng vững chắc cho sự truyền bá Vipassana. Nhưng ngài hứa là nước Pháp 
sẽ là nước đầu tiên ở phương Tây mà ngài sẽ dạy. “Hãy trở lại và mời Thầy một lần nữa 
sau mười nam,’ ngài nói. 

Thực ra, có lý do thứ hai giữ ngài ở Ấn Độ. Khi ngài rời Miến Điện vào năm 1969, 
ngài được cấp một hộ chiếu chỉ có hiệu lực ở Ấn Độ. Bởi vì gia đình ngài xuất thân ở 
đấy, nên ngài có thể dé dàng được cấp quốc tịch Ấn, và do đó có thể tự do ra nước 
ngoài. Nhưng ngài do dự khi phải cắt đứt liên hệ với xứ sở nơi ngài được sinh ra và ban 
cho ngài Dhamma. Vì lý do này, ngài liên tục xin chính quyền Miến Điện chấp thuận 
cho ngài đi các nước khác. Nếu sau 10 năm vẫn chưa được, ngài sẽ chấp nhận thực tế 
và đổi quốc tịch vì lợi ích Dhamma. 

Nhiều năm trôi qua mau, với nhiều công tác Dhamma cùng thành quả mang lại. 
Vào lúc hết thời hạn 10 năm, cũng thién sinh người Pháp đó liên lạc với thién sư 
Goenka, nhưng lần này với lời mời và sự bảo trợ chính thức của Hiệp Hội Thiền Sư 
Yoga Châu Âu, để ngài dẫn khóa thién ở Pháp. Ngài chấp nhận lời dé nghị và thiển 
sinh ở những nước phương Tây khác cũng hoạch định những khóa thiên kế tiếp sau 
các khóa ở Pháp. 


Tuy nhiên, rắc rối về hộ chiếu của ngài vẫn chưa được xử lý, chính phủ Mién Điện 


KY SUDHAMMA | 129 


vẫn không cho phép ngài đến các nước khác ngoài An Độ. Cuối cùng, Goenkaji quyết 
định xin nhập quốc tịch Ấn cho dù ngài biết rằng, hành động này có thể bị một số 
người Miến Điện xem là không trung thành, và có thể ngài sẽ bị cấm không bao giờ 
được trở về quê hương. Ngài chỉ hy vọng là một ngày nào đó, chính phủ Miến sẽ nhận 
ra là ngài hành động với mục đích thánh thiện: làm cho châu bảo Dhamma, từ lâu 
được bảo tồn ở Miến, có thể lan rộng khắp thế giới. Cuối cùng, ngài trở thành công 
dân Ấn vào tháng 6 năm 1979. Ngài nhận được hộ chiếu mới vài giờ trước khi đi Pháp. 

Ngày 1 tháng bảy, khóa thiên đầu tiên ở phương Tây bat đầu ở Gailon, tai Normandy, 
Pháp. Địa điểm là một lâu đài được sửa sang thành một khách sạn nghỉ mát sang 
trọng; Hiệp Hội Yoga thường tổ chức những cuộc họp cho hội viên ở những nơi sang 
trọng như thế. Hầu hết thiển sinh đều là hội viên của Hiệp Hội Yoga và gần như không 
có ban quản lý; việc nấu ăn do nhân viên khách sạn thực hiện. Kỷ luật lơi lỏng hơn so 
với các trung tâm ở Ấn Độ rất nhiều. 

Ngôn ngữ là một khó khăn thật sự. Pháp thoại của Goenkaji có những bản thâu âm 
dịch sang tiếng Pháp, nhưng chất lượng không đủ tốt để phát cho đông người. Và 
không có cả hướng dẫn thiên bằng tiếng Pháp. Cách duy nhất để khắc phục là nhờ vào 
sự hỗ trợ của thiển sinh cũ làm thông dịch viên: Goenkaji nói vài câu bằng tiếng Anh 
rồi người thông dịch lập lại bằng tiếng Pháp. Thông dịch luôn luôn là một công việc 
đầy căng thẳng; thông dịch trong môi trường khóa thién lại càng khó khăn hơn nữa. 
Những người thông dịch phải làm việc theo nhóm, người này thay thế người kia khi 
áp lực trở nên quá lớn. 

Có những khó khăn khác, nhưng không phải tất cả đều không thể ngờ trước. 
Goenkaji giải thích, bất kỳ bước tiến lớn nào trong công cuộc truyền bá giáo huấn giải 
thoát đều chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Vượt qua những trở ngại này là cách để gia tăng 
sức mạnh. Dan dần, môi trường thiên sẽ được thiết lập, củng cố và những người tham 
dự khóa có được cơ hội cảm kích phương pháp Vipassana. 

Vào cuối khóa thiển đầu tiên này, Goenkaji ở lại Paris một đêm. Như hầu hết du 
khách, ngài muốn thăm tháp Eiffel. Tuy nhiên, mục đích của ngài không phải là để 
ngắm cảnh từ bên trên, nhưng là để trai Metta cho tất cả cư dân ở bên dưới. 

Theo sau là khóa thứ hai ở Plaige, gần Lyon ở trung tâm nước Pháp. Sau đó, ngài bay 
đi Montreal, Canada để dạy khóa thiền đầu tiên ở Bắc Mỹ. Không giống ở Pháp, khóa 
thién này được tổ chức và điều hành bởi một nhóm thiền sinh Vipassana. Dia điểm là 
một trường nội trú ở ngoại ô. Có khoảng 185 thiên sinh từ khắp nơi ở Bắc Mỹ. Nhiều 


130 | THIEN SUS. N. GOENKA 


người trong số đó là thién sinh cũ đã hành thién với ngài ở An Độ trong đầu thập niên 
1970; nhưng từ đó đến nay không có cơ hội ngồi lại với ngài. Mặc cho đợt nắng nóng 
và khu vực đi bộ vô cùng hạn hẹp, thién sinh vẫn luyện tập chuyên cần, và ngài rất hài 
lòng về khóa thiên. 

Sau đó, Goenkaji đi Anh để dạy liên tiếp hai khóa thiên, cũng do thiên sinh cũ tổ 
chức và có sự tham dự của nhiều người ở khắp châu Âu. Pháp thoại được quay video 
lần đầu tiên trong những khóa thiên này. Mặc dù băng thâu chưa bao giờ được sử 
dụng rộng rãi, nhưng chúng đánh dấu lần đầu tiên sự giảng dạy của ngài được ghi lại 
bằng cách này. 

Toàn bộ cuộc hành trình kéo dài hai tháng; trong thời gian này, năm khóa thién 
được tổ chức tại ba quốc gia với hơn 640 thiền sinh. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là 
hành trình năm 1979 đã đặt nên móng cho sự truyền bá Dhamma ở những nước 
phương Tây. 

Các thiên sinh đã phát triển được những kỹ năng về lên kế hoạch, điều hành và (kỹ 
năng khó nhất có lẽ là) nấu ăn cho khóa thién đông người tại những nơi thuê mướn. 
Ho cũng bat đầu thành lập cơ cấu tổ chức cần thiết để có thể tổ chức những khóa thién 
thường xuyên và thành lập trung tâm. Công việc phiên dịch tài liệu sang những ngôn 
ngữ khác và việc thâu âm hướng dẫn, pháp thoại của Goenkaji cũng có được nguồn 
động lực mới. Thật rõ ràng rằng những việc này và những nhiệm vụ liên quan khác chỉ 
có thể và cần phải được thực hiện bởi những thiển sinh cũ tâm huyết mong muốn giúp 
người khác chứng nghiệm được lợi lạc từ thiên Vipassana. 

Quan trọng hơn cả, chuyến đi năm 1979 đã tạo dựng lại niềm hứng khởi cho thién 
sinh phương Tây. Đối với những người phục vụ, họ rất xúc động khi thấy mình được 
góp sức trong việc truyền bá Dhamma tại xứ sở của họ. Đối với nhiều người, chuyến đi 
cho họ cơ hội để lại được hành thiển với Người Cha Dhamma, để nạp lại năng lượng 
thực tập. Đối với mọi người, chuyến đi là minh chứng chứng tỏ Dhamma thực sự phổ 
quát, vượt qua ranh giới văn hóa và mang đến một con đường thoát khỏi khổ đau. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 9 năm 1989) 


CHUC MUNG DHAMMA 


Bai sau đây là phiên ban tóm lược của bài viết dang trong tap chi tiếng Hin-di 
Vipassana Patrika, tháng 6 năm 1989. 

Hai mươi năm đã trôi qua trong cuộc đời của một Dhamma-duta (sứ gia Dhamma). 
Năm 1969, người Cha Dhamma đáng kính chính thức trao cho tôi trọng trách giảng 
dạy phương pháp thiên Vipassana. Trong nhiều nam tôi đã phục vụ và được Ngài huấn 
luyện với tư cách trợ lý, tuy vậy, tôi vẫn còn nghi ngờ khả năng của mình trong công 
việc trọng đại được giao phó cho tôi. So với cương vị Dhamma vi đại của Ngài, tôi cảm 
thấy mình chỉ là hạt cát. Hơn nữa, tôi còn phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc 
giảng dạy ở Ấn Độ. Viễn cảnh này khiến tôi lo ngại. 

Vào thời xa xưa, vùng đất trung tâm của Dhamma là ở Bắc Ấn, thời đó được gọi là 
Majjhimadesa hay là vùng Bình Nguyên Miền Trung. Miến Điện là vùng phụ cận của 
miền này, nơi Dhamma chưa xuất hiện. Đây là hoàn cảnh vào thời của hai vị Ti-kheo 
Sona và Uttara: họ từ Ấn đến Miến Điện, mang Dhamma tới một nơi vẫn còn xa lạ với 
giáo pháp. Bây giờ, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Trước đây đã lâu, dòng sông Hằng 
Dhamma đã chảy từ Ấn Độ sang Miến Điện; bây giờ đã tới thời điểm dòng chảy đổi 
hướng và mạnh mẽ trở lại tại mảnh đất nguyên thủy. 

Nhưng sự thật cay đắng là Majjhimadesa đã trở thành vùng đất xa lạ với Dhamma. 
Tại đây, Đức Phật và vô số những vị đã hoàn toàn giải thoát trước Ngài đã khám phá 
ra Vipassana, con đường giải thoát day lợi lạc; và từ đó, giáo huấn nay đã không ngừng 
được truyền bá khắp thế giới. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, chính mảnh đất 
này - nói cho đúng là toàn thé Ấn Độ- đã vắng bóng Vipassana. Nơi mà mọi người 
trong gia đình - đàn ông, dan ba, già, trẻ, chủ, tớ - đã từng hành thién Vipassana hằng 
ngày, nhưng giờ đây, không những sự thực hành mà ngay cả chữ “Vipassana” cũng 
không được ai biết đến. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm được gì trong một đất nước như thế? 
Làm sao tôi có thể thành công được? 


132 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Là người gốc Ấn, tôi biết rõ về các nghỉ thức, nghi lễ, những phong tục tông phái va 
quan điểm triết lý mà dân chúng trong vùng đất tổ tiên tôi bị vướng vào. Và ngay như 
có người sẵn lòng gạt qua một bên những thứ đó, thì vẫn còn nhiều khó khăn trước 
mắt. Bao nhiêu người đồng ý rời khỏi nhà, gia đình và công việc trong mười ngày để 
tham dự một khóa thiên Vipassana? Ai sé sắp xếp chỗ ở, thực phẩm và mọi nhu cầu 
vật chất khác của thiển sinh? Tién bạc để trang trải chi phí ở đâu ra? Tại một nơi mà 
tôi là người xa lạ, ai là người sẽ hợp tác với tôi và hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ này? 

Dù đúng hay sai, hàng ngàn những câu hỏi như thế không ngừng quay cuồng trong 
đầu tôi. Ý nghĩ làm một dhamma-dhatu (sứ giả Dhamma) đi đến đất nước Ấn Độ cổ 
xưa, quê hương của vô số những thánh nhân và người giác ngộ làm tôi tràn ngập hào 
hứng. Nhưng đồng thời, tôi cũng bị những nghi ngờ bủa vây. 

Nhận thấy những ý nghĩ mâu thuẫn trong tôi, Sayagyi trấn an bằng những lời đầy 
yêu thương va tin tưởng. Ngài nói, “Chac chắn, những gi tự con có thể làm sẽ là hạn 
chế. Nhưng không nên nghĩ là con sẽ đi Ấn Độ, mà thông qua con, Thầy sẽ đi, Dhamma 
sẽ đi. Dhamma sẽ làm công việc của Dhamma, ai có thể cản trở Dhamma được? Bây 
giờ là thời điểm chín mudi để Dhamma hồi sinh. 25 thế kỷ trước, Dhamma đã biến đổi 
Ấn Độ bằng Vipassana. Bây giờ chính là lúc để Dhamma lan rộng lần thứ hai, và lần 
này cũng sẽ bắt đầu tại Ấn Độ bằng Vipassana. Đúng thế, giờ của Dhamma đã điểm. 
Bởi vì công đức to lớn của con trong quá khứ, Dhamma đã chọn con làm cỗ xe 
Dhamma, và bằng cách này, con lại gặt hái được thêm nhiều công đức hơn. Hãy đi với 
day sự tự tin. Dhamma sẽ thành công” 

Những lời day thương yêu và sự tin tưởng của Sayagyi vào tôi tiếp sức cho tôi trong 
cuộc hành trình trước mặt. Tôi đến Ấn Độ tràn đầy hân hoan, và tôi thấy rằng mọi việc 
xảy như đúng theo dự đoán của Thầy tôi. Dhamma bắt đầu hữu hiệu. Trong vòng một 
thang đầu ở Ấn Độ, khóa thién Vipassana đầu tiên được tổ chức ở thành phố Bombay. 
Mười một ngày sau là một khóa khác ở Madras. Sau đó, dòng chảy bắt đầu, hết khóa 
này sang khóa khác cho tới ngày nay. Bánh Xe Dhamma đã bắt đầu luân chuyển và sẽ 
tiếp tục như thế một thời gian dài trong tương lai. 

Thật vậy, Dhamma tự vận hành theo cách riêng, một cá nhân chỉ là một cỗ xe. Khi 
còn ở Mién Điện, tôi đã có nhiều nghi vấn va lo âu về những trở ngại mà tôi có thể gap. 
Trên thực tế, khó khăn đã xảy ra, nhưng Dhamma giúp tôi phát triển tính kiên nhẫn, 
bình tâm va Metta để đối diện chúng, và những vấn dé này được giải quyết vừa kịp lúc. 
Dhamma bắt đầu hỗ trợ, sự hỗ trợ cụ thể trong từng bước. 


KY SUDHAMMA | 133 


Hết địa điểm này đến địa điểm khác được cung ting cho những khóa thién Vipassana: 
dharmsalas (nhà nghỉ cho người hành hương), trường học, cư xá đại học và viện 
nghiên cứu, thư viện, các phòng trong sân vận động, tu viện của những thánh nhân 
như Gandhi và Vinobha, các tòa nhà lớn ở trung tâm hành hương, công xưởng, tư gia 
của những người giàu có, lều, khách sạn, nhà an dưỡng, trung tâm y tế, ký túc xá thanh 
niên, trại hè, trại hướng đạo, trung tâm huấn luyện cảnh sát, nhà tù, trung tâm tôn giáo 
của Ấn giáo, Phật giáo, đạo Jain, đạo Cơ đốc, Đạo Hồi, lâu đài của vua chúa, và những 
tòa nhà đổ nát. Cứ như mọi ổ khóa đều bị bẻ gãy, mọi cánh cửa đều mở ra để chào đón 
Dhamma. Và mối lo ngại không ai ở Ấn Độ sẽ hợp tác với một người lạ mặt như tôi 
thật là vô can cứ. Còn sự hợp tác nào lớn hon là sự hợp tác với Dhamma? Tôi chỉ có 
hai tay, nhưng Dhamma có ngàn tay. Tất cả những cánh tay này bắt đầu chia sẻ gánh 
vác sứ mệnh thánh thiện này. Hàng ngàn người xa lạ bắt đầu xuất hiện. Nhưng làm sao 
tôi có thể gọi họ là những người xa lạ được? Ai biết được trong bao nhiêu kiếp, họ đã 
cùng đi với tôi trên con đường Dhamma, cùng gat hái được công đức với tôi? Sự hỗ trợ 
của họ cũng chính là sự hỗ trợ của Dhamma. Dhamma thật vĩ đại; Dhamma thật 
mạnh mẽ. Xin chúc mừng Dhamma! Chúc mừng đặc tính của Dhamma. 

Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những sự kiện trong 20 năm qua khiến ta có 
hy vọng rằng, Dhamma sẽ được truyền bá nhanh chóng trong tương lai. Từ năm 1976, 
đã có 14 trung tâm Vipassana được thành lập ở An Độ, Nepal, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật 
bản, Úc và New Zealand; và còn nhiều trung tâm khác đang được hoạch định. Rất 
nhiều thiền sinh phục vụ vô vị lợi tại những trung tâm này và có khoảng 100 nam nữ 
thiên sư phụ tá đảm nhận trách nhiệm giảng day Vipassana. Những người phục vụ 
Dhamma này không nhận lãnh lương bổng hay sự đền đáp nào, họ đều có phương 
tiện sinh nhai. Họ không trông mong bất cứ lợi lạc vật chất, tên tuổi hay tiếng tăm. 
Thay vào đó, họ phục vụ để càng ngày càng có nhiều người khổ đau có cơ hội nhận 
được cùng một lợi lạc mà họ đã nhận được nhờ bước đi trên con đường. Lé tự nhiên 
họ cảm thấy vui mừng và mãn nguyện khi thấy cảnh người khác bắt đầu thoát khỏi 
khổ đau, và niềm hạnh phúc này khuyến khích họ phục vụ. Thật đáng khen cho những 
người phục vụ và thiền sư Dhamma vô vị lợi này. Xin chúc mừng Dhamma. Chúc 
mừng tinh túy Dhamma. 

Mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội cảm thấy thu hút đến với bờ sông Hằng 
Dhamma để giải cơn khát: những cư dân khổ sở ở những cao ốc sang trọng tại những 
thành phố lớn, những người sống trong lều, và ngay cả những người vô gia cu sống 
ngoài đường, người nghèo khó thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, chuyên gia và 


134 | THIEN SUS. N. GOENKA 


người thông thái, người that hoc ở làng mạc, người kiêu hãnh vi thuộc tầng lớp cao 
sang, người đau khổ vì bị kỳ thị và mặc cảm tự tỉ vì thuộc giới thấp hèn, người theo Ấn 
giáo, Hồi giáo, Phật giáo, đạo Jain, Sikhs, Cơ Đốc, Parsis, Do Thái giáo, người Ấn và 
không phải người Ấn. Phép lạ Dhamma nào đã lôi cuốn họ? Bởi vì ở đây, người ta tìm 
thấy một đường lối giản dị và khoa học để thoát khỏi những ô nhiễm tinh thần và do 
đó hết khổ. Lợi lạc nào lớn hơn thế mà người ta có thể mong cầu? Có phép lạ nào kỳ 
điệu hơn nữa không? Nguyện cho mọi người ở khắp nơi hưởng được những lợi lạc 
như thế. Nguyện cho Dhamma phục vụ mọi người hằng thế kỷ tới. Nguyện cho 
Dhamma giúp được mọi người trên thế gian. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 9 năm 1989) 


GIAI THOAI VA HOI UC 


Những đoạn sau đây được trích từ Vipassana Journal (Ấn Độ, 1985) trong chương 
“Reminiscenses,` pp.21-22 

Sau cuộc quốc hữu hóa thương mại và công nghiệp ở Miến Điện, nhiều cư dân Ấn 
Độ ở đó không còn phương tiện sinh nhai, và đành phải trở về quê hương. Lúc rời 
Miến Điện, họ bị cấm không được mang theo đồ quý giá. Tuy vậy, để tránh bị mất hết 
của cải, nhiều người hồi hương mang lậu những đồ quý, đặc biệt là các loại đá quý - 
như ruby vốn là ngọc quý nổi tiếng của Miến Điện. Để ngăn chặn sự chuyển lậu này, 
không có gì lạ khi thanh tra hải quan Miến Điện chú trọng đặc biệt đến những người 
hồi hương Ấn Độ. 

Khi tôi sắp sửa đi Ấn từ sân bay Rangoon, tôi đi qua khu vực xuất nhập cảnh và đến 
khu vực hải quan. Viên chức ở đó rất thân thiện và đùa cợt hỏi tôi có mang theo đồ 
quý giá nào không. “Có” tôi trả lời, “Tôi mang theo một châu báu” Mặc dù thân thiện 
với tôi, viên chức đó trở nên lo lắng vì ông ta là người chính trực, không xao lãng 
nhiệm vụ. Do đó, ông ta lục soát kỹ lưỡng hành lý của tôi nhưng không tìm thấy gì. Tôi 
thích thú quan sát ông ta. Sau cùng, tôi vui vẻ giải thích cho người đang lo âu này, “Này 
ông bạn, viên ngọc quý mà tôi mang theo là để trả món nợ mà Miến Điện đã nợ Ấn 
Độ. Thoạt tiên, viên ngọc này đến từ Ấn Độ, và ngày nay, Ấn Độ đang rất cần nó. Việc 
tôi đem nó ra khỏi đây sẽ không làm Miến Điện nghèo hơn. Tôi đang mang viên ngọc 
Dhamma.” 

Ông ta cười lớn và nói, “Xin ông cứ đi - mang theo viên ngọc với ông! Tôi rất vui 
mừng là ông sé dùng nó để trả mon nợ này” Và đây là những gi tôi làm, mang Dhamma 
trở về An Độ làm tròn ước nguyện của Thay tôi. Từ thông tin của những người bạn 
của tôi ở Miến Điện, viên chức đó luôn luôn vui mừng khi nghe về những thành quả 
của những gi tôi làm ở đây. 


136 | THIEN SUS. N. GOENKA 
HOI UC 


Bai sau day của những thiền sinh tham dự các khóa thién đầu tiên của Thiển sư 
Goenka ở phương Tây. 

Tháng 7 năm 1979: Khóa thiên đầu tiên của Goenkaji tại Gaillon, Pháp. Những ky 
niệm tuyệt vời làm sao. Điều đầu tiên là một địa điểm và thời tiết tuyệt hảo. Nhưng 
trên hết, ngay tại một kho thóc đơn sơ, chúng tôi có được một khám phá tuyệt vời - 
như hai cộng với hai là bốn - về Anapana và rồi đến Vipassana, do người Thay nay 
giảng dạy, một người cũng vừa giản dị lại cũng rất kỷ cương như thế. Số lượng tham 
dự khoảng 60 người. Chúng tôi đều mới biết đến phương pháp nhưng có day thiện ý! 

Khi thién sinh tới ngồi trước mặt Goenkaji, tôi có thể nghe những câu hỏi của họ 
và câu trả lời của thiền sư. Ví dụ, một phụ nữ nói, “Trong lần ngồi vừa qua, tôi bi dau 
ở tim. Nó đau nhói đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ chết” Goenkaji đáp, “Bây giờ còn đau 
không?” “Dạ hết rôi?” “Tot,” thiền sư nói. Bà ta có vẻ sting sờ trước câu trả lời này. Thay 
vậy, thiên su hỏi thêm, “Tại sao thế? Bà muốn cơn đau tiếp tục a?” 

Tôi đã trải qua rất nhiều xúc cảm trong mười ngày này - đau đớn, nước mắt, chán 
nản, hân hoan, yên tĩnh sâu trong nội tâm, và những giây phút thật hạnh phúc. Lúc ấy 
tôi được 62 tuổi. Khi còn trẻ, tôi là một tu sĩ Trappist trong 13 năm. Khi khóa thiển 
chấm dứt, tôi nói với chính mình, “Thiên su Goenka đã dạy tôi trong 10 ngày những 
gì mà Trappist không thể dạy tôi trong 13 năm!” 


x 


Trong nhiều nam, một số chúng tôi dành môt phần thời gian của mình cho nhà 
cửa, gia đình, và công việc ở phương Tây; còn phần khác dành cho Dhamma ở Ấn Độ. 
Dĩ nhiên vẫn có những hoạt động, tổ chức về thién khắp thế giới, nhưng chúng thiếu 
nguồn động lực có được từ sự hiện diện của Goenkaji. Chuyến viếng thăm đầu tiên 
của thiển sư giống như một sự khởi đầu mới, khi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. 

Thiên sinh được khuyến cáo không tụ tập đông đảo, hỗn loạn ở phi trường để tiễn 
đưa hay đón tiếp thién su. Ngài không muốn tạo sự chú ý không cần thiết. Dù thế, việc 
nhìn thấy ngài đặt chân đến Paris vẫn thật hồi hộp, thích thú - lần đầu tiên tôi thấy ngài 
mặc đồ vét - đi cùng là Mataji (vợ ngài) dĩ nhiên là trong chiếc váy sari. Ngài cười rạng 
rỡ, hăng hái bắt đầu giai đoạn mới trong sứ mệnh của ngài. 


KY SUDHAMMA | 137 


Tôi đã phục vu những khóa thién ở Dhamma Giri va biết chút ít tiếng Pháp, bởi vay 
tôi xin được phục vụ trong khóa thiển đầu tiên ở Pháp. Tôi bắt đầu bằng cách làm công 
việc mà quản lý khóa thiên thường làm: làm bang chỉ dẫn, rung chuông cho buổi thiên 
chung. Tôi ngạc nhiên khi việc này gây ra phản ứng khá mạnh; thậm chí có ngày, ai đó 
đem giấu cả cái chuông! Nhiều thành viên của Hiệp Hội Yoga rõ ràng là tham dự khóa 
thién mà hoàn toàn không biết gì cả. Họ tưởng đây là kỳ nghỉ hè thong tha trong một 
khách san sang trọng với những người ban, và thêm vào đó là một vai giờ thién. Họ 
hoàn toàn ngỡ ngàng trước các khía cạnh căn bản của một khóa thiển Vipassana như 
sự im lặng, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, hay phải ngồi thiên chung đều đặn. 
Tôi liên tục chạy tới báo cho thiển sư Goenka về những trường hợp vi phạm kỷ luật 
mới. Vi phạm càng nhiều, tôi càng bực mình hơn. 

Ngày còn ở Ấn, Goenkaji thường luân phiên giảng pháp thoại bằng tiếng Ấn trong 
một khóa, rồi bằng tiếng Anh trong khóa tiếp theo. Thiển sinh trong khóa tiếng Ấn 
hầu hết là người Ấn, còn khóa tiếng Anh hầu hết là người phương Tây. Ta rat dé nhận 
thấy kỷ luật trong khóa tiếng Ấn được nới lỏng hơn khóa tiếng Anh, đây đơn thuần 
chỉ vì sự khác biệt văn hóa mà chúng tôi cần chấp nhận một cách vui vẻ. 

Bây giờ ở Pháp, thién su Goenka nhắc nhở tôi về điều này. “Cứ coi như đây là một 
khóa tiếng Ấn” Đối với ngài điều quan trọng là gieo trồng hạt giống Dhamma, chứ 
không phải việc phải tuân theo mọi điều lệ 


x 


Mỗi buổi chiều trong khóa thiên ở Montreal, những người quan lý báo cáo cho 
Goenkaji biết các sự việc trong ngày. Ngài rất hứng khởi, rất hài lòng về khóa thiền, va 
kể lại nhiều câu chuyện và hồi ức. Sự khởi đầu mới ở phương Tây chắc làm ngài nhớ 
lại những ngày đầu ở Ấn Độ, và ngài hồi tưởng về chúng. Trong những khóa thiển đó, 
khi ngài U Ba Khin còn sống, Goenkaji thường báo cáo chi tiết về mỗi khóa thién cho 
vi Thay và sự tiến bộ của từng thién sinh. Sayagyi rất vui vì nhiều người tới tham dự 
khóa thiên. Một trong những khóa thiên đầu tiên có 37 thiên sinh. Theo Goenkaji kể 
với chúng tôi, Sayagyi rất hài lòng và nói, “Một con số tuyệt vời. 37 người cho 37 yếu 
tố giác ngộ.” Khi khóa 100 thiển sinh đầu tiên được tổ chức, ngài còn vui hơn nữa và 
nói về điều này cho mọi khách viếng trung tâm của ngài ở Rangoon. Dường như đối 
với ngài, giờ của Vipassana đã thực sự điểm. Ngài sẽ vui biết chừng nào, khi thấy hàng 
ngàn người khắp thế giới bây giờ đã tới để học Dhamma. 


138 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Khóa thiền vào năm 1979 ở Montreal là khóa thiên đầu tiên của tôi với Goenkaji. 
Tôi đã bay 3,000 dam để tham dự. Trường học nơi khóa thiên được tổ chức thuộc một 
quận nghèo nàn ở ngoại ô. Sân đi bách bộ rộng bằng ba chỗ đậu xe trong nhà, được 
chắn bằng một hàng rào lưới mắt cáo sát đường. Đi bộ trong đó cảm thấy như bị nhốt 
trong một cái chuồng nhỏ. Những người hàng xóm thường đứng gần hàng rào để 
quan sát chúng tôi đi bộ. Không một thiển sinh nào nói chuyện - tôi cảm thấy mình 
như là khỉ trong sở thú. Mọi vật dụng đều dành cho trẻ em: vòi nước uống cao nửa 
mét, ghế ngồi nhỏ xíu, cầu tiêu và bôn rửa mặt dành cho người cao một mét. Thiền 
đường là phòng tập thể dục rộng lớn với hệ thống thông gió kém hiệu quả. Trời nóng 
gay gắt; vài người ngồi những hàng sau tôi bất tỉnh. Hằng ngày chúng tôi đều nghe 
những âm thanh như nhau, tiếng những đứa trẻ trong khu xóm lết bánh xe kêu ken 
két. Một ngày gần cuối khóa, ngày sáu hay bảy khi thiển sinh đã trở nên thư thái hơn, 
trong giờ nghỉ, thién đường im lặng, chúng tôi có thể nghe rõ ràng ai đó nhảy vào xe, 
đập cửa, phóng xe ra, thắng gấp rồi tông vào thùng đựng rác làm nó lăn xuống đường. 
Thiền đường nổ tung với những tràng cười lớn. 

Chi có hai lần trong suốt 11 năm hành thién tôi cần phải gặp thién su để được 
hướng dẫn. Một lần xảy ra trong khóa thiển này. Tôi cảm thấy thịnh nộ đữ đội. Tôi sôi 
suc với giận dữ; trong tam, tôi đang giết hại người khác. Tôi không biết phải làm gi - tôi 
nghĩ đáng lẽ thiên phải làm cho mình được bình an. Tôi tới gặp Goenkaji. Ngài đang 
ngồi chéo chân trên chiếc ghế xếp. Tôi vui khi được thấy ngài thật bình dị. Ngài lắng 
nghe, cười lớn và nói, “Dung, đúng, đúng. Điều này cho thấy phương pháp công hiệu 
một cách toàn hảo. Con có thể có những giấc mơ di dội” Ngài nói đúng. Tôi có những 
giấc mơ day bạo lực, và vì thành quả từ khóa thiền, sankhara giận dữ cực độ đặc biệt 
đó đã mất đi. Tôi vẫn còn những khó khăn khác, nhưng tôi không bao giờ gặp lại 
trường hợp như thế. Tôi đã thanh lọc được rất nhiều, nhưng tôi không nhận ra điều 
này vào lúc đó. Một mảng chấn động tâm lý lớn vừa biến mất. Nhìn lại, tôi thấy khóa 
thiên chữa tri cho tôi rất nhiều. 


Một vài người bạn tôi từ bờ biển miền tây bay sang Montreal để tham dự khóa thién 
đầu tiên của Goenkaji. Montreal và vị thiển sư từ Ấn Độ này có vẻ xa lạ đối với tôi. Khi 
những người bạn trở về, một người nói, “Goenka là một thương gia. Khi tôi tham vấn, 


KY SUDHAMMA | 139 


ngài nói thang vào van dé, không để tôi nói lòng vòng về triết lý. Vì tôi cũng là một 
thương gia, điều này làm tôi cảm thấy thú vi” Một người bạn khác nói, “Đây là một 
trong những bước đi có ý nghĩa nhất mà tôi đã làm. Tôi nghĩ bạn nên thử” Người khác 
cảnh báo, “Kỷ luật rất là khắt khe” Điều này làm tôi e ngại, và tôi đã ghi tên tham dự 
khóa thiển ở California năm tới. Nhưng tôi vẫn đi và ngồi trọn khóa một cách vui vẻ. 
Thay vì là rào can như tôi đã lo sợ, kỷ luật nghiêm ngặt thật ra đã hỗ trợ rất nhiều. Nhờ 
đó, tôi có thể hành thiền sâu. Tôi đã ngồi hằng ngày từ sau khóa thiển đó. Thật là một 
phép lạ khi nghĩ đến những khóa thiền đầu tiên ở phương Tây một thập niên trước, và 
nhớ lại Dhamma đã lan truyền nhanh chóng và rộng rãi như thế nào kể từ lúc ấy. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 9, 1989) 


CUA XA LU DHAMMA MO RONG 


Sayagyi U Ba Khin, vị Thay đáng kính của tôi, tin tưởng mãnh liệt rang 2,500 năm 
sau thời điểm mahaparaNibbana của Đức Phật (lần qua đời cuối cùng của những Bậc 
Giác Ngộ), thời kỳ Budhda-sasana (chu kỳ giáo huấn) một lần nữa sẽ bắt đầu trở lại tại 
mảnh đất nó ra đời, và từ đó lan rộng khắp thế giới vì lợi lạc vô bờ bến của nhân loại. 

Dhamma sẽ nảy sinh trở lại với sự thực hành Vipassana. Vipassana đã bị thất truyền 
ở Ấn độ một ngàn năm qua. Nhưng Dhamma đã được bao tồn trong trạng thái tinh 
khiết ban sơ ở Myanmar (Miến Điện). 

Gần cuối thời kỳ 2,500 năm này, Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ sáu 
được tổ chức tại Yangon (Rangoon) từ năm 1954 tới 1956. Trong khoảng thời gian này, 
từ ngày 1 đến ngày 11 tháng chín, 1955, tôi được tái sinh trong Dhamma. Tôi tham dự 
khóa thiền Vipassana đầu tiên. 

Sau khi cho tôi hưởng vô cùng lợi lạc trong 14 năm, Vipassana trở về Ấn Độ vào 
ngày 22 tháng sáu năm 1969 với sự chúc lành của Thầy tôi. Một quãng cách thời gian 
khoảng 2,000 năm đã qua. Mặc cho sự nghi ngờ của tôi về khả năng của mình, Dhamma 
bắt đầu bám rễ ở Ấn Độ. 

Tôi chỉ là một phương tiện. Dhamma tự vận hành. “Đồng hô Vipassana đã điểm” 
Sayagyi thường nói. “Vào lúc này, nhiều người với day paramita đã ra đời ở Ấn Độ và 
những quốc gia khác trên thế giới. Tiếng tích tac của đồng hồ Vipassana sẽ thu hut 
những người này đến với Dhamma”. 

Và mọi việc đã xảy ra như thế. Vô số người từ những quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng 
khác nhau bat đầu tham dự những khóa thiên. Những nhà lãnh đạo của những tôn 
giáo khác nhau cũng tham dự. Tất cả những người này đều chấp nhận phương pháp 
này như của chính họ; không một ai cảm thấy xa lạ. 

Những khóa thiển đầu tiên này được giảng dạy bằng tiếng Ấn vì hầu hết các khóa 
đều được tổ chức tại Bắc Ấn. Vài tháng sau đó, một số ít người phương tây cũng bắt 
đầu tham dự những khóa này. 


142 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Sau khi giảng pháp bằng tiếng Ấn, tôi thường tóm tắt pháp thoại và lời hướng dẫn, 
trong năm hay mười phút, cho những người phương Tây. Những thiền sinh này luyện 
tập rất nghiêm túc và những lời hướng dẫn ngắn gọn này cũng đủ cho họ đạt được 
những thành quả tốt không ngờ. 

Dan dần, những lời khen ngợi Vipassana lan truyền trong số những du khách 
phương Tây. Một năm sau, một nhóm du khách ở Dalhousie mời tôi tới đó để dạy một 
khóa thién dành riêng cho họ. 

Thật khó cho tôi. Trọn khóa thiên phải được giảng dạy bằng Anh ngữ. Chỉ nói vài câu 
bằng Anh ngữ để hướng dẫn và giải thích thắc mắc thì rất đơn giản. Nhưng giảng pháp 
dai một tiếng đồng hồ lưu loát bằng tiếng Anh, hay hướng dan cách tu tập một cách chi 
tiết và lôi cuốn suốt ngày, như trong khóa tiếng Ấn, đối với tôi là điều bất khả thi. 

Lúc còn ở Rangoon, tôi thường tập đọc thành tiếng diễn văn viết sẵn mỗi khi tôi 
phải diễn thuyết bằng tiếng Anh khi làm Chủ Tịch Phòng Công Thương, hay ở bất cứ 
sự kiện công chúng quan trọng nào. Tôi không có khả năng hay kinh nghiệm thuyết 
giảng bằng tiếng Anh mà không cần soạn sẵn nội dung. 

Và đối với một bài giảng trong thiên, tôi phải tìm những từ tiếng Anh đồng nghĩa 
với những thuật ngữ trong truyền thống tâm linh ấn D6; điều này còn khó khăn nhiều 
hơn nữa cho tôi. 

Do đó, tôi giải thích cho họ về sự thiếu khả năng của tôi trong việc hướng dẫn khóa 
thién bằng tiếng Anh và khuyên họ tiếp tục tham dự những khóa bằng tiếng Ấn theo 
từng nhóm ít người. Họ trình bày rằng, trong khi những thiển sinh người Ấn đạt được 
rất nhiều lợi lạc từ những bài pháp thoại và hướng dẫn day khích lệ, thì thién sinh 
nước ngoài bị thiệt thòi, không được nhiều lợi lạc. Mặt khác, họ tin rằng tôi biết đủ 
tiếng Anh để hướng dẫn khóa thién. 

Khi tôi vẫn từ chối, họ liên lạc với Sayagyi va phan nan với Ngai về tôi. “Thua Ngài, 
bên ngoài nước Mién, chỉ có một đại diện của Ngài giảng dạy phương pháp này va ông 
ta từ chối sự thỉnh cầu của chúng tô”, họ nói với Ngài. “Chúng tôi phải di đâu để học 
phương pháp này?”. 

Hơn nữa, trong thời kỳ đó, người ta không thể xin được visa đi Miến quá ba ngày. 
Do đó, họ năn nỉ Sayagyi ra lệnh cho tôi hướng dẫn khóa thiển bằng tiếng Anh. 

Lúc đó, tôi đang ở Bombay. Vị Thầy đáng kính gọi điện thoại cho tôi và ra lệnh cho 
tôi phải đi Dalhousie để hướng dẫn khóa thiển đó. Ngài bảo tôi bằng sự nghiêm nghị 
đầy tình thương: “Con phải đi. Vốn liếng tiếng Anh của con dù bao nhiêu cũng sẽ đủ 


KY SUDHAMMA | 143 


thôi. Con sẽ thành công. Dhamma sẽ hỗ trợ con. Tất cả Metta của Thay dành cho con” 
Sau khi nhận được lời trấn an mạnh mẽ như thế, tôi đi Dalhousie. 

Tôi không có vấn dé gì với việc di Dalhousie. Thật ra, tôi có nhiều ly do để mong 
chờ chuyến di này. Day sẽ là khóa thiên đầu tiên của tôi trong lòng day Himalaya. 
Sayagyi từng nói: “Ai biết được đã bao lâu, trong bao nhiêu kiếp, chúng ta đã hành 
thién trong những hang động yên tĩnh 6 Himalaya.” Đó là lý do tại sao khi tới nơi, tâm 
tôi ngập tràn hân hoan. Sự thiếu tự tin bắt đầu tan biến. 

Khóa thién bat đầu. Trong hai ngày đầu, tôi cảm thấy ngạt thở trong lúc ngồi trên 
chỗ Dhamma mà không rỏ lý do. Vì vậy, tôi không thể nói quá 15 phút trong buổi tối 
đầu tiên. 

Trong buổi tối thứ hai, tôi phải phấn đấu để nói được 25 phút. Tôi lại cảm thấy ngạt 
thở. Mặc dù tôi không tìm thấy nguyên do trên bề mặt của tâm, tôi cảm thấy đó có lẽ 
vì phức cảm tự ti vì kém tiếng Anh tạo ra trở ngại tại tầng lớp sâu thẳm nhất. 

Nhưng nguyên do thật ra vì chuyện khác. Đó là một khóa thiên nhỏ với 11 thiên 
sinh. Khóa thiên được tổ chức tại một loại nhà gỗ nhỏ tên là Shanti Kutir. Những buổi 
thién chung và pháp thoại diễn ra trong một phòng nhỏ. Thiển sinh mời tôi tới nghỉ ở 
trong phòng kế bên. 

Vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy những rung động bất tịnh, đối nghịch Dhamma rất 
mạnh phát ra từ phòng đó và làm ô nhiễm phòng thiển kế bên. 

Một mặt, với những rung động thanh tịnh của day Himalaya cộng thêm với Metta 
mãnh mẽ của vị Thầy đáng kính của tôi, tôi không hiểu được cái gì đã gây ra những 
rung động đối nghịch Dhamma này. 

Chiều hôm đó, tôi đi vào phòng đó để kiểm tra thiển sinh, tôi sững sờ khi thấy một 
cái sọ người ở trên bàn. Gần đó là một kukri (loại dao cong của người Gurkhas) dính 
máu. 

Thién sinh giải thích rằng anh ta là đệ tử của một tông phái thần bí. Ba đêm trước 
đây, anh ta tới nơi hỏa thiêu, và giết một con thú bằng con dao này để tế thần. Đạo sư 
của anh ta nói rằng sự hành thiển của anh ta sẽ rất thành công nếu anh giữ cái sọ và 
con dao bên cạnh. 

Bây giờ, tôi đã hiểu nguyên do của những rung động bất tịnh, ngạt thở xâm nhập 
vào thiên đường. Tôi phải thuyết phục rất lâu anh ta mới chịu vất cái sọ và con dao đó 
vào một cái hang khá xa. Và chỉ khi đó, lực đối nghịch Dhamma mới được loại trừ 
khỏi Shanti Kutir. 


144 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Chiều hôm đó, tôi ngồi thién rất lâu trên chỗ của Dhamma. Giờ pháp thoại buổi tối 
đã đến. Tôi thấy rằng toàn bộ môi trường đã được tẩy sạch bởi những đợt gió từ dãy 
Himalaya, và trở nên thanh tinh hơn nữa nhờ rung động Dhamma tràn day Metta từ 
vị Thầy đáng kính của tôi. 

Chỉ vài phút trước giờ pháp thoại, những rung động Dhamma tràn ngập người tôi 
từ đỉnh đầu xuống. Tôi bắt đầu pháp thoại và thấy rằng mình nói tiếng Anh thông thạo 
như nói tiếng Ấn. Tôi nói cả một tiếng. 

Sau khi nghỉ năm phút, phần hướng dẫn dài tiếp theo cũng rất trôi chảy. Tôi có thể 
thấy mọi thiền sinh, nam cũng như nữ, hành thiển rất sâu. Lúc 9 giờ tối, khi ngày kết 
thúc, nét mặt họ rạng rỡ. Tôi rất ngạc nhiên. 

Đó là do Metta của Sayagyi đã cho tôi sức mạnh Dhamma để chuyển đổi cái có vẻ 
bất khả thi thành kha thi. Khóa thiên Vipassana đầu tiên bằng tiếng Anh thành công 
mỹ mãn. Những gi Dhamma muốn đã xảy ra. 

Sau sự kiện này, tất cả mọi khóa thiền đều là song ngữ. Hằng ngày, tôi giảng pháp 
tiếng Ấn vào buổi sáng và tiếng Anh vào buổi chiều. Lời hướng dẫn cũng bằng song 
ngữ. 

Nhiều khóa thiển hơn với nhiều thiển sinh hơn được tổ chức. Số lượng thiển sinh 
nước ngoài tuần tự gia tăng. Trong những khóa thiển tại những địa điểm như Bodhgaya, 
Kushinagar, Varanasi và Rajagir thiển sinh hầu hết là người nước ngoài. Lời đồn lan 
rộng tới nhiều nước ở phương Tây. Nhiều nhóm người nước ngoài tới để học Vipassana. 
Với tình trạng kín chỗ thường xuyên, nhiều thiển sinh phải đợi tới khóa sau. 

Chỉ trong vài năm, hàng ngàn thiển sinh từ khoảng 80 quốc gia đã tới để tham dự 
khóa thiên. Thiên sinh tới từ nước láng giéng Sri Lanka và Thái Lan. Thời điểm đã tới 
để lời tiên tri và ước nguyện Dhamma của Sayagyi trở thành sự thật. 

Vipassana sẽ lan truyền khắp thế giới. Có lẽ đó là lý do tại sao có thể tổ chức khóa 
thién bằng tiếng Anh. Nếu không như vậy, Vipassana sẽ không thể đến với những 
người ở nước ngoài. 

Tôi cảm thấy mãn nguyện. Cửa xả lũ Vipassana đã mở và dòng sông Hằng Dhamma 
với vô lượng lợi lạc cũng đã chảy tới những thiển sinh khắp thế giới bên ngoài Ấn Độ. 


S.N. Goenka và những tác giả khác 
(Ấn bản Dhamma Giri - Tháng 5 năm 1997) 


THANH QUA CUA SACCA - ADHITTHANA 
(Phần một) 


Những ngày đầu phát triển Dhamma, hết năm này đến năm khác, tôi tiếp tục 
hướng dẫn những khóa thién Vipassana trên khắp Ấn Độ. Thời gian qua đi, trong 
thời kỳ này, những trung tâm thiển Dhamma Giri, Dhamma Thali và Dhamma 
Khetta được thành lập. 

Cho đến nay, số thiển sinh Tây phương đã gia tăng rất nhiều và họ rất kiên trì trong 
việc thỉnh cầu tôi dạy Dhamma ở xứ sở của họ. Nhưng tôi có thể làm gì được? Tôi 
không thể vì hộ chiếu Miến Điện không cho phép tôi ra khỏi Ấn Độ. Ngay cả sự khẩn 
cầu của tôi đến tướng Ne Win cũng không mang lại kết quả. Cho nên, một lần nữa, tôi 
liên hệ với người bạn thân của tôi là U Thi Han ở Yangon, nhưng chính sách của chính 
phủ về việc cấp hộ chiếu vẫn không thay đổi trong những năm qua. Ông khuyên tôi 
nên nương tựa vào Dhamma, và phát nguyện quyết tâm Dhamma mạnh mẽ (Dhamma 
adhitthana). Đây là cách duy nhất còn lại để được thành công. 


SỰ THÔI THÚC TỪ PHƯƠNG TÂY 


Tôi nhận thấy Vipassana đã bat đầu bám rễ ở Ấn Độ, nơi nó khởi nguồn. Đây là lúc 
cần thiết để tôi tiếp tục làm tròn ý nguyện Dhamma khác của Thây tôi, Sayagyi U Ba 
Khin là: truyền bá Dhamma ra khắp thế giới. Với mục đích này, tôi nghĩ tôi cần phải 
đến được các nước khác để hoàn thành sứ mạng Dhamma. 

Ngoài ra, có một tình huống xảy ra gây nhiều nhầm lẫn tại những nước ở phương 
Tây khiến tôi càng thấy tính cấp bách của việc đi đến đó để truyền dạy Dhamma - 
Dhamma tinh khiết ban sơ, đúng theo sự giảng dạy của Thay tôi. Một số trong những 
thiên sinh người Mỹ đã tham dự vài khóa thiền Vipassana của tôi ở Ấn Độ, tuy chưa 
thấm nhuần trong phương pháp, đã bắt đầu lập ra một trung tâm Vippassana ở Mỹ vì 
quá nhiệt tình. 


146 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Do sự non yếu của họ trong Dhamma, những thién sinh nay đã rất sai lam khi 
không chu trọng đúng mực đến sila, nền tảng quan trọng của Vipassana. Thứ hai, họ 
đã biến việc giảng dạy Dhamma thành một nghề nghiệp để mưu sinh, và điều nay 
hoàn toàn trái ngược với truyền thống giảng day Dhamma tinh khiết. Thứ ba, họ đã 
bat đầu pha trộn Vipassana với những phương pháp khác, va do đó đã lam ô nhiễm va 
giảm bớt sự tinh khiết của Dhamma. Biết được tất cả những điều này, một sự thôi thúc 
đã nảy sinh trong tâm, tôi thấy cần phải sớm đi đến phương Tây để giảng dạy Dhamma 
trong sự tinh khiết ban sơ. 

Cho dù trên thực tế, thủ tướng Myanmar là bạn thân của tôi, nhưng ông cũng 
không thể cấp giấy phép cho tôi đi đến các quốc gia mà tôi muốn. Do đó, chỉ có cách 
duy nhất là tôi phải từ bỏ quốc tịch Miến Điện, chấp nhận quốc tịch Ấn Độ, và xin cấp 
hộ chiếu Ấn Độ. Chỉ như thế, tôi mới có thể đi đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới 
để giảng dạy Dhamma. 

Tôi lưỡng lự vì lý do tình cảm. Đúng thật Ấn Độ là quê cha đất tổ của tôi và cũng là 
thánh địa của tất cả các Đức Phật. Do đó, tôi rất tôn kính và trân trọng đất nước này. 
Nhưng Myanmar là quê hương nơi tôi sinh trưởng và chắc chắn trong tâm tôi luôn có 
một sự tôn kính đặc biệt với Myanmar. 

Có một ngạn ngữ Sanskit nổi tiếng nói rằng: “Janani Janmabhumisca Svargadadi 
Gariyasi nghĩa là “việc trân quý quê hương vượt xa việc trân quý những cảnh trời. 
Riêng với tôi, quê hương không những là nơi tôi được sinh ra một lần mà đến hai lần: 
lần đầu được sinh ra từ bụng mẹ; và lần thứ hai được sinh ra khỏi vô minh nhờ thực 
hành Vippassana. 

Do đó, một mặt tôi bị dan vặt về tinh cảm không muốn bỏ quốc tịch Mién Điện, 
mặt khác, là tiếng gọi về bổn phận làm tròn tâm nguyện Dhamma của Thầy tôi. 

Sự giang co tiếp diễn trong tâm tôi một vài ngày. Cuối cùng, tôi chấp nhận lời 
khuyên của người bạn U Thi Ha và phát nguyện Dhamma sankappo với adhitthana 
của sacca kiriya (hạ quyết tâm mạnh mẽ với lời phát nguyện chân thật) như sau: 


SACCA KIRIYA 


“Bất kỳ sự phục vụ Dhamma nào mà tôi hiến dâng cho tới bây giờ, hoàn toàn không 
vì lợi ích vị kỷ, mà chỉ được hiến dâng với tâm nguyện duy nhất là để giúp ích người 
khác. Tôi đã làm như vậy để làm tròn ước nguyện Dhamma của vị Thầy đáng kính của 
tôi. Nguyện cho Thay tôi trả được món nợ Dhamma nhận được từ Ấn Độ. Nguyện cho 
tôi trả được món nợ Dhamma mà tôi nhận được từ Thay tôi. Chỉ duy nhất với tâm 


KY SUDHAMMA | 147 


nguyện này, tôi đã hiến dâng phục vụ Dhamma. Day là những lời của sự that và với 
sức mạnh của những lời nói chân thật này, tôi xin dành sự quyết định cho Dhamma. 
Nếu Dhamma muốn tôi thực hiện nghĩa vụ Dhamma chỉ trong Ấn Độ thì nguyện cho 
tôi vẫn là công dân Miến Điện. Nếu Dhamma muốn tôi đi khắp thế giới để truyền bá 
Vipassana, thì vào lúc kết thúc thời kỳ 10 năm phục vụ Dhamma ở Ấn Độ, nguyện cho 
tôi nhận được quốc tịch Ấn Độ” 

Khi thời khắc cuối của thời kỳ 10 năm gần kể, tôi nộp đơn xin nhập quốc tịch Ấn 
Độ. Tôi làm việc này với quyết tâm rằng nếu Dhamma muốn tôi đi khắp thế giới với 
quốc tịch Ấn Độ, thì hãy cứ như thế. 

Vào lúc đó, một ý nghĩ nảy sinh trong tôi rằng, những giới hạn địa lý giữa các quốc 
gia chỉ đơn thuần vì mục đích chính trị và thương mại. Dhamma không thể có ranh 
giới địa lý. Chắc chắn là tôi không thay đổi quốc tịch vì bất kỳ lý do chính trị hay 
thương mại hay tài chính nào. Và ngay như nếu tôi chấp nhận quốc tịch Ấn Độ, tôi vẫn 
tiếp tục cùng một công việc phục vụ Dhamma trên khắp thế giới. Quê hương Miến 
Điện và thánh địa Ấn Độ của tổ tiên tôi đều sẽ nhận được sự tôn kính, biết ơn vì 
những đóng góp trong việc truyền bá Dhamma. Một nước là nơi Dhamma khởi nguồn, 
nước kia là nơi Dhamma đã được bảo vệ trong trạng thái thuần khiết, tinh nguyên. 
Nguyện cho cả hai nơi tận hưởng niềm vinh hạnh này. 

“Mục đích duy nhất của tôi là truyền bá Dhamma vì sự tốt lành và lợi ích của nhân 
loại đang đau khổ trên khắp thế giới. Tình yêu, lòng biết ơn và sự cảm kích của tôi đối 
với quê hương sẽ không giảm bớt chút nào vì việc thay đổi quốc tịch cho mục đích tốt 
lành này.” 


TRO NGAI PHÁT SINH 


Sau khi nộp đơn cho chính phủ Ấn Độ, tôi khá tự tin là tôi sẽ nhận được quốc tịch 
rất nhanh. Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy, bất cứ khi nào thực hiện một bước quan 
trọng trên con đường truyền bá Dhamma, những trở ngại bất ngờ luôn xảy ra. Nhưng 
chúng sẽ không thể tổn tại lâu dài. Khó khăn của lần này, như tôi được biết một thời 
gian sau, là đơn của tôi bị kẹt ở Cục tình báo của chính phủ Ấn Độ. 

Tôi biết rất rõ những năm trước, Cục tình báo đã bắt đầu điều tra rất kỹ về tôi và 
những hoạt động của tôi. Những thành viên Ấn Độ trong gia đình của tôi, đặc biệt là 
hai người anh và một người cháu trai của tôi, đã tham gia tích cực vào một tổ chức tên 
là Ananda Marga. 


148 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Tổ chức này bị chính phủ Ấn Độ nghi ngờ có những hoạt động nhằm gia tăng 
quyền lực chính trị bằng đường lối bạo động. Trong thời kỳ Khẩn Cấp ở Ấn Độ, cả hai 
người anh của tôi đã bị nhốt vài ngày. Vì thế, chính phủ đương nhiên nghi ngờ tôi có 
thể cũng đang làm việc gián tiếp cho tổ chức Ananda Marga, khi hướng dẫn những 
khóa thién dưới danh nghĩa Vipassana. 

Tôi biết rằng Cục tình báo Ấn Độ đã điều tra rất kỹ về những hoạt động của tôi và 
một vài viên chức chính phủ cũng đã thẩm vấn tôi về vấn đề này. 

Một số người trong họ đã bi mật tham gia khóa thiên 10 ngày. Một viên chức cấp 
cao tiết lộ ông là mật vụ sau khi hoàn tất khóa. Ông ta nói với tôi rằng ông ta rất ấn 
tượng về việc phục vụ vô vị lợi của tôi, và cũng tận mắt thấy phương pháp không tông 
phái này được truyền bá vì sự tốt lành của người khác như thế nào. Ông ta cho tôi biết, 
một số viên chức cấp dưới cũng đã điều tra và báo cáo với ông ta rang công việc của 
tôi không có một động cơ mờ ám nào. Bây giờ, đích thân ông ta quan sát và hoàn toàn 
được thuyết phục rằng, hoạt động của tôi không có sai phạm nào và không có bất cứ 
sự liên hệ nào với phong trào Ananda Marga. 

Nhưng cho đến lúc nộp đơn xin quốc tịch Ấn, tôi mới biết rằng hồ sơ của tôi vẫn 
chưa đóng lại ở Cục tình báo. Có lẽ những viên chức cấp cao ở Cục tình báo muốn 
theo dõi những hoạt động của tôi thêm một thời gian nữa. Hoặc bởi vì, cho dù tôi đã 
hoàn toàn ngưng mọi hoạt động thương mại, các con của tôi vẫn tiếp tục kinh doanh 
cùng với các thành viên trong gia đình, là những người theo tổ chức Ananda Marga. 
Có lẽ đây là lý do tại sao họ muốn tiếp tục theo dõi những hoạt động của tôi thêm vài 
năm nữa. 

Nhung dù gặp trở ngại, tôi vẫn tin chắc rằng với Adhittthana (quyết tâm mạnh mẽ) 
mà tôi đã nguyện, tôi sẽ nhận được quốc tịch và hộ chiếu Ấn ngay sau thời kỳ 10 năm 
phục vụ kết thúc. Để sau đó, tôi có thể tự do đi các nước để truyền dạy Dhamma. 

Với lòng tin vững chắc đó, tôi đồng ý cho các thiển sinh ở phương Tây lên lịch cho 
các khóa thiên Vipassana 10 ngày ở Gaillon, Pháp từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 07; tai 
Plage, Pháp, từ ngày 14 đến 24 tháng 07; ở Montreal, Canada từ ngày 26 tháng 07 đến 
ngày 06 tháng 08; và sau đó ở Golalming, Anh từ ngày 09 đến ngày 20 tháng 08 và từ 
ngày 21 tháng 08 đến ngày 01 tháng 09. Như vậy, tôi đã hứa sẽ day 5 khóa thiên 
Vipassana ở phương Tây và các địa điểm đã được đặt trước. 

Khó khăn lớn nhất là khóa thiên đầu tiên ở Gaillon, Pháp, nơi mà các thiên sinh đã 
đặt chỗ ở khách sạn rất đắt tiền và đã trả hết tiền thuê cơ sở vật chất để tổ chức khóa 


KY SUDHAMMA | 149 


thién. Hầu hết các thién sinh đăng ký dự khóa thién này đều thuộc những giai cấp cao 
trong xã hội. Một người trong số này đến từ Thụy Sĩ là một nhà ngoại giao. Tat cả đã 
thu xếp những ngày nghỉ của họ để tham dự khóa thiên. Nếu khóa thiên không thể tổ 
chức đúng theo lịch, những người tổ chức sẽ đối mặt với những khó khăn rất lớn. 

Nhưng có thể làm gì được? Những thế lực chống đối Dhamma đã dựng nên những 
rào cản để ngăn chặn sự truyền bá Dhamma ra khắp thế giới. Chính phủ Myanmar 
không thể cấp phép cho hộ chiếu của tôi vì chính sách khắt khe, còn chính phủ Ấn Độ 
cũng không cấp quốc tịch cho tôi. Đơn của tôi bị mắc kẹt ở Delhi. Dường như không 
có chút hy vọng nào. Niềm tin duy nhất mà tôi có là từ Dhamma Adhitthana (quyết 
tâm mạnh mẽ) của lời nguyện sacca kiriya. Tôi tin chắc rằng những lực của Dhamma 
cuối cùng sẽ đến hỗ trợ. 


THANH QUA CUA SACCA - ADHITTHANA 
(Phân hai) 


Day la phần thứ hai và là phần cuối của bài viết nay. Phan đầu tiên được in trong 
Ban tin Vipassana tháng 08 năm 1997. 


LOI DHAMMA 


Dhamma bảo vệ người sống dung đắn. Khi được thực hành đúng cách, Dhamma sé 
mang lại lợi ích và hạnh phúc. Một người thực hành đúng cách sẽ không tái sinh vào các 
cảnh giới thấp kém. 

Kinh Theragatha (Trưởng Lão Tăng Kệ)- Dhammika 


Ngày 01/07 - ngày khóa thiên đầu tiên ở Pháp càng đến gần, ngày qua ngày, chỉ còn 
một tuần nữa. Nhưng dường như không có chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm. 

Không có khả năng nào để có được quốc tịch Ấn đúng hạn, và ngay cả khi có được 
quốc tịch, thì tôi cũng không thể có được hộ chiếu kịp thời. Có quá nhiều thủ tục cần 
làm để xin được hộ chiếu. Dường như tôi phải hủy bỏ khóa thiển đầu tiên ở Pháp dù 
biết rằng điều đó sẽ đem lại sự thất vọng lớn lao cho các thiển sinh của tôi, và họ sẽ 
chịu mat mát không nhỏ về tài chính. Nhưng điều tệ hại nhất là họ sẽ mất niêm tin nơi 
tôi. Tôi đã luôn nói với họ “Hãy tin ở Thầy, khóa thién sẽ được tổ chức theo như lịch 
định” Nhưng giờ đây, có thể làm gì được? Đã đến lúc này, thời gian còn lại không bao 
nhiêu nữa. 

Dhamma adhitthana của tôi là “Sau khi hoàn tất 10 năm phục vụ Dhamma ở Ấn 
Độ, nguyện cho tôi có cơ hội giảng dạy Dhamma các nơi khác ngoài Ấn Do”. Vào ngày 
22 tháng 06 năm 1979, thời kỳ 10 nămsẽ kết thúc. 


152 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Rồi ngày 23, 24, 25 và 26 cũng đã qua. Cam giác tuyệt vọng ngày càng lớn. Có lẽ 
Dhamma không muốn sử dụng tôi như công cụ để truyền bá Dhamma trên khắp thé 
giới. “Xem nào, hãy phó thác cho Dhamma. Hãy để mọi việc xảy ra theo ý của Dhamma. 
Nếu Dhamma muon tôi chỉ phục vụ ở Ấn Độ thì hãy để như vậy” 

Trong tâm trạng này, ngày kế tiếp là ngày 27 tháng 6, tôi nhận một cú điện thoại. 
Một cú sốc rất vui. Viên chức chính phủ gọi điện nói rằng giấy chứng nhận quốc tịch 
cho vợ tôi, Ilaichi Goenka và tôi đã sẵn sang. Chúng tôi được yêu cầu đến gặp thẩm 
phán đô thị thuộc tòa án Esplanage ở Bombay để nhận. Ngày hôm sau, cả hai chúng 
tôi đến đó và nhận được chứng nhận quốc tịch một cách dé dàng. 


CHƯỚNG NGẠI ĐÃ VƯỢT QUA 


Một trở ngại lớn lao trong việc truyền bá Dhamma khắp thế giới giờ đã qua. Thế 
nhưng, vẫn còn khó khăn trong việc xin hộ chiếu, vì thời gian còn lại rất ngắn- chỉ 
trong hai ngày, điều này dường như không thể. Chúng tôi khó có thể đến Pháp đúng 
thời điểm tổ chức khóa thiên đầu tiên. 

Cho đến hiện giờ, chúng tôi còn chưa thể nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Thậm chí nếu 
mọi việc diễn ra nhanh chóng, thì cũng cần 3 đến 4 tuần mới xong. Nhưng trong thâm 
tâm, tôi vẫn chưa sẵn sàng để hủy bỏ những khóa thiên ở Pháp. Tôi đã để mặc mọi thứ 
cho Dhamma lo liệu. “Chúng ta hay xem Dhamma muốn gi, và Dhamma muốn moi 
việc diễn ra thế nào” 

Ngay khi rời khỏi văn phòng thẩm phán với giấy chứng nhận công dân Ấn, chúng 
tôi đã thấy người làm dịch vụ du lịch cho chúng tôi đang đứng đợi. Ông ta cầm đơn 
xin hộ chiếu trong tay, yêu cầu chúng tôi dién thông tin vào va chúng tôi lập tức làm 
ngay tại chỗ. Tất nhiên chúng tôi rất vui vì đã có quốc tịch Ấn, nhưng vẫn còn băn 
khoăn liệu những khóa thiển ở Pháp có thể diễn ra hay không. Với tâm trạng không 
chắc chắn, chúng tôi về nhà và nhận thêm một cú sốc dé chịu khác. Nhân viên du lịch 
điện thoại nói rằng do chỉ thị từ cấp trên, hộ chiếu của chúng tôi sẽ được cấp ngay vào 
ngày hôm sau. 

Ngày 28 tháng 06, chúng tôi đã có hộ chiếu trong tay. Bây giờ, niêm hy vọng hướng 
dẫn được cả hai khóa thién ở Pháp đã tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi van còn cần xin 
visa, mà lúc đó, đại sứ quán Pháp đã đóng cửa. 

Ngày 29 tháng 06, chỉ còn một ngày nữa. Và ngay cả nếu chúng tôi có được visa 
Pháp, chúng tôi vẫn còn cần xin visa Anh và Canada. Và sau đó, còn rất nhiều thủ tục 


KY SUDHAMMA | 153 


một công dân Ấn phải lam trước khi rời khỏi nước. Tất cả điều này sẽ hoàn tất chỉ 
trong một ngày thôi sao? Nhưng hãy nhìn cách Dhamma thu xếp mọi việc như thế 
nào. Tất cả các cánh cửa khép kín, nay được mở ra như một phép lạ. 

Trước khi hết ngày 29 tháng 6, chúng tôi đã có visa Pháp và hoàn tất mọi thủ tục cần 
thiết để rời khỏi Ấn Độ. Nhân viên du lịch nói rằng có thể chúng tôi không cần visa 
Anh và Canada, vì chúng tôi đã là công dân của quốc gia trong Khối Thịnh vượng 
chung. Và ngay như nếu cần các thủ tục này, chúng tôi có thể xin cấp thị thực tại các 
đại sứ quán ở Paris. 

Và như thế, chúng tôi có thể rời Bombay trong chuyến bay đêm vào ngày 29/06 và 
đến Paris ngày 30/06. Từ đó, chúng tôi đi xe đến Gaillon và khóa thiển diễn ra vào 
ngày 01/07, đúng như lịch trình đã ấn định. 

Sau đó, hết khoá này đến khóa khác, tất cả các khóa thiên được tổ chức rất thành 
công. Với lòng tràn day mãn nguyện và biết ơn Dhamma, chúng tôi trở về nhà. 

Niềm tin vào Dhamma của tôi được vững mạnh hơn bởi những sự kiện kỳ diệu này, 
và niềm tin rằng tôi chỉ là một người trung gian, công cụ cũng được tăng trưởng - mọi 
thứ có Dhamma vận hành. Dhamma phải chọn những người trung gian nào đó để 
hoàn thành công việc. 


DHAMMA ĐÃ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO 


Bí ẩn về việc vì sao chúng tôi nhận được giấy thông hành đúng lúc được hé lộ; khi 
chúng tôi biết rằng con trai tôi, Murari và vợ là Vatsala đã nói về những khó khăn của 
tôi với ông Radha Shyam Murarka, người chú bên vợ của ông Hari Prasad, cha ruột 
của Vatsala. 

Ông Murarka hứa với Murari và Vatsala là ông sẽ cố gắng giúp tôi. Tôi biết ông 
Murarka là nhân vật quan trọng trong Đảng Quốc Đại Ấn Độ. Ông đã là đại biểu quốc 
hội trong nhiều năm và cũng là người được bầu làm trưởng ban Tài chính do chuyên 
môn của ông trong lãnh vực này. Ông là bạn thân của ông Shri Moraji Desai, lúc đó là 
Thủ tướng Ấn Độ. 

Dù biết tất cả những điều này, nhưng do hiểu rõ bộ máy chính quyền làm việc trì 
trệ ra sao, nên tôi không tin rằng ông có thể làm được gì để giúp chúng tôi trong hoàn 
cảnh nay. Tuy nhiên, ông đã thu thập tất cả những gi liên quan đến trường hợp của 
chúng tôi, và đi ngay đến Delhi để gặp Thủ tướng Shri Morarji Desai. 


154 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Ong Shri Morarji Desai ra lệnh lấy hồ so của chúng tôi ở Bộ nội vụ dé xem xét. Khi 
nhìn thấy những ghi chú của Cục tình báo trung ương về việc họ muốn điều tra thêm 
trước khi chấp thuận quốc tịch công dân cho chúng tôi, ông Morarji Desai nói rằng 
ông đành bó tay trong trường hợp này. 

Nghe vậy, ông Murarka nói với Thủ tướng: “Những thông tin nào khác mà Cục tình 
báo cần biết thêm về người này? Ông nghĩ là chúng tôi đã gả con gái của mình cho gia 
đình nay mà không tìm hiểu sao?” Sau khi nghe như vay, Thu tướng rất ngạc nhiên. 
Ông lập tức quyết định chấp thuận đơn của tôi và ra chỉ thị mọi thủ tục cho việc xuất 
cảnh phải hoàn tất đúng hạn. 

Thật là kỳ diệu vì sự vận hành của Dhamma, cách Dhamma đã sử dụng những con 
người khác nhau để làm công cụ cho những mục đích khác nhau. 

Dhamma đã nảy sinh trong tâm của con dâu Vatsala và con trai Murari của tôi, để 
họ đi đến gặp Murarkaji. Murarkaji do nhận được cảm hứng Dhamma nên đi đến gặp 
Thủ tướng Morarji. Trí tuệ Dhamma nào đó đã nảy sinh trong Morarji và nhờ vậy 
Adhitthana Dhamma của tôi được thành tựu. 

Cả ba người đã cùng nhau hoàn tất công việc Dhamma này, công việc đã mang lại 
lợi ích cho nhiều người trên khắp thế giới. Dòng sông Hang của Dhamma tinh khiết 
đã bắt đầu trôi chảy khắp thế giới với phương pháp Vipassana. 

Hàng ngàn người bắt đầu chứng nghiệm lợi ích của Dhamma. Con trai tôi, Murari 
và con dâu tôi Vatsala đã học Vippassana, và tôi rất mong muốn ông Murarka và Shri 
Morarji cũng nhận được Dhamma dana để được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. 
Nhưng bây giờ, cả hai không còn nữa. 

Điều tốt nhất mà tôi có thể làm được là gởi Metta sâu sắc đến họ. Nguyện cho cả hai 
được chia sẻ công đức mà tôi có được nhờ việc truyền bá Dhamma khắp thế giới. 
Nguyện cả cho cả hai được hạnh phúc, nguyện cho cả hai được an lạc và nguyện cho 
cả hai được giải thoát. 


BAY MUOI NAM DA HOAN TAT 


LOI DHAMMA 


Tôi không cau mong được chết hay muốn được sống. (Khi thời điểm tới) Tôi sé lia bỏ 
tấm thân nay với ý thức và tuệ giác về bản tanh vô thường 6 mic độ cam giác. 

Kinh Theragatha (Trưởng Lão Tăng Kệ), Sariputtathera 

Đời tôi đã trải qua 70 mùa thu. Và ai biết được tôi còn sống được bao nhiêu năm 
nữa? Làm thế nào để tận dụng những năm còn lại? Nguyện cho tôi duy trì được ý thức 
này. 

Vào dip nay, một số lời day lợi lạc của Đức Phật hiện lên trong tâm tri. Sự kiện xảy 
ra tại Savatthi (Xá Vệ), Jetavanarama (Kỳ Viên) của trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Lúc đó là ban đêm. Một vị devaputta (Thiên tử) tới gặp Đức Phật. Ông ta bày tỏ 
ý nghĩ của mình cho Đức Phật rõ bằng bốn câu kệ: 

Accenti kala, tarayanti rattiyo 

Thời gian trôi qua, đêm trôi qua. 

Vayoguna anupubbam jahanti 

Cuộc đời từ từ chấm duit. 

Etam bhayam marane pekkhamano 

Quan sát nỗi sợ cái chết (dang tới) 

Puñõñãni kayiratha sukhavahani 

Hãy lam điều lành mang lại quả tối. 

Ai đó đã nói rất đúng, “Sáng đến, chiều đi, và thế, cuộc đời kết thúc.” 

Không nên để cuộc sống quý báu làm người kết thúc một cách vô ích. Ngay cả nếu 
chỉ vì sợ cái chết đang đến, hãy làm những việc thiện lành mang lại kết quả tốt. Nếu 
chúng ta làm những việc bất thiện, chúng sẽ mang lại khổ đau cho ta. Nếu chúng ta 


156 | THIEN SUS. N. GOENKA 


làm việc thiện, chúng sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Day là luật bất biến của trời dat. 
Bởi vậy hãy làm việc thiện thay vì làm điều ác, để tránh gặp khổ đau và hưởng được 
hạnh phúc. 

Chúng ta không biết mình đã đắm chìm bao lâu trong vòng luân hồi của hạnh phúc 
và đau khổ thế gian, và bánh xe luân hồi của hạnh phúc và đau khổ sẽ tiếp diễn không 
biết bao lâu nữa trong tương lai. Đức Phật đã khám phá ra con đường giản dị và trực 
tiếp để được hoàn toàn thoát khỏi vòng sinh tử. Ngài đã làm cho con đường được dễ 
dàng cho mọi người tiếp nhận. 

Ngai dạy phương pháp Vipassana cho mọi người để giải thoát. Bằng cách thực hành 
phương pháp này, họ có thể được giải thoát khỏi vòng sinh tử và đạt được sự vĩnh cửu, 
bất biến của Nibbanam paramamam sukham, nghĩa là hạnh phúc tối hậu, bình an tối 
hậu của Nibbana (niết bàn), vượt xa những vui thú trần tục. Nhưng điều này chỉ có thể 
đạt được sau khi diệt trừ được thói quen không ngừng theo đuổi sự hưởng thu thú vui 
trần tục. Và đây chính là điều Vipassana sẽ giúp ta làm được. Phương pháp phá vỡ 
khuôn mẫu thói quen làm nhân lên nhiều lần những sankharas (nghiệp) thèm muốn 
và ghét bo nằm sâu trong tầng lớp vô thức. Vipassana đào lên những sankharas thèm 
muốn sự khoan khoái và thù ghét những khổ đau; Vipassana trừ tuyệt thói quen phản 
ứng mù quáng cố hữu. Chừng nào sự thèm muốn những thú vui trần tục còn tôn tại, 
sự chán ghét đối với những khổ đau trần tục vẫn tiếp tục nảy sinh; và bởi vì hai loại 
phản ứng này, bánh xe sinh tử vẫn tiếp tục luân hồi. Chỉ khi nào bánh xe sinh tử luân 
hồi bị bẻ gay, thì ta mới có thể đạt được sự bình an tối hậu, thoát tục, vượt ngoài thế 
gian, vượt ngoài vòng sinh tử, và vượt ngoài lãnh vực cảm quan. Đức Phật giảng dạy 
phương pháp Vipassana day lợi lạc này là với mục đích này. 

Để nhắc đến điều này, sau khi nghe bốn câu kệ trên đây, Đức Phật đổi câu thứ tư, nói, 

Lokamisam pajahe santipekkho 

Người cầu mong sự bình an tối hậu nên buông bỏ sự thèm muốn hạnh phúc thế gian. 

Chỉ bang cách thực hành chuyên chú Vipassana ta mới có thể diệt trừ được ước 
muon trần tục. Trong lúc tập Vipassana, thién giả nên duy trì ý thức về cái chết đang 
tới, nhưng không một mảy may sợ hãi. Khi nào cái chết đến, ta luôn luôn sẵn sàng 
chấp nhận nó với sự điểm tĩnh. Vào mỗi dip sinh nhật, một người hành thién Vipassana 
nên nhìn lại quá khứ. Người đó phải có quyết tâm mạnh mẽ rằng sẽ không vi phạm 
những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ và sẽ tiếp tục làm những việc thiện lành nào 
đang làm cho tới cuối cuộc đời. Việc làm thiện lành nhất là luyện tập phương pháp giải 


KÝ SUDHAMMA | 157 


thoát Vipassana. Không được lãng quên điều này, phương pháp phải được thực hành 
một cách chuyên cần. Không nên trì hoãn việc thực hành cho tới ngày mai. Hãy để 
những lời này của Đức Phật luôn vang vọng bên tai như một lời cảnh báo: 

Ajjeva kiccamatappam 

Hãy hành thién ngày hôm nay. 

(Không trì hoãn tới ngày mai.) 

Kojanna maranam suve 

Biét dau, ngay mai sé chét. 

Không cần thiết phải cầu mong cái chết, nhưng khi nó đến, ta khong cần phải sợ 
sệt. Chúng ta hãy luôn sẵn sàng để chết vào bất kỳ lúc nào. 

Thỉnh thoảng, chúng ta nên thực hành marananusati (suy ngẫm về cái chết). Từ 
kinh nghiệm riêng, tôi thấy việc này rất hữu ích. Trong khi làm như thế, ta cần tự xem 
xét tâm mình, “Nếu sáng mai tôi chết, giây phút cuối cùng của cuộc đời này sẽ như thế 
nào? Có còn tiếc nuối không, cho dù là tiếc nuối chưa hoàn tất sứ mệnh Dhamma nào 
đó? Bất cứ khi nào những sankhara gây xúc động quá mức nảy sinh trong tâm, chúng 
ta phải lập tức thực hành marananusati và hiểu rằng, “Nếu tôi chết ngay trong khoảnh 
khắc kế tiếp, sự xúc động mạnh này sẽ đẩy tôi vào cảnh giới đáng sợ nào?” Ngay khi ý 
nghĩ này nảy sinh, ta sẽ dễ dàng thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt lúc ấy. 

Thinh thoảng, thực tập marananusati còn có lợi điểm khác. Tam nghĩ, “Ai biết được 
bao nhiêu kiếp, tôi đã lăn lộn trong chu kỳ sinh tử? Lần này, vì quả của việc thiện lành 
nào đó, tôi đã có cuộc sống vô giá của kiếp người. Tôi đã được tiếp cận với Dhamma. 
Tôi đã phát triển niềm tin vào Dhamma tỉnh khiết, hoàn toàn không có nghi thức vô 
nghĩa hay triết lý, cũng như không có cản trở về tông phái. Những lợi ích nào mà tôi 
đã đạt được?” Khi ta kiểm điểm như thế, và thấy được những khuyết điểm nào vẫn 
còn, ta sẽ có động lực để sửa đổi. Cho dù có chết trong giây phút kế tiếp hay 100 năm 
nữa, tôi không biết được. Nhưng cho dù tôi còn sống được bao nhiêu ngày giờ, tôi sẽ 
tận dụng để hoàn thiện những parami của mình với một tâm mãn nguyện, và làm cho 
đời mình có ý nghĩa. Bất cứ quả nào tới, hãy để chúng tới; khi nào chúng tới, hãy để 
chúng tới khi ấy. Tôi phó thác cho Dhamma. Riêng phần mình, hãy để tôi tận dụng hết 
sức thời gian còn lại của cuộc đời quý báu này. 

Với mục đích này, hãy để những lời đầy khích lệ này của Đức Phật luôn luôn ở bên 
cạnh chúng ta: 


Uttitthe nappamajjeyya dhammam sucaritam care. 


158 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Hãy đứng lên! Hãy sống cuộc đời Dhamma một cách chuyên cần. 


Nguyện cho tôi tiếp tục sống cuộc đời Dhamma. Kết quả đương nhiên là lợi lạc. 


(An bản Dhamma Giri - tháng 2, 1998) 


BON MƯƠI NAM DANG HIẾN DHAMMA 


Bốn mươi năm dâng hiến Dhamma đã kết thúc. Tôi nhớ lai một người 45 tuổi rời 
quê hương yêu dấu là Myanmar để đến An Độ, xứ sở của Bậc Giác Ngộ. Thay tôi, 
Sayagyi U Ba Khin, nhắc đi nhắc lại rằng nhiều thế kỷ trước, Ấn Độ đã hiến tặng cho 
Myanmar châu báu Dhamma vô giá. Myanmar mắc nợ Ấn Độ rất nhiều. Nơi này đã 
bảo tồn giáo huấn thánh thiện này trong tình trạng thuần khiết. Nhưng bất hạnh thay, 
Ấn Độ đã hoàn toàn đánh mất giáo huấn này. Giờ đây, Miến Điện phải hoàn trả món 
nợ vô giá này. 

Sayagyi U Ba Khin muốn đi Ấn Độ để hồi sinh phương pháp Vipassana vốn đã biến 
mất tại xứ này. Tuy nhiên, Ngài không thể đi được. Bởi vậy, cuối tháng sáu năm 1969, 
Ngài chỉ định tôi làm thiên sư của truyền thống cổ xưa này, và giao cho tôi trách nhiệm 
trao trả món nợ này. Tôi rất sững sờ. Mặc dù Ngài đã dạy tôi phương pháp thiển 
Vipassana, giáo huấn của Đức Phật cũng như huấn luyện tôi hướng dẫn những khóa 
thiển Vipassana, tôi vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không đủ khả năng để chu toàn 
trách nhiệm lớn lao này. 

Thấy sự băn khoăn của tôi, Sayagyi khích lệ, “Tại sao con lại lo ngại? Con có đi một 
mình đâu, ta cùng đi với con trong Dhamma. Nhiều người có phước lành đã sinh ra ở 
Ấn Độ và họ cảm thấy con hấp dẫn; họ sẽ cảm thấy thu hút đến với Dhamma. Dhamma 
sẽ tự vận hành. 2500 năm của Buddha Sasana (Giáo huấn của Đức Phật) đã kết thúc. 
Thời gian đã chín mùi để món nợ này phải được thanh toán. Vipassana sẽ được vực 
dậy và điều này sẽ được thành tựu qua con. Bởi vậy, hãy đi mà không phải lo âu.” 

Tôi đi Ấn Độ hai hay ba ngày sau. Tuy vậy, tôi vẫn còn ái ngại. Ai sẽ chấp nhận tôi 
như một vị thay Dhamma? Y phục và hình dáng của tôi không giống như những vi 
thay tâm linh thường thấy. Tôi không có áo cà sa, tóc rối hay đầu trọc hay râu ria x6m 
xoàm. Tôi chỉ là một cư sĩ Myanmar bình thường mang theo giáo huấn vô giá từ Miến 
Điện. Tôi không muốn đóng kịch. Tôi không muốn từ bỏ y phục Miến Điện. Ai sẽ 
chấp nhận tôi làm thay dạy Dhamma? 


160 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Tôi về nha của người than ở Mumbai. Không có người nào trong gia đình muốn 
hướng về Vipassana. Họ theo một con đường khác, không hòa hợp với Vipassana. 
Hoàn toàn không thể hy vọng họ sẽ giúp tôi tổ chức một khóa thién. Làm thế nào để 
có thể tổ chức được khóa thién đầu tiên? Tổ chức tại đâu? Ai đứng ra tổ chức? Ai sẽ 
tham gia? Tâm trí tôi tràn đầy thất vọng, bất lực và chán nản. 

Đó là đêm thứ hai hay thứ ba tại Ấn Độ. Trong lúc tôi đang ngủ, thình lình có một 
tia chớp. Ngay lúc mở mắt, tôi nghĩ, “Cái tôi tổ chức một khóa thiên là ai vậy? Day là 
công việc của Dhamma. Dhamma sẽ tự lo liệu” 

Vài người bạn và người quen tới thăm tôi vào sáng hôm sau. Chúng tôi thảo luận về 
việc thực hiện một khóa thiển Vipassana. Tôi hỏi, “Có địa điểm nào thích hợp không? 
Ngay như có chỗ, ai là người sẽ đứng ra tổ chức và ai sẽ đồng ý ngồi 10 ngày với tôi?” 

Sau khi nghe như thế, một người khách tên Dayanand Adukia nói, “Đừng lo. Tôi sẽ 
sắp xếp địa điểm và tôi sẽ quan lý khóa thiền. Nghe xong, người ban thân của tôi từ 
Myanmar tên Kantilal G. Shah nói, “Tôi sẽ tham gia khóa thiền cùng với một hay hai 
người bạn” 

Dhamma bắt đầu vận hành và khóa thién đầu tiên được tổ chức. Dayanamd Adukia 
làm quản lý và người con trai của ông tên Vijay Adukia tham dự. Kantial Shah và 
người bạn tên B.C. Shah tham dự. Và tôi rất vui và ngạc nhiên khi cha mẹ tôi đồng ý 
tham dự khóa thiển. Một số người họ hàng khác cũng tham dự và khóa đầu tiên thành 
tựu tốt đẹp với tổng số 13 thiển sinh. Dayanand Adukia quản lý khóa thién rất chu 
đáo. Ông ta và Kantial Shah sẽ luôn luôn được tưởng nhớ trong lịch sử phục hồi 
Vipassana tại Ấn Độ. 

Ngay sau khi xong khóa thiên đầu tiên, tôi đi Madras. lôi có một sự ngạc nhiên ở 
đó. Người anh của tôi tên Bal Krishna và mọi người trong gia đình anh đi theo một 
truyền thống ngược lại với Vipassana. Tuy nhiên, vì lòng thương mến tôi, anh đã tổ 
chức nhiều buổi nói chuyện trước công chúng và tổ chức một khóa thiển. Tôi cảm thấy 
mình được nhiều ân phước. Cùng với những người khác trong gia đình, Shyamsundar 
- con của người anh Chothmal cũng tham dự. 

Vài khóa thién nữa được tổ chức tại nhà nghỉ ở Mumbai. Sau đó, tôi đi lên bắc Ấn 
nơi người bạn nhà văn của tôi Shri Yashpal Jain, sắp xếp một khóa tại nhà nghỉ ở Birla 
Mandir. Vài khóa thiên nữa cũng được tổ chức tại bac Ấn. 

Khóa thiên thứ 14 được tổ chức tại tu viện Samanvaya Ashram thuộc Bodhgaya (Bồ 
Đề đạo tràng) với sự tham dự của nhiều Tì Kheo cùng với người bạn cũ của tôi tên 


KY SUDHAMMA | 161 


Anagarika Munindra. Hân hoan vi lan đầu tiên trải nghiệm được su luân lưu thông 
suốt của cảm giác, ông ta viết thư cho Thay tôi lúc đó đang ở Rangoon. 

Những khóa thiên được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau tại bắc Ấn với sự tham 
dự của một số ít thiển sinh phương Tay trong mỗi khóa. Tôi giảng dạy riêng cho họ 
pháp thoại và các lời hướng dẫn ngắn bằng tiếng Anh. Họ thực tập rất nghiêm túc. 

Một vài thién sinh Tây phương yêu cau tôi dạy khóa thứ hai mươi bằng tiếng Anh. 
Tôi khước từ. Tôi có dạy một vài thiển sinh phương Tây trong khóa, nhưng tôi cảm 
thấy mình không đủ khả năng để giảng pháp bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Bởi 
vậy tôi không sẵn sang dạy một khóa thiên chỉ có người nước ngoài. Họ kêu nai với 
Thay tôi ở Rangoon. Thay tôi ra chỉ thị nghiêm ngặt là tôi phải dạy cho họ. Thay nói 
Dhamma sẽ lo liệu vấn đề trở ngại ngôn ngữ. Tôi miễn cưỡng tới Dalhousie để dạy 
khóa thiền. Buổi tối ngày thứ nhất, tôi giảng pháp chỉ trong vòng 15 phút, ngày thứ hai 
30 phút và từ ngày thứ ba trở di tôi giảng trọn một tiếng, lưu loát như khi tôi giang 
bằng tiếng Ấn. Tôi rất ngạc nhiên. Đó là nhờ sức mạnh của Dhamma và Metta mạnh 
mẽ của Thay tôi. Khóa thiên hoàn thành một cách tốt đẹp. 

Sau khóa thiền này, ngoài số cư sĩ người Ấn, tì kheo và những sanyasis đạo Hindu, 
có thêm số đông nam nữ trẻ tuổi người nước ngoài tới tham dự khóa thién. Tôi bắt đầu 
hướng dẫn những khóa thiên bằng tiếng Ấn và tiếng Anh. Số lượng thiên sinh người 
phương Tây tham dự khóa thiển gia tăng. Một trong những người này là Daniel 
Goleman- là người sau này làm tư vấn cho nhiều thương gia và kỹ nghệ gia người Mỹ. 
Joseph Goldstein và Sharon Salzberg cũng tham gia một số khóa thiên và sau này day 
Vipassana tai Mỹ. 

Sự thực hành sila (Giới), samadhi (Dinh) va pana (Tuệ) bắt dau lôi cuốn những 
người khác như đã từng lôi cuốn tôi, bởi vì phương pháp hoàn toàn không có chỗ cho 
thảo luận đấu trí và người ta không cần phải chấp nhận một đức tin tông phái. Giáo 
huấn tinh khiết hoàn toàn khoa học này bắt đầu lôi cuốn mọi người. 

Một số đông người ngoại quốc tham dự một số khóa thiên tại Dalhousie. Một linh 
mục và hai sơ lớn tuổi tham dự một trong những khóa thién này. Họ rất vui vì nhiều 
người trẻ tuổi ưa nổi loạn đã ngưng không dùng LSD hay những chất say nghiện khác; 
cũng như từ bỏ tà dâm sau khi thực hành Vipassana. Nhưng họ thắc mắc không biết 
tôi có cải đạo những tín đồ của họ sang Phat giáo hay không. Sau khi trực tiếp trải 
nghiệm được những lợi lạc nhờ tham dự khóa thiền, Me Mary nói, “Goenka, ông đang 
giảng dạy giáo lý Cơ-đốc nhưng với danh của Đức Phật” 


162 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Sau khóa thiên nay, nhiều linh mục và các sơ bắt đầu tham dự khóa thiên. Hiện giờ, 
có một khóa đặc biệt dành riêng cho họ ở Mumbai. Cho đến nay có hơn 6,000 linh 
mục và sơ đã hưởng được lợi lạc từ Vipassana. 

Bạn tôi Shri Yashpal Jain va Vishnu Prabhakar tham dự một trong những khóa tại 
Dalhousie. Cả hai người đều cảm thấy phương pháp phù hợp. Shri Yashpal Jain kể với 
Acaryashri Tulsiji, trưởng tu sĩ của Tăng đoàn Terapanth về Vipassana và giới thiệu tôi 
với ông. Acaryashri Tulsiji cảm thấy ấn tượng và đã tổ chức một khóa tại Delhi cho 
Acarya Munishri Nathmalji và các đệ tử nam nữ khác. Tất cả họ đều thích sự thuần 
khiết của giáo huấn. Và vì vậy, ông tổ chức thêm hai khóa tại trung tam Tulsi Adyatma 
Needam tại Ladnun. Đã có rất nhiều tu sĩ nam nữ tham dự và nhận được lợi lạc. Sau 
Acarya Tulsiji, Acarya Mahapragya (Munishri Nathmalji) trẻ tuổi trở thành trưởng tu 
sĩ của Tăng đoàn Terapanth. Vị này cũng đã tham dự bốn khóa Vipassana. Sau đó, ông 
điều chỉnh và đổi tên thành phương pháp Preksha Dhyan. 


Sthanakvasi Sramansanghiya Chaturth Patdhar Acarya Dr. Shivmuniji và Munishri 
Amarendravijayji, Munishri Bhuvanchandraji, Munishri Parshwachandraji cua Tang 
đoàn Parshwachandragaccha đã tham dự nhiều khóa thiển. Tuy nhiên, không có ai 
trong số họ có ý thay đổi Vipassana. Cùng với Upadhyaya Amarmunijji, quản lý của tổ 
chức tôn giáo Virayatan là Sadhvishri Chandanaji đã sắp xếp một khóa tại Rajgir và 
một khóa khác tại chi nhánh Naval Virayatan ở Pune. Một vai tu sĩ Ấn giáo và đạo Jain 
đã cảm thấy lợi ích của Vipassana và khuyến khích những người khác thực hành. 

Nirmalaji, cháu dâu của Thánh Gandhi tổ chức khóa thiển thứ 50 tại tu viện 
Mahatma Gandhi Ashram thuộc Wardha. Một số đệ tử của Thánh Gandhi tham dự 
khóa này. Sau khóa thiền, tôi được mời tới tu viện của Ngài Vinoba Bhave. Ngài nói 
ngài chỉ chấp nhận Vipassana nếu phương pháp mang lại lợi lạc cho tù nhân. Tôi chấp 
nhận thử thách này. Tuy nhiên, vì chính sách của chính phủ, khóa thiên không thể 
được tổ chức trong tù vào thời điểm đó. 

Sau này, khóa thién cho nhà tù được tổ chức nhờ công sức của Shri Ram Singhji, bộ 
trưởng nội vụ của bang Rajasthan, người đã tham dự khóa thứ 109. Ông nới lỏng luật 
lệ nhà tù để khóa thiển có thể tổ chức tại Nha Tù Trung Ương của Jaipur. Những lợi 
lạc từ những khóa này mở đường cho những khóa thién trong nha tù trên khắp thé 
giới. Kiran Bedi tổ chức một vài khóa tại Nhà Tù Tihar va một trung tâm thiên được 
thành lập tại đó. Những khóa thién cũng được tổ chức trong nhà tù tại nhiều quốc gia 
khác. Chính phủ Miến Điện cũng cho phép tổ chức khóa thiên trong nhà tù và vài 
trung tâm được thành lập trong hai nhà tù ở nước này. 


KY SUDHAMMA | 163 


Tai Ấn Độ, trong bảy tám năm đầu, khóa thién Vipassana được tổ chức tai nhà 
nghỉ, trường học, đền chùa, cơ sở giáo dục, tu viện, nhà thờ, đền Hồi giáo, điện thờ, 
v.v... Những người tham dự các khóa tuân thủ theo tất cả điều lệ khóa thiên mặc cho 
những bất tiện. Năm 1976, Shri Sriram Taparia và Shri Ratilal Mehta khởi sự xây cất 
trung tâm Vipassana tại Igatpuri và Hyderabad. Sau đó, các trung tâm Vipassana bắt 
đầu xuất hiện trên khắp thế giới. 

Trong 10 năm đầu tiên ở Ấn Độ, 165 khóa thiển được tổ chức với 16,496 thiển sinh 
tham dự. Các tu sĩ Ấn giáo, đạo Jain, tì kheo, linh mục va sơ; người theo Ấn giáo, Hồi 
giáo, đạo Jain, đạo Sikh, Công giáo, Do Thái giáo, đạo Parsi; người Ấn, người nước 
ngoài; đàn ông, đàn bà; người thuộc mọi chủng tộc, giai cấp đã tham dự những khóa 
nay. Họ tham dự những khóa thién do một người vô danh như tôi giảng dạy và cho tôi 
cơ hội tuyệt vời để dâng hiến Dhamma dãna, món quà Dhamma. Tôi biết ơn từng 
người trong số họ. 

Một số người tham dự khóa thién chỉ mới học một phần kỹ thuật nhưng đã bat đầu 
dạy Vipassana sau khi đã thay đổi một vài phần. Tôi cũng nhớ có vài người tránh mặt 
tôi và bat đầu thực tập các môn thién khác hay ngừng không tập Vipassana nữa. Nhung 
tôi vẫn rất biết ơn tất cả những người này bởi vì họ đã bỏ ra 10 ngày quí giá trong đời 
để tham dự khóa thiên. Nhiều thiên sinh khác chấp nhận Vipassana trong bản thể tinh 
nguyên và bắt đầu lan tỏa ánh sáng Dhamma trong nước Ấn và ở ngoại quốc. Tôi cũng 
biết ơn sâu sắc tất cả những người này. 

Cho tới bây giờ, có 147 trung tâm Vipassana tại Ấn và nước ngoài đã được mở. Gần 
2,000 thiên sư được huấn luyện để hướng dẫn những khóa thiên thường xuyên cũng 
như những khóa cho trẻ em bằng tiếng Anh, tiếng Ấn và những tiếng khác ở khắp nơi 
trên thế giới. Lời giảng, hướng dẫn đã được dịch sang 58 ngôn ngữ và những khóa 
thiên được tổ chức bằng những ngôn ngữ này. Tôi biết on tất cả những thiên sư, những 
người tổ chức khóa thién và người phục vụ Dhamma. Ngày nay, hằng năm có gần 
80,000 người hưởng được lợi lạc từ 1600 khóa thiên tổ chức tại Ấn cũng như những 
nước khác. Những con số này gia tăng hang năm. Nhờ đó mà Tháp Vipassana Toàn 
Cầu (Global Vipassana Pagoda) đã được xây dựng. Shri Subhash Chandra và gia đình 
đã hiến tặng đất và thiên sinh cùng những những người khác đã cùng nhau làm việc 
để xây dựng Tháp. 

Bậc Giác Ngộ nói, “Sabbadanam dhamma danam jinati - dâng hiến Dhamma là 
dang hiến cao quí nhất: (Pháp Cú 354, phẩm Tham ái) 


164 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Tôi mang châu báu vô giá nay tới An Độ. Tuy nhiên, nếu không một ai chấp nhận 
sự hiến tặng Dhamma này của tôi, nếu họ không dành ra mười ngày trong đời để học 
phương pháp này từ tôi, làm sao tôi có thể kiếm được phước lành tối thượng này? Bởi 
vậy cho nên, tôi biết ơn từng người và mọi người. 

Hơn nữa, họ đã chứng minh niềm tin cổ xưa này là đúng: Sau khi thời kỳ 2500 năm 
của giáo huấn Đức Phật kết thúc, Dhamma thuần khiết sẽ trở lại Ấn Độ, nơi cội nguồn; 
dan chúng noi đây sẽ chấp nhận Dhamma và Dhamma sẽ lan truyền khap thế giới. 

Bởi vậy, tôi cảm thấy mắc nợ họ và tôi muốn gặp lại tất cả những người này để tôi 
có thé bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Tôi mong mỏi bất cứ thién sinh nào biết 
ai đã tham dự khóa thiền với tôi trong mười năm đầu tiên (1969 - 1979), hãy mời họ 
tham gia Ngày Họp Mặt Tri Ân vào ngày Chủ nhật, 17 tháng 01 năm 2010 tại Tháp 
Vipassana Toàn cau, thuộc Gorai (Borivali), Mumbai. 


CHUONG BA 


THEO CHAN DUC PHAT 


GIOI THIEU 


Goenkaji không ngừng nhấn mạnh sự can thiết của việc tôn kính và thành tam 
dang hiến với sự hiểu biết đúng đắn về Đức Phật và những thién sư Vipassana trong 
quá khứ. Việc này không được làm bằng nghi thức, nghi lễ hay bằng niềm tin rằng một 
lực bên ngoài sẽ làm điều gì đó cho chúng ta. Là thiên gia, chúng ta phải tự giải thoát 
mình khỏi nhiều loại đau khổ khác nhau. Nhưng Đức Phật và tất cả những người đã 
vững vàng trong Dhamma sẽ chỉ cho chúng ta con đường. Thử hỏi có cách nào khác 
để chúng ta có thể nhận được châu báu như thế trong đời chúng ta không? Thế nên, 
chúng ta cần phải biết ơn, có được hứng khởi từ những phẩm chất và tấm gương của 
họ; và chính chúng ta phải tự bước đi trên cùng con đường ấy. 

Năm 2002, Goenkaji được mời diễn thuyết tại hội nghị quốc tế được tổ chức để kỷ 
niệm ngày Vesakha - ngày ra đời, giác ngộ và qua đời của Đức Phật Gotama. Được in 
trọn vẹn ở đây, bài diễn văn nói về kinh nghiệm riêng của Thầy về Vipassana- người 
thoạt đầu thuộc một truyền thống tâm linh khác, nhưng đã được thuyết phục bởi tính 
chất phổ quát, hợp lý, thực tiễn, và khoa học của giáo huấn. Thầy khuyến khích tất cả 
những ai coi trọng giá trị giáo huấn của Đức Phật hãy gạt qua một bên những dị biệt 
tông phái và đoàn kết để tạo dựng hòa bình và hòa hợp ở nơi còn nhiều vô minh, thù 
ghét và cực đoan. 

Goenkaji và Mataji, vợ Thầy, dẫn những đoàn hành hương gồm những thiển sinh 
cũ đến thăm viếng những thánh địa ở Ấn Độ và Miến Điện. Nhiều bài viết trong 
chương kể lại những chuyến đi này qua con mắt của người tham gia cuộc hành hương. 
Ý nghĩa của hoạt động này không chỉ đơn giản là những chuyến tham quan, du lịch 
tâm linh. Cùng nhau hay từng người một, người hành hương có cơ hội ngồi thién ở 
những địa điểm mà trước kia, một người hoàn toàn giác ngộ, chính Đức Phật, và 
những thiên su đã phát triển cao trong Dhamma từng hành thiền. Vì lý do này, trải 
nghiệm của người hành hương thường sâu đậm, đưa tới sự hiểu biết và thực hành sâu 
sắc hơn. 


168 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Chuyến di Hanh Thiển Bây Giờ (Meditation Now) qua Bắc Mỹ và chau Âu năm 
2002 là lần viếng thăm những quốc gia phương Tây gần đây nhất của Goenkaji và 
Mataji. Mặc dù tuổi cao và những khó khăn cá nhân khác, Thiên Su đã thực hiện 
chuyến viễn du, nói chuyện trước công chúng, giới truyền thông để giới thiệu Vipassana, 
và hướng dẫn những khóa thién ngắn cho thién sinh cũ. Bài cuối cùng trong chươngthể 
hiện lại phần nào của chuyến đi đáng nhớ này. Ghi chép day đủ có thể tìm thấy trong 
cuốn “The Caravan of Dhamma (Doan xe Dhamma)” (ấn bản VRI năm 2004). DVD 
một số bài diễn văn trong chuyến di này có ở www.vridhamma.org và bản thâu âm của 
nhiều bài nói chuyện cũng có ở www.pariyatti.org. 


ĐỨC PHẬT: NHÀ KHOA HOC SIÊU VIỆT VỀ HÒA BINH 
(Phần một) 


Diễn văn này của Thiển sư S. N. Goenka tại Liên hiệp Quốc vào dip Vesakha, ngày 
rằm tháng năm, được cử hành hằng năm để kỷ niệm ngày ra đời, thành đạo và qua đời 
của Đức Phật Gotama. Trong thời điểm thang Vesakha năm 2002, Thay Goenka dang 
đến các nước khu vực Bắc Mỹ để giảng dạy Dhamma và diễn thuyết trước công chúng 
ở 35 thành phố trong khoảng thời gian gần 4 tháng. 

Kính thưa chư Tăng và các thân hữu yêu chuộng hòa bình: 

Tôi xin được cám ơn Liên Hiệp Quốc và ban tổ chức lễ ky niệm Vesakha, đặc biệt 
là phái đoàn Myanmar và Sri Lanka, đã cho tôi cơ hội diễn thuyết trong sự kiện đặc 
biệt này. 

Ta cảm thấy rất buồn khi ta nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới. Con người 
đã trở thành kẻ thù của con người. Không phải thù hận cá nhân; người ta bị giết chỉ vì 
thuộc về một giáo phái hay cộng đồng riêng biệt nào đó, một sắc tộc hay quốc gia nào 
đó. Thật tàn ác khi một người giết những người khác ngay cả khi họ vô tội, hay ngay 
cả khi họ là đàn bà hay trẻ em. Công nghệ hiện đại khiến cho tình trạng bạo lực này 
cực kỳ thảm khốc - có lẽ là tôi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy, hon 
bao giờ hết, từ bây giờ, ta cần một sự thay đổi cốt yếu để bảo vệ nhân loại trước những 
tội ác vô nhân đạo, đánh kinh tởm, vốn phát xuất từ những cảm xúc tiêu cực. 

Thế giới mắc phải căn bệnh thù hận, lo âu, và sợ hãi, và cần được chữa trị bởi một 
bác sĩ phi thường. Đức Phật là một bác sĩ ngoại hạng như thế, một bác sĩ vĩ đại cho hòa 
bình và hạnh phúc. Giáo huấn của Ngài về hòa bình và hòa hợp ngày nay vẫn còn 
thích hợp như 26 thế kỷ trước, khi ngài chuyển Bánh Xe Pháp, bánh xe Hòa Bình. Thật 
ra ngày nay giáo huấn còn thích hợp hơn nhiều. Chúng ta cùng hiện diện ở đây chiều 
nay để tôn vinh giáo huấn của một nhân vật xuất xắc trong lịch sử nhân loại. Chúng 
ta hãy xem bằng cách nào, giáo huấn của Ngài diệt trừ được những cảm xúc tiêu cực 


170 | THIEN SU S. N. GOENKA 


vốn là cội nguồn của những bạo động tan ác, và bằng cach nào để chuyển hóa chúng 
thành long từ bi tốt lành. Thông thường, đức tin mù quáng và việc cố chấp vào quan 
điểm cá nhân tạo ra sự tiêu cực và dẫn đến những hành động tàn bạo như thế. 

Tôi được tiếp xúc với giáo huấn của Đức Phật khi tôi tham dự khóa thiển Vipassana 
đầu tiên tại quê hương Myanmar. Tôi nhớ rằng trước khi khóa thién bắt dau, Thay tôi 
đưa cho tôi một tập sách nhỏ để đọc. Quyển sách bắt đầu bằng một lời trích dẫn từ bài 
giảng của Đức Phat cho người Kalama. 

Đức Phật khuyên: 

Không nên chấp nhận điều gi do: 

Bởi vì quí vị đã nghe thấy nhiễu lan; 

Bởi vi da được truyén thống tin như thế qua nhiễu thế hê; 

Bởi vì điều này được nhiễu người tin; 

Bởi vì diéu này phù hợp với kinh điển của quí vị; 

Bởi vì hình như diéu này có vẻ hợp lý; 

Bởi vì điều này phù hợp với những niém tin của qui vị; 

Bởi vì diéu này do vi Thay của quí vị tuyên bố, là người có cá tính thu hút và là người 
được quí vị tôn kính. 

Hãy chỉ chấp nhận sau khi quí vị đã tự mình nhận ra qua thực nghiệm và thấy rằng 
diéu này là thiện lành, lợi ích cho từng người và moi người. Roi khi đó, quý vị không 
những chỉ chấp nhận mà còn sống đúng theo đó. 

Thông điệp này lôi cuốn như nam châm. Tôi sinh ra và lớn lên trong một truyền 
thống khác, và tôi được dạy phải chấp nhận kinh điển và nghe theo người thầy mà 
không được thắc mắc. Vào năm 31 tuổi, đây là những lời đầu tiên của Đức Phật mà tôi 
gặp. Tôi rất xúc động khi đọc những lời này. 

Đây có lẽ là thông điệp đầu tiên về tự do tư tưởng trong lịch sử nhân loại. Tôi hiểu 
rõ ra rằng đức tin mù quáng không có chỗ trong giáo huấn của Bậc Giác Ngộ. Tôi 
quyết định tập thử với cách nhìn cởi mở, chấp nhận sự thật đúng như tôi trải nghiệm. 
Khi tôi bước đi trên con đường, những trải nghiệm hằng ngày đã làm tôi tin rằng con 
đường này là hợp lý, thực tiễn, và khoa học. Không cần phải có niém tin mù quáng. 
Không còn phải nghi ngờ vì tôi được yêu cầu chỉ chấp nhận một sự thật sau khi tôi đã 
trải nghiệm được nó. Tôi cũng nhận thấy rằng từng bước trên con đường đều mang 
tính phổ quát và không tông phái. Điều này khiến tôi vững tin. 


KY SU DHAMMA | 171 


Vào cuối khóa thién 10 ngày, tôi nhận thay giáo huấn hoàn toàn hướng đến kết quả. 
Phương pháp cho tôi thấy rất nhiều lợi lạc về mặt thể chất, tinh thần và tâm linh. Bởi 
vậy, sau khóa thiển đầu tiên, tôi đã hoàn toàn chấp nhận phương pháp và kể từ đó đó, 
tôi tiếp tục bước đi trên con đường do Bậc Giác Ngộ giảng dạy. 

Sau khoảng 15 năm, tôi được Thay tôi cho phép giảng dạy những khóa thiển 
Vipassana tại Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. Hằng trăm ngàn người từ những quốc 
gia khác nhau, thuộc những tông phái khác nhau, thuộc nhiều truyền thống đã đạt 
được cùng những thành quả tốt đẹp. Giáo huấn lôi cuốn con người từ mọi nẻo đường 
của cuộc sống bởi vì họ thấy rằng phương pháp hoàn toàn không mang tính tông phái 
và hướng đến hiệu quả thật sự. 


GIAO HUAN: DHAMMA (PHÁP) 


Những đặc tính của con đường do Đức Phật đưa ra là: 

Svakkhato - giản dị và rõ ràng để mọi người có thể tu tập mà không bị nhầm lẫn, 
mơ hồ. 

Sanditthiko - từng bước đều dựa trên sự thật của giây phút này. Không có tưởng 
tượng, ước đoán,tự ám thị hay ám thị nhờ bên ngoài. 

Akaliko - Từng bước đem lại kết quả tốt đẹp ngay tại đây và ngay lập tức trong đời 
này. Không có nỗ lực nào là vô ích. 

Ehi-passiko - Giáo huấn mời gọi quí vị đến và chứng kiến tận mắt, tự mình chứng 
nghiệm sự thật. 

Opaneyyiko - con đường thẳng tiến; từng bước đưa ta mỗi lúc một gần mục tiêu tối 
hậu của sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. 

Paccattam veditabbo-viññũhiti - con đường dành cho mọi người có tri giác, lý trí 
thuộc mọi cộng đồng, để tự mình trải nghiệm sự thật trong bản thân. 

Khi ta tiếp tục bước đi trên con đường và đọc qua những lời của Đức Phật, càng lúc 
ta càng nhận ra rõ ràng hơn rằng giáo huấn không có mục đích cải đạo con người từ 
một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Giáo huấn của Đức Phật tự 
nó vốn không phải là một tổ chức tôn giáo. Từng cá nhân và mọi người đều có thể 
thực tập theo. 

Khi ta đọc lời của Đức Phật và những phần chú giải hay phụ chú giải, ta sẽ ngạc 
nhiên khi thấy rằng trong suốt tất cả các tài liệu, từ “Phật giáo” và “Phật Tử” đều không 


172 | THIEN SUS. N. GOENKA 


xuất hiện. Đức Phat không bao giờ dùng những từ nay. Những dé tử của Ngài cũng 
không dùng những từ này trong nhiều thế kỷ. Ngài gọi giáo huấn của Ngài là Dhamma 
- có nghĩa là Luật, là Sự That. Ngài gọi những người đi theo Ngai là Dhammii, 
Dhammattho, Dhammiko, Dhammacäri, Dhammavihiri v.v. Trong tiếng Ấn Độ, từ 
“Phật giáo” hay “Phật tử” là “Baudha”- một từ không có từ tương đương trong văn 
chương Pali. 

Nếu từ “Phật giáo” được dùng để chỉ giáo huấn của Đức Phật, giáo huấn sẽ bị giới 
hạn cho một cộng đồng riêng biệt nào đó, nhưng Dhamma không có giới hạn 
-appamano dhammo. Dhamma không dành riêng cho một cộng đồng hay một tôn 
giáo đặc biệt nào. Dhamma là chung cho tất cả. Chúng ta đều biết rằng từ “Phật giáo” 
ngày nay đã trở nên thông dụng và tiện dùng trong giao tiếp. Nhiều người dùng từ này 
cũng hiểu rằng họ dùng nó để nói đến Dhamma hay Dharma phổ quát. 


BÁT THÁNH ĐẠO 


Chúng ta hãy tìm hiểu giáo huấn của Đức Phật là gì. Đó là Bát Thánh Đạo. Nói con 
đường thánh thiện vì là bất cứ ai bước đi chăm chỉ trên con đường sẽ trở thành một 
thánh nhân, một người có tâm hồn trong sạch. 

Bát Thánh Đạo được chia làm ba phần. 

Thứ nhất la sila - giới, đạo đức, được tóm tắt như sau: 

Sabba papassa akaranam 

Tránh mọi điều ác - có nghĩa là, mọi hành động bất thiện bằng việc làm hay lời nói, 
gây tổn hại những chúng sinh (loài ngườ, loài vật..) khác và phá rối sự an lạc và hòa 
hợp của họ. 

Phan thứ hai của Con Đường là samadhi -dinh , sự hợp nhất (ekggata) của một tâm 
thanh tịnh, tóm tắt như sau: 

Kusalassa upasampada 

Làm những việc thiện bằng một tâm thanh tịnh và hợp nhất. 

Phần thứ ba là paññä- Tuệ, trí tuệ hay sự hiểu biết thấu đáo (thấu hiểu), tóm tắt 
như sau: 

Sacittapariyodapanam 


Thanh lọc trọn vẹn tâm bằng cách phát triển sự thấu hiểu. 


KY SUDHAMMA | 173 


Ba sự tập luyện nay là giáo huấn của tất cả các Đức Phat trong qua khứ va cũng là 
giáo huấn của chư Phật trong tương lai. Đó là lý do tại sao lại nói, 

Etam Buddhana sasanam 

Day la giáo huấn cua tất cả chư Phật. 

(Còn tiếp) 


Ấn bản Dhamma Giri- tháng 3, 2003 


DUC PHAT: NHA KHOA HOC SIEU VIET VE HOA BINH 
(Phân hai) 


(Diễn van sau đây được trình bay tại Liên hiệp Quốc vào dip Vesakha, ngày rằm 
tháng năm, được cử hành hằng năm để kỷ niệm ngày ra đời, thành đạo và qua đời của 
Đức Phật Gotama. Phần đầu tiên được đăng trên Bản tin Vipassana tháng 3- 2003. 
Đây là phần cuối cùng của bài diễn văn.) 


GIÁO HUAN THỰC TIEN CUA ĐỨC PHẬT 


Sống một cuộc đời đạo đức, giới hạnh là giáo huấn của mọi tôn giáo. Đó là tinh hoa, 
cốt lõi của mọi giáo huấn tâm linh. Tuy nhiên, Đức Phật không chỉ hướng đến việc 
thuyết giảng làm thế nào để sống một cuộc đời đạo đức. Ngài dạy chúng ta phải đi 
bước quan trọng kế tiếp là samadhi - làm chủ được tâm. Để thực hiện điều này, ta cần 
một đối tượng cho sự định tâm. Có nhiều đối tượng để ta có thể rèn luyện tâm. Ngay 
Đức Phật cũng đưa ra nhiều đối tượng, và trong những đối tượng này, một đối tượng 
phổ thông nhất là hơi thở của chính mình. Ngài gọi phương cách này là Anapanassati 
- phát triển khả năng ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở quen thuộc với tất cả 
mọi người thuộc bất cứ cộng đồng nào. Không một ai có thể phản đối sự tập luyện ý 
thức về hơi thở. Làm sao ta có thể gắn nhãn cho hơi thở là của đạo Hồi hay Ấn giáo, 
của Thién chúa giáo hay Do thái giáo, của Phat giáo hay đạo Jain, đạo Sikh hay là của 
người Parsi, châu Âu, châu Phi, hay châu Á, của đàn ông hay đàn bà? 

Anapanassati đòi hỏi chúng ta duy trì ý thức về hơi thở ở khu vực dưới mũi và trên 
môi trên. Đây là sự thực tập tập trung vào duy nhất một đối tượng - ở chỗ giữa môi 
trên - uttarotthassa vemajjhappadese. 

Khi tâm được tập trung ở khu vực nhỏ này, nó trở nên mỗi lúc một sắc bén hơn, 
mỗi lúc một nhạy cảm hơn. Chỉ sau ba ngày thực tập, ta bắt đầu cảm thấy những cảm 
giác trên phần này của cơ thể. Và rồi, ta chuyển sang giai đoạn thực tập kế tiếp là 
panna, nghĩa là trí tuệ, hay sự hiểu biết thấu đáo (sự thấu hiểu). 


176 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Ta quan sat cảm giác khắp toàn than, từ đỉnh đầu xuống đến đầu ngón chân. Trong 
khi thực tập như thế, ta nhận ra rằng cảm giác có mối liên quan mật thiết với những 
gi đang diễn ra trong tâm. Rõ ràng là mỗi khi làm một việc bất thiện, ta phải tao ra 
không bất tịnh này thì cũng bất tịnh khác trong tâm. Trước khi giết hại, ta phải tạo ra 
lòng thù ghét khủng khiếp. Trước khi trộm cắp, ta nảy sinh lòng tham. Để tà dâm, ta 
phải có nhiều mê đắm. Ta không thể làm hại người khác mà không tự làm hại mình 
trước - Pubbe hanati attanam, pacha hanati so pare. Những bất tịnh như nóng giận, 
thù hận, tham lam, ác ý, ganh ghét, tự cao tự đại và sợ hãi khiến ta không hạnh phúc, 
khổ sở và hung hãn. Ta trở nên dao động. Khi bị dao động, ta không giữ sự dao động 
cho riêng mình: ta bắt đầu phân phát cho người khác, ta bắt đầu làm hại người khác 
trong xã hội. Ta có thể chứng ngộ luật tự nhiên này bên trong cấu trúc tâm thân của 
chính mình. 

Có người bể ngoài trông có vẻ là hạnh phúc trong khi thực hiện những hành vi bất 
thiện; nhưng tình trạng thật sự của họ giống như than đang cháy đỏ bị dưới một lớp 
tro dầy - bhasmacchannova pavako. Bên trong ta đang bị thiêu đốt do những ô nhiễm 
tinh thần, mà ta vẫn hoàn toàn không biết gì về những gi đang xảy ra bên trong. 

Day là avijja, moha, vô minh. Theo Đức Phật, vô minh không phải là thiếu hiểu biết 
về giáo điều nào đó. Đó là sự thiếu hiểu biết về những gi đang xảy ra trong nội tam. Ta 
không hiểu được tại sao ta trở nên khổ sở bởi vì bức màn vô minh này. Không ai muốn 
lúc nào cũng khổ sở nhưng ta vẫn tiếp tục bị khổ bởi vì ta tiếp tục tao ra tanha- thèm 
muốn và chán ghét; lúc nào ta cũng phản ứng lại với cảm giác. Khi vô minh bị loại trừ, 
khi ta bắt đầu nhìn vào nội tâm, ta nhận ra rằng “Hãy xem, ta đang tự tạo đau khổ cho 
chính mình bang cách nảy sinh tanha đối với các cảm giác. Khi cảm giác là dễ chịu, ta 
sinh ra thèm muốn. Khi cảm giác là khó chịu, ta sinh ra ghét bỏ. Cả hai đều khiến ta 
khổ. Và hãy xem, bây giờ ta đã có giải pháp. Khi ta hiểu được bản chất vô thường của 
cảm giác và giữ được sự bình tâm, thi không còn tanha, không còn thèm muốn, chán 
ghét. Khuôn mẫu thói quen cố hữu của tâm bắt đầu thay đổi và ta bắt đầu thoát khỏi 
khổ đau” 

Theo Đức Phật, đây là vijja hay trí tuệ. Trí tuệ không liên quan gi đến triết lý hay đức 
tin tông phái. Đó là sự thật về hạnh phúc và khổ đau của một con người mà ai cũng có 
thể chứng nghiệm được trong tâm, nếu bước đi trên con đường. Bát Thánh Đạo không 
phải là giáo điều. Đó là thực tại thật sự của chính tôi mà tôi bắt đầu chứng ngộ được 
trong nội tam. Chúng là Sự That Thánh Thiện chỉ khi nào ta trải nghiệm được chúng, 
và do đó bắt đầu trở thành một con người thánh thiện. 


KY SU DHAMMA | 177 


Khi ta thực tập với cam thọ, ta tập luyện ở bê sâu của tam. Bất cứ những gi nảy sinh 
trong tâm đều đi kèm với cảm thọ trên cơ thể - Vedana-samosarana sabbe dhamma. 
Ngay cả một ý nghĩ thoáng qua nảy sinh trong tâm cũng kèm theo một cảm thọ trên 
thân - Vedana-samosarana sankappavitakka. Đây là khám pha vĩ dai của Đức Phật. 

Một khám phá vi đại khác của Đức Phật là ta phát sinh tanha đối với cảm thọ Điều 
nay không được các đạo sư trước thời của Đức Phat, trong thời của Đức Phật và sau 
thời của Đức Phật biết đến. Những đạo sư trước thời của Đức Phật và vào thời của 
Đức Phật vẫn luôn khuyên người ta không nên phản ứng lại những đối tượng của giác 
quan khi chúng tiếp xúc với các cửa giác quan - mắt với vật nhìn thấy, mũi với mùi 
hương, tai với 4m thanhv.v. Họ day rằng: “Khi đối tượng của giác quan đến tiếp xúc 
với giác quan của quí vị, không nên phản ứng bằng cách phán xét chúng là tốt hay xấu; 
không nên phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét” 

Giáo huấn này đã có sẵn. Nhưng Đức Phật nói rằng, thực ra chúng ta không phản 
ứng lại những đối tượng này. Ngài đưa ra một ví dụ về một con bò đen và một con bò 
trắng (một con tượng trưng cho giác quan, một con tượng trưng cho đối tượng của 
cảm giác) được cột chung với nhau bằng một sợi dây. Cả con bò đen lẫn con bò trắng 
đều không phải là sự ràng buộc, sợi dây là sự ràng buộc. Đức Phật nói sợi dây tanha là 
sự ràng buộc, và ta sinh ra tanha (thèm muốn và ghét bỏ) đối với vedana (cảm thọ) - 
vedana paccaya tanha. Đây là khám pha vĩ đại của Bậc Giác Ngộ. Ngài trở nên giác ngộ 
nhờ sự khám phá này. 

Có nhiều người khác nói rằng ta không nên phản ứng lại đối tượng của cảm thọ. 
Nhưng họ đã không trở thành Phật. Đã có những vị đạo sư dạy rằng không nên phát 
sinh lobha (lòng thèm muốn) và dosa (ghét bỏ). 

Đức Phật giải thích rằng lobha và dosa vẫn còn tồn tại đến khi nào còn moha. Vì 
thế, Ngài khuyên chúng ta cần phải thoát khỏi moha. Và moha là gì? Moha là vô 
minh. Moha là avijja. Qui vị không biết những gi đang xảy ra bên trong. Qui vị không 
biết nguyên nhân thực sự của lobha và dosa. Quí vị vô minh. Làm sao quí vị thoát 
khỏi vô minh? Bứng nhổ gốc rễ của vấn đề và thoát khỏi khổ đau bằng cách thực tập 
với cảm thọ. 

Khi nào quí vị vẫn không ý thức về cảm thọ, quí vị vẫn tiếp tục đối phó với những 
đối tượng bên ngoài, và nghĩ rang, “Cái này xấu” hay “Cái này không xấu” Qui vị vẫn 
còn tập trên bề mặt. Quí vị vẫn nghĩ rằng con bò đen hay con bò trắng là nguyên nhân 
của sự ràng buộc. That ra, sự ràng buộc là lòng thèm muốn và ghét bỏ mà ta tạo ra khi 


178 | THIEN SU S. N. GOENKA 


có cam tho. Người nghiện rượu nghĩ là họ nghiện rượu. Thật ra, họ nghiện cam thọ 
mà họ cảm thấy khi uống rượu. 

Khi ta quan sát cảm thọ một cách khách quan, ta bắt đầu thoát khỏi vô minh. Bằng 
cách hiểu rõ ban tanh vô thường của cảm thọ, ta phát sinh pañña đối với vedana. Day 
là luật tự nhiên. Dhamma niyamata là luật tự nhiên đàng sau mọi hiện tượng. Cho dù 
có Đức Phật hay không có Đức Phật, Dhamma niyamata vẫn luôn trường cửu. 

Đức Phật nói: 

Uppada va tathagatanam anuppada va tathagatanam, thitava sa dhatu 
dhammatthitata dhammaniyamata idappaccayata. Tam tathagato abhisambujjhati 
abhisameti. Abhisambujjhitva abhisametva acikkhati deseti paññäpeti patthapeti 
vivarati vibhajati uttanikaroti. ‘Passatha'ti caha. 

“Ta đã chứng ngộ luật tự nhiên này, Luật Khởi Sinh do Nguyên Nhân (Thuyết 
Duyên Khởi), ngay trong bản thân; đã trải nghiệm và hiểu rõ luật này, ta công bố nó, 
giảng dạy nó, làm nó sáng tỏ, củng cố nó, và trình bày nó cho người khác. Chỉ sau khi 
chính ta đã chứng kiến nó, ta mới công bố nó: 

Đây là lời tuyên bố hùng hồn của một khoa học gia siêu việt. Cũng giống như có 
Newton hay không có Newton, luật trọng lực vẫn luôn đúng. Newton đã khám phá ra 
và giải thích luật này cho thế giới. Tương tự như thế, có Galileo hay không có Galileo, 
sự thật về trái đất xoay quanh mặt trời vẫn luôn đúng. 

Việc cảm nhận cảm thọlà giao lộ để từ đó ta có thể đi theo hai con đường trái ngược 
nhau. Nếu ta tiếp tục phản ứng mù quáng với cảm thọ dé chịu và khó chịu, ta gia tang 
gấp bội khổ đau cho mình. Nếu ta biết cách giữ được sự bình tâm đối với cảm thọ dễ 
chịu hay khó chịu, ta bat đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất 
của tâm và bắt đầu thoát khỏi khổ đau. Cảm thọ là gốc rễ. Khi nào ta còn bỏ mặc phần 
gốc rễ, cây độc này sẽ mọc trở lại cho dù thân cây đã được đốn bỏ. Đức Phật nói: 

Yathapi mule anupaddave dalhe, 

chinnopi rukkho punareva rthati 

Evampi tanhanusaye anthate, 

nibbattati dukkhamidam punappunam. 

“Khi nào một cây với gốc rễ còn nguyên ven, vững chắc, 

dù thân cây đã bị đốn bỏ, sẽ mọc trở lại; 

Tương tự như thế, chừng nào thèm muốn tận sâu chưa 

được loại trừ, 

đau khổ sẽ nảy sinh, không ngừng nảy sinh. 


KÝ SUDHAMMA | 179 


Nhu vay, nhà khoa học siêu việt này khám phá ra rằng để được hoàn toàn thoát 
khỏi những bất tịnh tinh thần, ta phải thực tập tại gốc rễ của tâm. Mỗi cá nhân phải 
trừ tuyệt gốc rễ của tanhanusaya - những bat tịnh ngủ ngầm. 

Khi toàn thể khu rừng bị héo tàn, mỗi cây phải được chăm sóc để gốc rễ không còn 
bệnh tật rồi mới tưới nước. Sau đó toàn thể khu rừng sẽ xanh tươi trở lại. Tương tự 
như thế, để cho xã hội được tốt đẹp hơn, mỗi cá nhân phải cải thiện. Để cho xã hội 
được hòa bình, mỗi cá nhân phải trở nên bình an. Cá nhân là chìa khóa của vấn đề. 


ĐẠT ĐƯỢC HÒA BÌNH 


Để cho thế giới trở nên hòa bình, mỗi quốc gia hay xã hội phải trở nên hòa bình. Ở 
đây, tôi muốn trích dẫn lời dạy của Đức Phật cho nền cộng hòa Vajjian của bộ tộc 
Licchavis. Đức Phật đưa ra những lời chỉ dẫn hữu ích sau giúp cho người Licchavis 
không thể bị tấn công: 

Khi nào họ vẫn còn hòa thuận, và gặp gỡ thường xuyên, họ không thể bị tấn công. 

Khi nao họ còn gặp gỡ trong hòa thuận, vươn lên trong hòa thuận, thi hành bốn 
phận trong hòa thuận ngày đó họ vẫn không thể bị tấn công. 

Khi nào họ không vi phạm những nguyên tắc của tổ tiên về điều hành và hệ thống 
công lý, thì họ không thể bị tấn công. 

Khi nào họ còn tôn kính, kính trọng, kính nể và vinh danh người trưởng thượng và 
tuân theo lời dạy của người đi trước, thì họ không thể bị tấn công. 

Khi nào họ còn bảo vệ phụ nữ và trẻ em, thì họ không thể bị tấn công. 

Khi nào họ còn tôn thờ những đối tượng thờ phượng trong và ngoài nước và cung 
cấp tiền bạc cho họ, thì họ không thể bị tấn công. 

Thời đó có nhiều tông phái với nhiều chùa chiên và nơi thờ phượng. Trí tuệ nằm ở 
chỗ làm sao cho mọi người được hạnh phúc và mãn nguyện. Họ không phải là mục 
tiêu của sự áp bức khiến họ trở thành kẻ thù của nhà nước. Chỗ thờ phượng của họ 
phải được bảo vệ chu đáo. Chừng nào những người trị vì còn bảo vệ và hỗ trợ những 
người thánh thiện, họ vẫn không thể thất bại. 

Lời khuyên sáng suốt này của Đức Phật cũng có thể ứng dụng vào thời nay để duy 
trì hòa bình và hòa hợp trên thế giới. Chúng ta không thể làm ngơ trước những vấn đề 
liên quan đến tôn giáo nếu chúng ta muốn thành công trong việc mang lại hòa bình 
cho thế giới. 


180 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Nhiệm vu của moi chính phủ là bảo vệ người dân khỏi sự tấn công từ bên ngoài, 
làm đủ mọi cách để lãnh thổ và người dân được an toàn. Trong khi thực hiện điều này, 
phải nên nhớ rằng những giải pháp như thế chỉ mang lại những lợi ích ngắn hạn. Chỉ 
thiện chí và từ tâm không thôi đã có thể xóa bỏ hận thù, vốn là căn nguyên của những 
hành động như thế do những người thuộc bất cứ tông phái nào gây ra. Tại Ấn Độ, Hoa 
Kỳ và những nước khác, nơi những khóa thiển Vipassana được giảng dạy trong nha 
tù, chúng tôi đã thấy người ta thay đổi như thế nào. Nguồn gốc của khủng bố nằm 
trong tâm trí của những kẻ khủng bố. Chúng tôi đã thấy một số phạm nhân chai lì, 
hung bạo đã chuyển hóa như thé nào trong những khóa thién của chúng tôi trong nhà 
tù. Tức giận, sợ hãi, thù hận, và căm ghét bắt đầu tiêu tan, tạo ra một tâm hồn an lạc 
và từ bi. Đầu tiên, chúng tôi dé nghị một vài cai tù học Vipassana và sau đó dạy cho tù 
nhân. Điều này đưa đến kết quả tuyệt vời. 

Trong giáo huấn của Đức Phat, chúng ta sẽ tìm thấy một cầu nối có thể nối liền các 
tông phái khác nhau. Ba phần nền móng trong giáo huấn của Đức Phật - đạo đức, định 
tam, và thanh lọc tâm - là cốt tủy của mọi tôn giáo va mọi đường lối tâm linh. Sila, 
samadhi va paññä là mẫu số chung của mọi tôn giáo. Không thể nào có sự chống đối 
lại ba yếu tố căn bản này, vốn cần thiết để sống một cuộc đời hữu ích. Toàn thể trọng 
tâm của giáo huấn Đức Phật đều nằm trong sự thực hành ba điều nay để áp dụng 
Dhamma vào cuộc sống. Đây là cốt lõi bên trong của mọi tôn giáo. Thay vì chú trọng 
đến cốt lõi này, chúng ta tiếp tục tranh cãi về vỏ bề ngoài, vốn khác nhau từ những tôn 
giáo khác nhau. 

Lịch sử đã chứng minh rằng bất cứ khi nào giáo huấn không tông phái của Đức 
Phật tới bất cứ nơi nào hay cộng đồng nào, không bao giờ có sự xung đột với nền văn 
hóa cổ truyền. Trái lại, giống như đường hòa tan vào sữa, giáo huấn hòa nhập êm xuôi, 
nâng cao xã hội. Tat cả chúng ta đều biết vị ngọt hòa bình và hạnh phúc cần thiết như 
thế nào trong một thế giới hỗn tạp ngày nay. 

Nguyện cho giáo huấn của Bậc Giác Ngộ đem lại hòa bình và hạnh phúc cho càng 
ngày càng nhiều những cá nhân, để từ đó khiến cho càng ngày càng nhiều xã hội khắp 
thế giới được hòa bình và hạnh phúc. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc! 

Nguyện cho moi chúng sinh được an lạc! 

Nguyện cho mọi chúng sinh được giải thoát! 


(An bản Dhamma Giri - tháng tư 2003) 


HANH HƯƠNG VỚI NHỮNG NGƯỜI THAY CUA CHUNG TA 


Bài viết sau dựa trên hồi tưởng về chuyến hành hương của một trong những người 
tham gia, được đăng trên trang web Thiền Sinh Cũ. 


LOI DHAMMA 


Cattarimani, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassaniyani samvejaniyani thanani. 
Katamani cattari? 

Idha tathagato jato'ti, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassaniyam samvejaniyam 
thanam. 

Idha tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoii, .. 

Idha tathagatena anuttaram dhammacakkam pavattitanti, ... 

Idha tathagato anupadisesaya Nibbanadhatuya parinibbutoti, ... 

Imani kho, Ananda, cattari saddhassa kulaputtassa dassaniyani samvejaniyani 
thanani. 

Nay Ananda, có bốn nơi mot người thành tâm trong một gia đình tốt nên viếng thăm 
với lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Bốn nơi nào? 

Nơi một người thành tâm có thể nói, “Đây là nơi Bậc Giác Ngộ ra đời”. Nay Ananda, 
nơi đó nên được thăm viếng với lòng tôn kính và ngưỡng mộ. 

“Đây là nơi Bậc Giác Ngô đạt được tuệ giác tối thượng và hoàn hảo.”... 

“Đây là nơi Bậc Giác Ngộ chuyến Bánh Xe Dhamma không gi sánh bång”... 

“Đây là nơi Bậc Giác Ngộ đã nhập Niết Bàn không còn trở lại ”... 

Này Ananda, đúng thế, bốn nơi này nên được thăm viếng với lòng tôn kính và lòng 
ngưỡng mô. 

Kinh Mahaparibbana (Đại Bát-niết-bàn) (DN 16-5-8) 


182 | THIEN SUS. N. GOENKA 


NGÀY 1 - MOI NGƯỜI LÊN XE 


Ngày 17 tháng hai năm 2001, Goenkaji, Mataji (vợ ngài) và gần 1,000 thiên sinh 
trên khắp thế giới lên 17 toa xe lửa và bắt đầu cuộc yatra (hành hương) đến những địa 
điểm lịch sử ở Ấn Độ và Nepal liên quan đến cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật. 
Ngoài 830 người hành hương, xe lửa còn chở theo 130 người nấu ăn và nhân viên an 
ninh, nước, một nhà bếp nấu bằng than, và tất cả nguyên liệu nấu ăn. 100 người hành 
hương khác đang kiên nhẫn chờ ở Varanasi để nhập đoàn. 

Chương trình chính thức cho cuộc hành hương mang thông điệp sau đây của 
Goenkaji: “Công đức nhận được từ cuộc Dhamma-yatra này được dành cho nạn nhân 
trong trận động đất ở Gujarat. Nguyện cho tất cả lấy lại sức mạnh tinh thần và sống 
cuộc sống hạnh phúc và bình an.” 


NGÀY 2 - KHOA THIEN 1 NGÀY TREN DUONG DI 


Qua một hệ thống loa đặc biệt, chúng tôi nghe thấy giọng của Goenkaji vang lên 
suốt chiều dài con tau. 

“Nao, chúng ta hãy bắt đầu hành thiền trên bánh xe, những bánh xe đang chuyển 
động của chiếc xe Dhamma. Không nên coi cuộc hành hương này là một nghi thức 
hay nghi lễ mù quáng, không những trong thế hệ hiện tại mà còn trong thế hệ tương 
lai. Không có sự sting tín mù quáng nào ở đây - trong việc hành thiên tích cực và thiện 
lành này - trong khi chúng ta di chuyển trên những bánh xe này, để thăm viếng những 
nơi quan trọng của Bậc Giác Ngộ. Tham nơi Ngài ra đời, nơi Ngài được Giác Ngộ, 
những nơi ngài hướng dẫn Dhamma cho người khác trong cuộc đời mình, chúng ta 
nên tận dụng những rung động tuyệt vời của vùng đất này, vùng đất Ấn Độ tuyệt vời, 
xứ sở của Dhamma tinh khiết ban sơ. Nguyện cho chúng ta luyện tập nghiêm túc.” 

Khóa thiển 1 ngày kết thúc bằng phần san sẻ công đức, Goenkaji và Mataji đi dọc 
theo đoàn xe tụng niệm và gửi Metta cho tất cả người hành hương. 


NGÀY 3 VÀ 4- VARANASI VÀ SARNATH 


Điểm dừng đầu tiên là thành phố Varanasi cổ xưa, và ở đây người hành hương 
chuyển sang đi xe buýt và đến buổi diễn thuyết cho công chúng ở Vườn Nai (Lộc 
Uyén) ở Sarnath và đến Dhamma Cakkha gần đó để ăn trưa và hành thiền. 


KÝ SUDHAMMA | 183 


Chúng tôi tham dự lễ kỷ niệm ở Viện Nghiên Cứu Trung Ương Tay Tang, nơi bằng 
tiến sĩ danh dự được trao cho Goenkaji. Ở đó Goenkaji đọc diễn văn với đề tài “Đức 
Phật và sự Khám Phá của Ngài” nói rằng, “Sự khám pha của Đức Phật rằng nguồn gốc 
thật sự của tanha (thèm muốn) nằm trong vedana (cảm giác trên cơ thể) là món quà 
không gì sánh bằng cho nhân loại” 


NGÀY 5 - BODH GAYA (BỒ ĐỂ ĐẠO TRÀNG) 


Đoàn tàu chạy suốt đêm từ Varanasi tới Gaya, nơi bữa điểm tâm được dọn ra trên 
sân ga. Người hành hương được chở bằng xe buýt một quãng ngắn tới Bồ Dé Dao 
Tràng, nơi chúng tôi ở lại ba ngày tại Trung Tâm Thién Vipassana Quốc Tế Bodh Gaya, 
Dhamma Bodhi. Một thành phố lều sặc sỡ khổng 16 được dựng lên cho đoàn hành 
hương 1,000 người. Cơ sở vật chất có vẻ khá thoải mái với giường xếp, nệm và đủ nhà 
vệ sinh và nước. Sau khi ổn định và ăn trưa là cuộc viếng thăm những địa điểm quan 
trọng ở Bô Dé Dé Dao Tràng. 

Từ Bồ Đề Đạo Tràng vượt qua sông Nirañjana là hang động thái tử Siddhattha 
luyện tập hành xác trong sáu năm. Tại đây, nhận ra sự vô vọng của phương pháp luyện 
tập cực đoan, Ngài quyết định tiếp tục ăn trở lại, do đó làm cho năm người bạn đồng 
tu thất vọng. Vào một đêm, lúc trời gần sáng, sau khi hành thiển dưới gốc đa, ngài nằm 
xuống ngủ và có năm giấc mơ điểm báo sự giác ngộ sắp tới của Ngài. Ngài nhận ra rõ 
ràng là giáo huấn của Ngài sẽ không chỉ giới hạn trong nước, mà sẽ truyền bá sang 
nhiều nước khác vì sự lợi lạc của vô số người. VỊ trí chính xác của cây này không được 
rõ, nhưng có thể là ở bờ sông phía Tây gần nơi bây giờ được gọi là Sujata. Sujata là 
người phụ nữ đã dâng cơm cho vị Bồ Tát buổi sáng trước khi Ngài trở thành bậc giác 
ngộ. Ngày nay, có nhiều đền thờ ở đó. 

Năm 1969, khi Goenkaji mới đến từ Miến Điện (Myanmar), tu viện Samanvaya 
Ashram và chùa Miến cho mượn cơ sở của họ để tổ chức khóa thiển Vipassana, và 
điều này được nhớ tới với lòng biết ơn sâu sắc. 

Thông thường vào Ngày Metta của các khóa tự tu của Thién sư tại tịnh xá Miến, 
Goenkaji và các thién sinh cũ thường di tới chùa Maha Bodhi để hành thién ban đêm 
đưới cây Bồ Dé. Cũng thế vào tối nay, chúng tôi đi tới đó để hành thiên với Goenkaji 
và Mataji. 


184 | THIEN SU S. N. GOENKA 


NGÀY 6 - KHOA THIEN 1 NGÀY Ở DHAMMA BODHI 


Goenkaji nói với chúng tôi, “Tai một nơi tuyệt vời như thế này, nơi một bậc giác ngộ 
hành thiên và chứng ngộ được Sự Thật tuyệt vời, rung động của toàn thể môi trường 
chứa day tình thương và long trắc ẩn của Ngài. Những rung động nay vẫn còn ở đây 
và chúng ta hưởng được lợi lạc từ chúng bằng cách hành thién tại nơi này. Chúng ta 
chỉ hành thiên một thời gian ngắn trong chuyến đi này, nhưng khi khóa thiên 10 ngày 
được tổ chức ở đây tại Bồ Để Đạo Tràng, người ta cảm nhận được rất nhiều lợi lạc. 
Trong nam hay mười khóa thién ở nơi khác, họ có thé không nhận được nhiều lợi lạc 
bằng một khóa ở đây. Đây là một lý do tại sao chúng ta muốn phát triển một trung tâm 
thiên tốt ở Bồ Dé Dao Trang. Nhung chỉ khi nào hành thiên chúng ta mới nhận được 
lợi lạc khi tới day?” 

Goenkaji khuyến khích chúng tôi phải là đệ tử chân chính của Đức Phật, thực hành 
những gi Ngài giảng day. “Tat cả thiên giả Vipassana đừng điên rô như những người 
tin tưởng mù quáng, những tín đồ nghĩ rằng, chỉ viếng thăm bốn nơi mà Đức Phật đã 
hiện diện, ta sẽ được giải thoát. Giải thoát chỉ đến khi ta bắt đầu chứng nghiệm được 
Sự Thật trong ban than.” 

“Một số đông người tử nạn trong cuộc động đất mới đây ở Ấn Độ và nhiều người 
khác vẫn còn khổ đau vì thiên tai này - chúng ta phải san sẻ công đức của mình với họ” 

Khóa thién một-ngày chấm dứt bằng buổi ngồi thién chung về khuya dưới cây Bồ 
Dé va Metta từ Goenkaji và Mataji. Nhiều người khắp thế giới cũng ngồi thiên đúng 
vào giờ này, san sẻ sự bình an và hòa hợp của họ với những người khác. 


NGÀY 7 - BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 


Hôm nay Dhamma Bodhi tổ chức cúng dường trai tăng. Sáng sớm một hộp đựng 
tặng vật cúng dường được chuẩn bị để chúng tôi cũng có thể góp phần. Khoảng 250 vị 
tăng tham dự và được dâng bữa ăn do Goenkaji, Mataji và những người hành hương 
phục vụ. Những vị sư cũng được cúng dường y và những vật dụng cụ cá nhân như 
mền. Hiển nhiên đây là lần trải nghiệm đầu tiên của hầu hết người hành hương. Bởi 
vậy, Goenkaji giải thích kỹ lưỡng hai lý do tại sao lại cúng dường trai tăng. 

“Lý do thứ nhất, tì kheo là những người đã từ bỏ cuộc đời cư sĩ, và đây là bổn phận, 
trách nhiệm của những người như chúng ta, những người có gia đình, chính là cung 
cấp những nhu cầu vật chất cần thiết cho họ. Lý do thứ hai là lòng biết ơn. Chắc chắn 


KY SUDHAMMA | 185 


là chúng ta biết ơn giáo huấn của Đức Phat khi chúng ta nhận được rat nhiều nhờ thực 
hành Vipassana. Bởi vậy chúng ta phải biết ơn Bhikkhusangha (Tăng đoàn), vì họ đã 
bảo tồn giáo huấn của Ngài cho đến ngày nay để chúng ta có thể nhận được. Trong 
nhiều quốc gia láng giéng của Ấn Độ, giáo lý, lời của Đức Phật, được bao tồn. Tại một 
nước, Myanmar, họ còn duy trì được sự tinh khiết của giáo huấn thực hành mà chúng 
ta đã học, và vì vậy chúng ta nợ họ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc” 

Buổi chiều chúng tôi may mắn được hành thiển ở dưới cây Bồ Đề một lần chót và 
trải nghiệm môi trường tuyệt vời ở đó. Goenkaji tụng Mettä rất lâu. Ngài hướng 
Metta cho mọi chúng sinh trên thế gian, trong nước, trên cây, trên trời ở mọi hướng. 
Ngài gửi Metta cho cây Bồ Dé, cho vùng đất xung quanh chùa va cho những người 
cai quản nơi đây. 


NGÀY 8 - RAJAGAHA VÀ NALANDA 


Do la một ngày dài, bắt đầu từ Dhamma Bodhi vào buổi sáng, di chuyển trên đường 
gập ghềnh đến Rajagaha (bây giờ là Rajgir), rồi tới Nalanda vào buổi chiều và đi thêm 
50 dặm đến buổi tối. Chuyến di bằng xe buýt chật chội trên đường gồ ghé rất dài và 
mệt mỏi. Nhiều khi chương trình bị hỗn loạn. Tiện nghi vật chất ở thành phố lều tại 
trung tâm không đủ đáp ứng. Điện và nước bị cúp và nhà vệ sinh bị tắc. Có những 
thay đổi chương trình vào phút chót và truyền thông giữa 900 người gặp khó khăn. 

Tuy thế, bầu không khí chung vẫn tươi sáng. Có người nhắc nhở chúng tôi rằng 
những người hành hương trong quá khứ gặp rất nhiều khó khăn và nhiều người đã 
chết trên đường đi. Mặc cho những lời than phiền, ban tổ chức vẫn vui vẻ và giúp ích, 
và trên xe buýt chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt và kể cho nhau nghe những câu chuyện. 

Bên ngoài Rajgir, có một số hang động nơi Đức Phat đã hành thiên cùng với những 
đệ tử. Những người hành hương có sức khỏe đi lên những nơi đó để hành thiên. 
Những người khác chọn cách dễ hơn bằng cách đi cáp treo lên ngọn tháp rất đẹp do 
người Nhật xây cất. Trên đường đi bộ xuống, họ tới những hang động này nơi có 
những rung động bình yên rất khích lệ và tươi mát. Điểm nổi bật trong ngày là phần 
hỏi đáp trong không khí tươi vui và gần gũi với Goenkaji và Mataji dưới bóng cây tại 
bãi đậu xe. 

Cuối buổi chiều hôm đó chúng tôi đi Nalanda bằng xe buýt chỉ mất khoảng một - 
hai giờ. Vào thời của Đức Phật, lữ khách nghỉ chân một ngày tai Nalanda, khi trên 
đường đi từ Rajagaha đến Savatthi. Trong nhiều thế kỷ sau thời của Đức Phat, Nalanda 


186 | THIEN SU S. N. GOENKA 


trở thành một trung tâm hoc vấn quan trọng với hệ thống trường dai hoc/tu viện cho 
khoảng 8,000 người, trên một vùng rộng từ ba đến sáu dặm. Nơi đây được thiết kế với 
những thiển đường khổng lồ đối xứng nhau, bao quanh là những thiển thất lớn để 
hành thiển và ở. Tàn tích cho thấy tường của những thiển đường này dày gần hai 
thước, chứng tỏ rằng công trình này cao nhiều tầng. Tu viện được xây cất trên tàn dư 
của những tòa nhà cổ xưa. 


NGÀY 9 - VESALI & DHAMMA LICCHAVI 


Chúng tôi giã từ Dhamma Bodhi từ sang sớm va đi bang xe buýt tới Vesali, nơi bộ 
tộc Licchavi sống vào thời của Đức Phật. Chúng tôi viếng thăm nơi thờ xá lợi của Đức 
Phật và các cột đá và tháp của vua Ashoka gần đó. Các di tích này đã được dùng làm 
mẫu cho những kiến trúc tương tự ở Ấn Độ và khắp thế giới. 

Goenkaji và Mataji hành thiên ở đây một lúc va Metta trong thiên đường khi hoàng 
hôn. Không may, hai vị và những người hành hương có ít thời giờ ở chung với nhau: 
xe của họ bị lạc và vài xe buýt bị chậm trễ vì cuộc hành trình dài. Goenkaji đi diễn 
thuyết ở câu lạc bộ thương mại Muzzafarpur, do không thể hủy bỏ được. 

Phần lớn người hành hương ở lại trung tam để ăn chiều và ngồi thién chung trong 
những cái lều lớn được dựng đặc biệt cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi lên xe buýt và 
đến ga xe lửa Gaya với toàn bộ hành lý để khởi hành đi Gonda sau nửa đêm. 


NGÀY 10 - SAVATTHI 


Chúng tôi đi suốt đêm, một lần nữa ngủ trên xe lửa bây giờ đã trở nên quen thuộc. 
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tụng niệm và ăn điểm tâm trước khi lên xe buýt đi tiếp. 
Một vài người bị bệnh phải ở lại, nhưng hầu hết không ai muốn bỏ lỡ buổi thién chung 
ở tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên). 

Những khó nhọc ngày hôm qua được rũ sạch khi được nghe Goenkaji nói chuyện 
trong một giờ, Thầy giải thích sự quan trọng của những nơi chúng tôi đã thăm viếng 
và kể những câu chuyện hay về thuở xa xưa. 

Chúng tôi có khoảng một giờ để đi dạo quanh trung tâm Dhamma Suvatthi rộng 
khoảng sáu mẫu, và chúng tôi được thấy cây Bồ Để Ananda, tương truyền rằng cây này 
được chiết từ cây do ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) trồng. Chúng tôi cũng viếng 
Tháp Angulimala và những khu vườn rất dep của tinh xá Jetavana. Chiều tối hôm đó, 


KY SUDHAMMA | 187 


từ sau đến bay giờ, chúng tôi ngồi thiền tai khu vườn dưới những vi sao, được hồi sức 
bởi sự an tĩnh ở xung quanh. 

Sau đó, chúng tôi lại quay về với đoàn xe lửa; thật khó mà đi ngủ ngay được với 
những trải nghiệm trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã nhớ lại và bàn luận đến sau 
nửa đêm. 


NGÀY 11 - KUSINARA 


Sáng hôm sau chúng tôi định khởi hành sớm nhưng bị đình trệ nên không tới kịp 
sân ga và trễ buổi điểm tâm. Trên xe buýt, mọi người lấy đồ ăn dự trữ và chia cho nhau. 
Một người ngoại quốc nói đùa bằng tiếng Hindi, “Chai (trà Ấn độ) đâu?” Sau khi xe 
buýt vừa dừng lại, người này vừa vui vừa ngượng ngùng khi được trao cho một ly trà 
từ một bà người Ấn lớn tuổi, tốt bụng đã xuống xe buýt chỉ để mua ly trà cho người 
này. 

Chúng tôi tới một thành phố lều khác 6 Dhamma Vimutti (Giải Thoát của Dhamma). 
Kusinara là noi Đức Phat qua đời và nhập MahapariNibbana (Đại Niết Ban), va cũng 
là nơi xác Ngài được hỏa thiêu. 

Goenkaji giảng thêm một bài về sự quan trọng của nơi này và những lợi lạc khi 
hành thiền ở đây: “Cuối cùng khi Đức Phật qua đời, đây không phải là sự kết thúc của 
một cuộc đời. Mà là hằng triệu kiếp, vô số kiếp sống đã kết thúc. Và đó là sự kết thúc 
tốt đẹp sau khi Ngài đã giúp cho rất nhiều người. Vào lúc đó, có một Dhamma dhatu 
(lực Dhamma), Nibbana dhatu (lực Niết Bàn) rất mạnh, và ảnh hưởng này đã tổn tai 
hằng thế kỷ cho đến ngày nay.” 

Có một số tháp (stupa) và chùa ở Kusinara, và chúng tôi đến điểm dừng chính vào 
buổi chiều để ngồi thién chung. 


NGÀY 12 - LUMBINI (LÂM TÌ NI) 


Đêm đó ngủ trong lều ở trung tâm rất lạnh mặc dù được nằm thoải mái trên giường 
xếp và có đủ mền. Chúng tôi đi Nepal vào sáng sớm do đoạn đường khá dài bằng xe 
buýt. Một số người quyết định ở lại. Những người khác mặc dù mệt mỏi và đau ốm 
vẫn đi theo bởi vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội được thấy nơi Đức Phật ra đời, và 
những người này được những bạn đồng hành chăm sóc. 


188 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Mất nhiều thi giờ dé làm tht tục di trú ở cả hai cửa khẩu Ấn Độ và Nepal cho đoàn 
16 xe buýt vượt biên giới trong không khí náo nhiệt và nhộn nhịp của nơi này. Cuối 
cùng, tất cả chúng tôi lên xe và di chuyển qua vùng đồng quê xanh mát của Nepal. 

Phần lớn những gì còn lại của vùng Lâm Tì Ni vẫn còn chưa được phát triển, nhưng 
chúng tôi đến một khách sạn tiện nghi mới mở đúng lúc để ăn trưa do thiển sinh 
Nepal chuẩn bị. Sau đó, chúng tôi đi vào công viên Lâm Tì Ni, gồm nhiều địa điểm lịch 
sử. Nơi ra đời thật sự của Đức Phật là một địa điểm khảo cổ được che chắn. Việc khai 
quật đã tiếp diễn nhiều năm, Goenkaji và nhóm hành hương được phép vào xem tảng 
đá đánh dấu đúng chỗ Đức Phật ra đời. Kế bên là ao nước, nơi hoàng hậu Mahamaya 
tắm sau khi sinh con. Có một ngôi đền với tượng của bà gần cổng vào công viên, di 
tích của một tu viện cổ xưa, và một trụ đá Ashoka còn trong tình trạng khá nguyên 
vẹn, mặc dù tượng khắc trên đỉnh trụ giờ đây nằm ở dưới đất gần đó. 

Chúng tôi đi nghe Goenkaji nói chuyện tại một lều vải rất đẹp được dựng lên riêng 
cho chúng tôi nhân dịp chuyến viếng thăm này. Ngài giải thích, trong hàng thế kỷ 
người ta đã hành thiên ở Hi Mã Lạp Sơn, bởi vậy rung động ở đây day sự thanh tinh, 
bình an và hài hòa. Những điều này có ích rất nhiều cho những khóa thiên ở Nepal. 

Thầy nói tiếp, “Lâm Tì Ni rất quan trọng, là nơi chào đời cuối cùng của Bodhisatta 
(Bồ Tat), sau một hành trình thật dài để phát triển Paramis (Ba La Mật) qua rất nhiều 
kiếp. Chúng ta phải tôn kính hai nước Nepal và Ấn Độ, một nơi Ngài ra đời và một nơi 
Ngài qua đời” 

Sau đó, Goenkaji và Mataji tham dự lễ động thổ tại mảnh đất đã mua cho trung tâm 
Dhamma Janani. Trung tâm mới này nằm trên mảnh đất rộng ba mẫu, được chính phủ 
Nepal tặng, nằm ngay bên cạnh thánh địa. Hành trình về Gorakpur để đi xe lửa bị chậm 
trễ vì gặp rac rối ở biên giới và một xe buýt bị hỏng. Xe lửa rời sân ga khoảng 11 giờ 
đêm, và bữa ăn chiều rất trễ được phục vụ cho những người hành hương mệt mỏi. 


NGÀY 13 - KHÓA MỘT-NGÀY TRÊN ĐƯỜNG VỀ 


Ngày bat đầu với lời tụng niệm của Goenkaji và sau đó Thay bắt đầu khóa thién 
bằng nghi thức nhập khóa và dạy Anapana qua hệ thống phóng thanh trên xe lửa. Tiếp 
theo là Vipassana. Chúng tôi được nhìn thoáng qua đền Taj Mahal khi xe lửa đi qua 
Agra. Thiển sinh nếu có thắc mắc về cuộc hành hương và về hành thiền có thể viết ra 
giấy để được giải đáp; Goenkaji và Mataji cũng sắp xếp thời gian để trả lời phỏng vấn 
riêng sau giờ ăn trưa. 


KY SUDHAMMA | 189 


NGÀY 14 - NGÀY CUOI CÙNG 


Bau không khí trong 14 toa xe rất sôi nổi khi chúng tôi thao luận về những lợi lac, 
khó khăn, và bài học của chuyến hành hương. Một người nhận xét rằng chuyến đi 
thực sự giống như trải nghiệm của một khóa thién Vipassana. Bà nói. “Trong vài ngày 
đầu, nhiều người bối rối, không biết cái gì sẽ xảy ra giây phút kế tiếp. Rồi tất cả những 
sankharas nổi lên - khó chịu, than phiên, có người muốn chiếm chỗ cho riêng mình, 
những thăng trầm tinh thần và thể chất. Thế rồi tới lúc cuối, tất cả chúng ta bình tĩnh 
hơn, dé chấp nhận những gi xảy ra hơn; chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ 


bài 


hơn. 

Những chiếc điện thoại dần bắt được sóng từ nhà mạng Bombay, và mọi người bắt 
đầu gọi cho gia đình thông báo họ sắp về đến. Cùng nhớ lại về thời Đức Phật và giáo 
huấn của Ngài, chúng ta cảm nhận được sự bình an, hòa hợp. Sự sẻ chia với nhau của 
chúng ta về sự bình an, hòa hợp sẽ lan tỏa khắp thế giới- vốn không cần thiết bị di 
động hay mạng internet hiện đại nào. 


HỒI ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG 


Người hành hương (NHH) số một - Tôi cảm thấy thật may mắn được du hành đến 
vùng đất Dhamma. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc được đi cùng với Goenkaji, người cha 
Dhamma và được đoàn tụ với gia đình Dhamma của chúng ta. Tôi muốn bày tỏ lòng 
biết ơn đối với Đức Phật đã tái khám phá ra Vipassana và san sẻ Dhamma với chúng 
ta để chúng ta có thể thoát khỏi khổ đau. 

NHH số hai - Hôm qua, lúc ngồi với Aditthana (quyết tam), tôi nghe thấy lời nói 
đẹp dé “Ananta pũnyamay], anata gunamayi, Buddha ki nirvana-dhatu, dharma-dhatu, 
bodhi-dhatu!” “Nguồn vô biên công đức, vô biên lợi lạc, là rung động Niết ban của 
Đức Phat, của Dhamma, của giác ngộ!” Tran day hân hoan, tràn đầy hạnh phúc và tình 
thương cho mọi chúng sinh, với lòng biết ơn vô vàn giáo huấn của Dhamma, tôi nhớ 
lại lúc ngồi dưới gốc Bồ Dé với 1,000 thién gia Vipassana, và Goenkaji đã tụng chính 
những lời này. Lời tụng nghe thật sống động và hùng hồn, thật là phước lành cho 
người nao tình cờ ở quanh chùa Mahabodhi (chùa Đại Bồ Dé) chiều hôm đó. Sau đó, 
tôi nhớ ngưng hồi tưởng và tiếp tục hành thiên. 

Tham gia cuộc hành hương là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc. Chắc chắn đã có 
nhiều khó nhọc: nhầm lẫn, chậm trễ, đau ốm, những đoạn đường dan xóc trên xe 


190 | THIEN SU S. N. GOENKA 


buýt. Nhung bây giờ những cực nhọc đã phai mờ, và những gi con lại trong tâm và 
thân tôi là sự rung động tuyệt diệu và bình an của những nơi linh thiêng ấy. 

Tôi phải thú nhận là tôi đã rất nghi ngờ “công đức” của việc viếng thăm một địa 
điểm. Tôi nghĩ. “Những câu chuyện thần bí về những rung động đã tồn tại 2,500 năm 
thật sự là gì?” Tôi rất tri ân là, mặc cho sự ngoan cố và nghi ngờ, tôi đã đăng ký hành 
hương và chính mình trải nghiệm. Thật tuyệt vời, tâm tôi tràn day hứng khởi để tiếp 
tục bước đi trên con đường. 

Bước đi gần khu rừng nơi Đức Phat gặp và cải hóa Angulimala, ngồi dưới bầu trời 
đầy ánh trăng và sao bên cạnh căn lều thơm ngát nơi Đức Phật trú ngụ tại tịnh xá 
Jetavana (một tu viện cổ to lớn), ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Dé hết chiều nay sang 
chiều khác - những chỗ này rất là đặc biệt đối với tôi. 

Vào thời xa xưa, những người hành hương bị tử nạn trên đường di tới những thánh 
địa này. Mặc dù điều kiện và phương tiện di chuyển đã cải thiện làm cho hành trình 
dé dàng hơn, nhưng chuyến đi vẫn còn gian nan. Để đi trọn hành trình, chúng tôi phải 
đồng lòng và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc ốm đau và gian khổ, chúng tôi phải chịu đựng 
nỗi khổ của ban thân và tranh đấu nội tâm. Day that sự là một khóa thién Vipassana 
bán di động. Tôi không muốn bỏ lỡ dù có bù lại cái gì đi nữa! 

Với lòng tri ân những người tổ chức va Metta cho tất ca! 

NHH số ba - Ở mỗi bước trong cuộc hành hương, tôi tưởng tượng Đức Phật và tín 
đồ của Ngài, đã từng di chuyển trên cùng con đường mà tôi có diễm phúc được đi trên, 
khi tham gia cuộc hành hương này. Tại mỗi thánh địa, bài giảng của Goenkaji tạo 
hứng khởi làm gia tăng lòng thành tín của tôi đối với Đức Phật và lòng tri ân đối với 
sự cống hiến của Ngài cho nhân loại trong tôi cũng sâu sắc hơn. 

NHH số bốn - Hành trình Dhamma của tôi tới những địa điểm hành hương ở Ấn 
Độ và Nepal là vô giá. Có những thử thách lớn lao, gồm đau ốm, khá nhiều bất tiện vật 
chất, chậm trễ liên tục, nhưng hầu hết mọi người chịu đựng rất giỏi. Có sự thân tình 
tuyệt vời giữa những người bạn Dhamma, loại thân tình và chia sẻ thật tự nhiên và 
nhanh chóng, hiếm khi xảy ra với những bạn bè chưa tự mình trải nghiệm Dhamma. 

Những địa điểm chúng tôi thăm viếng đều có những rung động rất mạnh: đối với 
tôi, Sarnath, nơi Đức Phật giảng day lần đầu tiên, và B6 Dé Đạo Tràng, nơi Đức Phat 
thành đạo, là hai nơi đặc biệt mạnh mẽ. Tại Sarnath, nơi chúng tôi thăm đầu tiên, khi 
đến trung tâm Dhamma, tôi vẫn còn ho đữ đội và nước mũi chảy ròng ròng, do đó ý 
thức về cảm giác của tôi bị yếu đi. 


KY SUDHAMMA | 191 


Chúng tôi tới vào khoảng trưa, trời nắng, với lan gió nhẹ thổi từ thung lũng. Trung 
tâm nằm trên một ngọn đồi thấp đất cát, sỏi đá chen lẫn với cỏ dai. Đối diện với trung 
tâm, ngăn cách bởi một thung lũng nhỏ day cỏ, nước và đồng lúa, là địa điểm hành 
hương chính. 

Khi tôi ngồi trên đồi để hành thién ở trung tâm, một ý thức mạnh mẽ về sự sinh, 
điệt của cảm giác lập tức nảy sinh. Sau nửa giờ, khi tôi đứng dậy để sắp hàng ăn trưa, 
sự thăng bằng của cả tâm lẫn thân đều được phục hồi. Điều này thật đáng kinh ngạc 
và tôi im lặng suốt lúc sắp hàng để ăn trưa. 

Tại Bồ dé Dao Tràng, tôi có trải nghiệm giống như một khóa thiển ngắn, gom gon 
lại không tới một ngày - từ giữa trưa đến buổi thiền chung kết thúc lúc 9 giờ tối. Thoạt 
tiên, có hai thời thiên rất sâu và rất khoan khoái, lần đầu ở nơi Đức Phật hành thiên 
trong tuần lễ thứ bảy sau khi giác ngộ, và sau đó là dưới cây Bồ Dé. Lần đầu chi von 
vẹn có năm phút trong lúc đang đứng (khi người hướng dẫn đang thuyết minh về địa 
điểm), va lần thứ hai có lẽ dài gấp đôi, trong lúc ngồi dưới cây Bồ Dé. 

Trong cả hai trường hợp, khi tôi nhắm mắt, sự hành thién lập tức trở nên sâu va hy 
lạc nhiều hơn những gi tôi trải nghiệm trước đây, mặc dù chỉ vài giây trước đó, tôi khá 
hướng ngoại. Có sự sinh, diệt rất rõ của cảm giác - điều này không phải là mới - nhưng 
đồng thời, còn có sự bình an sâu lắng, hạnh phúc và một sự kết nối với bầu trời - 
những điều này chắc chắn là mới. 

Chẳng bao lâu chúng tôi được thông báo là sẽ đi đến địa điểm mới, và chúng tôi lên 
xe buýt để đi tới chùa Thái gần bên. Khi tới nơi, tôi thấy chùa Thái rất đẹp, nhưng tôi 
nhủ thầm, tôi ở đây không phải để làm khách du lịch. Do đó, tôi lập tức lên xe buýt 
khác để trở lại cây Bồ Dé. 

Điều làm cho kinh nghiệm ở Bồ Dé Dao Tràng giống như một khóa thiên ngắn là 
khi tôi trở lại một lát sau để hành thiền lần thứ hai, tôi đã gặp giông bão lớn: chỉ có 
những cảm giác nặng nề, thô thiển và tâm tôi thèm muốn hỷ lạc. Do đó, giống như ở 
trong khóa thiền, bài học là không chơi trò chơi cảm giác, và đây chính là một cơ hội 
để thoát khỏi trò chơi này. 

Cuối cùng, buổi chiêu kết thúc với một buổi thiên chung với Goenkaji và, như 
trong khóa thiền, ngày đầu tiên của tôi ở Bồ Dé Dao Tràng chấm dứt bang Metta, lần 
này trực tiếp từ Goenkaji. Sau Metta, khóa thiển ngắn của tôi chấm dứt! 

NHH số năm - Cuộc hành hương làm tôi cảm thấy đầy đủ và trọn vẹn. Tôi mong 
được trở lại Ấn Độ. Tôi hy vọng mọi chúng sinh cảm thấy niềm hân hoan và bình an 


192 | THIEN SUS. N. GOENKA 


mà tôi cảm thấy nhờ có Goenkaji, con trai của Thay và tất ca những người khác đã tổ 
chức cuộc hành hương này! 


KAPILAVATTHU (CA-TY-LA-VE) VA LAM TÌ NI 


Thời Cổ: Lam Ti Ni là noi sinh trưởng của Thái tử Siddhattha (Tất-đạt-đa). Me 
ngài, Mahamaya, lúc gần sinh nở, muốn trở về Devadaha, quê cha đất tổ gần đó để 
sinh con. Tuy nhiên trên đường về bà dừng chân ở vườn Lam Ti Ni và sinh con lúc con 
đứng, tay vin một nhánh trong lum cay sala. 

Thời Nay: Lam Ti Ni được khám pha năm 1896, cách Bhairawa ở Nepal 11 dặm. 
Địa điểm này có một trụ đá của vua Ashoka (A Dục), được dựng vào năm thứ 20 của 
triêu đại của nhà vua. Tại đây cũng có những di tích của nhiều tu viện, một tháp 
(stupa) và một cái ao, theo truyền thuyết bà Mahamaya đã tắm ở đây. 

Thời Cổ: Kapilavatthu là thủ đô của người Sakya (Thích-ca). Đây là một nước cộng 
hòa và người Sakya là dòng dõi hoàng tộc cai trị nước này. Nước được đặt tên này vi 
được thành lập tại nơi ở ẩn của vị hiển triết Kapila. Thủ đô với tường cao 10 thước dựa 
vào rừng rậm rạp trải dài tới Hi Mã Lạp Sơn ở phía Bắc. Kapilavatthu gần sông Rohini 
là biên giới giữa hai nước của người Sakyans và Koliyans. 

Khi thái tử Siddhattha ra đời, cha Ngài tên là Suddhadana là vua của dòng Sakya. 
Một số người trong gia đình Ngài là Mahapajapati Gotami, là dì và mẹ nuôi, người anh 
Nanda, Yasodhara vợ Ngai và Rahula con trai. Đức Phật sống 29 năm ở Kapilavatthu 
và đây là nơi ngài thấy bốn dấu hiệu khiến Ngài xuất gia để tìm giải thoát. 

Prince Siddhatthas parents look on as Asita examines their new-born baby (Kosetu 
Nosu) Cha mẹ thái tử Sidhata nhìn xem sự khám nghiệm của đạo sỉ Asita. 

Lần trở về quê nhà đầu tiên của Đức Phat sau khi giác ngộ có rất nhiều sự kiện. Ngài 
làm cho cha mình sửng sốt khi thấy Ngài đi xin ăn ngoài đường, Ngài thuyết giảng cho 
đám đông, và nhiều người Sakyans trở thành tu sĩ. Sau những nghi ngờ ban đầu, một 
số đông người Sakyans quy y (nương tựa) Đức Phật. 

Chuyện kể rằng 2,000 gia đình quyết định mỗi gia đình cho một người con trai gia 
nhập tăng đoàn. Trong số này, có sáu người là họ hàng của Đức Phật: Ananda, 
Anuruddha, Devadatta, Bhagu, Kimbila và Bhaddiya. Họ đồng lòng yêu cầu Ủpali- 
thợ hớt tóc được xuất gia trước để họ luôn luôn coi ông ta là bậc trưởng thượng, do đó 
giúp họ tiêu trừ bản ngã. 


KY SUDHAMMA | 193 


Người Sakyans bị vua Vidudabha tiêu diệt. Vua Pasenadi nước Kosala, một nước 
lớn ở phía Nam, có lòng thành tín đối với Đức Phật. Do đó, nhà vua muốn được gần 
gũi tăng đoàn, và nghĩ rằng nếu cưới được một công chúa người Sakyans thì ông sẽ 
được toại nguyện; bởi vậy nhà vua xin cưới một người thuộc dòng dõi hoàng tộc 
Sakyans. Người Sakyans khinh rẻ người Kosala nên âm mưu để một cô gái nô lệ 
(Vasabhakhattiya) giả làm công chúa. Vua Pasenadi trúng mưu, cưới về và phong làm 
hoàng hậu. Hai người có một con trai tên là Vidudabha. Khi Vidudabha trưởng thành 
về thăm Kapilavatthu và khám phá được âm mưu làm nhục mình và cha. Sau khi vua 
Pasenadi qua đời, người con trả thù, tiêu diệt hết người Sakyans. 

Thời Nay: Địa điểm của Kapilavatthu là đề tài tranh cãi. Trong thời Victoria, nhiều 
địa điểm được coi là Kapilavatthu. Tuy nhiên, năm 1898, Peppe, nhà khảo cổ người 
Anh, khi đào đường hầm vào một tháp (stupa) tại làng Piprawa, Ấn Độ, cách Lâm Tì 
Ni tám dặm, đã tìm thấy một cái hòm đựng xá lợi xương. Những cuộc khai quật tiếp 
theo trong thập niên 1970 chứng minh lang Piprawa chính là Kapilavatthu va xá lợi là 
phần người Sakyans nhận được khi chia xá lợi của Đức Phật. 

Những địa điểm thu hút khác ở Piprawa gồm tháp Sakyan, một số tu viện và tòa 
nhà có thể là thị sảnh của người Sakyans trước kia. 


BỒ ĐỂ ĐẠO TRÀNG 


Thời Cổ: Bồ Dé Đạo Tràng còn được gọi là Uruvela, trên bờ sông Nerañjara. Đây là 
nơi thái tử Siddhattha chiến đấu cuộc chiến vĩ đại với Mara (Ma vương) và đạt được 
Giác Ngộ Tối Thượng. 

Vị Bodhisatta (Bồ Tát) đã thử qua tất cả những phương pháp tâm linh nổi bật vào 
thời đó ở Ấn Độ. Lúc bấy giờ, Ngài đang thực tập phương pháp khổ hạnh với năm 
người đồng tu và chọn nơi này làm chỗ tu hành. Đây là khu vực thoải mái và hiếu 
khách lôi cuốn rất nhiều nhà tu muốn tu tập ở một nơi thanh bình. 

Sau khi gần chết đói và hành xác bằng nhiều cách khác nhau, Ngài kết luận đây 
không phải là con đường đúng đắn và quyết định bỏ tu khổ hạnh. Năm người đồng tu 
nghĩ rằng Ngài trở lại cuộc sống xa hoa nên bỏ Ngài. Nhưng thực ra, Ngài bắt đầu tìm 
kiếm con đường trung đạo giữa hai cực đoan của tự mình buông thả và tự hành xác. 

Một cô gái trong làng tên là Sujata trông thấy Ngài ngồi dưới gốc cây gần nhà va 
nghĩ rằng Ngài là thần cây nên dâng cúng chè sữa mà cô ta nấu. Món chè này đủ để 
nuôi sống ngài trong cuộc thử thách mà ngài sắp trải qua. Ngài đi qua sông, tới một cái 


194 | THIEN SUS. N. GOENKA 


cây, sau này, được gọi là Cây Bồ Dé. Tai đây, Ngài ngồi với quyết tâm mạnh mẽ rang, 
nếu như thân Ngài có khô kiệt và xương Ngài có vương vãi khắp nơi, Ngài vẫn kiên trì 
cho tới khi đạt được mục tiêu. 

Ban đêm, Ngài đương đầu với Mara (phép nhân cách hóa những bất tịnh trong tất 
cả chúng ta) và đội binh của Mara. Chang bao lâu Ngài chiến thắng, thâm nhập những 
sự thật thâm thúy nhất về tâm và thân, do đó giải thoát chính Ngài hết mọi vô minh. 
Thái tử trở thành Sammasambuddha, một Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ. Bảy tuần sau đó, 
Ngài vẫn ở lại khu vực Cây Bồ Đề suy ngẫm về những gì Ngài đã đạt được. 

Bồ Đề Đạo Tràng là một trong số hiếm hoi những thánh địa Phật giáo cổ xưa còn 
ton tại đến ngày nay. Các đoàn hành hương đã đến viếng thăm nơi nay trong suốt 
2,500 năm qua. Đã có rất nhiều ngôi chùa và tháp được phục dựng nhờ sự đóng góp 
của nhiều mạnh thường quân, vua chúa và cả những người hành hương bình thường. 

Thời Nay: Bồ Đề Đạo Tràng là nơi thăm viếng quan trọng của mọi Phật tử thành 
tâm. Nhiều chùa, tu viện, cả cổ xưa lẫn ngày nay đã mọc lên xung quanh khu thánh 
địa này. Cây Bồ Đề không phải là cây nguyên thủy nhưng là một nhánh chiết từ cây 
nổi tiếng ở Anuradhapura, Sri Lanka, và cây này được chiết từ cây nguyên thủy. Điểm 
thu hút chính ở Bô Dé Dao Tràng là Mahabodhi Temple (Chùa Dai Bô Dé) cao 50 
thước tại địa điểm của cây nguyên thủy. Cây Bồ Đề ngày nay ở ngay phía Tây của khu 
vực tháp chính. 

Gian ở giữa tháp từng là nơi Đức Phật ngồi trong đêm giác ngộ và được gọi là 
Vajirasana hay “Ngai Chiến Thắng của tất cả Chư Phật” Ngôi tháp đã được phục dựng 
lại nhiều lần qua nhiều thế kỷ, tại cùng một địa điểm ban đầu. Tháp nguyên thủy có 
thể đã được vua Asoka xây dựng, sau đó được những người khác phát triển rộng thêm. 

Trong thời người Anh đô hộ, đất bị địa chủ chiếm và tất cả đền đài bị bỏ hoang. 
Tháp được trùng tu như ta thấy ngày nay bởi Beglar và Cunningham, các nhà khảo cổ 
người Anh, dựa theo mẫu tìm thấy khi khai quật. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ 
của tu sĩ Anagarika Dharmapala người Sri Lanka và những người khác, quyền sở hữu 
lại thuộc về công chúng. 

Xung quanh tháp chính, chúng ta có thể thấy nhiều tháp (stupa) và đền nhỏ đánh 
dấu những sự kiện xảy ra trong bảy tuần sau khi giác ngộ, do người hành hương xây 
dựng qua nhiều thế kỷ. Khu phố bao quanh Bồ Dé Dao Tràng gồm nhiều chùa chién, 
tu viện đại diện cho mỗi quốc gia và tông phái Phật giáo ở châu Á. 


KY SUDHAMMA | 195 


Những khóa thién 10 ngày cho tối đa 70 thién sinh được tổ chức thường xuyên ở 
Dhamma Bodhi từ năm 1994. Trung tâm rộng 18 mẫu nằm cạnh trường đại học Magadh 
trên đường Gaya-Dobha. Ta có thể thấy đỉnh tháp Mahabodhi qua những ruộng lúa. Hy 
vọng rằng trong tương lai, trung tâm này sẽ giữ vai trò quốc tế quan trọng. 


SARNATH 


Thời Cổ: Sarnath, gần Varanasi, từng được gọi là Isipatana bởi vì những vị ẩn sĩ, nhà 
hiển triết thời xưa thường tụ hội tại đó khi trên đường đến và đi Hy Mã Lạp Sơn. Tại 
đây, trong Migadaya hay vườn Lộc Uyén, Đức Phật giảng bai Dhammacakkappavattana 
(Kinh Chuyển Bánh Xe Pháp) rung chuyển trời đất. 

Ngài tới đây để tìm pañcavaggiya, năm người đã phục vụ Ngài sau khi rời 
Kapilavatthu. Người lớn tuổi nhất, Kondañña có mặt khi pháp sư Asita của triểu đình 
tiên đoán là thái tử Siddhattha mới ra đời sẽ trở thành vị Sammasambuddha (Phật 
Toàn Giác). Bốn người khác, Bhaddiya, Vappa, Mahanama va Assaji đều là con trai 
của các vị Bà-la-môn khác, cũng hiện diện lúc đó. Cha của họ khuyên họ nên di theo 
con đường của Ngài và hãy xuất gia nếu Ngài xuất gia. Năm người này đã bỏ rơi Ngài 
ở Uruvela vì họ nghĩ Ngài đã bỏ tu tập hành xác thì không thể đạt được giác ngộ; va 
bây giờ Đức Phat gặp họ để chia sẻ Dhamma. 

Bài giảng Dhammacakkappavattana (SN V 12-2-1), Kinh Chuyển Bánh Xe Pháp 
trình bày ngắn gọn cốt lõi giáo huấn của Đức Phật: Trung Đạo, Bát Thánh Đạo và Bốn 
Sự Thật Thánh Thiện được phân biệt trong ba cách. Vào cuối bài giảng, Tì Khưu 
Kondañña đạt được quả Nhập Lưu, do đó trở thành người đầu tiên trong hàng ngàn 
đệ tử của Đức Phật đã trở thành thánh nhân. 

Đức Phật lưu lại Isipatana một thời gian để dạy cho năm người. Bài giảng quan 
trọng thứ hai ở đó là Anattalakkhana, nói rằng không có thực chất trong tâm và thân. 
Khi bài giảng kết thúc, cả năm người trở thành A La Hán. 

Sau đó, Yasa con trai của một gia đình giàu có ở Varanasi, cảm thấy chán ngán cuộc 
đời xa hoa, tới công viên và nhanh chóng trở thành A La Hán cùng với 54 người bạn. 
Chẳng bao lâu đã có 60 vị A La Hán tại Isipatana. Đức Phật cử họ đi mỗi người một 
nơi để hoằng pháp. 

Caratha, bhikkhave, carikam 

bahujanahitaya bahujanasukhaya 

lokanukampaya atthaya hitaya 

sukhaya devamanussanam. 


196 | THIEN SU S. N. GOENKA 


“Nay các tì kheo, hãy di, vì sự tốt lành của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều 
người, vì lòng thương cảm đối với thế gian, vì lợi lạc và an ổn của trời và người” 

-Mahavagga, Mahapadana Sutta (Kinh Dai Bổn, Trường Bộ Kinh) 

Đức Phật và những đệ tử giảng thêm những bài pháp khác ở đó. Qua nhiều thế kỷ, 
địa điểm trở thành nơi hành hương và học vấn khi có nhiều tu viện lớn mọc lên và 
phát triển. Nơi này là trung tâm hoạt động Phật giáo từ thế kỷ thứ ba trước Công 
Nguyên cho tới giữa thế kỷ thứ 12 khi những kẻ xâm lăng Hồi giáo phá hủy hoàn toàn. 
Hầu hết tàn tích biến mất dưới thời Moghal và thời người Anh, do chúng bị phá hủy 
để lấy nguyên liệu để xây cất những công trình khác. 

Thời Nay: Sarnath không những chỉ là một công viên khảo cổ mà còn là một đô thị 
rộng lớn chào đón người hành hương. Người Thái, Trung Hoa, Miến Điện, Tây Tạng 
và Sri Lanka đều có những ngôi chùa và nhà khách ở đây. 

Viện Bảo Tàng Khảo Cổ đối diện với công viên có một bộ sưu tập tuyệt vời những 
phần đầu sư tử khắc trên đỉnh trụ đá Asoka; ta có thể lập tức nhận ra chúng chính là 
biểu tượng của Ấn Độ, kiệt tác của đất nước. Ngoài ra, còn có tượng Đức Phật nổi 
tiếng từ thời Gupta (thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên), được phát hiện năm 1905. 

Bên cạnh công viên là Tịnh x4 Mulagandhakuti 
thời nay do tu sĩ Anagarika Dharmapala xây 
dựng năm 1931. Những bức tranh rất đẹp trên 
tường do họa sĩ Kosetsu Nosu, người Nhật vẽ, 
mô tả cuộc đời của Đức Phật từ lúc ra đời cho 
đến khi qua đời. Chùa còn có xá lợi của Đức 
Phật lấy từ thành phố Taxila va thị trấn 
Nagarjunakonda. 

Di nhiên, công viên là tâm điểm của người 
| hành hương. Trên mat đất rộng lớn có nhiều tàn 
tích từ thời vua Asoka cho tới cuối thế kỷ thứ 12. 
| Trụ đá của vua Asoka nằm dưới đất ngay cạnh 
nơi nó được dựng lên lúc ban đầu. Những chữ 
khắc trên trụ là lời khuyên không nên có sự chia 


rẽ trong tăng đoàn. Bên cạnh trụ đá là nền móng 
của Tịnh xá Mulagandhakuti hay là Căn Léu 
Thom Ngát, cách thường gọi chỗ ở của Đức Phật. 
Đây thực ra là một đền thờ được xây lại trên chỗ 


Ảnh chụp Mahdabodhi Temple 
(Tháp Đại Bồ-đê) 


KY SUDHAMMA | 197 


nguyên thủy. Kiến trúc ban đầu từ thời dai Gupta cao 70 mét dựa theo lời của ngài 
Huyền Trang, người hành hương Trung Hoa vào thế kỷ thứ 7. 

Cũng gần trụ đá là nền móng của tháp Dharmarajika, có lẽ được vua Asoka xây trên 
ngay nơi giảng Kinh Chuyển Bánh Xe Dhamma (Dhammacakkappavattana Sutta). 
Đáng tiếc là tháp bị vị hoàng tử tại đó phá hủy để lấy gạch. 

Tháp Dharmek nằm hơi xa những kiến trúc khác và không rõ tháp được xây với ý 
nghĩa gì. Cunningham đào từ trên đỉnh xuống và không tìm thấy xá lợi nào. Tuy 
nhiên, ông tìm thấy một tảng đá gần trên đỉnh thuộc thế kỷ thứ 6 - 7 sau Công Nguyên 
khắc chữ Sanskrit. Phía bên dưới, ông tìm thấy một tháp nhỏ bằng gạch Mauryan. 

Nền móng của một số tu viện cũng được khai quật. Phần lớn mang dấu vết bị phá 
hủy tàn khốc. Cunningham ghi lại, “Quan sát các điểm khai quật gần Sarnath cho thấy 
dấu vết của lửa... (Thiếu tá Kittoe) tóm tắt với tôi trong vài lời: “Tat cả đều bị cướp phá, 
đốt cháy, tu sĩ, đến đài, tượng, mọi thứ. Ó vài chỗ, xương, sắt, gỗ, tượng, v.v... quyện 


bờ 2 


chung với nhau thành một đống, và điều này xảy ra không phải chỉ có một lần. 


Công viên khảo cổ với tháp Dhrmek nhìn từ xa 


KUSINARA 


Thời Cổ: Kusinara nổi tiếng chủ yếu là vì PariNibbana (Phat Nhập Niết Bàn). Do là 
thủ đô của người Malla, là những đệ tử thuần thành của Đức Phật. Trên thực tế, ở đó 
có luật, khi Đức Phật viếng thăm, ai không ra đón sẽ bị phạt. Đức Phật viếng nơi nay 


198 | THIEN SUS. N. GOENKA 


nhiều lần và ở tại Baliharana. 

Day là một phố nhỏ, không có lực lượng chính trị. Ngài Ananda than phiền với Đức 
Phật là Ngài nên chọn chỗ nào lớn hơn chỗ này cho sự kiện tốt lành như vậy. Thực ra, 
Đức Phật có ly do để đi tới Kusinara để Nhập Niết Bàn. Dau tiên là Ngài muốn giảng 
kinh Mahasudassana Sutta liên quan đến thời quá khứ xa xưa ở Kusinara, nhưng cũng 
là để gặp Subhadda và Dona. 

Những sự kiện trong những tuần lễ cuối cùng trước khi Nhập Niết Bàn được mô tả 
sống động trong MahapariNibbana Sutta (Kinh Đại Niết Bàn) thuộc Kinh Trường Bộ. 
Những chương cuối cùng liên quan đến Kusinara có nhiều giây phút khó quên: bữa an 
và lần uống nước cuối cùng của Đức Phật, quang cảnh ở vườn cây sala, lời nhắn nhủ 
cho Tăng Đoàn, sự tụ tập của thần linh, lời khuyên nhẹ nhàng cho ngài Ananda, cảnh 
người Malla tới, sự đau buồn của những người chưa giác ngộ va sự kiên định của 
những vị A La Hán. 

Hành động trắc ẩn cuối cùng của Ngài với vai trò người thầy là thuyết phục được 
Subhadda, một tu sĩ lang thang, đây là lần thuyết giảng cuối cùng của Đức Phật. 
Subhadda hỏi về tất cả những đạo sư thời đó, những người tự nhận là đã thành chánh 
quả. Đức Phật giải thích rằng chỉ ở trong tăng đoàn nào có giới luật và thực hành Bát 
Thánh Đạo, một người mới có thể tìm thấy những vị tu sĩ đã đạt một trong bốn tầng 
thánh, và chỉ có Tăng đoàn của Đức Phật mới phù hợp với sự mô tả này. 

Khi ấy, Subhadda xin được xuất gia và tới vườn sala để hành thiên. Cùng trong đêm 
đó, ông ta trở lại để tuyên bố rằng ông đã trở thành A La Hán cuối cùng trong đời của 
Đức Phật. 

Đức Phật cho những người trong Tăng Đoàn có mặt cơ hội cuối cùng để trình bày thắc 
mắc, nhưng không có ai nói gì vì họ đều là A La Hán. Rồi Đức Phật nói lời cuối cùng: 

Handadani, bhikkhave, amantayami vo, 

vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha 

“Này các tì kheo, bây giờ ta khuyến khích các người: Tat cả những gi do nhân duyên 
mà thành đều có tanh hủy hoại. Hãy phấn đấu một cách chuyên can” 

Sau khi Đức Phat qua đời, xác của Ngài được trao cho người Mallas để chuẩn bi 
hỏa táng. Sau đó là lễ hội kéo dài một tuần lễ. Khi người Mallas châm lửa, dàn hỏa 
không chịu cháy. Cuối cùng, chỉ sau khi ngài Mahakassapa tới nơi và cung kính Đức 
Phật thì lửa mới tự bùng lên từ dàn thiêu. Khi chỉ còn xương, một trận mưa lớn đã 
đập tắt ngọn lửa. 

Ngay sau đó những bộ tộc ở khắp nơi yêu cầu được nhận xá lợi. Trên thực tế, những 


KY SUDHAMMA | 199 


bộ tộc ở mién Bắc Ấn sắp sửa đến chỗ chiến tranh khi Dona, một người Bà La Môn 
khôn ngoan đề nghị phân xá lợi thành tám phần để chia cho tất cả những vương quốc. 
Mọi người đồng ý và nhận phần xá lợi của mình, mang về nước để thờ, ngay cả tro và 
hũ đựng xá lợi cũng được phân phát. Những stupas (tháp) lớn để thờ xá lợi được xây 
dựng ở Rajagaha, Vesali, Kapillavatthu, Allakappa, Ramagama, Vethadipa, Pava và 
Kusinara. 

Thời Nay: Kusinara được tìm thấy ở Kasia, một phố nhỏ, ở giao điểm của hai con 
sông Rapti và Gondak, gần Gorakhpur. Kasia là địa điểm bị bỏ quên năm 1854 và việc 
khai quật bắt đầu năm 1876. Mãi tới năm 1904 và 1912 địa điểm chính xác mới được 
công nhận. 

Chính phủ Ấn xây dựng Parinibbana Temple (Chùa Đại Niết Bàn) năm 1956. Trong 
chùa có tượng Phật nằm, có thể thuộc thế kỷ thứ 5 CE. Ngay sau chùa, đúng chỗ Đức 
Phật nhập Niết Bàn giữa những cây sala, gồm nhiều tháp, cái này chồng lên cái khác, 
tháp cuối cùng thuộc thế kỷ thứ 5 CE. Cách đấy khoảng một dặm, người hành hương 
sẽ tìm thấy Makutabandhana hay là Tháp Hỏa Táng. 

Thành phố gồm những tu viện, nhà nghỉ cho người hành hương và một khách sạn 
có nhà hàng ăn cho khách du lịch. 


RAJGIR 


Thời Cổ: Rajgie còn được gọi là Rajagaha, 
hoàng cung. Đây là nơi được cư ngụ liên tục cổ 
nhất Ấn Độ. Vào thời của Đức Phật, đây là thủ 
đô của Magadha và là thành phố lớn nhất Vùng 
Trung Thổ. Phần cổ nhất của thành phố nằm 
giữa năm ngọn núi. 

Thái tử Siddhatta tới Rajagaha ngay sau khi 
xuất gia. Những lời đồn đại về người du si gay 
còm tới tai vua Bimbisara nên nhà vua tới gặp. 
Nhà vua ngưỡng mộ thái tử đến nỗi muốn 
phong cho thái tử chức vụ cao trong triều đình. 
Thái tử Siddhattha từ chối, nhưng hứa là sẽ trở 
lại sau khi đạt được mục đích giải thoát để dạy 


Tháp Parinibbana và ngôi dén 
Parinibbana cho nhà vua những gi đã đạt được. 


200 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Và như vay, trong nam đầu tiên sau khi giác ngộ, ngài trở lại Rajagaha và được tiếp 
đón nồng hậu. Trong khi ở đây, chấp nhận công viên Veluvana do nhà vua hiến tặng 
và làm lễ bằng cách rót nước từ một cái bình bằng vàng xuống đất. Ngài cũng gặp và 
làm lễ xuất gia cho trưởng lão quan trọng, gồm có Sariputta (Xá Lợi Phật), và Moggalana 
(Mục Kiền Liên). Một số đông cư sĩ, đệ tử của những đạo sư danh tiếng, cũng gia nhập 
tăng đoàn. 

Đức Phật nhập hạ có lẽ sáu lần tại Rajagaha. Ngài giảng nhiều bài giảng ở đó nhiều 
hơn bất cứ chỗ nào khác, trừ Savathi. Chỗ ưng ý của Ngài là Gijjhakuta được biết đến 
bằng tên Vultures Peak (Đỉnh Cú Vọ hay Núi Linh Thứu), Veluvana, và vào cuối đời 
Jivakambavana, vườn xoài do Jivka, pháp sư triểu đình hiến dâng. Đức Phat cũng khen 
ngợi nhiều công viên và hang động khác. 

Sau này trong đời Đức Phật, Devadatta, người bà con độc ác, cố chia rẽ Tăng Đoàn 
ở Rajagaha. Devadatta xin Đức Phật cho phép được lãnh đạo Tăng Đoàn bởi vì Đức 
Phật giờ đã có tuổi, cần được nghỉ ngơi. Đức Phật từ chối làm Devadatta tức giận. Ông 
ta tạm thời thuyết phục được một số đông tì kheo còn non nớt đi theo, nhưng Sariputta 
và Moggallana đuổi theo và mang họ trở lại với Đức Phật. Sau đó Devadatta cố giết 
Đức Phật, lần đầu bằng cách đẩy viên đá lớn xuống đầu ngài, rồi bằng cách thả con voi 
Nalagiri hung dữ. Lần đầu Đức Phật bị thương ở chân, và lần thứ hai con voi Nalagiri 
bị Đức Phật hàng phục. Vì những hành động này, Devadatta không thể đạt được 
những quả Thánh trong Con Đường. 

Thai tử Ajatasattu, con của vua Bimbisara, đóng vai trò quan trọng trong những sự 
kiện liên quan đến Đức Phật ở Rajagaha. Thoạt tiên thái tử đi theo Devadatta và trở 
nên đốn mạt. Ông ta ám sát cha sau khi cha đã thoái vị và nhường ngôi cho mình. Ông 
ta cũng toa rập với Devadatta để hãm hại Đức Phật. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta có 
lòng tin và trở thành người bảo trợ cho Đức Phật. Trên thực tế, sau khi Đức Phat qua 
đời, ông ta bảo trợ Hội Nghị Tăng Già lần thứ nhất, tổ chức tại Sattapanniguha, một 
hang động gần đó. 

Sau khi Đức Phật qua đời, thủ đô của Magadha liên được dời về Pataliputta, ngày 
nay là Patna và Rajagaha không còn giữ vai trò quan trọng nữa. Người hành hương 
Trung Hoa viếng nơi này 1000 năm sau đó chỉ thấy không gi ngoài đổ nát. 

Thời Nay: Rajgir là thành phố chết. Tàn tích trải rộng đến nỗi đi lại cũng khó khăn. 
Nhiều địa điểm quan trọng thời cổ đã được nhận diện và khai quật. 

Có một trường thành cổ dọc theo rặng núi vây quanh thành phố cổ, trải dài khoảng 
30 dặm. Trường thành được xây bằng những viên đá lớn dài hơn một mét, gắn với 


KY SUDHAMMA | 201 


nhau bang vữa. Bức tường nguyên thủy cao gần 4 thước, day hon nửa thước. Có thể 
có một số kiến trúc bằng vật liệu không bền vững ở trên tường. Có những pháo đài cỡ 
10m X 15m doc theo tường. Ở những chỗ chiến lược bên trong có những cầu thang 
dẫn lên chốc ahd Theo kinh điển Pali, trường thành có 32 cổng lớn va 64 cổng nhỏ. 


Chúng ta có thể viếng thăm Veluvana 
© | với nơi cho sóc ăn, vườn tre và ao sen. Gần 
đó là suối nước nóng Tapodarama, tháp 
Ajatasattu, Pipphaliguha nơi Mahakassapa 
ngồi thiển và là nơi Đức Phật viếng thăm 
khi Mahakassapa bị bệnh. Ngay bên ngoài 
trường thành chúng tôi thấy tháp Asoka, 
và thành phố Rajagaha mới, một thành 
phố có thành vây quanh ngay bên cạnh 
vùng núi thiêng này. 


Nui Linh Thứu, nhìn từ trên cao 


Trên đỉnh núi cao nhìn xuống Veluvana 
là Sattapanniguha Hang That diệp. Đây là nơi ngài Ananda, Mahakassapa và 498 vị A 
La Hán khác tụng đọc và sưu tập Tam Tạng Kinh Điển. Đường tới đây không phải 
dành cho người yếu đuối. Mất khoảng một giờ leo đốc, theo một đường mòn để leo 
lên hang. Mặc dù đáng phải có sáu hay bảy lối vào nhưng chúng tôi chỉ thấy có hai. 
Hang bây giờ trông rất nhỏ làm ta phân vân không biết làm sao có thể chứa được tất 
cả 500 vị A La Hán. Rất có thể một sảnh đường lớn được xây bên cạnh lối vào động 
mà nền móng vẫn còn thấy ở triển dốc bên dưới động. 

Bên kia thung lũng, quý vị có thể ngồi trên ghế do người khiêng để đi lên Peace 
Pagoda (Chùa Hòa Bình) hiện đại, do người Nhật xây năm 1969 trên đỉnh núi Chhatha. 
Từ đó quý vị có thể đi bộ xuống Vultures Peak (Đỉnh Cú Vọ hay Núi Linh Thứu), để 
thăm những hang động, nơi Đức Phật và những dé tử hành thiên. Nên móng của 
những tu viện vẫn còn thấy. 

Sau khi từ Núi Linh Thứu đi xuống, ta gặp Jivakambavana. Bác si của nhà vua hiến 
tặng vườn xoài này cho Tăng Đoàn để ông ta không phải đi xa khi khoản đãi Đức Phật. 
Day là nơi ông ta đưa vua Ajatasattu tới gặp Đức Phật. 


SAVATTHI 


Thời Cổ: Vào thời của Đức Phật, Savatthi là thủ đô của Kosala, một trong những 
nước hùng mạnh ở Bắc Ấn. Tên của nó xuất phát từ danh hiệu của những thương 
nhân, sabbamatthi, thứ gì cũng có, mặc dù tên của thánh nhân Savattha cũng góp 


202 | THIEN SU S. N. GOENKA 


phan. Kosala đã chinh phục Kasi (thủ đô là Varanasi) và có tranh chấp với Magadha. 
Cuối cùng Magadha chiến thắng đúng lúc để theo Đức Phật. Pasenadi là vị vương giả 
có tiếng suốt đời ở Savatthi, nhưng qua đời bên ngoài cửa thành Rajagaha ngay trước 
khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Ảnh hưởng của Savatthi trở nên suy yếu. Lúc ngài Huyền 
Trang tới thăm, Savatthi và Jetavana đã thành hoang phế. 

Vào cuối đời, Đức Phật cư ngụ phần lớn thời gian tại Savatthi bởi vậy nó trở thành 
nơi quan trọng nhất trong những cuộc hành hương. Ngài an cư kiết hạ 25 lần ở Savatthi, 
16 lần ở Jetavana và 6 lần ở Pubharama. Ngài giảng tất cả 871 bài giảng ở đây, nhiều 
hơn bất cứ chỗ nào khác. 

Sự thành lập thién viện Jetavana là một giai thoại hấp dẫn. Thương gia Sudatta, 
cũng được biết đến bằng tên Anathapindika (Cấp Cô Độc), bởi vì ông cấp dưỡng cho 
người nghèo. Một lần tới viếng thăm Rajagaha, ông ta ngạc nhiên khi thấy gia đình vợ 
lơi là với ông và bận rộn chuẩn bị bữa tiệc long trọng. Khi hỏi có phải bữa tiệc dành 
cho nhà vua hay không, thì ông được trả lời, “Không ... Đức Phật sẽ dùng bữa ở đây 
ngày mai.” 

Nghe được như thế, ông ta cảm thấy nôn nóng hỏi, “Tôi có thể gặp ngài ngay bây 
giờ không?” Người anh vợ trả lời, “Không được, bây giờ quá trễ. Cổng thành đã đóng. 
Ngày mai em sẽ được gặp ngài.” 

Tuy nhiên Sudatta không thể chờ, và trước khi rạng đông ông ta đã đi đến nơi Đức 
Phật trú ngụ. Ngài tiếp đón ông bằng tên và dạy Dhamma cho ông. Chỉ trong vài ngày 
ông ta đạt được quả vị nhập lưu. 

Anathapindika bây giờ hiểu được thé nào là dana (hiến tặng) và dana cao quý nhất 
là hiến tặng Dhamma. Ông ta mời Đức Phật tới Savatthi, nói rằng ông sẽ hiến dâng 
một nơi thích hợp để Tăng Đoàn hành thiển. Trên đường trở về nhà, ông tuyên bố 
khắp nơi là chang bao lâu nữa Đức Phật sẽ đến va họ phải chuẩn bị thiển viện v.v...cho 
ngài và những vị tăng đi theo ngài. 

Sau khi về tới Savatthi, ông ta bắt đầu tìm kiếm để mua một nơi yên tịnh và tới công 
viên của thái thử Jeta. Ihế nhưng Thái tử không muốn bán công viên và nói với 
Anathapindika rang cho dù ông có mang vàng tới trải khắp công viên thái tử cũng 
không bán. Anätapindika tưởng đây là giá bán nên đồng ý mua. Ông ta chở tới nhiều 
xe vàng và trải khắp công viên. Thấy như vậy, thái tử hỏi lý do gì khiến mảnh đất lại 
quý đến thế và Anatapindika nói rằng Đức Phat sẽ tới va cư ngụ tại đây. Bây giờ thái tử 
nói, “Thôi được, ít nhất cũng cho ta góp một phần vào sự hiến tặng” và thái tử hiến 
tặng phần đất còn lại gần cổng và xây một cổng vào. 


KY SUDHAMMA | 203 


Anathapindika xây một thiền viện khổng lồ, nơi 10.000 người có thé hành thién 
chung với nhau. Trên thực tế ông ta dùng toàn bộ gia tài để mua đất, xây cơ sở và làm 
lễ khai mạc. Ông ta suốt đời tới thiển viện để hành thiển và cung cấp mọi nhu cầu cho 
trung tâm. Ông ta là thí chủ lớn nhất của Đức Phật. 

Savatthi là nơi xảy ra những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Ở đây 
chúng ta thấy Visakha, trở thành đệ tử của Đức Phật lúc bảy tuổi khi cư ngụ tại Saketa. 
Sau này cô ta lấy con của một người giàu có ở Savatthi và dời về sống ở đó. Cô ta cũng 
là thí chủ hào phóng, xây thiên viện Pubharama. 

Trong số những người gặp Đức Phat ở Savatthi có Angulimala, người đã giết 999 
người và được Đức Phật cứu trước khi sắp giết người thứ 1,000 là mẹ ruột. Ciñca, 
người muốn làm nhục Đức Phật bằng cách nói ngài là cha của đứa trẻ cô ta sắp sinh 
ra. Patacara trở nên điên cuồng sau khi toàn thể gia đình bị chết, và Kisagotami, người 
ôm xác đứa con trai và xin Đức Phật cứu nó sống lại. Vua Pasenadi và hoàng hậu 
Malika đều là đệ tử thuần thành cùng với nhiều người trong triêu đình. 

Thời Nay: Cunningham, dựa vào lời 
thuật của những người hành hương Trung 
Hoa, đã có thể tìm thấy Savatthi. Nó nằm 
tại làng thời nay tên là Sahet-Mahet gần 
Balrampur thuộc quận Gonda. Tu viện đã 
được trùng tu như là di sản quốc gia. Nền 
` móng của kiến trúc quan trọng nhất đã 
được tìm thấy mặc dù địa điểm chính xác 


của cổng và trụ đá Asoka vẫn chưa được 
xác định. 

Một trong những nơi thu hút người hành 
hương là Gandhakuti hay căn phòng thơm ngát (Hương thất của Đức Phật) thường 
được tín đồ đặt những bó hoa ở đó. Day là chỗ ở chính của Đức Phật khi Ngài cư ngụ 
tại Jetavana và là điểm tham quan cho đến thời nay. Một nơi thu hút khác là Cây Bồ 
Đề của Ananda. Cây này được trồng để hành giả tỏ lòng tôn kính khi Đức Phật không 
có mặt ở đây. Nhiều khu vực nền móng rộng lớn khác cũng đã được khai quật. 

Thành phố còn nhỏ bé Sahet-Mahet là một khu phố nhỏ và không đủ chỗ tiện nghi 
cho người hành hương mặc dù vẫn có nhiều tu viện hiện thời nay do nhiều quốc gia 


Nền móng ở Jetavana, hương thất của Phật 


Phật giáo xây cất. 


204 | THIEN SU S. N. GOENKA 


VESALI 


Thời Cổ: Vesali là thủ đô của liên bang Vijji và la qué của người Licchavis. Vào thời 
của Đức Phật, Vesali là một thành phố lớn, giàu có và phồn thịnh, đông người và dồi 
đào thực phẩm. Đức Phật viếng Vesali nhiều lần va thấy đến đài, chùa chiên ở đó rất 
đẹp và thành phố hấp dẫn với công viên, hồ nước và lâu đài. Vesali được bao quanh 
bởi ba bức tường cách nhau một dặm với cổng và vọng gác. 

Trong khi Đức Phat ở tại Núi Linh Thứu, vua Ajatasattu ở Magadha gởi të tướng 
Vassakara tới nói với ngài là nhà vua dự định xâm lấn Licchavis, để xem Đức Phật nói 
gì. Đức Phật quay lại hỏi Ananda xem người Licchavis còn tuân theo những chỉ đạo 
mà ngài đã dạy họ hay không. Ananda xác nhận họ vẫn tuân theo và Vassakara trở về 
với nhận thức rằng hiện nay không thể đánh bại người Vajjis và không phải là thời 
điểm để gây chiến (DN 16). Rồi Đức Phật tiếp tục nói với Ananda bằng cách nào Tăng 
Đoàn có thể hưng thịnh không bị suy thoái. Ajatasattu gởi bộ trưởng Vassakara tới 
Vesali để phá hoại bảy nguyên nhân để không bị chiến bại. Sau khi đức Phật qua đời 
một thời gian, Ajatasattu xâm lăng để trả thù người Licchavis. 

Một lần viếng thăm Vesali đáng nhớ của Đức Phật là vào dịp giảng kinh Ratana 
Sutta (Kinh Châu báu). Vesali bị lầm than vì nạn đói, hạn hán và bệnh dịch và xác 
chết nằm đầy đường phố không kịp chôn cất. Dân chúng yêu cầu mời Đức Phật tới 
dạy ở đây để thiên tai không còn hoành hành. Ngay khi Đức Phat đặt chân xuống 
lãnh thổ của người Vajjis, một trận mưa lớn đổ xuống cuốn trôi hết những xác chết. 
Sau đó ngài giảng kinh Ratana Sutta liên quan đến phẩm chất của Tam Bảo, nghĩa là 
Phật, Pháp, Tăng. Sau đó Ngài bảo Ananda đi bộ dọc theo bên trong bức tường bao 
quanh thành phố để tụng kinh này. Chẳng bao lâu bệnh dịch cũng hết và mọi thứ trở 
lại bình thường. 

Mahapajapati Gotami là dì và mẹ nuôi của Đức Phật. Khi chồng bà là vua 
Suddhodana qua đời, bà quyết định xuất gia. Khi Đức Phật trở lại Kapilavatthu để giàn 
xếp sự xích mích giữ người Sakyans và người Koliyans, mỗi bộ tộc gởi 250 người nhập 
Tang Đoàn. Mahapajapati cầm đầu một nhóm gồm 500 người vợ cũng xin được xuất 
gia. Đức Phật từ chối và đi Vesali. Tuy nhiên, những bà này cắt tóc, mặc áo nhà tu, với 
chân không đi theo tới Vesali. Một lần nữa họ khẩn cầu được xuất gia và một lần nữa 
Đức Phật từ chối. Tuy thế trong lần thứ ba, ngài Ananda thay mặt họ can thiệp, và lần 
này Đức Phật đồng ý thành lập Ni Đoàn với 8 giới nhiều hơn. 


KY SUDHAMMA | 205 


Vào cuối đời Đức Phat có một chuyến thăm viếng Vesali quan trọng. Ngai ở lại 
vườn xoài của AmbaPali, một gái diém nổi tiếng. Rất phấn khởi sau khi nghe Đức Phat 
giảng, bà ta mời ngài và tất cả những vị tăng có mặt tới dùng bữa tại tư gia vào ngày 
hôm sau. Khi những hoàng tử người Licchavis nghe được tin này, họ muốn mua vinh 
dự này cho riêng họ, nhưng bà từ chối nói rằng ngay như họ trả cho bà bằng tất cả tiền 
bạc ở Vesali bà cũng không bỏ lỡ cơ hội này. 

Sự kiện nay cho thấy một khía cạnh thú vị về nên văn hóa của Vesali. Khi những 
hoàng tử Licchavis đến gần Đức Phật và các vị tăng, ngài nói với các vị tăng là nếu họ 
chưa được thấy thiên thần ở cõi thứ 33, thì họ hãy nhìn vào những hoàng tử này. 
Những hoàng tử này ăn mặc sặc sỡ, một số mặc quần áo xanh, mang trang sức màu 
xanh, trang điểm màu xanh và đi xe cũng màu xanh, những người khác hoàn toàn 
màu vàng hay mầu đỏ hay màu trắng. Họ cũng mời ngài dùng bữa và khi được bảo là 
ngài sẽ dùng bữa tại nhà Ambapali, họ búng tay trong bối rối nói, “Chúng ta bị con mụ 
vườn xoài đánh bại” 

Trong mùa an cư cuối cùng năm đó, Đức Phật ở lại Bevula, một lang gần Vesali. 
Trong lần này, ngài bị bệnh nặng và chỉ có thể tiếp tục bằng ý chí sắt đá. Ở đây ngài nói 
với ngài Ananda là ngài không dấu diém gi cả, rằng trong giáo huấn, ngài không dấu 
gì trong nắm tay, không có giáo huấn bên trong hay bên ngoài. Ngài giải thích là sau 
ngài sẽ không có người kế vị, nhưng Dhamma sẽ hiện diện để hướng dẫn Tăng Doan. 
Ngài nói rằng các vị tăng phải tự lập, rằng họ phải sống nương tựa vào ốc đảo nơi 
chính họ, không nương tựa vào đâu trừ bản thân và Dhamma. Sau đó ngài nói bóng 
gió cho ngài Ananda để Ananda có thể cầu xin Đức Phật sống lâu hơn, nhưng ngài 
Annada không hiểu ý. Bởi vậy Đức Phật từ bỏ ý định sống thêm khiến trời đất rung 
chuyển và tuyên bố ngài chỉ sống ba tháng nữa. 

Vesali trở lại trong lịch sử Phật giáo 100 năm sau, khi Hội Nghị Tang Doan Lần Thú 
Hai được tổ chức tại đây. Cái gọi là “Mười Điều” liên quan đến sự thay đổi trong 
Vinaya hay luật lệ cho tu sĩ là điểm chính yếu. Hội nghị được tổ chức ở Valikarama. 

Thời Nay: Vesali gần như biến mất vì lũ lụt qua nhiều thế kỷ. Di tích ở đó chỉ được 
khai quật trong thế kỷ này mặc dù Cunningham đã biết rõ địa điểm. 

Khám phá quan trọng nhất là tháp Licchavis.Iheo Ngài Huyền Trang, tháp này thờ 
1/8 xá lợi Phật dành cho người Licchavis. Vua Asoka mở tháp và lấy đi 9/10 xá lợi rồi 
lấp lại và xây một tháp lớn hơn bao trùm tháp cũ. Một vị vua sau đó muốn mở tháp 
nhưng bị trận động đất ngăn cản. Tháp được khám phá năm 1958 và việc khai quật 


206 | THIEN SUS. N. GOENKA 


cho thấy chuyện này là đúng. Trên thực tế, bên trong tháp có một hộp bằng đá mềm 
đựng xương bị cháy và một số những vật khác. Tat cả những bằng chứng nay cho thấy, 
đây là tháp của người Licchavis và xá lợi là của Đức Phật, tuy thế cũng như sự khám 
pha ra xá lợi ở Piprahwa, sự khám phá này không ảnh hưởng gi đến thế giới Phật giáo 
và xá lợi nam lăn lóc tại nhà kho day bụi bam ở viện bảo tang Patna. 

Một kiến trúc hấp dẫn khác ở Vesali là trụ đá cao 15 thước với tượng sư tử trên 
đỉnh. Trụ này thường được coi là của vua Asoka, nhưng khác biệt rất nhiều với trụ của 
vua Asoka nên có thể có xuất xứ khác, có lẽ là thời tiền Mauryan. Bên cạnh trụ đá lá 
tháp Asoka được khai quật năm 1976. 

Xin lưu ý, những trung tâm Vipassana theo truyền thống này được thành lập tại 
những địa điểm gần những địa điểm hành hương này và những khóa thiên được tổ 
chức thường xuyên tại đây. Để có những thông tin mới nhất, xin vui lòng viếng www. 
dhamma.org/os 

Quyển “Along the Path (Doc theo Con Đường)” của Kory Golberg va Michelle 
Decray (Pariyattti, 2009) cung cấp chi tiết tường tan cho người hành hương Dhamma 
tại những nơi này. 


HANH HUONG TAI VUNG DAT DHAMMA 


Bài sau đây do Thiên su S. N. Goenka viết cho Ban Tin Vipassana. Thấy vừa mdi 
viếng thăm Myanmar với hơn 750 thiên sinh ngoại quốc. 


LOI DHAMMA 


Patirũpadesaväso ca, 
Pubbe ca katapuññatä, 
Atta-sammapanidhi ca, 
Etam mangalamuttamam. 
Một noi trú ngu thích hợp, 
công đức từ hành động thiện lành trong quá khứ, 
tâm nguyện đúng dan - 
Đây là phúc lợi cao quý nhất. 
Mangalasutta 

Người Thầy kính mến của tôi, Sayagyi U Ba Khin, hết lòng mong muốn Myanmar 
trả được món nợ cho Ấn Độ bằng cách mang châu bảo vô giá Vipassana về mảnh đất 
khởi nguồn cách đây hơn hai ngàn năm trước. Thây tin rằng có vô số người ở Ấn Độ 
với nhiều Paramis sẽ toàn tâm đón nhận Vipassana và sẽ nỗ lực góp sức truyền ba 
Dhamma khắp thế giới. Thay cũng tin tưởng rằng nhiều người với paramis ở những 
nước khác cũng đang trông chờ châu bảo này, họ sẽ cảm thấy may mắn nếu được nhận 
và sẽ đóng góp bằng nhiều cách khác nhau cho công cuộc truyền bá. Đây là những gì 
đã thực sự xảy ra. Ước nguyện Dhamma của Sayagyi đã được làm tròn. 

Khi thời điểm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Sayagyi vào đầu thiên niên kỷ mới 
gần đến, một ước nguyện Dhamma tương tự nảy sinh trong tâm tôi: rằng thiển giả 
người Ấn được bày tỏ lòng tri ân đối với Myanmar, quốc gia đã mang Vipassanä về quê 
hương họ, và hằng trăm ngàn thiền giả khắp thế giới đã có được lợi lạc từ Vipassana 


208 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


cũng sẽ đồng hành cùng ho. Dé làm tròn ước nguyện nay, một cuộc hành hương về 
Myanmar, vùng đất Dhamma được lên kế hoạch. Bởi vì thông báo gấp, số lượng tham 
dự ước tính chỉ khoảng 200 đến 250 thiển sinh từ Ấn Độ và nước ngoài tham gia. 
Nhưng thay vào đó, thật đáng ngạc nhiên là có đến 750 thiển sinh từ 32 quốc gia khắp 
năm châu tới Yangon. Sau khi tham dự một Hội Nghị Quốc Tế ở trung tâm Dhamma 
Joti, nhiều người lên đường hành hương. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để cung cấp tiện nghi, người hành hương vẫn gặp nhiều 
khó khăn. Nhưng những con trai, con gái Dhamma này vẫn giữ được nụ cười và thái 
độ tôn kính đối với Miến Điện, quê hương của tôi. Tôi rất cảm động vì điều đó. 

Từ thưở xa xưa, người ta từ Myanmar và những nước khác, những nơi Giáo Huấn 
của Đức Phật được bảo tồn, đi hành hương sang Ấn Độ. Nhưng đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử, hằng trăm người từ Ấn và khắp thế giới đi hành hương sang Myanmar. 

Người hành hương hành thiên chung với một số đông anh chị em Dhamma địa 
phương ở Dhamma Joti. Gia đình Dhamma cũng tụ hop đông đảo để hành thién ở 
Shwedagon, ngôi tháp lớn nhất và đáng kính nhất ở Myanmar, nơi thờ xá lợi tóc của 
Đức Phật. Với đây hảo tâm, ban quản trị đã cho phép chúng tôi vào lúc sáng sớm và 
chiều tối, ngoài giờ mở cửa thông thường. Các thiên gia cũng ngôi thiên ở Trung Tam 
Thiền Quốc Tế ở phía Bac Yangon, nơi tôi đã học Vipassana dưới chân Sayagyi. Chúng 
tôi tri ân những vị thién sư tại đó, U Tin Yi người anh em Dhamma của tôi và Mẹ 
Sayama (vợ ngài U Ba Khin) - về sự đón tiếp nồng hậu mà chúng tôi nhận được. 

Một điểm hành hương nữa là làng Dalla nằm bên kia bờ sông Yangon, nơi vẫn còn 
một trung tam do Saya Thetgyi, vị thiển sư cư si Vipassana đầu tiên, thành lập. Từ 
Yangon đi tiếp là đổi Kyaiktiyo nổi tiếng với một ngôi tháp trên tảng đá nằm chênh 
vênh trên một vách đá. Sau khi gắng sức trèo lên ngọn đổi cao, tất cả mệt mỏi đã biến 
mất sau khi ngồi thién trong một môi trường tràn day những rung động Dhamma 
thanh tịnh. 

Đoàn hành hương đi về Mandalay theo phía bắc. Ở đó, họ hành thiển tại trung tâm 
Dhamma Mandapa, Tháp Mahamuni và viếng thăm Vùng Đổi Sagaing nơi Vipassana 
đã được thực hành qua nhiều thế kỷ. Họ được đón tiếp nồng nhiệt và tử tế ở thiển viện 
của người anh em Dhamma, Sithagu Sayadaw Nyanissara. 

Đoàn hành hương viếng những nơi liên quan đến Ledi Sayadaw, người có trách 
nhiệm cao cả là hồi sinh và truyền bá Vipassana trong thời hiện đại. Họ đi tới Monywa 
và làng Ledi gần đó, nơi ngài sinh trưởng và dạy Dhamma; họ được thấy hang trên đổi 


KY SUDHAMMA | 209 


nơi ngài thường hành thiền. Thêm vào đó, tai Kyaukse, họ viếng tu viện của ngài Webu 
Sayadaw, một vị Tăng đáng kính của thời nay, người đã khuyến khích và tạo rất nhiều 
hứng khởi cho Sayagyi. 

Một vài người trong đoàn đi Mogok để hành thiên ở hai trung tâm 6 đó, Dhamma 
Ratana và Dhamma Makuta. Tại thành phố nổi tiếng về ngọc ruby này, họ được trải 
nghiệm châu bảo Dhamma day huy hoàng. Chuyến trở về theo phía nam di qua 
thành phố lịch sử Pagan, cố đô xa xưa, thành phố của những ngôi tháp, tạo một ấn 
tượng khó quên. 

Mọi người về đến Yangon tràn đầy hân hoan mặc dù mệt mỏi vì cuộc hành trình. 
Sau thời gian này, tôi nhận được thư của người hành hương kể lại những trải nghiệm 
tốt đẹp của họ. Tôi cảm thấy vui khi thấy nhiều người say mê quê hương của tôi như 
thế. Những lời của họ làm tôi nhớ lại một sự kiện lớn trong đời tôi. 

Khi tôi đi An Độ vào năm 1969 để bắt đầu dạy Vipassana, chính phủ Myanmar đã 
cấp cho tôi một hộ chiếu, một chuyện hầu như không thể xảy ra vào thời đó. Việc này 
cho phép tôi dạy khóa thiển đầu tiên ở Ấn Độ với sự tham dự của cha mẹ tôi. Sau đó 
dòng sông Hằng Dhamma đã bắt đầu tuôn chảy từ đây ra khắp đất nước. 

Ngay từ năm dau, đã có nhiều người phương Tây tham dự khóa thiển Vipassana 
cùng với người Ấn. Sau khóa thiền, họ khẩn cầu tôi tới xứ họ để giúp gia đình, bạn bè, 
và những người khác không thể đi Ấn, có thể hưởng được những lợi lạc lớn lao từ 
Dhamma. Mong muốn của họ cũng chính là ước nguyện của Sayagyi. Nhưng tôi 
không thể làm cho họ toại ý: hộ chiếu tôi nhận được từ Myanmar chỉ có giá trị để đi 
Ấn, và không thể đi các nước khác. Tôi cố gắng xin xét duyệt nhưng chính sách của 
chính phủ không thể nào chấp thuận cho tôi được. 

Cuối cùng, tôi đi đến một quyết định Dhamma: nếu chính sách không thay đổi sau 
khi tôi đã ở và phục vụ tại Ấn 10 năm, tôi sẽ xin được cấp quốc tịch Ấn và đi dạy 
Vipassana tại các nước khác bằng hộ chiếu Ấn Độ. 10 năm trôi qua, tôi nhập quốc tịch 
Ấn, được cấp hộ chiếu Ấn, và có thể thực hiện cuộc hành trình Dhamma ra nước ngoài. 

Vào thời điểm này, tôi được biết chính phủ Myanmar không cấp giấy nhập cảnh 
cho những cựu công dân đã đã thay đổi quốc tịch sau khi rời Myanmar bằng hộ chiếu 
Myanmar. Tin nay lam tôi rất đau lòng. Tôi không muốn bi cấm trở lại quê mẹ. Mặt 
khác, nhiệm vụ lớn lao của một Dhamma Dũta - sứ giả Dhamma - đang trông chờ. 
Bởi vậy, tôi từ bỏ quốc tịch của xứ sở nơi tôi ra đời, nơi rất thân yêu đối với tôi. Tôi tự 
an ủi với ý nghĩ, đây có lẽ là ý của Dhamma muốn cả hai nơi khởi nguồn va bảo vệ 


210 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Vipassana - Miến Điện va An Độ và Myanmar - đều được biết đến trong công cuộc 
truyền bá Vipassana khắp thế giới. Day là những gi đã xảy ra. 

Tuy thế, tâm tôi không ngừng khao khát được trở về quê mẹ bằng cách nào đó. Tôi 
muốn gặp những anh em Dhamma và những vị tì kheo trưởng lão để củng cố sức 
mạnh và sự hiểu biết về Dhamma. Tôi tin chắc rằng, không sớm thì muộn, chính phủ 
Myanmar cũng sé cho phép tôi trở về vì họ biết rang tôi thay đối quốc tịch là để phục 
vụ Dhamma chứ không phải vì lợi ích cá nhân, chính trị hay thương mại. Sự phục vụ 
Dhamma này làm gia tăng thanh thế không những cho Ấn Độ mà còn cho cả Miến 
Điện nữa. Không sớm thì muộn, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội trở về quê mẹ. 

Dhamma thực sự rất mạnh mẽ. Cơ hội thực đã tới khi chính phủ Myanmar mời tôi 
về để thảo luận với những vị tì kheo trưởng lão về công việc Dhamma của tôi. Tôi trở 
về, lòng tràn đầy hân hoan. Một cách kính cẩn, tôi thảo luận với những vị tì kheo của 
trường đại học Pariyatti ở Mandalay và Yangon. Các vị hoàn toàn hài lòng vì những gì 
tôi giảng dạy không gì ngoài Dhamma tỉnh khiết. Về phần tôi, chuyến viếng thăm 
Myanmar này đem lại niềm vui không gì sánh bằng. Đó là một lẽ tự nhiên khi tôi vui 
mừng vì được trở về quê nhà sau 22 năm. Tại nơi đây, tôi được sinh ra không phải chỉ 
một lần mà tới hai lần - lần đầu từ bụng mẹ, và lần thứ hai khi tôi phá vỡ lớp vỏ vô 
minh nhờ học được Vipassana dưới chân người Thay kính mến. 

Giây phút tôi đặt chân xuống mảnh đất đó, tôi cảm thấy như được trở về lòng mẹ. 
Toàn thể bầu không khí nạp day với những rung động Dhamma, và tôi nhận được vô 
lượng sức mạnh Dhamma. Tôi rất vui mừng được gặp những người anh em Dhamma, 
- U Tin Yi, U Ba Pho và U Ko Lay. Tôi rất may mắn vì được tỏ lòng tôn kính Sư Mingun 
Sayadaw, và nhận được sự ban phước và hướng dẫn của ngài. Sau này khi nhớ lại trải 
nghiệm về những rung động Dhamma ở Myanmar và sức mạnh mà tôi nhận được, tôi 
cho tất cả những điều này xảy ra là vì lòng yêu quê hương tự nhiên trong tôi và niềm 
vui được trở về sau một thời gian quá lâu. Nhưng bây giờ trong chuyến hành hương 
này, những người con Dhamma của tôi cũng có cùng một kinh nghiệm đó, ; họ làm 
tôi vững tin rằng quê mẹ thực sự đầy ắp những rung động Dhamma, mang lại hứng 
khởi, niềm vui vô bờ bến cho bất cứ hành giả nào tới đó.Goenkaji and Mataji lead a 
group sitting at the magnificent Shwedagon Pagoda. Ngài Goenka và bà Mataji (vợ) 
hướng dan ngồi thién nhóm tai chùa Shwedagon. 

Tôi thấy rằng người dân ở xứ tôi thật dễ mến và đức độ. Đó có phải là tôi thiên vị 
họ không? Tôi nghĩ là không. Trong cuộc hành hương, mọi người đều cảm nhận như 
thế. Dân chúng ở thành phố và thôn quê trong xứ sở Dhamma đều bình an và giản dị, 


KY SU DHAMMA | 211 


mãn nguyện trong mọi tình huống. Một người con gái Dhamma từ Anh viết rằng, 
“Chuyến đi tháng Giêng đến Miến điện rất đặc biệt đối với tôi ... Tôi nghĩ người Miến 
là một trong những dân tộc tử tế nhất, nhã nhặn nhất và khiêm nhường nhất trên thế 
giới” Một người hành hương Ấn viết, “Chuyến đi này không thua gì chuyến đi trong 
giới thần tiên ... Bằng chứng về ảnh hưởng của Dhamma hiện diện khắp Miến Điện. 
Con người ở đó quá sức trong sáng và thanh thản. Chúng tôi ở Ấn Độ không thể 
tưởng tượng là có thể có những người như thế” Ai mà có thể không vui khi nghe và 
đọc những lời nhận xét như thế về quê hương và dân mình? Khi tôi được nghe người 
hành hương nhận xét về người Miến, tâm tôi tràn đầy vui thú.Meditation hall at Saya 
Thetgyi’s center. Thiên đường ở trung tâm của ngài Thetgyi 

Phước lành thay cho mảnh đất Myanmar vì đã bảo tồn được phương pháp Vipassana 
thật thuần khiết trong hơn 2,000 năm. Chúng ta tri ân Thái Lan, Sri Lanka (Tích Lan), 
Cam-pu-chia va Lao cùng với Myanmar, vì năm nước này da bảo tôn lời dạy của Đức 
Phật. Nhưng chỉ có Miến Điện bảo tồn được phương pháp Vipassana đây lợi ích. Nếu 
như Tăng Đoàn tại nước này không giữ cho sự thực hành Vipassana tổn tại, ngày nay 
toàn thể thế giới sẽ ở trong bóng tối mong mỏi phương pháp này. 

Chúc mừng mảnh đất Ấn Độ, nơi môn thiển tinh khiết này khởi nguồn. Chúc 
mừng Myanmar đã làm cho Dhamma tinh khiết xuất hiện một lần nữa, mở đường 
cho Dhamma tinh khiết đến với thế giới và giúp những người đau khổ trên thế giới 
tìm đến an lạc. 


ẤN TƯỢNG CUA HAI NGƯỜI HANH HUONG VỀ MIEN BẮC MYANMAR 


Chúng tôi rất hào hứng được trở lại Myanmar, chúng tôi đã không về lại nơi đây từ 
năm 1979. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để cùng với những người ngoại 
quốc khác mừng sinh nhật thứ 100 của Sayagyi U Ba Khin, vị thién sư nổi tiếng trong 
kỷ nguyên này va là Thay của chúng tôi. 

Chúng tôi yêu quý Myanmar và người dân tuyệt vời của đất nước này. Đây là mảnh 
đất nhiều phép lạ. Khi ở nơi đây, bạn có cảm giác như đang đắm mình trong một con 
sông với dòng nước êm trôi, bạn không phải làm gì hết ngoài việc thư giãn và dòng 
sông sẽ mang bạn tới những nơi vượt ngoài trí tưởng tượng. Có những chỗ mà toàn 
thể mảnh đất được trang hoàng bởi hằng ngàn chùa chién và tháp vàng, mang lại vẻ 
đẹp rạng rỡ cho mảnh đất khô cằn. Nhưng cái thực sự làm cho đất nước này rất đặc 
biệt chính là những con người hòa nhã và rộng lượng sống ở đây. Mọi nơi chúng tôi 


212 | THIEN SUS. N. GOENKA 


tới đều được đón tiếp với su hào phóng hầu như không thé hiểu được trong hoàn cảnh 
tương đối nghèo của những người hiếu khách và bình di này. Đức Phật dạy rằng sự 
rộng lượng là bước đầu tiên trên con đường Dhamma; thật rõ ràng là người Mién đã 
hiểu được lời dạy thánh thiện này.Pagoda at Sayagyi U Ba Khins International 
Meditation Center in Yangon. Ngôi chùa ở Trung tâm thiển tập quốc Tế của ngài 
Sayagyi U Ba Khin 

Chúng tôi đến Mandalay và với sự trợ giúp nồng nhiệt của Sư Nyanissara và thiên 
viện của Su, chúng tôi viếng thăm những địa điểm trong vùng liên quan với Vipassana. 
Chuyến xe dan xóc tới thành phố ở Monywa dài ba tiếng, thỉnh thoảng chúng tôi 
ngừng lại để chụp hình hay vì xe hư. Mục đích đến đó là để viếng thăm nơi ra đời, 
thiền viện và hang hành thiên của đại hoc giả, dai thiên sư Ledi Sayadaw,- người đã 
sống ở đây hơn 100 năm trước và là vị thầy kỳ cựu nhất trong truyền thống thiển này 
mà chúng ta có thể truy nguyên. Khi bắt đầu cuộc hành trình này, chúng tôi biết rằng 
mình mang nợ ngài Ledi Sayadaw rất nhiều, bởi vì ngài là người tiên đoán Dhamma 
sẽ lan rộng khắp thế giới. Ngài nhận thấy rằng, để điều này xảy ra, phương pháp thién 
Vipassana phải được dạy cho cư sĩ bởi thiển sư cư sĩ. Cho tới thời của ngài, thién gan 
như chỉ giới hạn trong giới tu sĩ. Rất ít người phương Tay viếng thăm Monaya nên 
chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên rõ ràng là chúng tôi được chào 
đón. Nhờ lòng hiếu khách của một gia đình ở địa phương, chúng tôi được ăn uống đầy 
đủ và được hướng dẫn nhiều hơn trong chuyến hành huong.Goenkaji shares the stage 
with U Ko Lay, listening to a student of Saya Thetgyi. Ngai Goenka chia khán đài với 
U Ko Lay, dang lắng nghe một thién sinh của Saya Thetgyi 

Một trải nghiệm nổi bật đối với chúng tôi là chuyến vượt qua sông Chindwin để tới 
hang của Ledi Sayadaw. Chúng tôi ngồi x6m trên cái thuyên gỗ mảnh mai, đáy nông 
đo người chèo thuyền nhẹ nhàng đẩy bằng sào tre. Quang cảnh hữu tình một cách kỳ 
lạ, theo nghĩa là cảm giác xa vời, vượt thời gian và như trong mơ; rung động ở nơi đây 
gần giống như một làn sương mỏng, mắt không thể thấy, nhưng ta vẫn có thể cảm 
nhận được một cách kỳ lạ. Khi ở Myanmar trải nghiệm này là việc thường tình, ta tự 
nhiên quay vào nội tâm. Sang đến bờ sông đây cát, chúng tôi đi bộ đến hang nơi vị Đại 
Thiên sư dùng hầu hết thì giờ để chuyên tâm hành thiên. Chúng tôi gặp vài vị sư tại 
hang này, cùng hành thiển với họ và nói đôi lời bằng tiếng Anh về mục đích của cuộc 
viếng thăm và phương pháp thién. Kinh nghiệm về cuộc đời của chúng tôi khác biệt 
rất xa, tuy thế trong giây phút ngắn ngủi này, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau về cuộc 
tầm cầu và con đường chung. 


KY SUDHAMMA | 213 


Rat lâu sau khi bụi đất ở Myanmar không còn lưu lại dưới gót chân của chúng tôi 
nữa, và sau khi những ký ức về chuyến đi đương nhiên sẽ phai mờ theo năm tháng, 
mảnh đất Dhamma này và những thánh nhân nơi đây chắc chắn sẽ tiếp tục gây ảnh 
hưởng sâu sắc đối với chúng tôi cho đến trọn đời này... và có thể nhiều kiếp nữa trong 
tương lai. 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng 3, 2000) 


HANH THIEN BAY GIO 
HANH TRINH CUA THIEN SU GOENKA TAI CHAU AU VA BAC MY 


LOI DHAMMA 


Nidhinamva pavattaram, 

yam passe vajjadassinam. 

Niggayhavadim medhavim, 

tadisam panditam bhaje. 

Tadisam bhajamanassa, 

seyyo hoti na papiyo. 

Hãy thân cận người ban sáng suốt - người phát hiện va phê bình lỗi của ta, tựa như 
người chỉ cho ta chỗ cất giấu kho báu. Người thân cận với một người trí như thế sẽ có 
hạnh phúc, không gặp bất hạnh. 

Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 76 

Sace labhetha nipakam sahayam, saddhim 

caram sadhuviharidhiram. 

Abhibhuyya sabbani parissayäni, careyya 

tenattamano satima. 

Nếu tìm được bạn dong hành sáng suốt - người sống đời đức độ và chuyên can, hãy 
sống cùng người này trong an vui và tỉnh thức, vượt qua mọi trở ngại. 

Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 328 


ANH QUỐC 


Năm nay Goenkaji và Mataji làm cuộc hành trình ngắn, chưa bao giờ có, ở châu Âu 
và Bắc Mỹ, dừng lại ở hơn 40 địa điểm để khích lệ thiển sinh cũ và giới thiệu Vipassana 


216 | THIEN SUS. N. GOENKA 


cho hàng triệu người. Từ ngày 10 tháng Tư, cuộc hành trình bốn thang rưỡi bắt đầu 
bằng 9 ngày viếng thăm Anh Quốc. Ở đó, có trên 1,700 người tham dự buổi diễn 
thuyết trước công chung và 750 thién sinh tham dự khóa thién 1 ngày. Goenkaji được 
phỏng vấn trực tiếp trên Jimmy Young Show, một chương trình phát thanh của BBC 
với 5.5 triệu thính giả. 

Thay Cô tỏ lòng tôn kính và cúng dường tại buổi Sanghadana (Trai Tang) cho 21 vị. 
Goenka cũng thảo luận với thiển sinh cũ, cố vấn họ về việc phát triển Dhamma ở 
Quần Đảo Anh. 


MỸ VÀ CANADA 


Ở Bắc Mỹ, cuộc hành trình thực sự bắt đầu nhiều tháng trước khi Goenkaji và 
Mataji rời Ấn Độ. Lúc đó Ban Hậu Cần đã bắt đầu hoạch định một công việc quan 
trọng là vấn đề đi lại để Thầy Cô được thoải mái trong quá trình di chuyển xuyên lục 
địa bằng đoàn xe nhà lưu động. Trách nhiệm này được những người liên quan lo liệu 
một cách nhiệt tâm, không mệt mỏi. Chương trình chi tiết được xây dựng với moi 
khía cạnh của hành trình được xem xét - việc săn sóc cho Goenkaji, Mataji và đôi lúc 
có thêm cả người trong gia đình Thầy Cô, cùng với 18 người làm việc trong chuyến đi, 
làm thế nào để tạo thành một hệ thống cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 
đoàn xe xuyên qua toàn bộ châu Mỹ, vốn có ít thì giờ giữa những chặng nghỉ; làm sao 
để chuẩn bị trước cho việc vượt biên giới Mỹ - Canada bốn lần giữa mùa du lịch cho 
tám xe lưu động và 20 người thuộc ba quốc gia; làm thế nào để tổ chức, sắp xếp các 
chương trình truyền thông ở bình diện quốc gia và địa phương trong hai nước, và làm 
sao để trợ giúp cộng đồng địa phương chuẩn bị cho đoàn xe, các khóa thién một-ngày, 
những buổi diễn thuyết trước công chúng, các sự kiện truyền thông tại địa phương và 
hội họp công việc. Danh sách như dài vô tận, nỗ lực bỏ ra đã mang lại thành quả và 
hành trình diễn ra rất suôn sẻ. 

Goenkaji, Mataji cùng ba người trong gia đình và hai trợ lý đến New York (Nữu 
Ưóc) ngày 19 tháng Tư. Sau khi dừng lại ở New York va Massachusetts không lâu, họ 
bắt đầu cuộc hành trình dài 13.000 dặm bằng đường bộ xuyên qua Mỹ và Canada - 
qua vùng cây cỏ xanh tươi vào mùa xuân ở miền Đông, qua vùng hoa thơm ngát đầu 
hè ở miền Nam, qua sa mạc, vượt qua những rặng núi cao, vượt qua bình nguyên bằng 
phẳng kéo dài tận chân trời ở mọi hướng, vào thành phố, làng mạc, thị trấn, kéo dài 
hầu như vô tận. Thầy hoan hỉ truyền bá món quà Dhamma khắp mọi nơi. Lịch trình 


KÝ SUDHAMMA | 217 


thường gấp gap, nhưng Thay luôn luôn phục hồi nhanh chóng với sinh lực mới cho 
công việc mà Thay yêu mến. 

Diễn thuyết cho công chúng thường tổ chức ở trường học, nhà thờ, đền thờ, thị 
sảnh, nhà hát và khách sạn. Tại nước Mỹ, Goenkaji diễn thuyết hơn 40 lần cho 25,000 
người. Ở Canada, hơn 8,000 người tham dự 10 buổi diễn thuyết. Nhờ khả năng truyền 
đạt tinh túy của Dhamma với nhiều Metta, Goenkaji tao ra một làn sóng những cuộc 
điện thoại tới trung tâm và những nơi liên hệ ở địa phương khắp lục địa. Nhiều khóa 
thiển không phải ở trung tâm được nhanh chóng tổ chức để đáp ứng nhu cầu của số 
người muốn thử Vipassana. 

Goenkaji và Mataji tham dự hơn 20 khóa thiên 1-ngay cùng với nhiều buổi thiên 
chung và những thời khác trong sáu khóa thiển 10-ngày. Con số phỏng đoán là có 
5,000 thiên sinh có cơ hội ngồi thiên với Thay, đa số là lần đầu tiên. Trong những khóa 
thiên, Goenkaji day Anapana, Vipassana hay Metta và thường có buổi tham vấn chung 
trong thiên đường trước khi đi. 

Goenkaji và Mataji tham dự bốn Sanghadana (cúng dường trai tăng) với sự tham 
gia của hơn 200 Tang va Ni. Buổi lễ dâng hiến thực phẩm và nhu yếu phẩm này là dip 
để cư sĩ thuộc nhiều cộng đồng tụ họp lại với nhau và cùng bày tỏ lòng tri ân đối với 
Tăng Đoàn, bởi vì những vị này là những người duy trì được sự truyền bá đúng đắn 
giáo huấn của Đức Phat từ thay tới trò. Đây cũng là lúc để cư sĩ tỏ lòng tôn kính đối 
với những người đã từ bỏ mọi thứ để dành cuộc đời mình cho việc thực hành giáo 
huấn của Đức Phật. Vào cuối mỗi buổi Sanghadana, Goenkaji nói chuyện với Tăng 
Doan và cư sĩ, nói cho họ biết về khía cạnh thực tiễn của sự thực hành thién Vipassana. 
Goenkaji and Mataji share a light moment with the trust in Edmonton, Alberta 
Goenkaji và Mataji chia sẻ giây phút vui vẻ với sự tin cậy ở Edmonton 

Tại những trạm ngừng khắp nước, hằng trăm người chuẩn bị hàng tháng trời: sắp 
xếp địa điểm, truyền thông, tổ chức diễn thuyết và khóa thién một-ngày. Khi đoàn xe 
đến, họ chuẩn bị bữa ăn, cung cấp cả món ăn phương Tay lẫn Ấn Độ và trợ giúp thành 
viên của đoàn giặt quần áo, di chuyển và những nhu cầu khác cho đoàn xe. 


GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG ĐI 


Goenkaji gặp gỡ ban điều hành Vipassana ở các địa phương khắp lục địa, giải quyết 
những thắc mắc và trong nhiều trường hợp, khuyến khích họ bắt đầu tìm kiếm chỗ 
cho trung tam. Thầy xem qua những khu đất tiêm năng cho một vai ban điều hành. 


218 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Trong một cuộc hop, Thay giải thích cho thành viên ban điều hành, “Tat cả các con 
là đại điện của Dhamma. Người ta sẽ nhìn vào cách sống của các con để đánh giá 
Vipassana. Có hai phẩm chất hiếm hoi trong con người: phục vụ vô vị lợi và lòng tri 
ân. Phục vụ vô vị lợi có nghĩa là giúp người khác mà không trông mong được đền đáp, 
không mong đợi tiền bạc, tên tuổi hay danh vọng. Các con ở đây để phục vụ người 
khác. Nhiều khi các con không trông đợi tiền tài, danh vọng nhưng đòi hỏi được kính 
trọng hoặc sinh ra kiêu ngạo. Điều này rất có hại cho các con. Một cành cây trĩu mình 
xuống vì sức nặng của hoa trái. Tương tự như thế, người càng có trí sẽ trở nên càng 
khiêm tốn” 

Một cuộc họp giữa Goenkaji và Jean Chréetien, thủ tướng Canada được mô tả là 
cuộc gặp gỡ giữa bậc thay về nghệ thuật chính trị và bậc thay về nghệ thuật sống hạnh 
phúc. Goenkaji là người đã thực tập Vipassana hơn 40 năm kể với ông Chreétien, một 
thành viên trong quốc hội khoảng 40 năm, về Vua Ashoka. Trong khắp đế quốc rộng 
lớn của nhà vua trải dài từ Afghanistan thời nay tới Vịnh Bengal, vua Ashoka xiển 
dương Dhamma bằng phương pháp thiển (Vipassana). Nhiều tông phái khác nhau 
trong thời của ngài sống hòa bình với nhau, cũng giống như người dân Canada đa văn 
hóa sống ngày nay. Interview for a PBS series Buỗi phỏng vấn cho loạt truyền hình 
PBS 

Suốt chuyến đi, Goenkaji gặp nhiều thương gia và nhà lãnh đạo chính quyển - 
trong những cuộc gặp riêng, tại hội nghị, hoặc tại khóa thién cho lãnh đạo doanh 
nghiệp ở Lenox, Massachusettas trong thang Tư. 

Thầy nói với một nhóm, “Có một thời nhà vua có quyền lực nhất và có ảnh hưởng 
nhất trong xã hội. Bây giờ chính trị gia, quản trị gia, và thương gia có địa vị đó. Phẩm 
chất tốt hay xấu từ trên thấm xuống. Bởi vậy, điều rất quan trọng là giới thương gia 
sống một cuộc đời đạo đức và lương thiện, vì sự tốt lành cho chính họ và sự tốt lành 
cho người khác” 

“Đức Phat day chúng ta cách phát triển bốn phẩm chất cao quý của karuna, mudita, 
upekkha và Metta (bi,hi, xã, từ). Khi thấy một người đau khổ, thay vì nghĩ, đấy là lỗi 
của họ hay là nghiệp của họ, chúng ta sinh lòng trac ẩn, karuna. Khi chúng ta thấy một 
người thành công, thay vì ghen ti, chung ta phát sinh niềm vui cho người, mudita. Hay 
khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thay vì mất bình tâm, chúng ta vẫn giữ được bình tĩnh, 
bình tâm, upekkha. Và cuối cùng, chúng ta có lòng thương vô vi lợi cho mọi chúng 
sinh ở mọi noi, Metta. Day là những phẩm chất của một người đạo hạnh. 


KY SUDHAMMA | 219 


Moi thương gia nên cố gắng phát triển những phẩm chất nay cho sự tốt lành của 
chính họ cũng như sự tốt lành cho người khác” 

Hai nha tù mời Goenkaji tới để Metta vào cuối khóa thiên được tổ chức tại đó. 
Goenkaji bày tỏ sự trân trọng đối với sáng kiến tổ chức khóa thiển của những viên 
chức nhà tù. 

Thay khuyên, “Phạm nhân được gởi tới nhà tù để sửa sai hành vi của họ; nhưng sau 
khi bị giam trong một môi trường khắc nghiệt và đầy tội ác, họ thường trở thành 
những tội nhân chai lì. Để một nhà tù trở thành một nơi cải huấn, tù nhân phải được 
cung cấp phương tiện để tự thay đổi mình thành những người được kính trọng trong 


As) 


xã hội. 


wh LÍ = ` 
Gặp gỡ ni chúng gan Seatle, Washington 


Goenkaji viéng tham Museum of Tolerance (Vién Bao Tang Khoan Dung) 6 San 
Diego, không chỉ bởi vi chủ dé là vấn dé Thay đã lam việc không mệt mỏi hơn 30 nam 
qua, mà còn vì muốn xem cách viện bảo tàng ứng dụng kỹ thuật hiện đại cho mục đích 
giáo dục. (Triển lãm tranh ở Global Pagoda, Tháp Toàn Cau, 6 Mumbai, Ấn Độ sẽ là 
một phương tiện đắc lực để giáo dục hàng triệu người viếng thăm hàng năm, làm sống 
dậy sự thật về Đức Phật và giáo huấn của Ngài” Mặc dù Goenkaji và những người tháp 
tùng đã biết về cuộc diệt chủng Holocaust, nhưng khi viếng viện bảo tàng, họ vẫn rất 
xúc động bởi thảm kịch nhân tạo khủng khiếp này. 

Thay nói, “Khoan dung, nhẫn nại là một trong những Parami cần thiết để đạt được 
mục tiêu tối hậu là giải thoát hoàn toàn. Khoan dung rất quan trọng để giữ được hòa 
bình trong xã hội loài người - khoan dung đối với những dị biệt về văn hóa, ngôn ngữ, 
tín ngưỡng, và chủng tộc, cũng như khoan dung cho hành động của người khác mà ta 
cho là phiển nhiễu, và trên hết là khoan dung đối với những quan điểm khác với quan 
điểm của mình. Những sự khoan dung như thế tới một cách tự nhiên khi ta có tình 
thương và lòng trắc ẩn trong tâm.” 


220 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Trước budi nói trước công chứng, Madison, WI 
LIÊN HIỆP QUỐC 


Ngày 29 tháng Năm, Goenkaji đọc bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc nhân dịp Lễ 
Công Nhận Quốc Tế Ngày Vesakha (trăng rằm tháng Năm) vinh danh ngày ra đời, 
thành đạo, và qua đời của Đức Phật. 

Bài diễn văn được hưởng ứng hết sức nồng nhiệt bởi toàn bộ thính giả. Sau đó, 
trong buổi tiếp tân rất nhiều chính khách tại Liên Hiệp Quốc tới gặp Goenkaji và nhiệt 
tình bày tỏ sự đánh giá cao đối với bài diễn văn. 


GOENKAJI VÀ MATAJI TẠI CHAU ÂU 


Goenkaji và Mataji đến Dhamma Pajjota, Bỉ ngày 8 tháng Tám. Để chuẩn bị cho 
cuộc viếng thăm, những căn lều lớn để ngủ, lều nhà ăn, và lều làm thiên đường được 
dựng lên ở trung tâm để đón tiếp thiển sinh từ khắp châu Âu và những nước khác: 
tổng cộng có hơn 800 thién sinh từ 20 quốc gia. 

Sự kiện đầu tiên của Goenkaji là cuộc họp báo ở trung tam. lối cùng ngày, Thầy có 
buổi diễn thuyết được tiếp nhận nồng nhiệt ở thành phố Hasselt gần đó. Bài diễn văn, 


KY SU DHAMMA | 221 


tựa dé Bình An Nội Tam Cho Một Thế Giới Tốt Dep Hon, được dich trực tiếp qua 
tiếng Hà Lan, lôi cuốn được hơn 800 người nghe. 

Ngày hôm sau là khóa thiên một-ngày tại Dhamma Pajjota. Nệm ngồi thiên được 
mượn tù hai trung tâm bên cạnh để phục vụ số lượng lớn thiên sinh. Nhưng vào đêm 
hôm trước, một trận mưa giông lớn làm ngập vài chỗ trong căn lều thiên đường, làm 
ướt sting nệm và thảm lót. Một số ít người phục vụ làm việc suốt đêm để làm khô thiên 
đường và thay thảm mới. Lúc 5 giờ sáng, thiên đường được dọn xong cho 750 thiên 
sinh và 75 người phục vụ. Đây là khóa thiển lớn nhất được tổ chức ngoài Châu Á.Over 
700 meditators gathered for a one-day course at Dhamma Pajjota. Trên 700 thiên giả tụ 
tập cho khóa tu 1 ngày 6 Dhamma Paijota 

Một đoàn quay phim từ hang Reuters tới để ghi hình sự kiện trong ngày, ho làm ra 
bản tin dài 5 phút được gởi ra cho 900 đài truyền hình khắp thế giới. Các bản tin của 
đài địa phương sau đó chiếu về Dhamma Pajjota và trích đoạn phỏng vấn Goenkaji. 

Goenkaji gặp gỡ thiên sinh trong buổi tham vấn chung. Đối với nhiều thiên sinh 
mới, đây là cơ hội đầu tiên được gặp Goenkaji và ngồi thiền với Thay. Tính quốc tế của 
sự kiện này, có thể được dé dàng nhận thấy qua số lượng ngôn ngữ được sử dụng và 
đa dạng các món ăn được phục vụ tại đây. 

Ngày 11 được dành cho những ban điều hành và ban đại diện trong việc truyền bá 
Dhamma ở Châu Âu để gặp gỡ Goenkaji và Mataji. Cuộc họp này tạo cơ hội cho 
những quốc gia có trung tâm và những nơi có khóa thiển ngoài trung tâm, như Serbia, 
Hungary và Scandinavia, có thể thảo luận những trở ngại và trách nhiệm với Goenkaji 
và giải quyết nhiều vấn đề địa phương. 

Ngày 12 tháng 8, Goenkaji đọc bài diễn văn trước 100 người tham dự Hội Nghị 
Tinh Thần Thương Mai gần Den Bosh, Hà Lan. Sau bài diễn văn, Goenkaji trả lời các 
thắc mắc và tiếp theo là phần thảo luận nhóm trước khán giả. Dựa theo sự thành công 
của khóa thién dành cho giới quản lý doanh nghiệp 6 Massachusetts vào tháng Ttư 
năm 2002, đã có thêm một khóa thiển dành cho các giám đốc, quản lý được tổ chức 
tại Dhamma Pajjota từ ngày 7 đến 18 tháng Năm 2003. 

Ngày hôm sau, Goenkaji gặp gỡ phóng viên từ Bỉ, Hà Lan, Đức tại Dhamma Pajjota 
và buổi tối diễn thuyết tại Cologne, Đức cho hơn 1000 người trong sảnh đường kín chỗ. 

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Goenkaji gặp ông Pascal Lamy, Ủy Viên Thương mại 
Quốc Tế Châu Âu. Ong Lamy chúc mừng Goenkaji về sự thành công của chuyến công 
du và nhận xét rằng việc phương pháp văn hóa tinh thần này được chấp nhận rộng rãi 
ở phương Tây thật là một việc đáng chào mừng. 


222 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Ong hỏi Goenkaji nhiều câu hỏi khác nhau về tâm linh nói chung va thién Vipassana 
nói riêng. Goenkaji giải thích về tính chất phổ quát và thực dụng của phương pháp và 
nói rằng Thay hy vọng những nhà lãnh đạo ngày nay sẽ chấp nhận Vipassana, và theo 
đó, sẽ giúp ích cho xã hội nói chung. 


NHÂN VIÊN ĐOÀN XE 


Bất cứ khi nào đoàn xe đi vào thành phố, lúc nào cũng có 20 người trên xe, mỗi 
người một phần việc. Dĩ nhiên Goenkaji và Mataji là trách nhiệm chính, nhưng ngoài 
ra còn có đoàn tùy tùng, tài xế, người lo hậu cần, thực phẩm, người lo truyền thông, 
và nhân viên hỗ trợ. 

Gia đình của Goenkaji và những người di cùng lam cho Thay và Mataji có được 
phần nào hơi ấm gia đình trong chuyến viễn du. Thoạt đầu, một trong những người 
con trai và vài thành viên khác trong gia đình đi theo đoàn, và đến tháng Sáu, có em 
gái Thây tham gia cho đến cuối cùng. Nhân viên lúc nào cũng hiện diện là người nấu 
ăn và thư ký riêng của Goenkaji, họ là những người dậy sớm nhất và đảm bảo cho mọi 
nhu cầu của Thầy trong ngày được chu toàn. 


MỘT NGÀY DU HANH CUA DOAN XE 


Tài xế là một nhóm gồm năm hay sáu người da được dao tạo dé lái những chiếc xe 
nhà di động (motorhome) khổng lồ. Nhiều khi một ngày cần tới hai ca vì hành trình 
liên tục từ sáng đến chiều tối. Những thành viên tích cực này cũng làm công việc rửa 
chén và bảo trì khi cần, hay có lúc họ làm việc nhiều giờ trên máy vi tính. Họ gắn ống 
nước, dây điện mỗi khi chúng tôi dừng lại ban đêm, và tháo ra khi di chuyển. 

Toán hậu cần, tiếp tục công việc từ khâu hoạch định, cần phải nắm rõ chỉ tiết trên 
từng bước của hành trình. Họ thường xuyên liên lạc bằng e-mail hay điện thoại với 
nhiều người lên kế hoạch địa phương tại các thành phố, đô thị dọc đường đi để điều 
phối những sự kiện trong ngày. 

Mỗi buổi sáng người nấu ăn thức dậy lúc bình minh chuẩn bị bữa điểm tâm và 
khuyến khích mọi người ăn cho xong để họ có thể dọn đẹp kịp thời trước khi gấp rút 
lên đường. Công việc này diễn ra hai lần nữa hằng ngày trước hoàng hôn. Ngoài ra, bà 
còn liệt kê những danh sách dài vô tận những đồ cần phải mua và gặp gỡ những người 
cung cấp thực phẩm địa phương, tiếp nhận tất cả những gi họ mang tới. 


KY SUDHAMMA | 223 


Có hai nhóm truyền thông. Công việc của một nhóm là lưu trữ tat cả những bai 
dién văn, biên bản hop ban điều hành, phỏng vấn. Họ tới nơi có sự kiện một hay hai 
giờ trước để đặt máy quay phim, loa phóng thanh và những dụng cụ cần thiết. Vào lúc 
kết thúc, họ nhanh chóng tháo gỡ và bỏ vào thùng để dùng trong sự kiện sau. 

Nhóm kỹ thuật còn lại đi theo với mục đích làm phim tài liệu về Goenkaji. Người 
quay phim, trước đây đã được giải Emmy ngay cuốn phim tài liệu đầu tiên, và hai 
người phụ tá lúc nào cũng có mặt. 

Còn có một hay hai người khác trong chuyến đi, chịu trách nhiệm nhiều công việc 
khác như: mua sắm tại mỗi điểm dừng chân, lau chùi, tổ chức, trợ giúp bất cứ việc gì 
khi cần -sắp đặt, thu dọn, tìm chỗ ăn trưa, và vô số những thứ khác. 


MỘT NGÀY TRONG CHUYỂN DI 


Ngày Lịch trình thường bắt đầu sớm, nhất là vào giữa hè. Chúng tôi thức dậy lúc 5 
giờ sáng và bắt đầu ngồi thiển buổi sáng. Những người ở trong lều nhiều khi phải ra 
khỏi lều sớm vì nắng. Những người thích chạy bộ tận dụng không khí mát buổi sáng. 
Điểm tâm thường được dọn ra vào lúc 7 giờ khi chúng tôi quây quần quanh bàn picnic 
để ăn. 

Có những ngày di chuyển và những ngày có sự kiện. Sau khi ăn sáng, chúng tôi 
chuẩn bị tùy vào lịch trình. Nếu di chuyển, chúng tôi cố đổ xăng và khởi hành lúc 10 
giờ sáng. Người hoạch định chương trình thường cho chúng tôi sáu tới tám tiếng để 
đến nơi muốn đến. Thời gian này gồm các khoảng dừng lại để ăn trưa, uống trà, ăn 
chiều và để Goenkaji và Mataji có cơ hội đi lại thư giãn. 

Chừng sau 1 giờ trưa, người nào đó sẽ chạy trước để tìm chỗ tốt để ăn trưa. Điểm 
dừng thường là dưới bóng cây mát tại công viên nhà nước hay địa phương, nhưng 
cũng có nhiều lúc chúng tôi phải dừng lại ở bãi đậu xe tải, giữa tiếng ồn ào của những 
chiếc xe 18 bánh. Khi người nấu ăn cho Goenkaji bắt đầu công việc chuẩn bị và phục 
vụ Thầy Cô, chúng tôi don ban ra, lấy ấm đun nước, và tất cả những dô ăn được đóng 
gói kỹ càng mà những người ở điểm dừng trước chuẩn bị cho. Trong vòng một tiếng 
rưỡi, sau khi rửa xong chén đĩa và cất đi, chúng tôi sắp hàng xe hướng ra xa lộ. Trong 
những ngày phải di chuyển nhiều nhất, chúng tôi phải lập lại việc này thêm hai lần 
trước khi tới nơi cần đến. 

Vào cuối những ngày di chuyển, chúng tôi nghỉ tại nơi cắm trại dành cho xe lưu 
động, được thiên sinh ở địa phương sắp xếp chỗ trước. Khi chúng tôi đến gần thành 


224 | THIEN SUS. N. GOENKA 


phố, những tiếng ré rè của chiếc bộ dam phát lên nhiều hon do hướng dẫn viên địa 
phương liên lạc để dẫn chúng tôi vào chỗ đậu đã được các trưởng nhóm ấn định. 
Chúng tôi đến nơi, tất bật nối các xe lại với nhau, dựng lều, hành thiên và ăn thêm một 
bữa nữa nếu không quá trễ. Nhiều khi, sáng hôm sau khi thức dậy, chúng tôi lại lặp lại 
tất cả công việc này. 

Những ngày có sự kiện, nhân viên được thư giãn hơn, nhưng đây là những ngày 
Goenkaji làm việc vất vả hơn. Liên tục có những buổi tham vấn riêng, họp ban điều 
hành vào buổi sáng, sau đó chúng tôi chuẩn bị cuộc diễn thuyết vào buổi tối. Một số 
thành viên đoàn cố gắng tới địa điểm trước vài tiếng để ngồi thiên chung, và để sap dat 
những dụng cụ cần thiết. Nếu địa điểm tổ chức gần bãi đậu xe lưu động, ai đó sẽ chở 
Thầy Cô bằng xe ô tô đến, nhưng nếu đường xa hơn thì dùng hai xe lưu động lớn nhất. 
Nhu thế, Goenkaji sẽ có thì giờ và chỗ để nghỉ ngơi trước buổi diễn thuyết và có chỗ 
để ăn sau khi xong. Đoàn lúc nào cũng được ban tổ chức ở địa phương phục vụ bữa 
ăn tại các buổi diễn thuyết. Thỉnh thoảng, đoàn trở về chỗ đậu xe rất trễ, lần trễ nhất 
là 3 giờ sáng sau một ngày đặc biệt dài. 


(Bản tin Quốc Tế - tháng 9, 2002) 


CHUONG BON 


AP DUNG DHAMMA 


GIOI THIEU 


Mục dich chính của việc học Thién Vipassana là biết cách áp dung phương pháp 
vào những tình huống khác nhau trong cuộc sống hằng ngày; là chuyển sự luyện tập 
trong khóa và giờ thiển hằng ngày từ đệm ngồi sang các mối quan hệ với gia đình, bạn 
bè, nơi làm việc, và những hoạt động xã hội và giải trí; là thay đổi bản thân theo hướng 
tốt đẹp hơn, phát triển tỉnh thức và bình tâm, có nhiều hơn,tình thương và lòng trắc 
ẩn đối với người khác giảm thiểu bản ngã, dao động và những phản ứng bằng ý nghĩ 
hay hành động. Những bài viết trong chương này cho thấy các ví dụ về việc thực hành 
Dhamma, tiến trình nội tâm của cá nhân, có thể được áp dụng một cách thành công 
trong thế giới bên ngoài. 

Bài viết ngắn do Goenkaji viết riêng cho ấn bản Quốc Tế đầu tiên của Bản Tin 
Vipassana vào năm 1974 mang lai một thông điệp đầy khích lệ cho thién sinh cũ: việc 
áp dụng Dhamma bắt đầu từ bản thân chúng ta bằng việc hành thiền với nhiệt tâm, 
sáng suốt và tiến bộ. Một người sống một cuộc sống Dhamma, sẽ làm gương cho 
những người khác, thu hút họ tới Con đường thoát khổ. 

Năm 2000 Goenkaji tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Thiên Niên Về Hòa Bình Thế 
Giới dành cho những nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh do Liên Hiệp Quốc tổ chức. 
Thông điệp của Thiên sư khẳng định an lạc nội tâm của mỗi cá nhân là chìa khóa cho 
hòa bình thế giới, và những truyền thống tâm linh phải đoàn kết để củng cố cho mục 
đích chung này của nhân loại thay vì tranh cãi về sự khác biệt bề ngoài. Bài diễn văn 
này có thể được xem qua trang web www.dhamma.org/os và tại www.vridhamma.org 

Ấn bản Quốc Tế tháng 12 năm 2001 phát hành sau biến cố đau thương 11 tháng 9, 
khi bọn khủng bố làm thế giới sững sờ bằng những vụ tấn công đồng loạt một số mục 
tiêu trên nước Mỹ làm nhiều người bị thiệt mạng. Goenkaji viết một bài về dé tài này, 
bao gồm một số đoạn ngắn về sức mạnh của sự bình tâm và tình thương để vượt qua 
thù hận. 


228 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Một bang tin đặc biệt viết về ba Benazir Bhutto, cựu thủ tướng Pakistan và sự quan 
tâm của bà về phương pháp này. May mắn là bà đã học được phần đầu của phương 
pháp Vipassana trước khi bị lật đổ. Sau nhiều năm bị trục xuất, bà can đảm trở về 
Pakistan để ứng cử vai trò lãnh đạo mặc cho những khuyến cáo an ninh và đã bị nhóm 
cực đoan ám sát. 

Hai bài tiếp theo cũng nói về những hoàn cảnh bi dat - loạt động đất ở Gurajat, và 
những người vẫn còn chịu hậu quả vì sự tàn ác của Khmer Đỏ ở Campuchia - và vai 
trò thực tiễn của Vipassana trong việc hỗ trợ những người sống sót. 

Goenkaji nói chuyện trong cuộc hội thảo ở Dhamma Giri về “Nghiện Ngập trình 
bày dưới góc nhìn Vipassana cách làm thế nào để diệt trừ tận gốc rễ những bất tịnh 
tinh thần, chứ không chỉ triệu chứng trên bê mặt. Bài “Hãy giữ cho tâm trí được lành 
mạnh” được viết dựa trên diễn văn dành cho cán bộ xã hội tại Mỹ, trong đó Thiển sư 
khuyến khích những chuyên viên hãy thanh lọc bản thân để giúp cho người khác 
thay đổi. 

Các tập Ban Tin đã đăng nhiều báo cáo khác nhau về chương trình Vipassana cho 
nhà tù. Bài đã được biên tập này tóm lược quá trình phát triển trên toàn thế giới cho 
đến năm 2003. 

Với xuất than của mình, Goenkaji đặc biệt quan tâm đến việc mang Vipassana tới 
những người lãnh đạo thương mại, quản trị và chuyên gia, bằng việc tổ chức những 
khóa dành riêng cho nhóm đối tượng này hoặc trình bày trước những người quan 
tâm. Hai bài tiếp theo thể hiện một vài quan điểm của Thién sư khi được mời tham dự 
Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tại Devo, Thụy sĩ năm 2000. 

Những van dé của giới trẻ và sinh viên muốn thực hành Vipassana được dé cập tới 
trong hai bài tiếp theo. 

Trong bài “Tai sao tôi ngồi (thién)”, chúng ta được thấy một thiền giả giải thích lý 
do thực hành Vipassana đều đặn, là “để biết chính mình” (là được chi day, học được 
cách vượt qua hỗn loạn để được bình tâm nhờ vào tuệ giác; theo như ông đã viết ở bài 
khác.) 

Chương này kết thúc bằng bài “Áp dụng Dhamma trong cuộc sống”, lời khuyên của 
Goenkaji khuyên ta tận dụng phương pháp giải thoát này cho trọn cuộc đời, vì sự lợi 
lạc cho bản thân và cũng vì sự lợi lạc cho những người khác. 


THONG DIEP CUA THAY GOENKA 


Bai sau day được viết cho ấn ban đầu tiên của Ban Tin Vipassana Quốc Tế nam 
1974. 


Những hành gia trên Con Đường Dhamma than mến, 

Hãy hạnh phúc! 

Hãy giữ cho ngọn đuốc Dhamma được thắp sáng! Hãy để ngọn đuốc rực sáng trong 
cuộc sống hằng ngày. Hãy luôn nhớ rằng, Dhamma không phải là sự trốn chạy. Đó là 
nghệ thuật sống: bình an và hòa hợp trong chính bản thân và cùng với những người 
khác. Bởi vậy, hãy sống một cuộc sống Dhamma. 

Đừng quên ngồi thiển hằng ngày sáng và tối. 

Bất cứ khi nào có thể được, hãy tham gia những buổi ngồi thiển chung với những 
thiền sinh Vipassana khác. 

Hãy tham gia một khóa thiển 10 ngày hằng năm. Điều này cần thiết để giúp quý vị 
vững vàng. 

Với đầy tự tin, hãy đối mặt với khó khăn xung quanh một cách can đảm và tươi 
CƯỜI. 

Hãy từ bỏ oán giận và chán ghét, ác ý, và thù hận. 

Hãy phát sinh tình thương và lòng trắc ẩn, đặc biệt cho những người không hiểu 
Dhamma va đang sống một cuộc đời bất hạnh. 

Nguyện cho hành động Dhamma của quý vị giúp họ thấy con đường an lạc và hòa 
hợp. Nguyện cho ánh sáng của Dhamma rạng rỡ trên nét mặt của các con lôi cuốn 
càng ngày càng nhiều người đau khổ đến với con đường hạnh phúc đích thực này. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, an lạc, giải thoát. 

Với tất cả Metta (từ tâm). 


AN LẠC NOI TAM CHO HÒA BINH THE GIỚI 


Diễn van của Thiển Sư S.N. Goenka tại Hội Nghị Thượng Dinh Thiên Niên về Hoa 
Bình Thế Giới, tại Đại Sảnh Đường Liên Hiệp Quốc, N. Y. vào ngày 29 tháng 8 năm 
2000. Cuối tháng 8 năm nay, Goenkaji tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Thiên Niên về 
Hòa Bình Thế Giới, với sự có mặt của 1,000 nhà lãnh đạo tôn giáo và tâm linh, được 
tổ chức tại Liên Hiệp Quốc dưới sự bảo trợ của Tổng Thư Ky Kofi Annan. Mục đích 
của hội nghị là để để cao sự dung thứ, thúc đẩy hòa bình và khuyến khích đối thoại 
giữa các tôn giáo. Nhiều quan điểm khác nhau được trình bày và nguy cơ bất đồng ý 
kiến rất cao. Goenkaji, trong diễn văn trước những phái đoàn, cố nhấn mạnh những 
gì họ và mọi con đường tâm linh đều có chung: Dhamma phổ quát. Quan điểm của 
Thay được chấp nhận bằng những tràng pháo tay liên tục. 


LOI DHAMMA 


Vivadam bhayato disvaa 

avivadam ca khemato. 

Samagga sakhila hotha, 

esa buddhanusasani. 

Thay hiém hoa trong bat hoa, 

an õn trong hoa thuận, 

chung sống trong tinh thân hữu, 

đây là giáo huấn của Chu Phật. 
Khuddaka-nikaya (Tiểu Bộ Kinh), Apadana 1-79 

Na hi verena verani, 

samantidha kudacanam; 

averena ca sammanti, 

sa dhammo sanantano. 


232 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Han thu không bao giờ chấm đút; 
Bằng hận thù trong thế gian này; 
Chỉ chấm dứt bang tình thương, 
đây là luật vĩnh cửu 
Dhammapada (Kinh Pháp Cú) - 5 


Kính thưa bằng hữu, các nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, 

Đây là cơ hội tuyệt vời, khi chúng ta có thể đoàn kết và phục vụ nhân loại. Tôn giáo 
chỉ là tôn giáo khi có sự đoàn kết, khi nó chia rẽ chúng ta, tôn giáo không còn là tôn 
giáo nữa. 

Rất nhiều diễn văn đã đề cập đến sự cải đạo, cả chống đối lẫn đồng ý. Không những 
không chống đối sự chuyển đổi, tôi còn rất ủng hộ - nhưng không phải sự cải đạo từ 
một tôn giáo có tổ chức này sang một tổ chức tôn giáo khác. Không phải thế. Sự 
chuyển đổi phải là từ đau khổ sang hạnh phúc. Phải từ ràng buộc sang giải thoát. Phải 
từ tàn ác sang tình thương. Đây là sự chuyển đổi cần thiết cho ngày nay, và đó là những 
gì hội nghị này nên tìm cách mang lại. 

Vùng đất Ấn Độ cổ xưa gửi đến thế giới, toàn thể nhân loại thông điệp về hòa bình 
và hòa hợp; nhưng không chỉ có thế: nơi đó đã hiến tặng một phương pháp, một cách 
thức để đạt được hòa bình và hòa hợp. Theo tôi, nếu chúng ta muốn có hòa bình cho 
xã hội loài người, chúng ta không thể bỏ qua những cá nhân. Nếu không có bình an 
trong tâm của những cá nhân, tôi không thể hiểu làm sao có được hòa bình thực sự 
trên thế giới. Nếu tâm tôi bất ổn, lúc nào cũng đầy giận đữ, oán ghét, ác ý và thù hận, 
thì làm sao tôi có thể mang lại hòa bình cho thế giới được? Tôi không thể làm được, 
bởi vì tôi không có bình an cho chính mình. Bởi vậy, các Bậc Giác Ngộ nói, “Irước tiên 
hãy tìm bình an trong chính mình”. Ta phải xem có bình an thực sự trong bản thân hay 
không. Mọi hiển triết, thánh nhân, nhà thông thái trên thế gian đã khuyên, “Hãy biết 
chính mình” Điều này không có nghĩa là chỉ biết ở mức độ trí thức, hay chấp nhận ở 
mức độ tình cảm hay mù quáng, nhưng bằng những gì thực sự kinh nghiệm được. Khi 
quý vị chứng nghiệm sự thật về chính mình trong nội tâm, ở mức độ thực nghiệm, 
những khó khăn của cuộc đời sẽ được tự nó giải quyết. 

Quý vị bắt đầu hiểu được luật phổ quát, luật tự nhiên - hay, nếu muốn, quý vị có thể 
gọi là luật của Thượng Dé Toàn Năng. Luật này áp dung cho từng người va mọi người: 
Khi tôi sinh ra tức giận, chán ghét, ác ý, hay thù hận, tôi là nạn nhân đầu tiên của sự 


KY SUDHAMMA | 233 


tức giận của minh. Tôi la nạn nhân dau tiên của thù han hay chán ghét ma tôi tao ra 
trong tâm. Tôi hại tôi trước, rồi chỉ sau đó tôi mới bắt đầu làm hại người khác. Đây là 
luật tự nhiên. Nếu tôi quan sát trong bản thân, tôi thấy rằng, ngay khi bất cứ bất tịnh 
nào nảy sinh trong tâm thì có một phản ứng vật lý: Người tôi trở nên nóng và bắt đầu 
cháy bừng, tim đập mạnh và căng thẳng, tôi thấy khổ sở. Và khi tôi sinh ra bất tịnh 
trong người và trở nên khổ sở, tôi không giữ sự khổ sở này cho riêng mình, trái lại, tôi 
ném nó sang người khác. Tôi làm cho bầu không khí quanh tôi trở nên căng thẳng đến 
nỗi, bất cứ ai tiếp xúc với tôi cũng trở nên khổ sở. Mặc dù tôi nói về bình an và hạnh 
phúc, điều quan trọng hơn lời nói là những gì đang xảy ra trong tôi. Và nếu tâm tôi 
được thanh tịnh, luật đó cũng công hiệu theo cùng một cách. Giây phút không còn bất 
tịnh trong tâm, tự nhiên - hay Thượng Đế Toàn Năng - bắt đầu tưởng thưởng tôi: Tôi 
cảm thấy bình an. Điều này tôi cũng có thể quan sát trong bản thân. 

Cho dù ta thuộc bất cứ tôn giáo hay truyền thống hay quốc gia nào, khi ta phạm luật 
tự nhiên và sinh ra bất tịnh trong tâm, thì ta chắc chắn sẽ bị khổ. Tự thiên nhiên sẽ 
trừng phạt. Những người phạm luật tự nhiên, bắt đầu cảm thấy nỗi khổ của lửa địa 
ngục nội tâm ngay tại đây và ngay bây giờ. Hạt giống họ gieo bây giờ là hạt giống của 
lửa địa ngục, và những gi chờ đợi họ sau khi chết chỉ là lửa địa ngục. Tương tu, theo 
luật tự nhiên, nếu ta giữ tâm được thanh tịnh, đầy tình thương và lòng trắc ẩn, ta 
hưởng được thiên đàng nội tâm ngay tại đây và ngay bây giờ. Và hạt giống tôi gieo 
trồng sẽ cho quả của thiên đàng sau khi chết. Không có gì khác biệt cho dù tôi gọi 
mình là tín đồ Ấn giáo, Hồi giáo, Cơ đốc giáo hay đạo Jain: Một con người là một con 
người; tâm con người là tâm con người. 

Sự chuyển đổi cần thiết là sự chuyển đổi từ tâm bất tịnh sang tâm thanh tịnh, và sự 
chuyển đổi này thay đổi con người theo những cách tuyệt vời. Không có thần thông và 
phép lạ; đây đơn thuần là khoa học quan sát tương quan giữa tâm và thân từ bên trong. 
Ta khảo sát xem tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào, và thân ảnh hưởng đến tâm ra 
sao. Bằng sự quan sát kiên nhẫn, luật tự nhiên trở nên rất rõ ràng: Bất cứ khi nào ta tạo 
ra ô nhiễm tinh thần, ta bắt đầu bị khổ, và khi nào ta không còn ô nhiễm, ta hưởng 
được bình an và hòa hợp. Phương pháp tự quan sát này có thể được thực hành bởi 
từng người và mọi người. 

Do Bậc Giác Ngộ ở Ấn Độ giảng dạy thuở xa xưa, phương pháp đã lan truyền khắp 
thế giới. Và ngày nay, vẫn có những người thuộc nhiều cộng đồng, truyền thống, tôn 
giáo khác nhau tới và học phương pháp này, để gặt hái được cùng một lợi lạc. Họ vẫn 
có thể tiếp tục gọi mình là người theo đạo Hindu, đạo Phật, đạo Hồi hay đạo Cơ Đốc. 


234 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Những nhãn hiệu này không có gi khác biệt cả, một con người là một con người. Sự 
khác biệt là nhờ thực tập, họ trở thành những người có đời sống tâm linh thực sự, đầy 
tình thương và lòng trắc ẩn. Những gì họ làm sẽ tốt lành cho chính họ và cho những 
người khác. Khi một ai tạo ra bình an trong tâm, toàn thể bầu không khí xung quanh 
người đó tràn ngập những rung động của bình an, và bất cứ ai gặp người đó cũng bắt 
đầu cảm thấy bình an. Sự thay đổi tinh thần này chính là sự thay đổi cần thiết. Tất ca 
những sự chuyển đổi khác đều vô nghĩa. 

Cho phép tôi được đọc thông điệp nhân từ của Ấn Độ gởi đến thế giới. Được khắc 
trên đá 2.300 năm trước, đây là những lời của Đại Đế Ashoka, một người trị vì lý 
tưởng, giải thích cách cai trị như thế nào. Ông khuyên chúng ta, “Ta không nên chỉ 
vinh danh tôn giáo của minh và lên án tín ngưỡng của người khác? Day là thông điệp 
quan trọng trong thời đại của chúng ta. Bằng việc lên án những tôn giáo khác và cả 
quyết chỉ có tôn giáo của mình là nhất, ta tạo ra khó khăn cho nhân loại. Vua Ashoka 
tiếp tục, “Trái lại, ta phải vinh danh những tôn giáo khác vì nhiều lý do khác nhaư”. 
Mọi tôn giáo xứng với tên gọi đều có cốt lõi thiện lành của tình thương, lòng trắc ẩn 
và thiện ý - mọi tôn giáo. Chúng ta nên vinh danh những tôn giáo vì cái cốt lõi này. Vỏ 
bê ngoài luôn luôn khác biệt, có quá nhiều dạng nghi thức, nghi lễ, tế tự, đức tin. Đừng 
để chúng ta tranh cãi về những thứ đó, thay vào đó, cần chú trọng đến cốt lõi bên 
trong. Như vua Ashoka nói, “Bằng cách làm như thế, ta làm cho tôn giáo của mình lớn 
mạnh, và cũng phục vụ tôn giáo của người khác. Bằng cách làm ngược lại, ta đào hố 
tự chôn tôn giáo của mình và đồng thời làm hại các tôn giáo khác? 

Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Vua Ashoka nói, “Ai đó vinh 
danh tôn giáo của mình và lên án những tôn giáo khác, vì lòng sùng tín đối với tôn 
giáo của mình; tuy họ nghĩ rằng: “lôi đang vinh danh tôn giáo của tôi; nhưng thực 
chất, hành động này lại làm tốn hai tôn giáo của người đó rất nhiều” 

Sau cùng, vua Ashoka đưa ra thông điệp về Luật Tự Nhiên, thông điệp của Dhamma: 
“Tat cả hãy lắng nghe: Hòa thuận là tốt, chứ không phải tranh cãi. Hãy sẵn lòng lắng nghe 
giáo lý của người khác” Thay vì bất đồng và lên án, hãy để chúng ta chú trọng tới tỉnh túy 
trong giáo huấn của mọi tôn giáo. Và rồi sẽ có hòa bình thực sự, hòa hợp thực sự. 


(Ấn bản Quốc Tế - tháng 11, 2000) 


KHONG THE CHAM DUT HAN THU BANG HAN THU 


LOI DHAMMA 


Paradukkhtpadhanena, attano sukhamicchati. 
Verasamsaggasamsattho, vera so na parimuccati. 
Những người tim kiếm hạnh phúc cho bản thân bang cách lam thương tổn người khác 
thì không thoát khỏi hận thù, bị hận thù trói buộc. 
Kinh Pháp Cú, 291, Narada dịch. 


THÔNG ĐIỆP CỦA THẦY GOENKA 


Những biến cố đau thương ngày 11 tháng 9 khiến tất cả chúng ta đều rúng động. 
Chúng ta cảm thấy thật đau lòng cho những người thiệt mạng hay bị thương, cho gia 
đình họ, bạn hữu và đồng nghiệp, và cho hàng triệu người đã bất lực chứng kiến cảnh 
này trong kinh hoàng. 

Đây là sự tấn công vào quyền được sống trong an lạc và an toàn của con người, và 
quyền được xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ và con cháu. Bi kịch xảy ra ở 
một quốc gia đã mở cửa cho mọi người khắp thế giới, một nơi đã giữ lý tưởng là mọi 
người đều bình đẳng, và mang đến hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. 

Chúng ta không thể để niềm hy vọng đó phai nhạt. Trong thời kỳ đen tối, chúng ta 
phải mang đến ánh sáng, ánh sáng của Dhamma. Những vết thương sâu đậm bởi bóng 
tối của vô minh có thể được chữa lành bang trí tuệ mà ánh sáng của Vipassana có thé 
mang lại. 

Trong ngày 11 tháng 9, chỉ trong khoảnh khắc, thực tại hời hợt bề ngoài bị xé tan và 
chúng ta thấy được sự thật phũ phàng: rằng không thể tránh khỏi khổ đau, rằng những 
gi chúng ta bám víu vào chắc chắn sẽ mất đi, rằng chúng ta không thể kiểm soát được 
những gì xảy ra. 


236 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Sự that nay có vẻ không thể chịu đựng nổi, nhưng Vipassana day cho chúng ta cách 
chấp nhận nó. Bằng cách học cách quan sát dukkha, anicca và anatta (khổ, vô thường, 
vô ngã) trong bản thân, chúng ta có thể phát triển được sự bình tâm, khiến giúp ta có 
thể đương đầu với bất cứ tình huống nào mà không bị chế ngự, choáng ngợp. 

Nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân, chống lại sự tấn công từ bên ngoài, 
và làm mọi cách để người dân và lãnh thổ được an toàn. Song song đó, cần phải nhớ 
rằng những biện pháp như thế chỉ hiệu nghiệm ngắn hạn. Chỉ có hảo tâm thiện ý và 
tình thương mới có thể loại trừ được cội rễ của những hành động thù nghịch như thế, 
bất kể do ai thực hiện vì bất cứ lý do gì. 

Chắc chắn bây giờ chính là thời điểm cần đến sự bình tâm, là lúc để phát sinh thiện 
ý và lòng trắc ẩn cho người khác. Chúng ta đã thấy sự thù hận của một số người có thể 
sâu đậm như thế nào, cũng như tính nguy hiểm và hủy hoại như thế nào. Nếu chúng 
ta có thể làm gì đó để giảm thiểu sự thù hận trên thế giới, chúng ta có thể đạt được 
thắng lợi đáng kể. 

Đức Phật nói: “Trên thế gian này, không bao giờ hận thù được dập tắt bằng hận thù. 
Cách duy nhất để chấm dứt hận thù là bằng tình thương, đây là luật vĩnh cửu” (Kinh 
Pháp Cú, 5). Luật này không liên quan gì tới Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, 
đạo Jain, đạo Do Thái, đạo Sikh hay bất cứ đạo gì khác. Đó luật tự nhiên phổ quát. 

Bởi vậy, chúng ta phải phát triển Metta (lòng từ bi) đối với tất cả những người trong 
biến cố này. Và Metta của chúng ta phải lan rộng đến những người mê lam đã thực 
hiện các cuộc tấn công như thế. Họ phí phạm cuộc đời quý giá của họ vì quan niệm 
tôn giáo sai lầm, và trong khi làm hại người khác, họ tự làm hại họ nhiều hơn. 

Biến cố càng trở nên tệ hại hơn với quan điểm sai lầm rằng, họ là đại diện cho Hồi 
giáo. Kinh Koran khẳng định rằng không thể nào có bạo động hay cưỡng ép nhân 
danh tôn giáo. Những người thực sự tuân theo lời dạy trong đạo Hồi là những người 
yêu hòa bình như tất cả những tín đồ thật sự của các tôn giáo khác. Bây giờ là thời 
điểm để chúng ta bày tỏ tinh thần đoàn kết với vô số những người Hồi giáo, người Ả 
Rap yêu chuộng hòa bình. Đừng để hành động hèn nhát của một số ít người làm lu mờ 
nhận thức của chúng ta về một trong những tín ngưỡng lớn của thế giới. 

Thiện chắc chắn sẽ thắng ác và hành động thiện hay ác phát đều xuất phát từ trong 
tâm. Việc thiện lớn nhất là có một tâm thanh tịnh, không chút ô nhiễm. Với một tâm 
như thế, chúng ta có thể vượt qua những sóng gió lớn nhất trong đời. Chúng ta có thể 
đáp trả thù hận bằng thiện ý. Chúng ta có thể ngăn chặn hành động thù ghét mà không 


KY SUDHAMMA | 237 


tạo thêm thu han. Chúng ta có thé sống ma không sợ hãi và sống trong bình an với 
mọi người khác. 

Kinh Koran day chúng ta: “Thiên và ác không bao giờ giống nhau, bởi vay hãy đẩy 
lùi ác bằng thiện. Rốt cuộc điều này sẽ tốt hơn bởi vì kẻ thù sẽ trở thành bạn hữu, và 
thù hận vĩnh viễn biến mất” (Surah Ha-Min, 34-35) 

Dhamma cho ta cách để đẩy lui cái ác trong chúng ta, và như thế, sẽ giúp xua tan 
hận thù trên thế giới. Chúng ta hãy nhiệt thành trong việc thực hành Dhamma, và 
chúng ta hãy đem ánh sáng Dhamma tới cho tất cả những người đang đau khổ và 
phiền muộn. 

Nguyện cho tất cả những người dau thương trên thế giới thoát khỏi khổ dau. 

Nguyện cho những người bị sợ hãi, thoát khỏi sợ hãi. 

Nguyện cho mọi người từ bỏ thù hận và sống trong bình an. 

Nguyện cho Dhamma nảy sinh trong tam mọi người. 

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, được bình an, được giải thoát! 


THUONG YEU VA HAN THU 


“Akkocchi mam avadhi mam, 

ajini mam ahasi me.” 

Ye ca tam upanayhanti, 

veram tesam na sammati. 

“Hắn sỉ nhục tôi, han đánh tôi, 

hắn đánh bại tôi, hắn cướp tôi,” 

Những người mang những ý nghi như thế, 

thù hận không bao giờ nguôi. 

Kinh Pháp Cú, 3 
Ngày nay, sự bất man gan như có mat ở khắp moi noi. Bất man sẽ sinh ra cám giác 

tiêu cực. Cam giác tiêu cực sẽ sinh ra oán ghét. Oán ghét sẽ sinh ra thù hận. Thu hận sẽ 
sinh ra chiến tranh. Chiến tranh sẽ sinh ra kẻ thu. Kẻ thù sẽ lại sinh ra chiến tranh. Và 
chiến tranh sẽ lại sinh ra kẻ thu, cứ như thế tiếp diễn trong một vòng ludn quấn. Là do 
đâu? Chắc chắn bởi vì không có sự kiếm soát được tâm. 

Sayagyi U Ba Khin 

Susukham vata jivama, 

verinesu averino. 

Verinesu manussesu, 

viharama averino. 


Lanh thay cho chung ta 

song gitia những người hận thù 

nhưng không hận thù; 

giữa những người hận thù, 

chúng ta hãy sống không hận thu. 
Kinh Pháp Cú, 197 


240 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Mettavihari yo bhikkhu 

pasanno buddhasasane 

adhigacche padam santam 

sankharupasamam sukham. 

Người hành thiên sống trong lòng từ ái, 

thành tâm với giáo huấn của Đức Phật, 

sẽ đạt được Niết Bàn, 

niềm an vui khi tất cả nghiệp chấm duit. 
Kinh Pháp Cú, 368 


THO DOHA BẰNG TIẾNG ẤN CUA THAY S. N. GOENKA 


Dveshha aura durbhava ka, 
rahe na nama nishana. 

Sneha aura sadbhava se, 

bhara len tana mana prana. 
Jage pyara hi sarvada, 

roma roma laharaya. 

Dharama Ganga aisi bahe, 
dveshha droha dhula jaya. 

Jale holika dveshha ki, 
bhasmibhtta ho jaya. 

Umade Ganga pyara ki, 

jana jana mana laharaya. 

Oán ghét và ác ý 

nguyện không có máy may. 
Nguyện tình thương và thiện chí 
tran ngập thân, tâm và cuộc đời. 
Nguyện tình thương luôn phát sinh 
và phản chiếu qua bạn. 

Nguyện Dhamma tuôn chảy như sông Hằng, 
cuốn di những oán ghét va ác ý. 
Nguyện lửa oán ghét lụi tắt 
không con gi ngoài tro tan. 


KÝ SUDHAMMA | 241 


Nguyện sông Hang của tình thương 
dâng tràn và chảy trong tim tất cả. 


Trích từ sách Nghệ Thuật Sống - tác giả William Hart 


Không thèm muốn, không ghét bỏ không có nghĩa là thái độ vô tâm, hời hợt; không 
phải rằng ta chỉ tận hưởng sự giải thoát của riêng mình mà không bận tâm đến nỗi đau 
của người khác. Trái lại, sự bình tâm thật sự có thể được gọi một cách chính xác là 
“thản nhiên thánh thiện”. Đây là một phẩm hạnh giàu động lực, là sự thể hiện của một 
tâm thuần khiết. Khi xóa sạch thói quen phản ứng mù quáng, lần đầu tiên tâm có thể 
phát sinh những cách xử lý tích cực mang tính sáng tạo, hiệu quả và lợi ích cho bản 
thân và người khác. Cùng với sự bình tâm, những phẩm chất khác của một tâm thuần 
khiết sẽ xuất hiện: thiện chí, tình thương hướng đến lợi ích của người khác mà không 
trông mong được đền đáp; lòng thương cảm đối với thất bại và nỗi đau của người 
khác; niềm vui khi người khác thành công hay gặp may mắn. Bốn phẩm hạnh này là 
kết quả tự nhiên của việc thực hành Vipassana. 

Trước đây, ta luôn cố gắng giữ những gi tốt dep cho ban thân và dun đẩy những thứ 
không mong muốn cho người khác. Bây giờ, ta hiểu rằng ta không thể có được hạnh 
phúc mà tổn hại những người khác, và rằng việc mang lại hạnh phúc cho người cũng 
sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Như thé, ta bat đầu tìm những thứ tốt đẹp ma ta có dé 
chia sẻ với những người khác. Do đã được vơi bớt khổ đau và kinh nghiệm sự bình an 
của giải thoát, ta nhận ra rằng đây chính là điều đáng quý nhất. Và ta ước rằng những 
người khác cũng có thể kinh nghiệm được và tìm thấy con đường thoát khỏi khổ đau 
của họ. 

Kết quả nghiễm nhiên mà phương pháp thién Vipassana mang lại là Mettabhavana, 
sự phát sinh thiện ý đến những người khác. Trước đây, có thể ta chỉ nói ngoài miệng 
những câu ân cần nhưng sâu trong tâm, những tiến trình thèm muốn, ghét bỏ vẫn tiếp 
tục. Giờ đây, ở một mức độ nào đó, tiến trình phản ứng đã dừng lại, thói quen ngã mạn 
mất đi, và thiện ý tự nhiên tuôn trào ở các tầng lớp của tâm. Với lực của một tâm thuần 
khiết, thiện ý này trở nên rất mạnh mẽ, đủ để tạo một bầu không khí bình an và hòa 
hợp vì lợi ích của mọi người. 

Có những người nghĩ rằng việc luôn giữ cân bằng có nghĩa là ta không còn có thể 
tận hưởng niêm vui, sự phong phú của cuộc sống, giống như việc một họa sĩ có một 
bảng màu đầy đủ nhưng chỉ chọn màu xám để vẽ, hay giống như việc ta có chiếc đàn 


piano nhưng chỉ choi mỗi nốt Đô. Day là quan niệm sai lầm về sự bình tâm. Ban nhạc 
bị lạc điệu và ta không biết cách chơi piano. Gõ phím một cách tùy ý và gọi đó là thể 
hiện cá tính chỉ tạo nên những âm thanh nghịch tai. Nhưng nếu chúng ta học về âm 
của nhạc cụ và cách chơi đàn, chúng ta có thể tạo ra âm nhạc. Từ tông thấp đến cao, 
chúng ta dùng cả dãy phím đàn, và với mỗi một nốt chúng ta chơi, chúng ta tạo ra 
không gi ngoài hòa hợp, đẹp dé 

Hỏi: Lòng bi mẫn thật sự là gì? 

Thầy Goenka: Đó là ước nguyện được phục vụ, được giúp người khác thoát khổ. 
Nhưng không được dinh mắc. Nếu quý vị khóc thương vì đau khổ của người khác, 
quý vị chỉ làm cho bản thân bất hạnh. Con đường Dhamma không phải như thế. Nếu 
có lòng bi mẫn đúng nghĩa, thì với tất cả tình thương có được, quý vị sẽ cố gắng giúp 
đỡ trong khả năng của mình. Nếu thất bại, quý vị mỉm cười và thử cách khác. Quý vị 
phục vụ mà không lo ngại về kết quả. Đây chính là lòng bi mẫn có được, nhờ vào một 
tâm quân bình. 


(Bản tin Quốc tế- Tháng 12 năm 2001) 


BA BENAZIR BHUTTO VA VIPASSANA 


Mùa hè năm 1994 tôi nhận được điện thoại từ Bộ Nội Vụ ở Kathmandu. Thủ tướng 
Benazir Bhutto, đang viếng thăm chính thức Nepal và muốn đến thăm trung tâm 
Vipassana Dharmashringa ở Kathmandu. Chúng tôi sắp xếp để bà đi thăm và giải 
thích về phương pháp thién Vipassana theo truyền thống của Đại thién sư Sayaygi U 
Ba Khin do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy. Không may là chuyến viếng thăm bị hủy 
bỏ. Hai năm sau, bộ ngoại giao lại liên lạc với chúng tôi. Thu tướng Sher Bahadur 
Deuba sẽ viếng thăm Pakistan và bà Benazir Bhutto có một yêu cầu đặc biệt là sắp xếp 
một thiển sư Vipassana theo cùng. 

Thiên sư Tổng quản Goenkaji yêu cầu tôi va Nani Maiya Manandhar, cả hai đều là 
thiển sư kỳ cựu, tháp tùng phái đoàn. Bà Benazir Bhutto bận rộn trong chuyến công 
du và nhắn tin là bà sẽ gặp chúng tôi khi rảnh. Vào ngày cuối cùng của chuyến viếng 
thăm, phái đoàn Nepal trở về Karachi vào buổi chiều để bay về Kathmandu. Nani 
Maiyaji và tôi được gọi vào lúc 3 giờ chiều, sau khi toàn bộ phái đoàn đã rời đi. Bà 
Benazir đã nghe nói nhiều về Vipassana và muốn được học tại chỗ ngay lập tức. Chúng 
tôi nói là cần phải tham dự khóa thién 10 ngày. Bà không có nhiều thì giờ như vậy và 
nhất quyết phải được học ngay lập tức. Thién su Goenkaji đã đoán trước việc nay và 
cho phép dạy cho bà phương pháp Anapana. Do đó, Nani Maiyaji day bà Anapana. Bà 
bat đầu thực hành ngay lập tức va cảm thấy rất an tĩnh. Bà nói bà đã không ngủ được 
nhiều ngày và sau khi tập Anapana, bà muốn chop mắt một chút bởi vì ba cảm thấy 
rất an tĩnh. 

Chúng tôi đợi trong lúc bà ngủ. Bà thức dậy sau vài giờ, trông rất tươi tỉnh và vui 
vẻ. Chúng tôi giải thích cho bà về những điểm đáng chú ý của Vipassana: phương cách 
để thoát khỏi khổ đau và phiên não; không liên quan đến nghi thức của một tổ chức 
tôn giáo nào, nhưng là một nghệ thuật sống. Vipassana không cải đạo người ta từ một 
tôn giáo này sang một tôn giáo khác và mở rộng cho mọi người, không ngăn cản bất 
cứ ai thuộc giai cấp, tín ngưỡng hay giới tính nào. Phương pháp giúp người ta kiểm 


244 | THIEN SUS. N. GOENKA 


soát được cái tâm vọng động, phién não và thanh lọc hết những bat tinh trong tam 
như sợ hãi, nóng giận, hận thù, ác ý, thù ghét, tham lam, đam mê và bất an. Vipassana 
day cách lam thé nào để giảm thiểu bản ngã và tim thấy sự thật về chính mình và dat 
được an lạc nội tâm. 

Chúng tôi thảo luận thêm về Vipassana và nơi nào bà có thể tham dự khóa thién 10 
ngày. Chúng tôi cũng gửi bà vài quyển sách, băng ghi âm và video. Tới lúc đó thì trời 
đã khuya và chuyến bay cuối cùng từ Islamabad đi Karachi sắp sửa cất cánh. Chúng tôi 
vội vàng ra phi rường. Theo lệnh của bà thủ tướng, hai chỗ được dành cho chúng tôi 
và máy bay cất cánh ngay sau khi chúng tôi lên máy bay. Khi chúng tôi hạ cánh ở 
Karachi đêm đó, chúng tôi được biết có cuộc đảo chính và bà Benazir Bhutto bị lật đổ. 
Chúng tôi là những người khách cuối cùng của bà khi bà còn là thủ tướng. 

Tuần qua, khi nghe tin bà bị ám sát, tôi cảm thấy rất buồn, nhưng cũng được an ủi 
phần nao vì bà đã được học Anapana, một phan quan trọng của Vipassana. 


Nguyện cho bà được hạnh phúc và an lạc trong cảnh giới tốt đẹp của bà. 


Dr. Roop Jyoti, Kathmandu 
(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 1 năm 2008) 


CUU TRO NAN NHAN TRAN DONG DAT 


Bài sau đây được dich và biên tập từ bài viết của S.N. Goenka dang trên ấn ban thang 
3, 2001 của tờ Vipassana Patrika. 


LOI DHAMMA 


Sabbadanam dhammadanam jinati, 
sabbam rasam dhammaraso jinati; 
sabbam ratim dhammarati jinati, 
tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 
Món qua Dhamma cao quý hơn moi quà khác, 
hương vị Dhamma vượt xa moi hương vị khác; 
niêm vui Dhamma vượt xa moi niêm vui khác, 
người hết thèm muon không còn khổ. 
-Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 354 

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên thật khủng khiếp dường nào! 

Mat đất rung chuyển, lắc lu dữ dội. Một trận động đất hết sức lớn! Một trận động 
đất tàn phá ghê gớm! Một trận động đất hủy hoại như thé! Có vẻ như toàn vùng đều 
bị ảnh hưởng bởi điệu nhảy điên cuồng của thần chết. 

Ngực của trái đất bị xé toạc và tạo những vết nứt rộng lớn. Kết quả là tường của 
những ngôi nhà cũng bị nứt. Nhà nhỏ cũng như những tòa nhà lớn đều rung lắc dữ 
đội. Phần lớn bị sụp đổ như lâu đài trên cát, như nhà bằng giấy. 

Những người tình cờ ở bên ngoài hay rời nhà trước đó được sống sót. Nhưng hàng 
ngàn người còn lại trở thành nạn nhân của sự bất hạnh tàn nhẫn. Nhiều người bị chết, 
nhiều người bị tàn phế, nhiều người bị thương. Một thiên tai thảm khốc đã giáng 
xuống làm cho người ta đau khổ đữ dội. Tiếng kêu la, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, 
tiếng than van có thể nghe thấy khắp mọi nơi. Nhìn bất cứ nơi đâu đều thấy đổ nát, 


246 | THIEN SUS. N. GOENKA 


tang thương. Sự tan phá ghê gớm như thế chỉ xảy ra trong vài phút. Do là một hình 
ảnh đau lòng, một quang cảnh rùng rợn của chết chóc và tàn phá. 

Một người chồng yêu quý bị chôn vùi dưới đất. Một đứa trẻ thân yêu bị vùi lấp vĩnh 
viễn. Một người mẹ qua đời, để lại đằng sau đứa con đang than khóc. Một người cha 
ra đi để lại những người thân yêu không ai bảo vệ. Đứa trẻ duy nhất trong gia đình 
chết, không ai nối dõi tông đường. Sự cấp dưỡng cho những người cha người mẹ lớn 
tuổi bị cắt đứt. Đời sống bị bao trùm trong bóng tối. Tiếng kêu la của những người bị 
thương và những người bị kẹt dưới đống xà bần của những căn nhà bị sụp đổ thật não 
lòng. Tình trạng của những người này ra sao? Họ còn sống hay đã chết hay sắp chết? 

Thiên tai khủng khiếp xảy ra nhanh đến nỗi không ai có thể kịp giúp người khác. 
Tại vài nơi, cả làng bị chôn vùi; toàn thể cộng đồng biến mất. Có còn lại ai để cứu người 
khác, để giúp người khác, để an ủi người khác, để xoa dịu người khác? Toàn thể gia 
đình cùng với cửa hàng và nhà kho của một người giàu có bị phá hủy hoàn toàn. Ông 
ta là người duy nhất sống sót - yếu đuối và bất lực. Một người nghèo sống trong căn 
lều với gia đình và kiếm sống bằng tiệm bán nước trước nhà cũng mất hết tất cả. Ông 
ta cũng là người duy nhất sống sót - yếu đuối và bất lực. Giàu hay nghèo, thiên nhiên 
không chừa một ai. Người theo Ấn giáo hay Hồi giáo, Phật giáo hay đạo Jain, tất cả mọi 
người đều là nạn nhân của trận động đất này. Thảm họa này ảnh hưởng đồng đều đến 
mọi người. Hàng ngàn người đột nhiên trở thành người không nhà và thiếu thốn. 
Không thực phẩm, không nước, không quần áo, không giường nằm, không chỗ ở, và 
không được bảo vệ. Tiếng than khóc từ những trái tim tan vỡ của họ, tiếng thở dài từ 
tâm hồn đau khổ của họ khiến ta không thể chịu đựng nổi. Sự đau khổ của họ không 
có giới hạn; nó quá mãnh liệt vượt qua mọi tưởng tượng. 

Nhiều người ở Ấn Độ và những nước khác cũng như những tổ chức và các chính 
phủ đã đứng ra giúp đỡ những gì có thể. Thực phẩm, nước, lều, chăn mền, thuốc men 
và những thứ khác bắt đầu được gởi tới. Mặc dù số lượng chỉ là rất ít so với nhu cầu, 
nhưng ít ra quá trình cứu trợ đã được bắt đầu. 

Đức Phat nói rằng kalikadana (trợ giúp đúng lúc) là lợi lạc nhất, nhiều công đức 
nhất. Nếu những gi cần thiết để cứu mạng người khác được cung cấp ngay lập tức, thì 
được gọi là kalika dãna. Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này rất cần sự trợ 
giúp loại này. Những sự trợ giúp như thế dĩ nhiên là nên làm. Nhưng chỉ có sự trợ giúp 
bằng vật chất thì không đủ. 

Vết thương trên cơ thể sẽ lành, nhưng còn vết thương nặng trong lòng thì sao? 


KY SUDHAMMA | 247 


Người có nhà bị sụp đổ có thể xây nhà khác, nhưng những người tam bi chim dam 
trong hố sâu không đáy của sự tuyệt vọng thì sao? Trong thời cổ xưa ở Ấn Độ từng có 
một phương pháp vô giá cho mục đích này; bây giờ, may mắn thay nó đã được hồi sinh 
tại nước này. Đức Phat nói rằng dhammadana (về Vipassana) là cao quý nhất trong sự 
hiến tặng. Nhung Ngài cũng nói, trước hết cần phải thực hiện kalikadana. 

Có một sự kiện trong đời Ngài: 

Một lần, một người hết sức nghèo khổ tới gặp Ngai. Người ta cầu xin Đức Phat dạy 
Dhamma cho người này để được hết khổ. Đức Phật nhìn anh ta và hỏi, 

“Anh đã ăn gì chưa?” 

“Dạ chưa” là câu trả lời. 

“Thé hôm qua anh có được ăn không?” 

“Dạ không” 

“O, anh ta đói đã hai ngày! Trước hết, hãy cho anh ta ăn. Rồi chỉ sau đó ta sẽ day 
Dhamma cho anh ta.” 

Bởi vậy, mặc dù dãna về Dhamma thật cao quý, nhưng điều rất quan trọng trước 
tiên là hiến tặng kalikadana. Sau khi người ta được dịu đi bởi kalikadana này, họ cần 
được tặng món quà bình an và hạnh phúc tinh thần. 

Sự tàn phá lớn nhất từ trận động đất khủng khiếp xảy ra tại Kutch, Kathiawad và 
Ahmedabad. Da có những trung tâm thién tại ba nơi này: Dhamma Sindhu ở Bada 
gần Bhuj, Dhamma Kota ở Rajkot, và Dhamma Pittha gan Ahmedabad. Những người 
tham gia những khóa thiên tại những trung tâm nay để củng cố và thanh loc tâm va 
đạt được rất nhiều lợi lạc. 

Thật là tốt khi có nhiều thiên sinh Vipassana đã tham gia vào công việc công đức 
kalikadana, theo cá nhân hay theo nhóm. Bây giờ, những khóa thién sẽ được tổ chức 
liên tục tại ba trung tâm này càng sớm càng tốt để những người gặp nạn trong trận 
động đất này có thể tham dự với số lượng lớn và có được sức mạnh tinh thần để làm 
lại cuộc đời. Cho tới bây giờ, có khoảng 100 tới 150 người đã tham gia những khóa 
thiền này bởi vì cơ sở chỉ chứa được chừng đó người. Nhưng bây giờ, với việc trang bị 
lều, những khóa thiển cho 500 đến 1,000 người sẽ được tổ chức ở đây để nạn nhân của 
trận động đất có thể được xoa dịu chấn động tinh thần của họ. Vipassana hữu hiệu 
như thuốc thoa dịu vết thương trong lòng; Vipassana làm công việc chữa lành những 
con tim tan vỡ. 


248 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, sự thực hành Vipassana giúp ta sống một cuộc 
đời với sự bình tâm. Tâm mất thăng bằng sẽ trở nên thăng bằng; tâm dao động sẽ trở 
nên ổn định, tâm đau khổ sẽ hết đau khổ. Điều này đã được xác nhận bằng kinh 
nghiệm của hàng ngàn thiển sinh Vipassana. 

Vừa mới day, tôi nhận được tin một thiên sinh tên Meena Asher ở Kutch qua đời 
trong an lạc và bình tâm trong trận động đất này. Bà tham dự khóa thién Vipassana 
đầu tiên năm 1978 và đã hành thiền thường xuyên suốt 23 năm qua. Ba đã nhận được 
nhiều lợi lạc và tạo hứng khởi cho anh chị em và những người khác trong gia đình 
tham dự khóa thiền. Ngày nay, năm người trong số này là thiển sư phụ tá và hướng 
dẫn khóa thiên ở nhiều nơi khác nhau. 

Giống như những người khác, người con gái Dhamma này cũng phải đối diện với 
những thang trầm trong đời. Nhờ hành thiên, bà luôn luôn duy trì được sự bình tam. 
Bà đã sống một cuộc đời gương mẫu: chấp nhận mọi tình huống với sự bình tĩnh mà 
không than phiền về bất cứ người nào. Đời bà là một tấm gương. Khi động đất xảy ra 
vào lúc 8:50 sáng ngày 26 tháng 1, 2001, bà đang làm việc ở nhà bếp và bị kẹt trong căn 
nhà bị sập. Xương vai và lưng bị gãy. Những người khác - người con gái duy nhất của 
bà và bà chị dâu cùng với con trai và con gái -đã bị đè chết gần đó. Chúng ta không thể 
tưởng tượng được trạng thái tinh thần lúc bị kẹt trong đống gạch đá, vẫn còn sống 
nhưng hoàn toàn không thể di chuyển được. Bà phải trải qua từng giây phút như thế 
nào! Ta không thể tưởng tượng mỗi giây phút đau đớn đến thế nào khi phải chờ đợi 
và hy vọng có ai đó sẽ dỡ đống xà ban đi hoặc ít ra hy vọng được nghe tiếng nói của ai 
đó hay được thấy tia sáng từ bên ngoài. 

Bà bị kẹt dưới đống đổ nát trong tình trạng không thể chịu đựng nổi này không 
phải chỉ trong một hay hai giờ mà là 10 giờ. Cuối cùng bà được cứu lúc khoảng 7 giờ 
tối cùng ngày. Người ta không thấy một dấu hiệu nào của sự dao động trên nét mặt bà. 
Sự đau đớn ở cổ và lưng chắc chắn không chịu nổi; nhưng bà không khóc lóc hay than 
van, ngay như biểu hiện đau đớn cũng không thấy. Hay Bà cũng không rơi giọt nước 
mắt nào?. Bà nằm một cách bình yên, đầu đặt trong lòng người cháu còn sống sót bởi 
vì cậu đã ở bên ngoài khi có động đất. Không phải là bà bất tỉnh; bà hoàn toàn tỉnh táo. 
Bà xin nước uống. Nhưng không có dấu hiệu đau khổ nào trên nét mặt hay trong 
giọng nói. Nam trong tình trạng này và hành thién Vipassana, ba qua đời một cách 
bình an một tiếng rưỡi sau đó. Bà đã thực sự học được nghệ thuật chết. Bà thường lặp 
lại nhiều lần, rằng Vipassana đã dạy bà nghệ thuật sống. Phương pháp đã dạy bà sống 
một cách hạnh phúc và bình tâm trong mọi hoàn cảnh, đồng thời cũng dạy bà nghệ 


KY SUDHAMMA | 249 


thuật chết một cách bình an, ngay cả trong tinh trang đau đớn tột cùng. Trong lich sử 
hiện tại của Vipassana, đã có nhiều thiển sinh đối diện với cái chết đau đớn tương tự 
thế. Trong số này, có người từ chối dùng thuốc giảm đau chứa thuốc phiện ngay cả khi 
bi đau đớn cùng cực trong giai đoạn chót của bệnh ung thư. Thay vào đó, người nay 
chọn cách quan sát cái đau một cách bình tĩnh, và qua đời một cách bình an. Thiền giả 
này cũng đã để lại một tấm gương lý tưởng về một cái chết Dhamma đầy khích lệ. 

Phương pháp Vipassana dạy ta cách sống một cuộc đời bình an và hoa hợp ngay cả 
khi phải đối diện với những nghịch cảnh khó khăn nhất. Nguyện Vipassana mang lại 
lợi lạc cho những nạn nhân của trận động đất. Nguyện cho những trái tim tan vỡ được 
hàn gắn. Nguyện cho họ có được sức mạnh để bắt đầu cuộc đời mới. 


Nguyện cho họ được bình an! Nguyện cho họ được mãn nguyện! 


(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 3, 2001) 


KHOA THIEN DANH CHO NGUOI CAMPUCHIA 


La thư sau đây được gửi từ một thién sinh cũ ở Anh quốc. 

Trước đây không lâu, một khóa thién dành riêng cho người Campuchia được tổ 
chức bởi người Campuchia gần Paris, Pháp. Tất cả các thiển sinh đều từ 60 đến 80 tuổi. 
Một số bị tật nguyén, hay phải dùng thuốc như thuốc an than Valium. Da số họ là phụ 
nữ và hầu hết là góa phụ. Họ là những “thuyền nhân” - người ty nạn từ Campuchia, đã 
mất một số hay tất cả người thân trong gia đình, họ đã sống trong chiến tranh, trại ty 
nạn với rất nhiều đau thương và buồn phiên. Họ sống tại một quốc gia xa lạ trong mọi 
phương diện. 

Sự khám phá ra Vipassana mang lại cho họ nhiều hạnh phúc đến nỗi, sau khóa 
thién, họ không thể cầm lòng bay tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Quả thật là không 
ngờ được, thật là xúc động khi thấy một thành quả nhanh chóng, sống động, cụ thể 
như thế. Tôi chưa từng chứng kiến nhiều niêm vui như thé sau một khóa thiên -niêm 
hân hoan vì có thể từ từ thoát khỏi sự lệ thuộc vào thuốc và bệnh tật về thể xác cũng 
dan dan khả quan hon. Và quả là niềm vui lớn lao cho họ khi biết được cách sống một 
cuộc sống day bình an, thương yêu, vượt ra ngoài đau khổ và buồn phiên. Một ba cụ 
75 tuổi tràn day hạnh phúc khi nói với thién sư rằng, cuối cùng ba đã tim thấy cái mà 
bà đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời bà. 

Vài ngày sau, tôi tới nhà thăm một cụ già khác. Khác biệt biết bao! Quá nhiều đau 
khổ và đắng cay; quá nhiều tuyệt vọng trên nét mặt và ngay cả trên cơ thể họ. Và còn 
buồn hơn nữa, bởi vì chúng ta biết rằng tình huống đã có thể khác đi. 

Khóa thién cho người Campuchia nay là một vi dụ điển hình về những gì thién 
Vipassana có thể giúp cho những người già (va cả những người khác). Sở di tôi muốn 
kể cho quý vị về khóa thiền, bởi vì tôi biết rằng đang có những nỗ lực đem Dhamma 
tới những đối tượng khác nhau trong xã hội. 

Xin cảm ơn quý vị, tôi cầu mong tất cả chúng sanh sẽ có cơ hội để hưởng được bình 
an, hợp và hạnh phúc. 


(Bản tin quốc tế - tháng 6, 1998) 


VE NGHIEN NGAP 


Bài sau đây được trích từ bai diễn văn của Thiên su S.N. Goenka tại buổi hội thảo 
Vipassana, Nghiên Ngập, và Sức Khỏe, được tổ chức tại V.I.A., Dhamma Giri, tháng 
11 năm 1989. 


LOI DHAMMA 


Phassa paccaya vedana; 

Vedana paccaya tanha; 

Tanha paccaya upadanam; 

Upadana paccaya bhavo. 

Dựa trên sự xúc cham, cam thọ nảy sinh. 

Dựa trên cam thọ, thèm mu6n va chán ghét nảy sinh. 
Dựa trên sự thèm muon và chán ghét, ràng buộc nảy sinh. 
Dựa trên sự ràng buộc, tiến trình trở thành nảy sinh. 
Phassa nirodha vedana nirodho; 

Vedana nirodha tanha nirodho; 

Tanha nirodha upadana nirodho; 

Upadana nirodha bhava nirodho. 

Với sự chấm đứt của xúc cham, cam thọ chấm dút. Với sự chấm dứt của cam tho, 
thèm muon và chán ghét chấm dứt. Với sự chấm dứt của thèm mmuốn và chán ghét, sự 
ràng buộc chấm dứt. Với sự chấm dứt của ràng buộc, tiến trình trở thành chấm dut. 

Từ Paticcasamuppada Sutta (Khởi Sinh do Nguyên Nhân), Samyutta Nikaya (Tương 
Ưng Bộ Kinh), XII (L), 1. 

Đức Phật tuyên bố rằng người thấu hiểu Dhamma thì thấu hiểu luật nhân quả. Quý 
vị phải tự mình chứng nghiệm luật này. Muốn thế, hãy làm theo tiến trình sau. Khi 
bước đi trên con đường, đối với bất cứ gì quý vị chứng nghiệm được, hãy chấp nhận 


254 | THIEN SUS. N. GOENKA 


nó; và từng bước một, với sự cởi mở, quý vị sẽ không ngừng chứng nghiệm những sự 
thật sâu xa hơn. 

Không phải để thỏa mãn tính hiếu kỳ mà quý vị tìm hiểu về sự thật liên quan đến 
thân, tâm và nội dung của tâm (pháp). Thay vào đó, quý vị đang tìm cách thay đổi 
khuôn mẫu thói quen của tâm tại tầng lớp sâu thẳm nhất. Khi quý vị tiếp tục, quý vị sẽ 
nhận ra tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào, và thân ảnh hưởng đến tâm như thế nào. 

Từng giây phút trong phạm vi cơ thể, các khối những hat vi tử, gọi là kalapas, sinh 
ra và diệt đi. Những hạt này được sinh ra như thế nào? Nguyên nhân trở nên rõ ràng 
khi quý vị tìm hiểu sự thật đúng như thật, không bị ảnh hưởng bởi nghiệp cũ hay niềm 
tin triết lý. Sự tiếp thu vật chất, thực phẩm quý vị ăn, là một nguyên nhân của sự nảy 
sinh kalapas. Một nguyên nhân khác là môi trường xung quanh quý vị. Quý vị cũng 
bắt đầu hiểu rằng bằng cách nào, tâm trợ giúp sự nảy sinh và diệt đi của vật chất. Có 
nhiều khi, vật chất nảy sinh vì những nghiệp trong quá khứ - nghĩa là những sankhara 
tích lũy trong quá khứ. Bằng cách thực hành Vipassana, tất cả những điều này bắt đầu 
trở nên rõ ràng. Vào lúc này, loại tâm nào đã nảy sinh và nội dung của tâm là gì? Phẩm 
chất của tâm tùy thuộc vào nội dung của tâm. Ví dụ, khi tâm tràn đầy giận dữ, đam mê 
hay sợ hãi nảy sinh, quý vị sẽ để ý rằng những hạt vi tử khác nhau sẽ được tạo ra. 

Khi tâm tràn đầy đam mê, thì trong phạm vị cơ cấu vật chất, một loại hạt vi tử tương 
ứng sẽ nảy sinh, và có một dòng sinh hóa trôi chảy khắp cơ thể. Loại dòng sinh hóa 
này, bắt đầu bởi vì một tâm tràn đầy đam mê đã nảy sinh, tiếng Pali được gọi là 
kamasava - dòng đam mê. 

Như một nhà khoa học, quý vị tiến xa hơn, quan sát sự thật đúng như thật, khảo sát 
luật tự nhiên. Khi dòng sinh hóa do sự đam mê tạo ra, nó ảnh hưởng đến giây phút kế 
tiếp của tâm với nhiều đam mê hơn. Do vậy, kamasava trở thành kama -tanha, một sự 
them muốn về đam mê ở mức độ tinh thần, va một lan nữa, lại kích động dòng chảy 
của đam mê ở mức độ thân thể. Cái này bắt đầu ảnh hưởng và kích thích cái kia, và sự 
đam mê tiếp tục gia tăng gấp bội hằng phút, thậm chí hằng giờ. Khuynh hướng tạo ra 
đam mê của tâm được tăng cường bởi vì sự lặp đi lặp lại của việc tạo ra đam mê. 

Không những chỉ có đam mê, nhưng còn cả lo sợ, nóng giận, thù hận và thèm 
muon - thật ra là mọi loại bất tinh trong tam - đều lập tức tao ra một äsava, một dòng 
sinh hóa. Cái asava này không ngừng kích thích loại 6 nhiễm hay bất tịnh tương ứng. 
Kết quả là một vòng lặp di lập lại län quan của khổ đau. Quy vị có thể gọi mình là một 
người theo Ấn giáo hay Hồi giáo, hay Cơ đốc giáo hay đạo Jain; không có gì khác biệt 


KY SUDHAMMA | 255 


cả. Tiến trình, quy luật áp dụng cho từng người va mọi người. Không có sự phân biệt 
nào cả. Chỉ hiểu biết hời hợt ở mức độ trí thức không giúp gì được trong việc phá bỏ 
vòng lặp này, mà nhiều khi còn tạo ra nhiều khó khăn hơn. Những niềm tin của quý 
vị từ một truyền thống nào đó có thể rất hợp lý, tuy vậy chúng sẽ tạo ra chướng ngại 
cho quý vị. Sự hiểu biết trí thức có những giới hạn. Quý vị không thể chứng nghiệm 
được sự thật tối hậu chỉ với lý trí bởi vì lý trí thì hạn hẹp, trong khi sự thật tối hậu thì 
vô biên, không giới hạn. Chỉ bằng sự trải nghiệm, quý vị mới có thể chứng nghiệm 
được cái gì là vô biên và không giới hạn. Nếu quý vị chấp nhận luật tự nhiên này bằng 
trí thức nhưng vẫn không thể thay đổi khuôn mẫu hành xử của tâm, quý vị vẫn còn xa 
vời sự chứng nghiệm được sự thật tối hậu nhiều lắm. 

Sự chấp nhận của quý vị chỉ là hời hợt, trong khi khuôn mẫu hành xử của quý vị 
van tiếp tục tại đáy sâu của tâm. Cái được gọi là tâm vô thức thật ra không vô thức. 
Trong mọi giây phút, nó vẫn không ngừng tiếp xúc với cơ thể này. Và với sự xúc chạm 
này, cảm thọ nảy sinh. Quý vị cảm thấy cảm thọ mà quý vị cho là dễ chịu, và quý vị tiếp 
tục phản ứng. Tại đáy sâu của tâm, quý vị không ngừng phản ứng bằng thèm muốn 
hay chán ghét. Quý vi không ngừng tao ra những loại sankharas, bất tinh, 6 nhiễm 
khác nhau, và tiến trình gia tăng gấp bội khổ đau của quý vị cứ tiếp diễn. Quý vị không 
thể ngừng vì có một hàng rào ngăn cản giữa tâm ý thức và vô thức. Không thực hành 
Vipassana, rào cản này vẫn sẽ tổn tại. 

Ở tang lớp ý thức, trí thức của tâm, ta có thể chấp nhận toàn bộ lý thuyết của 
Dhamma, sự thật, luật, bản tánh. Nhưng ta vẫn không ngừng lăn lộn trong khổ đau 
bởi vi ta không nhận ra những gì xảy ra tại bể sâu của tâm. Nhưng với Vipassana, tâm 
của quý vị trở nên rất sac bén và nhạy cảm khiến quý vị có thể cảm thấy cảm thọ khắp 
cơ thể. Cảm giác xảy ra trong từng khoảnh khắc. Moi sự xúc chạm mang lại cảm thọ: 
theo tiếng Pali, là phassa paccaya vedana. Day không phải là một triết lý, đây là sự thật 
mang tính khoa học có thể kiểm chứng bởi từng người và mọi người. 

Giây phút có sự xúc chạm chắc chắn phải có một cảm giác, và mọi khoảnh khắc, 
tâm tiếp xúc với thân trong toàn thể cấu trúc vật chất. Tầng lớp sâu hơn của tâm không 
ngừng cảm thấy cảm giác, và tâm không ngừng phản ứng lại cảm giác. Nhưng trên bề 
mặt, tâm luôn luôn bận rộn với những đối tượng bên ngoài, hay chìm đắm trong trò 
chơi trí thức hóa, tưởng tượng, hay cảm xúc. Bởi vậy, quý vị không cảm thấy những gì 
đang xảy ra tại tầng lớp sâu hơn của tâm. 

Bang Vipassana, khi hang rao bị dep bỏ, ta bat đầu cảm thấy cảm giác khắp cơ thể, 
không những chỉ trên bé mặt mà còn sâu tận bên trong. Bằng cách quan sát những 


256 | THIEN SUS. N. GOENKA 


cảm giác này, quý vị bắt đầu nhận ra ban tanh sinh và diệt của chúng, udayavyaya. Với 
sự hiểu biết này, quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm. 

Ví dụ, quý vị cảm thấy một cảm thọ nào đó có thể do thức ăn quý vị ăn hay môi 
trường xung quanh, những gi trong tâm quý vị vào lúc nay hay nghiệp cũ bây giờ đang 
trổ ra quả. Vì bất cứ lý do gì đi nữa, một cảm thọ đã nảy sinh. Với sự thực hành 
Vipassana, quý vị quan sát với sự bình tâm mà không phản ứng. Trong vài khoảnh 
khắc tuyệt vời đó, quý vị đã bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm bằng cách 
quan sát cảm thọ và thấu hiểu bản tánh vô thường của cảm thọ. Quý vị đã chặn đứng 
khuôn mẫu thói quen phan ứng mù quang đối với cảm tho , đã làm gia tăng gấp bội 
khổ đau của mình. Thoạt tiên, quý vị chỉ làm được trong vài giây hay vài phút. Nhưng 
bang cách thực tập, quý vị dan dan phát triển sức mạnh. Khi thói quen trở nên yếu đi, 
khuôn mẫu hành xử của quý vị thay đổi. Quý vị dần thoát khỏi khổ đau. 

Khi nói về nghiện ngập, chúng ta không chỉ dé cập đến rượu hay ma túy, nhưng 
cũng bao gồm cả đam mê, nóng giận, sợ hãi hay ngã mạn. Tất cả những thứ này đều là 
sự nghiện ngập những bất tịnh của bản thân. Ở mức độ trí thức, quý vị hiểu rất rõ là: 
“Nóng giận không tốt cho ta. Nó nguy hiểm. Nó rất có hại” Tuy nhiên, quý vị đã 
nghiện sự giận đữ, và tiếp tục sinh ra nóng giận. Và khi hết giận, quý vị luôn lặp lại, “Ô, 
ta không nên giận dữ. Ta không nên sinh ra giận dữ” Nhưng lần tới khi cảnh ngộ xảy 
ra, quý vị lại trở nên giận dữ. Quý vị không thoát khỏi nóng giận bởi vì quý vị không 
tập ở bé sâu trong tâm. 

Bằng cách luyện tập phương pháp này, quý vị bắt đầu quan sát cảm giác nảy sinh do 
dòng chảy của phản ứng sinh hóa khi bị nóng giận. Quý vị quan sát nhưng không 
phản ứng lại chúng. Thế có nghĩa là quý vị không tạo ra nóng giận vào lúc đó. Khoảnh 
khắc này trở thành vài phút, và quý vị thấy rằng mình không dé dàng bị ảnh hưởng bởi 
dong chảy này như trong quá khứ. Dan dan quý vi bat đầu thoát khỏi sự nóng giận. 

Những người luyện tập phương pháp này một cách thường xuyên cố gắng quan sát 
xem họ đối phó với những hoàn cảnh khác nhau như thế nào. Họ đang phản ứng hay 
giữ được sự bình tâm? Điều đầu tiên một người hành thiền làm khi gặp tình huống 
khó khăn là quan sát cảm thọ. Bởi vì hoàn cảnh, một phần của tâm đã bắt đầu phản 
ứng, nhưng bằng cách quan sát, ta trở nên bình tĩnh. Thì rồi bất cứ hành động nào ta 
làm là hành động thực sự, chứ không phải là phản ứng. Và hành động thì luôn luôn 
tích cực. Chỉ khi nào ta phản ứng thì ta mới tạo ra bất tịnh và trở nên khổ sở. Một vài 
khoảnh khắc quan sát cảm thọ làm cho tâm trở nên bình tĩnh và ta có thể hành động. 
Thì rồi cuộc đời tràn đây hành động thay vì phản ứng. 


KY SUDHAMMA | 257 


Với việc ngồi hằng ngày và áp dụng thường xuyên phương pháp, khuôn mẫu thói 
quen hành xử sẽ bắt đầu thay đổi. Những người thường lăn lộn trong nóng giận một 
thời gian dài thấy rằng, cường độ của cơn nóng giận giảm bớt và kết thúc sớm hơn. 
Tương tự như thế, những người đắm chìm trong đam mê thấy rằng nó càng lúc càng 
yếu dần, và cũng như vậy đối với trường hợp của những người có thói quen sợ hãi. 
Lượng thời gian để diệt trừ một sự bất tịnh nào đó có thể khác nhau ở mỗi người, 
nhưng không sớm thì muộn, phương pháp sẽ hiệu nghiệm, với điều kiện ta phải luyện 
tập một cách đúng đắn. 

Cho dù là ghién thèm muốn, chán ghét, thù hận, đam mê hay sợ hãi, thứ quý vi thật 
sự nghiện là các loại cảm thọ tương ứng nảy sinh do dòng sinh hóa. 

Asava, hay dòng chảy, của vô minh là loại äsava mạnh mẽ nhất. Dĩ nhiên, sự vô 
minh hiện diện ngay cả khi quý vị phản ứng bằng sự giận dữ, đam mê hay sợ hãi; 
nhưng khi quý vị ghién rượu hay ma túy, các loại chất này còn làm cho vô minh sinh 
sôi nảy nở. Do vậy, ta cần thời gian để cảm thấy cảm thọ và đi tới gốc rễ của vấn đề. 
Khi quý vị nghiện rượu hay ma túy, quý vị không thể biết cái gì đang thực sự xảy ra 
trong phạm vi cơ thể. Tâm quý vị bi đen tối. Quy vị không thể hiểu được những gi xảy 
ra bên trong, những gì tiếp tục sinh sôi nảy nở bên trong. Chúng tôi nhận thấy rằng 
trong trường hợp nghiện rượu, người ta thường hưởng được lợi lạc nhanh chóng hơn 
so với những người nghiện ma túy. Nhưng phương cách có đó cho tất cả mọi người để 
thoát khỏi đau khổ cho dù có nghiện ngập hay vô minh đến đâu đi nữa. Nếu quý vị 
luyện tập một cách chuyên cần và bền bỉ, không sớm thì muộn, quý vị chắc chắn sẽ tới 
giai đoạn cảm thấy cảm thọ khắp cơ thể và quan sát chúng một cách khách quan. Việc 
này cần thời gian. Trong khóa 10 ngày, quý vị có thể chỉ thay đổi được chút ít khuôn 
mẫu thói quen của tâm. Không vấn đề gì vì quan trọng là quý vị đã có một khởi đầu. 
Nếu quý vị tiếp tục luyện tập sáng và tối, và tham dự thêm vài khóa nữa, khuôn mẫu 
thói quen sẽ được thay đổi ở tầng lớp sâu thắm nhất của tâm và quý vị sẽ không còn 
vô minh, không còn phản ứng - không còn khổ đau. 

Chúng tôi thường khuyên người nghiện thuốc lá: Nếu cơn ghiền nổi lên, đừng hút. 
Trái lại, hãy đợi vài phút. Hãy chấp nhận sự that là cơn ghién đã nảy sinh trong tâm. 
Khi nổi cơn nghiền thì một cảm thọ đồng thời phát sinh trong cơ thể. Hãy bắt đầu 
quan sát cảm tho đó, cho dù nó là gi đi nữa. Không tìm kiếm một cảm thọ đặc biệt nào. 
Bất cứ cảm thọ nào quý vị cảm thấy vào lúc đó đều liên quan đến cơn ghién. Và khi 
quan sát cảm thọ là vô thường, anicca, quý vị sẽ thấy rằng cơn ghién sẽ qua đi. Day 
không phải là lý thuyết mà là sự thật trải nghiệm. 


258 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Lời khuyên nay cũng dành cho người nghiện rượu hay ma túy: Khi cơn ghién nổi 
lên, không thỏa mãn chúng ngay lập tức. Trái lại hãy đợi 10 tới 15 phút. Hãy chấp nhận 
cơn ghién đã nổi lên và quan sát bất cứ cảm thọ nào vào lúc đó. 

Những người làm theo lời khuyên thấy rằng họ thoát khỏi cơn ghién. Thoạt tiên, họ 
chỉ có thể thành công một lần trong mười lần, nhưng họ đã có một bắt đầu tốt. Họ phá 
bỏ cơn ghién tự gốc rễ. 

Đây là con đường dài, công việc của cả đời. Nhưng ngay cả hành trình dài 10,000 
dam phải bat dau bằng bước thứ nhất. Người da đi bước thứ nhất có thể đi bước thứ 
hai và thứ ba; và từng bước một, ta sẽ đến đích cuối cùng của sự giải thoát. 

Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi nghiện ngập, không phải chỉ nghiện rượu và 
ma túy mà thôi. Sự nghiện ngập những bất tịnh của tâm mạnh hơn sự nghiện ngập 
này rất nhiều. Nguyện cho quý vị thay đổi được thói quen cố hữu này, để thoát khỏi 
khổ đau - vì lợi ích và tốt lành của chính mình, sự giải thoát của chính mình. Và theo 
tiến trình, khi quý vị bắt đầu hưởng được lợi lạc từ phương pháp, quý vị không thể 
cưỡng lại việc giúp ích người khác. Mục tiêu của quý vị trở thành sự tốt lành và lợi lạc 
của nhiều người. Quá nhiều người đau khổ ở khắp nơi: nguyện cho họ được tiếp cận 
với Dhamma tinh khiết và thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho họ bắt đầu hưởng được an 
lạc và hòa hợp, sự an lạc và hòa hợp của cái một tâm không còn bất tịnh. 


(Bản tin Quốc Tế - tháng Sáu 1991) 


GIU CHO TAM DUOC LÀNH MANH 


Bai nói chuyện của thiên su S.N. Goenka trước những chuyên gia y tế 

Bai sau đây được tóm tắt từ bài nói chuyện tại Trường đại hoc Công tac Xã hội 
Smith, Northampton, Massachusetts - tháng 7 năm 1991. 

Chào các bạn, những người cùng làm công tác xã hội: Chúng ta hãy đối diện và tìm 
giải pháp cho những van dé mà những người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dang 
phải đương đầu. Công việc phục vụ xã hội là một nghề cao quý. Nếu ai làm việc này 
một cách vô vị lợi, không biến nó thành một phương tiện sinh nhai thì đó là điều cao 
quý nhất. Ngay cả nếu ai đó xem nó là một phương tiện sinh nhai, thì nghề này cũng 
van là một nghề lương thiện, một cách sinh nhai rất trong sạch. Công việc của một cán 
bộ xã hội là giúp đỡ người khác. Người ta tìm đến quý vị với gương mặt buồn bã, và 
một tâm tràn đầy khổ sở. Quý vị giúp họ thoát khỏi khổ đau để hưởng được an lạc và 
hạnh phúc thật sự trong tâm. Vậy còn có nghề nào tốt đẹp hơn? 

Tuy nhiên một nghề nghiệp cao quý như thế cũng day bất trắc. Nỗ lực cao quý 
nhằm phục vụ người khác cũng có thể mang đến phiền não cho ban thân nếu quý vị 
không chăm sóc mình một cách đúng đắn. 

Giả sử, một người đến với quý vị và đang bị đau khổ vì sự bất an và sợ hãi về tương 
lai. Người này đang tạo ra những rung động đầy những lo lắng và bất hạnh; người đó 
đang rơi vào vũng xoáy đau khổ. Sau một thời gian tư vấn cho người này, quý vị có thể 
nhận thấy rằng mình cũng đang bị cuốn hút vào cùng một vòng xoáy như thế. 

Tại tầng lớp sâu thẳm của tâm chất chứa những loại hạt giống tinh thần khác nhau, 
chúng có thể mang đến nhiều loại đau khổ khác nhau. Rung động từ những bệnh 
nhân này tiếp xúc với những hạt giống sợ hãi nằm thật sâu trong tâm quý vị. Sự rung 
động của những hạt giống trong tâm quý vị giống hệt như những rung động được tạo 
ra bởi bệnh nhân của quý vị. Sự rung động của quý vị hòa nhập với những rung động 


260 | THIEN SUS. N. GOENKA 


của người bệnh, kích thích sự sợ hãi, nỗi bat an, những hạt giống đau khổ của chính 
quý vi. Quý vị có thể không biết rằng điều này đang xảy ra, bởi vì nó không có ảnh 
hưởng ngay lập tức. Dần dần, theo thời gian, khi quý vị tiếp tục tiếp xúc với bệnh nhân 
là những người đang sợ hãi, từ từ quý vị sẽ thấy rằng những khó khăn của quý vị trở 
nên lớn hơn. Trừ khi quý vị dứt bỏ những hạt giống đau khổ trong tâm, công việc của 
quý vị - với vai trò là những người thay thuốc - sẽ tác hại đến sức khỏe về thể chất va 
tinh thần của chính quý vị. Một người ốm yếu không thể trợ giúp cho một người ốm 
yếu khác. Một người mù không thể dẫn đường cho một người mù khác. Làm sao quý 
vị có thể giúp người khác và đồng thời bảo vệ được chính mình? Sự tập luyện Vipassana 
là câu trả lời cho câu hỏi này. 

Vipassana là khoa học về tâm và thân: những gi nảy sinh trong tâm, có thể là sợ hãi, 
bất an, đam mê hay là ngã mạn, có thể xuất hiện một cách rất mạnh mẽ, mãnh liệt, có 
khuynh hướng chế ngự chúng ta. Ví dụ, có ai đó nói điều mà ta không thích; người nào 
đó có thể đã nhục mạ quý vị. Quý vị phản ứng bằng sự tức giận và trở nên khổ sở. Cho 
dù quý vị có làm hại người khác bằng sự tức giận này hay không, quý vị có thể không 
biết, nhưng chắc chắn quý vị đã làm hại chính mình. Nạn nhân đầu tiên của sự tức 
giận này là chính quý vị. Mặc dù quý vị chỉ bị nhục mạ một lần, quý vị tiếp tục lặp lại 
việc này trong dau rất lâu, do đó sẽ làm gia tăng thói quen phan ứng bang sự tức giận 
nằm trong sâu thắm. 

Khi quý vị phản ứng với sự tức giận trong tâm, ngay lập tức một điều gì đó sẽ xảy 
ra ở mức độ thể chất. Một hóa chất được tiết ra và bắt đầu trôi chảy trong dòng máu. 
Phản ứng đặc biệt này tạo ra bởi sự tức giận, rất là khó chịu, và bởi vì chúng ta cảm 
thấy những cảm giác khó chịu, chúng ta trở nên tức giận hơn. Và ngay khi chúng ta trở 
nên tức giận hơn, nhiều hóa chất hơn lại được tiết ra. Một cái vòng luẩn quẩn đã bắt 
đầu. Tương tự như thế đối với đam mê và sợ hãi, mỗi cái đều liên quan với một loại 
phản ứng sinh hóa đặc biệt của chính chúng. Chúng ta tự mình chịu trách nhiệm về 
sự luân lưu này chứ không phải một ai khác. Chúng ta gia tăng gấp bội sự đau khổ của 
chính mình trong từng giây phút vì đã phản ứng lại những dòng sinh hóa này trong 
chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không phản ứng, trái lại chỉ quan sát, vòng ludn 
quan này sẽ mất đi sức mạnh, trở nên yếu dan và mất đi. Chúng ta phải hiểu được tiến 
trình này để có thể thoát khỏi nó. 

Toàn thể cấu trúc tâm-vật lý mà chúng ta không ngừng gọi đó là “lôi, Của Tôi” 
không là gì ngoài những rung động thay đổi không ngừng. Chúng ta không thể kiểm 
soát được nó và làm nó không thay đổi. Nó chắc chan sẽ thay đổi và luôn thay đổi. Nó 


KY SUDHAMMA | 261 


chỉ la những rung động với những tan số, bước sóng khác nhau. Day là sự thật sâu hon 
của cấu trúc thể chất của chúng ta. Việc trải nghiệm trực tiếp thực tế này có một ảnh 
hưởng sâu đậm. 

Chúng ta có thể mỉm cười trước thực tế bất an: “Hãy nhìn xem, nó không ngừng 
thay đổi - thi đã sao nao? Lo lắng, bồn chổn - thì đã sao nào? Tình trạng nay sẽ thay 
đổi: Chúng ta quan sát những rung động khi chúng thay đổi, hay những cảm xúc nào 
đó khi chúng nảy sinh và diệt đi. Nếu chúng ta không quan sát chúng một cách khách 
quan, chúng chế ngự chúng ta và gia tăng gấp bội; làm cho chúng ta vô cùng khổ đau. 
Chấp nhận sự thật này ở tầng lớp lý trí hay sùng tín thì không đủ, nó phải được chứng 
ngộ ở tầng lớp trải nghiệm và đây là những gì Vipassana chỉ dạy. 

Khi một thién sinh đến với khóa Vipassana 10 ngày, người đó được yêu cầu khám 
phá những gì đang xảy ra trong phạm vi cơ thể: Những sự thật nào đang tự biểu hiện? 
Những gì đang xảy ra lúc này? 

Ta bắt đầu với những thứ rất thô thiển, tuy nhiên đó vẫn là sự thực. Điều đầu tiên 
ta trải nghiệm là luồng hơi thở - hơi thở vào, hơi thở ra, một cách tự nhiên, không cần 
cố gắng. Chúng ta không cần một nỗ lực nào để thở vào hay thở ra, chúng ta không cố 
kiểm soát hơi thở. Toàn bộ phương pháp là để phát triển khả năng quan sát thực tế từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, đúng như thật, chứ không phải như chúng 
ta muốn. Do đó, chúng ta cố gắng quan sát hơi thở đúng như thật. Nếu nó sâu, nó là 
sâu, chúng ta không cố biến nó thành nông. Nếu nó nông thì nó là nông, chúng ta 
không cố biến nó thành sâu. Nếu hơi thở đi qua một bên mũi, chúng ta chấp nhận điều 
này, chúng ta không cố gắng chuyển nó sang mũi bên kia; nếu nó đi qua cả hai mũi thì 
chúng ta chấp nhận, cả hai mũi. Luông hơi thở luôn có đó, đi vào, đi ra. Chúng ta đang 
quan sát; chúng ta không làm gì cả. 

Điều đó thật ra phải dễ dàng, tuy nhiên ta lại thấy nó rất khó khăn. Ta quan sát chỉ 
một hay hai hơi thở và tâm đã đi lang thang chỗ khác. Chỉ sau vài phút ta mới nhận ra 
rằng “O, tôi ở đây để quan sát hơi thở của tôi. Như thé này là sao?” Một lần nữa ta lại 
bắt đầu - một hoặc hai hơi thở và một lần nữa tâm lại lang thang chỗ khác. Ta cảm thấy 
bực bội: “Lé ra đây phải là công việc rất dé dàng, chỉ là quan sát hơi thở. Tôi có loại tâm 
gi thế này? Nó thậm chí không thể quan sát luồng hơi thở tự nhiên mà không chạy đi 
đây đó” 

Và rồi người hướng dẫn của quý vị sẽ nói: “Không, không, không nên phản ứng. 
Chỉ chấp nhận sự thật đúng như thật. Đây là sự thật của giây phút này: Tâm đã đi lang 
thang, hãy chấp nhận nó một cách tươi cười” 


262 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Khuôn mau thói quen cũ của tam là phan ứng khi điều bất như ý xảy ra. Va bay giờ 
quý vị không muốn tâm mình đi lang thang chỗ khác, nhưng nó đã đi lang thang. Và 
quý vị phản ứng bằng sự chán ghét, tức giận. Khi quý vị sinh ra tức giận đối với người 
khác hay với chính mình cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tức giận là tức giận và nó sẽ 
làm cho quý vị khổ sở. Chúng ta sẽ thoát khỏi đau khổ này bằng cách chấp nhận sự 
that đúng như thật: “Tam của tôi trong giây phút này đã đi lang thang chỗ khác” Hơi 
thở vẫn còn đó, và sự chú tâm của quý vị dễ dàng quay trở lại với hơi thở ngay giây 
phút quý vị đã chấp nhận rằng tâm đã đi lang thang chỗ khác. Quý vị có thể quan sát 
một vài hơi thở, và một lần nữa tâm lại đi lang thang. Quý vị nhận ra rằng: “O, nhìn 
xem - nó đã đi lang thang.” Và một lần nữa quý vị mang tâm quay trở lại. Ta tập như 
thế trong vài ngày và tâm bắt đầu lắng xuống bởi vì ta học được cách chấp nhận sự thật 
đúng như thật mà không phản ứng. 

Hơi thở có liên quan nhiều đến tâm và các nội dung của tâm. Khi quý vị quan sát 
hơi thở, một ý nghĩ có thể nảy sinh, có thể là một ý nghĩ về quá khứ hay tương lai, và 
quý vị phản ứng bằng sự thèm muốn hoặc chán ghét. Có thể sự tức giận nảy sinh và 
quý vị để ý thấy, “Hãy nhìn xem, tức giận đã nảy sinh” Khi đó kết quả của sự tức giận 
này là hơi thở không còn bình thường mà trở nên hơi mạnh, hơi nhanh. Khi sự giận 
đữ này bớt đi, quý vị nhận ra rằng hơi thở lại trở nên bình thường. Như thế, hơi thở 
có liên quan mật thiết với tâm và sự bất tịnh trong tâm quý vị. 

Sau khi tâm đã lắng lại một chút, ta bắt đầu trải nghiệm một điều gì đó khác: trong 
khắp cơ thể, trong mọi vi tử của cơ thể, các phản ứng điện từ, phản ứng sinh hóa nào 
đó đang xảy ra trong từng khoảnh khắc. Thông thường, tầng lớp bé mặt của tâm rất là 
thô thién, nó không thể cảm thấy những gi đang xảy ra ở tầng lớp sâu hơn của cấu trúc 
cơ thể. Nhưng bây giờ, với một tâm tập trung, ta có thể cảm thấy những cảm thọ rất 
tinh tế, những phản ứng sinh hóa, những dòng chảy, những rung động, ... 

Bởi vì ta bat đầu bằng sự chú tâm ở cửa mũi, ta bắt đầu cảm thấy những cam thọ 
trong khu vực này trước. Chúng xuất hiện một cách rất đa dạng thí dụ như hơi nóng, 
sự đổ mồ hôi, phập phồng, mạch đập, rung động, ngứa ngáy, căng thẳng, căng cứng 
hay nhiều loại cảm thọ khác. Quý vị cảm thấy cảm thọ này hoặc cảm thọ kia tại vị trí 
này và rồi quý vị được hướng dẫn để tập quan sát một cách khách quan. “Bây giờ có 
hơi nóng - thì đã sao nào? Đó là nóng. Mạch đập, ngứa ngáy - hay nhiều thứ khác - 
“Hãy để cho tôi xem chúng tôn tại được bao lâu? Quý vị chỉ quan sát một cách khách 
quan. Vào ngày thứ tư hay thứ năm, quý vị có thể đạt tới một giai đoạn mà quý vị cảm 
thấy những cảm thọ như thế trên khắp cơ thể. Quý vị tiếp tục di chuyển sự chú tâm từ 
đầu xuống chân, từ chân lên đầu, quan sát những cảm thọ này trên cơ thể. 


KÝ SUDHAMMA | 263 


Đối với những cảm tho cũng tương tự như với hoi thở. Tat cả mọi cảm thọ trên cơ 
thể - hơi nóng, căng cứng, đè ép và rung động - tất cả đều liên quan đến những bất tịnh 
tinh thần của ta, những ô nhiễm, chúng là nguồn gốc sự khổ đau của chúng ta. Khi sự 
tức giận nảy sinh, sẽ có những phan ứng xảy ra trên khắp cơ thể. Có hơi nóng, đổ mồ 
hôi, căng thẳng và hồi hộp. Tất cả những điều này đều liên quan đến sự tức giận của 
chúng ta. Tương tự như thế đối với sợ hãi, đam mê hay lo lắng của chúng ta. Những gì 
nảy sinh trong tâm tự nó thể hiện thành cảm thọ trên thân. Và chính những cảm thọ 
này lại là đối tượng để tâm phản ứng lại. 

Ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm ẩn nau những khuôn mẫu phản ứng, chúng là 
những khổ đau đã tích tụ trong quá khứ. Chúng đang ngủ yên, và tới thời điểm nào 
đó, do sự kích thích này hay khác, chúng có thể trỗi dậy, biến thành những ý nghĩ hoặc 
cảm thọ khó chịu và chế ngự chúng ta, làm cho chúng ta lại đau khổ. Sự thật là trong 
mọi giây phút tâm của chúng ta tạo ra không rung động này thì rung động khác. Rung 
động có thể là tốt hay xấu, nhưng thông thường là bất tịnh bởi vì chúng ta vẫn thường 
vô minh với những gì đang xảy ra trong thâm tâm. Mặc dù không muốn, chúng ta vẫn 
làm hại chính mình bởi việc phản ứng lại những cảm thọ trên cơ thể. Chúng ta làm gia 
tăng gấp bội sự khổ đau của mình. Bởi vì toàn thể môi trường bị ảnh hưởng bởi những 
rung động xấu này, chúng ta cũng làm hại người khác. Mọi người đều đang tạo ra 
những rung động làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh đồng thời chúng ta cũng 
bị ảnh hưởng bởi những rung động của người khác. 

Do đó, nếu quý vị đang chữa trị một bệnh nhân là người có những rung động hòa 
nhịp với thói quen phản ứng trong nội tâm quý vị, điều này sẽ kích hoạt những thứ ẩn 
sâu trong tâm quý vị, thông thường chúng sẽ chế ngự quý vị. Nếu quý vị có thể làm cho 
tâm thoát khỏi những khuôn mẫu này thì sau đó sự phục vụ của quý vị sẽ tuyệt vời, 
bởi vì tâm của quý vị sẽ lành mạnh và tốt đẹp. Quý vị sẽ tươi cười đối mặt với những 
rung động do người khác tạo ra. 

Thậm chí nếu những rung động này có kích hoạt điều gì trong quý vị, quý vị sẽ 
quan sát phản ứng của mình, vượt qua nó mà không bị chìm đắm trong đó. Nó sẽ 
không chế ngự quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị đã thoát khỏi loại đau khổ đó. Tất 
cả những điều này phải được chứng ngộ ở mức độ trải nghiệm. Chỉ đơn thuần nói 
hoặc thảo luận sẽ không giúp ích được gì cả. Thảo luận và nói chuyện có thể đem đến 
sự khích lệ, một vài hướng dẫn nào đó cho quý vị. Những việc này có thể chỉ cho ta 
con đường nhưng chúng ta phải bước di trên con đường đó. Chúng ta phải làm một 
cuộc hành trình vào nội tâm để chứng nghiệm được sự thật, sự thật về sự tương quan 


264 | THIEN SUS. N. GOENKA 


giữa tâm va than. Nhưng điều nay phải được thực tap, nó cần rất nhiều sự tap luyện. 

Có rất nhiều thién sinh Vipassana làm công việc phục vụ người khác. Họ có thể là 
tư vấn viên, người làm công tác xã hội, người trị liệu xoa bóp - những người có những 
đường lối khác nhau để giúp đỡ mọi người. Tôi khuyên những thiển sinh này hãy nghỉ 
một khoảng ngắn giữa một bệnh nhân này với một bệnh nhân khác. Tôi khuyên họ 
chờ một chút - mười phút hay chừng đó - và thư giãn. Ta có thể dé dàng làm điều nay 
ở tầng lớp thể chất, làm giảm bớt những căng thẳng tích lũy do phục vụ người khác. 
Dù không cố ý, quý vị đã tiếp nhận những rung động của những người đó vào nội tâm, 
chúng làm cho quý vị rất căng thẳng. Trừ khi quý vị lấy lại sự bình tâm trước những 
phản ứng đó, quý vị không nên tiếp tục làm việc với người khác. Bằng cách tập 
Vipassana và cảm nhận những cảm giác khắp cơ thể, chỉ trong khoảng 10 phút quý vị 
có thể cảm thấy tươi tỉnh. Năng lực của quý vị sẽ được phục hồi và quý vị sẽ sẵn sàng 
để làm việc với người khác. 

Một tâm thanh tinh là một tâm tràn day sức mạnh. Một tâm thanh tịnh luôn tràn 
đầy vô lượng tình thương; tràn day bi mẫn không một dấu vết của đam mê. Quý vị 
không trông mong được đền đáp điều gì; quý vị chỉ cảm thấy muốn hiến tặng. Đây là 
phẩm chất của tâm thanh tịnh thuần khiết - tràn day tình thương, tràn day bi man, 
tràn đầy niềm vui trước hạnh phúc của người khác, tràn day bình tâm. Ngay như quý 
vị chỉ nói vài từ với loại tâm này, chúng sẽ rất hiệu nghiệm, bởi tâm của quý vị có một 
sự rung động rất tinh khiết. Bệnh nhân của quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn chi bởi vài 
lời quý vị đã nói. Tuy nhiên, nếu ở mức độ bề mặt, quý vị nói những lời rất tốt lành, 
những lời khuyên, nhưng trong lòng quý vị lại lo lắng, dao động, thì những rung động 
kèm theo những lời nói của quý vị sẽ không có tác động tích cực. 

Do đó hãy làm một người chữa bệnh tốt, và để được thế, trước tiên hãy chữa bệnh 
cho chính mình. Hãy đi sâu vào nội tâm; làm an tĩnh tâm của mình, thanh lọc tâm của 
mình. Hãy lưu ý rằng tâm phải tràn đầy sự thương yêu tinh khiết, không trông mong 
được đền đáp, tràn day từ bi, tran đầy hoan hy với niềm vui của người khác va tran day 
bình tâm. Quý vị sẽ thấy rằng tất cả những bất trắc trong công việc sẽ biến mất, tất cả 
những khó khăn sẽ qua đi. Quý vị sẽ trở nên lành mạnh, không còn là một người ốm 
yếu giúp một người ốm yếu khác, không còn là một người mù chỉ đường cho một 
người mù khác. Vipassana sẽ giúp quý vị trở thành một người tốt, một con người khỏe 
mạnh, day hòa hợp, day an lạc, day an tĩnh, với một tâm lành mạnh và một cơ thể 
cường tráng. Với tâm lành mạnh, quý vị có thể giúp người một cách hữu hiệu hơn và 


KY SUDHAMMA | 265 


trở thành một người phục vu xã hội thực sự hữu dung. Nguyện cho tất cả quý vị trở 
thành những nhân viên xã hội tốt. 


Nguyện cho tất cả quý vị được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát. 


BUỔI THAM VẤN SAU BÀI NÓI CHUYỆN CỦA THIỀN SƯ GOENKAJI 
GỒM 2 CÂU HỎI SAU ĐÂY: 


Câu hỏi: Tôi cảm thấy rằng cảm xúc của chúng ta có thể là một người thầy dạy, 
nghĩa là chúng ta có thể học từ cơn giận hoặc nỗi buồn của chúng ta. Quan điểm của 
Vipassana về vấn đề này như thế nào? 

Thiển sư Goenkaji: Cảm thọ chính nó không làm cho chúng ta khổ sở. Nếu chúng 
ta có thể học được cách làm sao để quan sát cảm xúc của mình, chúng ta sẽ thoát khỏi 
khổ sở và học được điều gì từ đó. Nhưng nếu chúng ta để cho chính mình bị chế ngự 
bởi những cảm thọ này thì chúng ta sẽ bị khổ sở. Một điều Vipassana dạy cho chúng 
ta là thế này: Cảm xúc sẽ nảy sinh, hãy để tôi quan sát nó một cách khách quan. “Hãy 
xem, đây là một cảm xúc: giận dữ hay buồn ba,” hoặc điều này hoặc điều kia. “Cùng 
với cảm xúc này, hãy để tôi quan sát cảm thọ nào đang ở trên thân. À, cảm thọ này là 
vô thường. Hãy để tôi xem nó tồn tại được bao lâu.” Đây là cách làm thế nào để chúng 
ta thoát khỏi khổ đau. 

Câu hỏi: Vipassana chú trọng đến thực tại nội tâm. Điều đó cũng tốt, nhưng đối với 
thực tại bên ngoài là nguyên nhân đã tạo ra rất nhiều khổ đau thì sao? Vipassana có 
thể được áp dụng như thế nào để đối phó với những đau khổ thực sự của thế gian? 

Thiển sư Goenkaji: Hãy hiểu rằng Vipassana không phải là sự trốn tránh những 
khó khăn của đời sống hằng ngày. Một người tới một khóa thiển 10 ngày để học được 
phương pháp Vipassana và đạt được sức mạnh để đối mặt với những thử thách của đời 
sống bên ngoài - cũng giống như khi quý vị tới một bệnh viện để được khỏe mạnh về 
thể xác, sau đó sẽ đi về và sống một cách lành mạnh trong đời. Tương tự, khi quý vị 
học được cách dùng phương pháp này để quan sát sự thật nội tâm, quý vị có thể đối 
mặt với những khó khăn ở bên ngoài một cách dé dang hơn. Không phải là bang cách 
thực tập Vipassana thì tất cả những khó khăn sẽ biến mất; nhưng đúng hơn là khả 
năng của quý vị để đối mặt với chúng sẽ được gia tăng. 

Những khó khăn của thế giới bên ngoài là do những cá nhân sống trong tối tắm của 
vô minh tạo ra. Cũng giống như ánh sáng của một ngọn đèn sẽ xua tan bóng tối ở 
xung quanh nó, một người thực tập Vipassana sẽ có ảnh hưởng tới xã hội. Nếu có 


266 | THIEN SUS. N. GOENKA 


nhiều người thực tap Vipassana hon, từ từ điều nay sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp trên 
thế giới. Thậm chí, nếu chỉ có một người thực tập Vipassana thì ít nhất người đó sẽ có 
thể đối diện với những khó khăn và tìm thấy giải pháp. Và những giải pháp đó sẽ là 
những giải pháp lành mạnh. 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng Tư, 2005) 


VIPASSANA: TU QUAN SAT VA TU SUA DOI 


Mùa hè nam 2002, thuộc một phần trong hành trình Thiền Bay Giờ ở Bắc Mỹ, S.N. 
Goenka đến Trại Cải Huấn Phía Bắc tại Seattle, Washington. Ngài gặp gỡ thiển sinh và 
những người khác trong ngày Metta và sau đó nói chuyện với một nhóm người vào 
ngày 11 của khóa thiển cuối cùng cho nam giới ở đó. Bài diễn văn được biên tập và 
điều chỉnh cho Bản Tin. 


LỜI DHAMMA 


Ngày nọ, 30 vi su tới Savatthi (Xá Vệ) để di khất thực. Trên đường khất thực, họ thấy 
những tù nhân được dẫn di với tay chân bị xích. Trở về thiên viện Jetavana (Kỳ Viên), 
sau khi kể lại những gi đã thấy, họ hoi Đức Phật là có dây trới nào bên chắc hơn không. 
Đức Phật trả lời cho ho, “Này các Tỳ kheo! Những sợi xích này không thể sánh bằng sự 
ràng buộc vào thèm muon về thực phẩm, quần áo, giàu sang va gia đình. Sự thèm muốn 
nay thì 1,000 lan, 100,000 lan manh hơn những dây xích, khóa tay và chuong cũi. Đó là 
ly do tại sao người có trí diệt trừ them muén và từ bỏ thế tục.” Roi Đức Phật nói câu kệ 
nhu sau: 

Na tam dalham bandhanamahu dhira, 
yadayasam dãrujapabbajañca. 
Sarattaratta manikundalesu, 

puttesu daresu ca ya apekkha. 

Etam dalham bandhanamahudhira, 
oharinam sithilam duppamuñcam. 
Etampi chetvana paribbajanti, 
anapekkhino kamasukham pahaya. 

Người có trí không nghĩ xiéng xích lam bằng sắt, gỗ, dây gai là manh. Trái lại ho gọi 
sự ràng buộc vào ngoc nga, trang sức, và gia đình mạnh hơn xiêng xích rất nhiều. Xiéng 


268 | THIEN SUS. N. GOENKA 


xích đó rất mạnh, người có trí nói, lôi kéo ta xuống; mac du không căng, cũng khó ma 
chạy thoát. Cắt bỏ thèm muon, họ ra di, không mong muốn cái gi và buông bỏ tất cả 
những khoái lạc của giác quan. 

-Dhammapada (Kinh Pháp Cú) 345, 346 

Các bạn thân mến, tôi rất vui được ở đây với các bạn sáng nay. Các bạn đã thử 
phương pháp này một cách công bằng và đã nhận được thành quả tốt đẹp. Bây giờ, các 
bạn phải duy trì sự thực hành và áp dụng nó trong cuộc sống hằng ngày. Việc học 
phương pháp dưới sự hướng dẫn của một người thầy kinh nghiệm rất quan trọng, 
nhưng chỉ tham dự một khóa thiền 10 ngày thì không đủ. Giờ đây, hãy áp dụng nó 
trong đời - điều này cũng rất quan trọng. Không một ai có thể sửa đổi các bạn. Các bạn 
phải sửa đổi chính mình, các bạn phải phát triển sự tự-ý thức. Hãy tiếp tục xem xét 
mình, tiếp tục sửa mình. 

Và các bạn có hai người bạn tốt giúp các bạn. Một người bạn là hơi thở của chính 
mình và người kia là cảm giác trên cơ thể. Khi các bạn củng cố mỗi lúc một nhiều hơn 
vào phương pháp này, hai người bạn này sẽ có mặt để giúp các bạn suốt đời. Khi nào 
tâm trở nên mất thăng bằng vì những bất tịnh, các bạn sẽ để ý thấy hơi thở mất nhịp 
độ bình thường. Nó trở nên hơi mạnh, hơi nhanh và cảnh báo các bạn, “Hãy xem, có 
điều gì không ổn trong tâm!” và các bạn sẽ cố làm cho tâm được thăng bằng hơn. 

Người hướng dẫn và người bạn thứ hai là cảm thọ , cảm giác trên cơ thể mà các 
bạn học cách quan sát trong 10 ngày này. Khi nào thấy rằng mình đang tạo ra phản 
ứng tiêu cực, bạn sẽ hiểu được rõ ràng là các bạn trở thành nạn nhân đầu tiên của 
những bat tịnh nay. Là một người hành thiền Vipassana tốt, ngay khi sinh ra tức giận, 
chán ghét, ác ý, hay thù hận, các bạn sẽ để ý thấy có một cảm thọ nóng bỏng khắp cơ 
thể. Tim đập mau hơn, căng thẳng chồng chất. Khổ quá! Hãy xem, tôi đang làm cho 
tôi khổi 

Lập tức, các bạn bắt đầu quan sát cảm thọ , hay quan sát hơi thở với sự bình tâm. 
Các bạn cố duy trì sự thăng bằng hoàn hảo cho tâm, sự quân bình hoàn hảo cho tâm, 
và các bạn thấy rằng những tiêu cực trở nên bớt đi. Tâm các bạn trở nên mỗi lúc một 
thanh tịnh hơn. Luật tự nhiên là, khi tâm được thanh tịnh, tâm sẽ tràn đầy tình thương, 
lòng trac ẩn, thiện ý, khoan dung. Những phẩm chất này sẽ nảy sinh, với diéu kiện là 
sự thanh tịnh trong tâm phải được duy trì. 

Không phải là trong 10 ngày các bạn sẽ trở nên hoàn hảo đến mức không còn 
những ô nhiễm nữa. Ồ, không được! Những khuôn mẫu thói quen cố hữu vẫn còn đó; 


KY SUDHAMMA | 269 


chúng sé tiếp tục nay sinh, nhưng bây giờ các ban có một phương pháp để diệt trừ 
được chúng. Đừng để chúng sinh sôi nảy nở và khống chế các bạn. Khi các bạn không 
ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm, các bạn chỉ thấy những gì xảy ra ở 
bên ngoài. Có người đã nhục mạ tôi! Ý nghĩ này ngự trị trong tâm, và các bạn tiếp tục 
nghĩ. Người này, người nọ nhục mạ tôi; đó là lý do tại sao tôi sinh ra giận dữ. Các bạn 
giận dữ và muốn trả đũa, muốn trả thù, muốn làm hại người này, nhưng các bạn 
không hiểu rằng mình đang làm hại chính mình. 

Các bạn không thể làm hại một ai mà không làm hại mình trước. Các bạn phải tạo 
ra không bất tịnh này thì bất tịnh khác để có thể làm hại người nào đó; và khi làm như 
thế, các bạn là một người khổ sở. Các bạn không muốn làm hại chính mình, nhưng vì 
vô minh, vì không biết những gi xảy ra sâu tận bên trong, các bạn không ngừng tạo ra 
hết bất tịnh này đến bất tịnh khác, ô nhiễm này đến ô nhiễm khác, càng lúc càng nhiều 
giận dữ, thù ghét, ghen ti, ngã mạn. Và những cảm tho nảy sinh vào lúc đó làm các ban 
hết sức khốn khổ. 

Trước khi hoc Vipassana, trong một hoàn cảnh, các bạn quen phan ứng theo cách 
nào đó. Bây giờ một hoàn cảnh tương tự đã xảy ra. Hãy tự hỏi, tôi có phản ứng cùng 
một kiểu như trước hay có sự thay đổi tích cực đã xảy ra trong hành vi của tôi? Bây giờ 
hãy tự-ý thức, tự-khảo sát. Các bạn làm chủ chính mình. Không ai có thể sửa đổi các 
bạn; các bạn phải tự sửa đối chính minh. Không cần thiết phải có ai đó cảnh báo các 
bạn. Các bạn phải cảnh báo chính mình: Này, hãy xem, những gì mình đang làm rất tai 
hại. Mình đang làm hại chính mình. Mình không thể làm hại ai khác mà không làm hại 
chính mình. Khi tôi tạo ra bất tịnh, tôi trở nên hết sức khốn khổ, và tôi không ngừng 
quang ném những khốn khổ này sang người khác. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi vào lúc này 
đều trở nên khổ sở. Toàn thể bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng, đầy khổ sé! Và 
khi tôi hết những 6 nhiễm nay, tâm tôi trở nên thanh tịnh, tran day tình thương, trac 
ẩn, thiện ý. Tôi cảm thấy hết sức bình an và hòa hợp. Toàn thể bầu không khí quanh tôi 
thấm đầy những rung động của bình an và hòa hợp. Bất cứ ai tiếp xúc với tôi bắt đầu 
cảm thấy bình an va hòa hợp. Do là lối sống đúng dan. Suốt đời, tôi đã không ngừng 
làm hại chính tôi và làm hại người khác. Đây không phải lối sống thích hợp. 

Bây giờ, sáng và tối, các bạn phải thực hành hằng ngày. Giống như khi các bạn học 
cách tập thể dục nhưng không thực hành, nó không giúp gì cho các bạn được. Cũng 
như thế, phương pháp này, sự tập luyện tinh thần này, sẽ không giúp ích gì nếu các bạn 
không thực hành. 


270 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Phương pháp ma các ban da học that là vô giá, một châu bau sé giúp các bạn suốt 
đời. Hãy duy trì nó và không ngừng tăng tiến trên con đường. Và đối với những người 
chưa từng học phương pháp này, tôi khuyên các bạn hãy dành ra 10 ngày trong đời. 
Đừng tưởng rang chỉ những người ở trong tù mới là tù nhân. Những người ở bên 
ngoài cũng là tù nhân. Mọi người đều là tù nhân của khuôn mẫu thói quen bất thiện 
trong tâm tại tầng lớp sâu thắm nhất. Hãy thoát khỏi ngục tù này! Hãy thoát khỏi 
những bất tịnh và tận hưởng cuộc sống! Các bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn lao trong 
đời mình. Với kinh nghiệm của riêng tôi, tôi thấy rằng mình đã đạt được rất nhiều 
bình an. Đó là sự thay đổi hoàn toàn trong đời. Tôi muốn san sẻ sự bình an và hòa hợp 
của tôi với người khác. Và bây giờ hàng ngàn, hàng vạn người khắp thế giới đang san 
sẻ nó. Họ đang thực hành, họ đang đạt được cùng một thành quả. Phương pháp này 
giúp các bạn trở nên rất bình an - tốt lành cho các bạn, tốt lành cho người khác. 

Viên chức nhà tù và tù nhân, ngay cả những người chưa bao giờ tham dự khóa 
thiển, đều trân trọng sự kiện đặc biệt này (buổi tiếp đón vào ngày 11 tại Trại Cải huấn) 
và cùng san sẻ lòng tri ân và niềm lạc quan. Nhiều cựu tù nhân đã tham dự khóa thiền 
Vipassana lần dau tai Trại đã trở lại để gặp Goenkaji và để cám ơn Thay. Sau buổi tiếp 
đón, Goenkaji gặp gỡ viên chức nhà tù, thiển sinh cũ và gia đình họ trong thư viện. 
Nhiều người tận dụng cơ hội này để gặp Thầy, tham vấn, hay bày tỏ lòng tri ân, trong 
lúc những người khác quan sát một cách yên lặng và ở lại cho tới khi Goenkaji ra về. 
Ngày đó, không ai bày tỏ sự hối tiếc hay lo lắng đến việc Trại sắp đóng cửa, mà chỉ thể 
hiện lòng tri ân về những lợi lạc nhận được và hy vọng cho tương lai. 

Một số cựu tù nhân, nhân cơ hội này bày tỏ về việc Vipassana đã ảnh hường đến đời 
họ như thế nào. Một nam thién sinh nói: Tôi tham dự khóa thiển ở Trại, và suốt khóa 
thiền, tôi đã học được phương pháp thién Vipassana và lam cho tâm được bình an. Tôi 
rời Trại vì được thuyên chuyển tới nhà tù khác. Tôi bị giam nên rất là cô lập. Tôi liên 
lạc với trung tam Dhamma Kuñja và họ gởi cho tôi nhiều tài liệu và thông tin. Tôi ngồi 
thiển buổi sáng và chiều, thêm nhiều lần khác trong ngày, và tôi đọc những tạp chí và 
sách. Tôi nhận thấy tôi được người gác đối xử khác với những tù nhân khác. Nhiều tù 
nhân tới hỏi tôi, bạn đang lam gi vay? Do đó tôi nói với họ về Vipassana và bao họ đây 
là một phương pháp cổ xưa đã được truyền lại qua nhiều thời đại trong tình trạng tinh 
khiết. Tôi đã không gặp rắc rối nào từ khi ra khỏi tù. Tôi đi theo con đường của lời nói 
chân chính, hành động chân chính, ý nghĩ chân chính. Tôi có việc làm và thực hành 
Vipassana là Dhamma của tôi. 


KY SU DHAMMA | 271 


Một nam thiền sinh khác nói: Tôi đã say sưa ca đời trước khi tham dự khóa thién 
Vipassana đầu tiên ở Trại năm 1997. Từ đó, tôi không còn đánh nhau, không uống 
rượu. Tôi có đời sống gia đình. Gia đình tôi tri ân Thay vô cùng. 


TRÍ TUỆ VÀ CẢI HUẤN QUANH THẾ GIỚI 


Ngay cả trước khi thành lập những trung tâm thiền Vipassana theo truyền thống 
của chúng ta, đã có nhiều khóa thiền 10 ngày được tổ chức ở trung tâm cải huấn. 
Trong khi những trung tâm thiên cung cấp một môi trường ổn định cho sự phát triển 
Dhamma, môi trường tại nhà tù, nhà giam gặp nhiều thử thách hơn và bất ổn hơn vì 
sự thay đổi nhân sự và số lượng tù nhân. 

Vấn đề chính trị, trợ cấp chính phủ, và đội ngũ thiển sinh làm việc trong nhà tù 
thường là những yếu tố quyết định liệu trung tâm nào đó có thể thực hiện chương 
trình Vipassana hay không. Thông thường, có những chống đối ban đầu, rồi những 
trở ngại gia tăng, và nhiều thử nghiệm trước khi một khóa thiên được tổ chức trong 
tù. Bởi vì truyền thống của chúng ta đòi hỏi nhân viên nhà tù tham dự một khóa 
Vipassana trước khi tổ chức khóa thiển nơi họ làm việc, đòi hỏi người phục vụ 
Dhamma phải ở trong nhà tù 10 ngày, thật là một phép lạ khi những khóa thiên đã 
được cho phép tổ chức. Bất chấp những khó khăn như thế, từ năm 1975, hàng ngàn 
thién giả tù nhân khắp thế giới đã tham dự và có được lợi lạc củatừ Vipassana. Trong 
hau hết các trường hợp, sự hiện diện của Vipassana đã cải hóa không những cho cá 
nhân trong tù, mà còn cho cả hệ thống nhà tù. 


ẤN ĐỘ 


Câu truyện bắt đầu 30 năm trước ở Ấn Độ. Những khóa thién đầu tiên trong tù 
được Goenkaji hướng dẫn vào năm 1975 và 1977 cho 120 tù nhân tại Nhà Tù Trung 
Ương trọng cấm ở Jaipur theo lời mời của ông Ram Singh. Khi ấy, ông là bộ trưởng nội 
vụ trong chính phủ thuộc tiểu bang Rajasthan. Một khóa thiển thứ ba cho sĩ quan 
cảnh sát cao cấp và nhân viên nhà tù cũng được tổ chức tại Viện cảnh sát ở Jaipur. Mặc 
cho sự thành công của những khóa thiền đầu tiên nay, không có khóa thiên nào khác 
được tổ chức trong 15 năm tiếp theo. Rồi đến năm 1990 và 1991, bảy khóa thiển nữa 
trong tù được tổ chức ở tiểu bang Rajasthan va Gujarat. Những khóa thién này là dé 
tài nghiên cứu xã hội học do Sở giáo dục tiểu bang Gujartad và đại hoc Rajasthan tiến 


272 | THIEN SUS. N. GOENKA 


hành. Kết qua nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi tích cực rõ ràng trong thai độ và 
hành vi của những người tham dự, chứng minh rang Vipassana có thể giúp người tội 
phạm trở thành người lương thiện trong xã hội. 

Vào tháng 11 năm 1993, một khóa thiên 10 ngày cho 96 tù nhân và 23 nhân viên 
nhà tù được tổ chức tại nhà tù Tihar ở New Delhi, một trong những nhà tù lớn nhất ở 
châu Á, với khoảng 10,000 tù nhân. Tháng 1 năm sau, một khóa thứ hai cho 300 tù 
nhân được tổ chức do sáu thiên sư phụ tá hướng dẫn. Ba tháng sau vào thang 4 năm 
1994, khóa thién Vipassana lớn nhất tại thời điểm đó được tổ chức do Goenkaji và 10 
thién sư phụ tá hướng dẫn cho hơn 1,000 tù nhân. Sau sự thành công của khóa này, 
một trung tam Vipassana thường trực được thành lập trong chính nhà tù. Từ đó, khóa 
thién Vipassana 10 ngày được tổ chức hai lần mỗi tháng tại nhà tù Tihar và ít thường 
xuyên hơn tại 15 nhà tù khác ở Ấn Độ. 

75 khóa thién Vipassana được tổ chức tai nhà tù Ấn Độ trong năm 1997. Trong một 
khoảng thời gian, có đến hai trung tâm thường trực trong nhà tù Ấn Độ - một ở Tihar 
và một ở nhà tù Nasik, tiểu bang Maharashtra nơi Thánh Gandhi từng ngồi tù. Bởi vì 
sự thay đổi trong ban quan trị, chương trình Vipassana tại nhà tù Nasik bị hủy bỏ. Tuy 
nhiên, tại Delhi, Dhamma Tihar lớn mạnh và khóa thién 20 ngày được tổ chức thường 
xuyên ở đó. Trong năm 2001, tổng cộng có 39 khóa thiên trong nhà tù Ấn Độ với 1,420 
tù nhân tham dự: 978 cũ và 442 mới. 

Một nghiên cứu tên là Ảnh Hưởng Tâm Lý của Vipassana đối với Tù Nhân ở Tihar 
được tiến hành bởi Viện Khoa Hoc Y Khoa All India tai New Delhi vào năm 1997. 
Cuộc nghiên cứu này cho thấy thién Vipassana giúp tù nhân gia tăng sự kiểm soát cảm 
xúc, mang lại kết quả là giảm sự tức giận, căng thẳng, thù nghịch, ý muốn trả thù và 
tuyệt vọng. Tình trạng nghiện ma túy, triệu chứng tâm thần và tâm lý cũng giảm bớt. 
(Chandiramani, Verma, Dhar & Agarwal, 1995; Kumar, 1995; Vora, 1995). Thêm vào 
đó, tù nhân thực hành Vipassana có thái độ sẵn sàng hơn trong công việc, trong tham 
gia những chương trình trị liệu khác, trong việc tuân thủ luật nhà tù và hợp tác với 
viên chức nhà tù. (Vora, 1995) 

Con số nhiều lớn tù nhân được lợi lạc từ Vipassanaa tương đương với lợi lạc của số 
lượng cảnh sát đã tham gia khóa thién ở Viện Huấn Luyện Cảnh sát ở New Delhi. Tới 
năm 2001, 17 khóa thién đã được tổ chức, một số trong đó một vài khóa với số lượng 
tham dự lên đến 1,265 cảnh sát. 


KÝ SUDHAMMA | 273 


Với An Độ đứng đầu làm gương trong việc mang Dhamma tới cho tù nhân, giới 
thién sinh bat đầu công cuộc truyền ba Vipassana trong nhà tù khắp thế giới. Đôi khi, 
nỗ lực chỉ mang lại một khóa thién, nhưng hạt giống đã được gieo trồng. Vào lúc khác, 
các chương trình được tiếp tục với những thành công lớn lao. 


DAI LOAN 


Năm 1996, Goenkaji gặp Bộ Trưởng Tu Pháp Dai Loan tại Dai Loan. Nhờ cuộc gap 
gỡ ngắn ngủi nay, một khóa thiên 10 ngày được tổ chức tại nhà tù Ming Te Branch gần 
Tainan tại bờ biển Tây Nam của Đài Loan. Nhà tù Ming Te là một trung tâm thử 
nghiệm cai nghiện ma túy nằm trên vùng núi xanh mướt, giam giữ những tội nhân bị 
kết tội dùng ma tuý. Trung tâm thực hiện những chương trình tôn giáo để giúp những 
người nghiện phục hồi. Là một việc chưa từng có trong lịch sử nhà tù Đài Loan, 
Goenkaji được mời đến nói chuyện với 24 tù nhân tham dự khóa thiền. Từ đó, không 
có diễn tiến nào khác ở Đài Loan. 


CHÂU ÂU 


Cho tới năm 2003, khóa thiển duy nhất cho nhà tù châu Âu được tổ chức tại nhà tù 
HMP Lanscaster Castle, Anh quốc vào tháng 11, 1988. Khóa thiển được tổ chức sau 
khi hai viên chức học Vipassana. Được khích lệ bằng kinh nghiệm cá nhân và thông 
tin về những khóa cho nhà tù ở những quốc gia khác, họ quyết định tìm hiểu khả năng 
tổ chức một khóa thién ở Lanscaster. Tam tù nhân tham gia và hoàn tất khóa thiển. 

Tạp Chí Nhà Tù, số 127, cho biết Sở Giáo dục Lanscaster đã ghi nhận “Các tù nhân 
có sự thay đổi đáng chú ý, tích cực trong kỷ luật cá nhân, thái độ tiếp thu, và thành quả 
cải tao”. 

Bây giờ, bốn năm sau, một khóa thứ hai được tổ chức ở châu Âu. Nhà nước Tây Ban 
Nha cho phép khóa thiển đầu tiên cho nhà tù ở lục địa châu Âu được tổ chức vào 
tháng Tư, 2003 tại Can Brians, nhà tù trọng cấm gần Barcelona. Câu truyện đằng sau 
sự chấp thuận cho và việc chuẩn bị cho khóa thiển này thật đáng ghi nhớ. 

Khoảng hai năm trước, một người về hưu tham dự khóa thiển đầu tiên tại Dhamma 
Neru, một trung tâm Vipassana ở Tây Ban Nha gần Barcelona. Ông ta rất hứng khởi 
với phương pháp nên quyết định tình nguyện làm việc ở Can Brians với ý định tổ chức 
khóa thiển trong nhà tù. Ông ta chọn nhà tù này bởi vì nhà tù được chính phủ cho 


274 | THIEN SUS. N. GOENKA 


phép thử nghiệm những phương pháp mới dé cải huấn tù nhân, va cũng vi đây là một 
nhà tù Tây Ban Nha tân tiến. Có 600 nhân viên cho 1,400 tù nhân. 

Mùa hè năm ngoái, giám đốc nhà tù mời một số thành viên Ban Điều Hành đến 
trình bày cho nhân viên nhà tù và các vị khách chuyên gia. Khoảng 30 người tham dự, 
trong đó có một thẩm phán cấp cao có vợ đã tham dự khóa thién. Kết quả rất tích cực. 
Một số thành viên ban điều hành và thiển sư vùng có vài cuộc gặp gỡ với ông giám 
đốc, nhân viên nhà tù và tù nhân. Trong tháng 10, bốn viên chức nhà tù, một nam tù 
nhân, được tam tha trong 10 ngày, tham dự khóa thién ở Dhamma Neru. Sau đó, một 
báo cáo chỉ tiết bằng tiếng Tây Ban Nha, bao gồm mọi tiêu chí, yêu cầu, được soạn 
thảo và đệ trình lên chính phủ. 

Trong tám tuần trước khóa thiên, có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Năm buổi định 
hướng được tổ chức trong vòng một tháng cho các tù nhân muốn tham dự khóa thién. 
Một cơ sở biệt lập trong phạm vi nhà tù sẽ được dùng cho khóa thiên có thể chứa được 
25 thiển sinh; khu vực này đã được kiểm tra và chấp thuận. Giấy phép đặc biệt của 
chính phủ cho phép thiển sư và người phục vụ được ở trong nhà tù trong thời gian 
khóa thiền. Thêm vào đó, một hệ thống được thiết kế để chuẩn bị thực phẩm cho khóa 
thiền từ bếp chính. 

Nhà tù ở Madrid và Granada cũng có ý muốn tổ chức khóa thién, nhưng ban điều 
hành quyết định chờ cho tới khi khóa thién ở Can Brians kết thúc mới thực hiện 
thuyết trình. Ông giám đốc cho biết nếu khóa thiển vào tháng tư thành công, ông ta 
sẽ hỗ trợ những nơi khác. 

Với sự chuẩn bi chu đáo và chỉ còn vài trục trac vào phút chót, khóa thiên bat đầu 
đúng giờ và thành công mỹ mãn. Mười tám gương mặt rạng rỡ hoàn tất khóa thiển. 
Họ chia sẻ kinh nghiệm với những tù nhân khác, gia đình và khách viếng thăm trong 
buổi tiếp đón ngày thứ 11. Một thién sinh yêu cầu thiển su của khóa thién viết một 
bài về Vipassana cho một tạp chí nhà tù được phát hành cho 7,000 tù nhân khắp 
Catalunya. Ông giám đốc rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi của thiển sinh. Ông sắp xếp 
các buổi thién hằng ngày cho họ và yêu cầu một khóa khác cho 30 thién sinh vào mùa 
thu năm 2003. 


NEW ZEALAND (TÂN TÂY LAN) 


Từ năm 1999, những khóa thién Vipassana đã được tổ chức ở New Zealand tại Te 
Thi Tu, một trung tâm cải huấn do người Maori (thổ dân Tân Tay Lan) điều hành, dành 


KÝ SUDHAMMA | 275 


cho tù nhân được tha sớm và tam tha người Maori. Mặc dù là tổ chức tu nhân, nhưng 
trung tâm được Sở Cải Huấn tài trợ. Tên trung tâm là Maori Kaupapa nghĩa là dựa trên 
giá trị và văn hóa Maori. Chương trình mãn hạn tù trước ba tháng bắt đầu với một khóa 
thiên Vipassana 10 ngày. Viên chức ở Te Ihi Tu ủng hộ Vipassana 100% bởi vì họ đã 
thấy phương pháp giúp ích cho tù nhân tham dự những chương trình khác. 

Vipassana được phối hợp vào chương trình của Te [hi Tu tháng 9, 1999 sau khi hai 
viên chức tham dự khóa thiên Vipassana 10 ngày tại trung tân thiên Dhamma Medini 
gần Auckland. Những viên chức khác nhanh chóng được thuyết phục rằng thiển 
Vipassanaa sẽ mang lại lợi lạc và quyết định thí nghiệm ở Te Ihi Tu. Bây giờ đã có chín 
khóa tại Te Ihi Tu va Vipassana trở thành một phần trong chương trình cải huấn. 

Sở Cải Huấn chỉ cho phép tối đa 10 tù nhân tham dự mỗi khóa ở Te Ihi Tu. Số lượng 
này cũng khó mà đạt được vì Sở khá cẩn trọng trong việc đưa tù nhân tới trung tâm 
cải huấn Te Ihi Tu. Trung bình có từ bốn tới bảy người hoàn thành một khóa. Nam nữ 
thiên sinh trong cộng đồng có liên hệ với Te Ihi Tu cũng tham dự những khóa thiên. 
Từ khi Vipassana được giới thiệu vào chương trình ở Te Ihi Tu mức độ tái phạm lại đã 
giảm xuống. 


THÁI LAN 


Sau khi đọc về phim Thiển Trong Tù, Tổng Thanh Tra Bộ Cải Huấn sắp xếp để các 
thiền sư phụ tá tại địa phương trình bay cho các nhân viên của bà. Nhưng sau khi 
được biết người phục vu Vipassana phải ở lại với tù nhân, các viên chức tạm gác vấn 
dé này lại. 

Rồi, năm năm sau, một thién sinh cũ có quen biết trong một đài truyền hình Thái 
Lan đã giúp cho bộ phim có được phần thuyết minh tiếng Thái. Tổng giám đốc Sở Cải 
huấn coi đoạn phim trên ti-vi, và sau đó nhiệt tâm muốn thử ứng dụng thién Vipassana 
trong nhà tù Thái. 

Tháng 5 năm 2002, có một khóa thiển được hướng dẫn bởi vị thién su Ti Kheo 
(một thành viên trong tăng đoàn do Đức Phật thành lập trong hằng thế kỷ, người cũng 
dạy Vipassana theo truyền thống này). Bốn mươi chín người đàn ông nghiện ma túy 
và hai viên chức nhà tù tham dự khóa thiển này ở nhà tù Kolong Pai tại quận Sikhiu, 
phía Đông Bắc Bangkok. Một khóa thiển thứ hai cho 50 phụ nữ tại một nhà tù nữ 
được tổ chức hai tháng sau đó. Bà Tổng Giám đốc, người ban đầu dé nghị đưa Vipassana 
vào nhà tù, cũng tham dự khóa này. Bà chọn ở tại một phòng giam nhỏ với tiện nghi 


276 | THIEN SUS. N. GOENKA 


vệ sinh tối thiểu như những thién sinh khác. Sau khóa thién, Tổng Giám đốc tuyên bố 
hai địa điểm này sẽ trở thành trung tâm Vipassana thường trực. 

Ngay trước khi khóa thiên thứ ba cho nam và cho nữ diễn ra, nhiều tù nhân từ 
những nhà tù khác tới một cách bất ngờ. Giám đốc nhà giam gởi họ tới vì, nghĩ rằng 
thiên Vipassana sẽ biến những tù nhân bất trị thành thiên thần như một phép la! Bất 
hạnh thay phần lớn phải được chuyển về vì không đủ thì giờ hoàn thành thủ tục. 

Tổng cộng, có sáu khóa cho 377 nam và nữ thiển sinh trong năm 2002, và sáu khóa 
nữa được hoạch định cho năm 2003. Tháng Tám vừa qua, báo Bangkok Post viết rằng 
Bộ Cải Huấn dự định sẽ biến ba nhà tù thành trung tâm thiển cho tù nhân sau khi 
thành công của khóa thién ở Klong Pai thành công. Ở miền Bắc, một trung tâm sẽ 
được mở tại nha tù Phitsanulok; ở miền Nam, tại nha tù Koh Taew thuộc Songkhla; và 
ở miền Trung, tại nhà tù Rayong. Klong Pai sẽ là trung tâm cho vùng Đông bắc. Tuy 
nhiên, kể từ đó, Sở Cải Huấn đã có những thay đổi nên không rõ chính sách cải tổ còn 
hiệu lực không. 


MEXICO (MỄ TÂY CƠ) 


Những sự kiện dẫn đến việc khóa thiên được tổ chức ở Mexico bắt đầu khi một viên 
chức nhà tù tham dự một khóa thiển Vipassana và kể lại cho sếp bà ấy nghe. Tổng 
Giám Đốc, sếp của bà, điều hành 20 nhà tù ở tiểu bang Mexico. Sau khi xem phim 
Thiên Trong Tu, bà rất hứng khởi và nôn nóng mở khóa thiên cho nha tù. Sau đó, có 
ba cuộc họp diễn ra có bà tham dự và một buổi hội nghị do một thién su Vipassana 
chủ trì. Cuối cùng, 12 viên chức từ những hệ thống nhà tù khác nhau được cử tham 
dự các khóa thiền. Đây là điều kiện bắt buộc để được phép tổ chức khóa thiển trong 
tù. Sau hai cuộc hop nữa với chính quyển, ngày giờ và địa điểm cho khóa thiên được 
ấn định. 

Khóa thién được tổ chức tai nhà tù tiểu bang Mexico Penal de Santiaguito, ở 
Almoloya de Juarez. Nhà tù có 1.500 tù nhân và là hình mẫu cho nhà tù ở châu Mỹ La 
Tỉnh, và bây giờ nơi này lại chứng tỏ vị trí tiên phong với việc tổ chức một khóa thiển 
Vipassana. Khóa thién thực ra được tổ chức tại một cơ sở nhỏ hơn ngay đằng trước trụ 
sở chính. Không gian hoàn toàn biệt lập, thiên sinh có phòng riêng và có nơi đi bộ 
rộng rãi. Sau khi phỏng vấn 30 tù nhân (tất cả sẽ được phóng thích trong vài tuần nữa), 
18 người được chọn để tham gia. Nhóm này gồm những kẻ sát nhân, bắt cóc, trộm 
cắp, buôn bán ma túy và súng đạn, tất cả đều hăng hái và tập luyện nghiêm chỉnh. Có 


KÝ SUDHAMMA | 277 


một vài xáo trộn va không thiển sinh nao yêu cau ra về. Trong và sau khóa thiển, tất cả 
đều bày tỏ lòng cảm kích và quyết tâm thay đổi lối sống. 

Đài truyền hình và báo chí tham dự buổi tiếp đón ngày thứ 11 và trong ngày hôm 
sau, có ít nhất nam tờ báo đăng về sự thành công của khóa thiên. Viên chức chính 
quyền rất hài lòng là mọi việc xảy ra trôi chảy, và muốn thành lập một chương trình 
Vipassanaa liên tục và thường xuyên tại nha tù Almoloya ngay trong nam nay. Hiệp 
Hội Vipassana Mexico sẽ sớm có cuộc họp với chính quyền để quyết định sẽ làm như 
thế nào. 


MY 


Dư luận va những chính sách về tù nhân ở My rất da dang và thường gây tranh cãi. 
Việc ủng hộ cho sự cải huấn bị xem là ngây thơ và dung dưỡng, trong lúc người đề 
xướng sử dụng biện pháp trừng phạt mạnh hơn bị cho là hay hoài nghi và không 
khoan dung. Ngay cả những trại giam coi sự cải huấn là một biện pháp thay thế khả 
thi hay một phương tiện hỗ trợ cho hình phạt vẫn thường lưỡng lu khi cân nhắc thí 
nghiệm một chương trình không điển hình cho phương Tây. Tuy nhiên, có sự đồng 
thuận phổ quát rằng hệ thống, như hiện có, không hữu hiệu. Tới thời điểm này, có 2 
triệu tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang, tiểu bang và địa phương. Tổng 
cộng gần 6,600,000 người ở Mỹ hiện đang được hưởng án treo, ở tù hay được tạm tha 
- tỷ lệ khoảng một trong 32 người. Mặc dù án tù đã dần nặng hơn, tỉ lệ tái phạm vẫn 
tăng cao ở mức độ báo động - khoảng 67.5% trong vòng ba năm sau khi được thả, theo 
một nghiên cứu được thực hiện trên gần 300,000 người được tha trong năm 1994. (Bộ 
tư pháp Mỹ) 

Vipassana đã mang đến cho hệ thống nhà tù Mỹ một lối thoát khỏi sự tranh luận 
làm sao để tác động, thay đổi từ bên ngoài,: bằng cách trực tiếp cho tù nhân, trách 
nhiệm và phương tiện để thay đổi tự bên trong. Vào lúc phát hành Ban Tin Vipassanaa 
nay (thang 5, 2003), chỉ có một số it nhà tù ở Mỹ mở cửa cho Vipassana, nhưng điều 
này tạo ra một nền móng vững chắc cho tương lai. Sau đây là lịch sử tổng quát về 
những khóa thién Vipassana trong những nhà tù ở Mỹ. 


TRUNG TÂM CẢI HUẤN PHÍA BẮC QUẬN KING, SEATTLE, WASHINGTON 


Trung Tâm Cải huấn phía Bắc quận King (NRF) là nha tù đầu tiên ở Bắc Mỹ tổ chức 
khóa thiên Vipassana theo truyền thống này và là nhà tù duy nhất đang có những 


278 | THIEN SUS. N. GOENKA 


khóa thién. Với quan điểm cải huấn là một hình thức tu lợi vị tha (enlightened self- 
interest), chính sách của NRF khá cởi mở. 

Tuy thế, vẫn còn nhiều mối lo ngại trước khóa thiên đầu tiên ở NRF vào thang 11 
năm 1997. Tỷ lệ tái phạm thường rất cao trong số tù nhân, và có không ít sự hoài nghi 
giữa các tù nhân cũng như viên chức nhà tù. Nhiều viên chức không tin là tù nhân có 
thể giữ im lặng, ngồi thiên nhiều giờ và tuân theo chương trình nặng nê của khóa 
thiên. Hơn nữa, khóa thiên sé đưa họ tới một môi trường văn hóa khác mà một số 
người sẽ thấy khó khăn và xa lạ. Đối với những tù nhân mà khả năng đọc có giới hạn, 
ngay như các bảng niêm yết, hướng dẫn đã là một trở ngại. 

Ta có thể tưởng tượng nhóm tù nhân đầu tiên cảm thấy như thế nào khi ôm chăn 
gối và đi dọc theo hành lang tới khu vực khóa thiền. Vào cuối khóa, viên chức nhà tù, 
những tù nhân khác, gia đình và thân hữu của 11 người đã hoàn tất khóa thiên tụ tập 
trong phòng thể dục để chào đón họ. Khi họ bước vào, những tù nhân và viên chức 
đứng dậy để hoan hô. Ta cảm thấy những tiếng hoan hô không chỉ cho những người 
đã hoàn tất khóa thiển mà còn cho khả năng thay đổi và hy vọng mà họ đại diện. 

Từ tháng 11, 1997 tới tháng 8, 2002, tổng cộng có 20 khóa thiển được tổ chức ở 
NRF cứ mỗi ba hay bốn tháng. Khóa thiên được phục vụ bởi những người phục vu 
Dhamma từ khắp Bắc Mỹ, gồm cả một số viên chức ở NRF đã từng dự khóa. Tong 
cộng có 130 nam và 61 nữ hoàn tất ít nhất một khóa ở NRE. 

Sau một thời gian, những lớp giới thiệu trước khóa được tổ chức để những tù nhân 
muốn tham dự làm quen với điều lệ và yêu cau của khóa thiển. Việc này làm giảm 
phần lớn trở ngại cho những người không biết chữ và thiếu năng khiếu học hỏi, trở 
ngại về van hóa và tôn giáo, trở ngại do không tin cậy và hoài nghi. Những khóa thiên 
Vipassana và những buổi hành thiên hằng ngày trở thành một phần của sinh hoạt tại 
cơ sở và cũng là một hoạt động nhóm của tất cả viên chức nhà tù. Buổi tiếp đón ngày 
11 thường được viên chức tham dự nếu họ được nghỉ ngày đó, gồm cả trưởng ban an 
ninh lúc nào cũng có mặt. 

Biết được tác động hạn chế của những lời kể, nhân viên ở NRE bắt đầu thu thập 
những dữ kiện khách quan về ảnh hưởng của những khóa thién này. Năm 2002, quan 
lý chương trình ở NRF hoàn tất bản nghiên cứu Tỷ Lệ Tai Pham trong Vipassana, gồm 
có dữ kiện thâu thập từ khóa một đến khóa thứ tám. Kết quả cuối cùng của bản nghiên 
cứu nay cho thấy, khoảng một nửa (56%) tù nhân hoàn tất một khóa thiên tai NRF trở 
lại nhà tù quận King sau hai năm, con số này trong bản nghiên cứu số liệu tù nhân 
chung của NRF là 75% trên tổng số 437 người. Nói cách khác, ba trong bốn tù nhân 


KY SUDHAMMA | 279 


NRF tái phạm trong vòng hai nam, trong khi chỉ có hai trong bốn thù nhân Vipassana 
tái phạm. Hơn nữa, trung bình số lượng bị bắt giảm từ 2.9 trước Vipassanä xuống còn 
1.5 sau Vipassana. 

Sử dung những con số khích lệ từ giai đoạn đầu của ban nghiên cứu này và kinh 
nghiệm về nghiên cứu thiên, vấn dé nghiện rượu, hành vi phạm pháp, một nhóm 
nghiên cứu viên tại đại học Washington nhận được tài trợ vào tháng 10 năm 1998 từ 
Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Lam Dụng Rượu và Ghién Rượu để làm cuộc nghiên 
cứu hai năm về ảnh hưởng của những khóa thiên Vipassana ở NRE, đến tinh trạng tái 
phạm, tâm lý và tâm linh. Kết quả sơ khởi của nghiên cứu cho thấy rằng tất cả những 
người tham gia trong cuộc nghiên cứu đều tiến bộ so với những di liệu ban đầu của 
họ, nhưng những người hoàn tất khóa thiển Vipassana thì có kết quả tốt hơn nhiều 
nếu so sánh với những người khác. Ví dụ: giảm sử dụng ma túy, tâm lý lo âu, chán nản 
và thù nghịch. Những thông tin thêm từ bản nghiên cứu này sẽ được công bố. 

Không khóa thiển nào khác sẽ được tổ chức tại NRE. Vào tháng 11, 2002, Trung 
Tâm Cải Huấn phía Bắc quận King đóng cửa sau hai mươi mốt năm hoạt động với vai 
trò là một trung tâm giam giữ theo hình thức khác. 


TRẠI GIAM 7 - SAN FRANCISCO, SAN BRUNO, CALIFORNIA 


Khóa thién đầu tiên tại nhà giam quan San Francisco được tổ chức vào tháng giéng 
và tháng 2 năm 2001. Đây là nhà giam thứ hai và là nhà giam tội nhẹ thứ nhất tại Mỹ 
tổ chức khóa thién Vipassana. 

Khóa thiên bắt đầu với 14 thiên sinh, 4 người phục vụ Dhamma toàn thời gian. 
Cộng với một cảnh sát và một trung si đã ngồi một khóa 10 ngày. Khóa thiên được tổ 
chức tại tòa nhà nhỏ bên cạnh nhà giam chính, thường được dùng làm phòng học máy 
vi tính cho tù nhân và viên chức. Nhân viên nhà tù dời đi chỗ khác để dành chỗ cho 
khóa thiển gồm ba phòng ngủ, chỗ ở cho người phục vụ và thiển sư, những phòng ăn 
riêng biệt và khu đi bộ. Một cảnh sát viên được phân công trong phòng điều khiển có 
khóa 24 giờ một ngày để mở và đóng cửa, đảm bảo an ninh tổng thể. Những nhân sự 
cảnh sát và thường dân phối hợp chặt chẽ với nhau để chuẩn bi và tổ chức khóa thiên. 
Viên chức cảnh sát làm đủ mọi cách để làm cho khóa thién thành công. Họ nhận ra 
rằng những tù nhân này đang rất nỗ lực thực tập và cảm thấy rằng nếu càng được hỗ 
trợ, họ càng luyện tập tốt hơn. 


280 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Cộng đồng Dhamma mang đến sự hỗ trợ rất cần thiết với việc cung cấp bữa an trưa 
nóng để tăng cường cho bữa ăn của nhà tù vốn rất thiếu thốn. Họ còn giúp chuẩn bị 
nơi hành thiển, mang tới những gì cần dùng trong thời gian khóa thiển, sắp xếp cho 
ngày Metta, buổi tiếp đón ngày thứ 11 va dọn dep sau khóa. 

Khi su im lặng chấm dứt, 13 thiển sinh hoàn tất khóa thiền bày tỏ lòng tri ân đối 
với Goenkaji, với Đức Phật, và đối với Dhamma. Trong ngày Metta và buổi tiếp đón 
ngày thứ 11, họ mô tả phương pháp và nói về bằng cách nào phương pháp giúp họ 
đương đầu với khó khăn và có khả năng chọn lựa đúng đắn trong cuộc đời. Cuộc 
phỏng vấn thiên sinh và buổi tiếp đón ngày 11 được quay video để dùng trong tương 
lai cho nhà tù. 

Trại giam sắp xếp buổi ngồi thién chung hàng tuần sau khóa thiển va cho phép 
thiên sinh kỳ cựu trong cộng đồng tới ngồi thiên chung với tù nhân mỗi tuần một lần. 
Tù nhân cũng được sắp xếp để có thể duy trì sự hành thiển hằng ngày. 

Trong tuần đầu tiên, tất cả 13 tù nhân tới để ngồi và trao đổi kinh nghiệm. Tất cả 
đều cảm thấy bây giờ họ đã có phương tiện để giúp họ trong cuộc đời. Hầu hết đều 
dùng trí tuệ mới có được này để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn theo cách tích 
cực và tránh được rắc rối. Một hay hai người mắc phải lỗi lầm nhưng rất vui khi biết 
rằng họ có thể bắt đầu trở lại. 

Khóa đầu tiên là sự khởi đầu rất vững mạnh và viên chức cảnh sát rất có ấn tượng 
về khả năng của tù nhân có thể học và nhận được lợi lạc từ Vipassana. Họ cũng rất 
khâm phục khi thấy cộng đồng Dhamma không có chủ ý gì khác ngoài việc giúp đỡ 
những tù nhân hoc thiên Vipassanaa. Mặc dù mọi khía cạnh khóa thiên đã rất thành 
công, không có khóa nào được hoạch định thêm trong thời gian này. Nhà tù đã đối 
diện với một số thử thách lớn lao từ sau khóa thiền đó, nhưng ta có thể tin tưởng rằng 
sẽ có thêm những khóa thiển trong tương lai. 


TRUNG TÂM CẢI HUẤN W:E. DONALDSON, BESSEMER, ALABAMA 


Khóa thiên Vipassana 10 ngày đầu tiên tại nhà tù tiểu bang, và một nhà tù trọng 
cấm ở Mỹ, được tổ chức vào tháng 1, 2002 cho 20 tù nhân ở Trung Tâm Cải Huấn W.E. 
Donaldson tại Bessemer, Alabama, phía đông nam Birmingham. 

Có khoảng 1,500 tù nhân ở Donaldson, trong đó có tử tù. Nhà tù tiểu bang W.E. 
Donalson là nhà tù trọng cấm ở Alabama và có lịch sử là nhà tù tàn bạo và khắc nghiệt 
nhất ở Alabama. Trước đây được gọi là Nhà Tù Tiểu Bang phía Đông của Jefferson, bây 


KY SUDHAMMA | 281 


giờ cơ sở được dat tên theo một viên chức bi đâm chết mấy năm trước. Khoảng một 
nửa trong số 20 tù nhân tham dự bị tù chung thân, một số có thể được giảm án, một 
số thì không. Phần lớn bị giam giữ vì tội bạo lực trong khi có những người bị nhốt ở 
đó vì tội không bạo lực như cướp giật và buôn bán ma túy. Trong số thiên sinh có hai 
Imams (tu sĩ) thuộc truyền thống Hồi giáo Shiite và Sunni cũng như hai tín đổ của 
Gospel và Baptist. Để xem câu chuyện đầy cảm hứng về khóa thiển này, hãy đọc Bản 
Tin Vipassana tháng 5, 2002. 

Khóa thiển 10 ngày thứ hai tại Donaldson được tổ chức vào tháng 5, 2002. 18 người 
tham dự và 17 người hoàn tất, một người là thiển sinh của khóa thứ nhất. Vào lúc bế 
mạc khóa thiên, Goenkaji viếng thăm nhà tu trong cuộc hành trình Thiền Bây Giờ ở 
Bac Mỹ và hướng dẫn một buổi thiên chung với sự tham dự của thiên sinh thuộc cả 
hai. Goenkaji nói chuyện với họ, bày tỏ lòng vui mừng khi họ tham dự khóa thiển 10 
ngày, nói với họ, rằng bây giờ họ có trách nhiệm lớn lao là làm gương Dhamma cho 
những người khác ở trong tù và giúp họ thanh lọc tâm. Sau cuộc họp với viên chức 
quan ly nhà tù, Goenkaji có buổi nói chuyện dài về Thién Vipassana cho thién sinh tù 
nhân, viên chức Sở Cải Huấn, ban quản trị Donaldson cũng như một nhóm 209 tù 
nhân muốn tham dự khóa kế tiếp. Vào cuối buối tham vấn, một tù nhân hỏi về đoạn 
tụng niệm mà Thầy và vợ Thầy tụng vào buổi sáng. Sau khi giải thích ngắn gọn, 
Goenkaji chấm dứt buổi nói chuyện và lập tức tụng Sabbaka mangala, sabbaka 
manngala (Nguyện cho tất cả được hạnh phúc) trong lúc bước ra khỏi phòng. 

Vào thời điểm này, không có khóa nào khác được hoạch định tại Donaldson, nhưng 
nhiều tù nhân vẫn tiếp tục hành thiền. 

Một thiền sinh cũ ở NRF nói với Goenkaji: 

Khi tôi ra khỏi khóa thiển gần một năm trước, tôi không biết tôi đã làm gì. Tôi 
không biết nó ảnh hưởng đến đời tôi ra sao trong tương lai. Mọi ngày tôi đều thấy sự 
thay đổi nơi bản thân trong việc tôi liên hệ với người khác ra sao, trong sự bình yên 
trong tâm tôi, trong cách tôi hành xử trong những hoàn cảnh. Tôi thú nhận tôi không 
hành thiển hằng ngày. Tôi cố gắng, và ngay như tôi không thể ngồi một tiếng, thì tôi 
ngồi một chút, và nó hữu ích! 

Trong lúc ở đây tại NRE, tôi không vui và đương nhiên không muốn ở đây. Nhung 
bây giờ tôi có thể nhìn lại và không thấy gì ngoài sự cảm kích vì kinh nghiệm nhận 
được và được ở đây trong lúc khóa thién được tổ chức. Nó thay đổi hoàn toàn đời tôi. 
Tôi đặc biệt muốn cám ơn Thay va vợ Thay vì vai trò to lớn trong việc này, và cũng cám 


282 | THIEN SUS. N. GOENKA 


ơn viên chức NRF vào cộng đồng Vipassanaa ở dia phương. Tất cả những gi tôi có thể 
nói là, ngày hôm nay tôi hết sức biết on? 

Trong một lá thu, một thiền sinh tù nhân dẫn lời kinh Pháp cú: 

“Bây giờ hãy để cho mọi người biết điều những chiến sĩ Dhamma ở Donaldson 
tuyên bố vào lúc này: Chúng ta được phước lành khi sống giữa những người thù ghét 
mà không thù ghét ai; giữa những người thù ghét, hãy để chúng ta sống không thù 
ghét” 

Một thiên sinh tù nhân ở Donaldson viết: 

“Có ảnh hưởng rõ ràng, ngay cho cả viên chức cải huấn, và đây là hoạt động chắc 
chắn cần được tiếp tục. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến viếng thăm của Goenkaji 
đã tạo ảnh hưởng lớn lao đến nhiều người ở đây, và tôi nói không chỉ riêng cho tù 
nhân. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi phải nói rằng, Vipassana là thứ có ảnh hưởng sâu 
đậm nhất đến một nhóm tù nhân mà tôi từng chứng kiến. Những thay đổi mà tôi để 
ý trong người tôi đã dẫn đến sự khác biệt đáng chú ý trong cách tôi nhìn sự việc với sự 
bình tâm. Tôi có khả năng đối phó với tình huống một cách bình tĩnh hơn trước đây 
bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn sự việc dưới quan điểm tốt hơn. Tôi cho tôi đầy đủ thì giờ 
để đoan chắc với chính tôi rằng, mọi thứ tôi trải nghiệm từ Vipassana là có thực chứ 
không phải là mơ mộng thoáng qua. Bây giờ tôi có thể đoan chắc kinh nghiệm này 
đúng là có thực. Tôi tiếp tục hành thiển hằng ngày. Nó mang lại sự thay đổi vĩ đại trong 
đời tôi. 

Tôi tìm được sự bình an trong việc ngồi hằng ngày. 

Thỉnh thoảng, tôi ngồi hai tiếng vào buổi sáng và, thật khó tin, giờ thứ hai luôn luôn 
tốt hơn giờ thứ nhất. Với điều này trong tâm, tôi quyết định ngồi suốt đêm vào thứ Bảy 
và Chủ Nhật này. Tôi dự định bắt đầu lúc 10 giờ đêm và kết thúc lúc 6 giờ sáng. 
Vipassana có thể tạo sự khác biệt như thế trong tâm của những người ở đây, và nhờ 
thế có thể cho xã hội nói chung biết rằng, con người có thể và sẽ thay đổi” 


LOI KHUYÊN DE GIỚI THIỆU VIPASSANA CHO TRUNG TÂM CAI HUAN 


Việc giới thiệu Vipassana cho trung tâm cải huấn được thực hiện một cach hữu 
hiệu nhất thông qua quan hệ cá nhân. Thiền sinh cũ có mối liên hệ, hay những ai sẵn 
lòng tìm ra những người có thẩm quyền trong trung tâm cải huấn và liên lạc với họ, sẽ 
giúp ích trong giai đoạn tiếp cận này. 


KY SUDHAMMA | 283 


Những bước cần lam: 

Xác định ra người nào đó trong hệ thống nhà tù có thể quan tâm đến những lợi lạc 
cua Vipassana. Chuyên gia về chương trình chữa trị trong nhà tù là đối tượng phù hợp 
để bắt đầu, và viên chức cải huấn cũng là những người cần tìm đến. Tốt hơn không 
nên gặp tù nhân trước để trình bày, nhưng hãy chờ cho tới khi bạn có sự hậu thuẫn 
của ban quản trị và một kế hoạch thực sự để tổ chức một khóa thiên. 

Nên dùng những tài liệu trong hồ sơ giới thiệu. Gồm có: Hướng dẫn cho những 
khóa thiên Vipassana trong trung tam cải huấn, những bài viết về nhà tù ở Mỹ, tờ thông 
tin, báo cáo về tái phạm ở NRE bài viết của Associated Press về khóa thiên ở NRE hai 
bài viết của Tuần Báo San Francisco về NRE và San Bruno và poster phim Thiền Trong 
Tu. Những tài liệu này có trên website của nhà tù www.prison.dhamma.org. 

Thông thường, việc chiếu phim Thiển Trong Tù và/hay Thay Đổi từ Nội Tâm cho 
các viên chức xem là một cách rất hiệu quả để truyền đạt sự lợi lạc của Vipassana. Một 
bước quan trọng là cho nhân viên nhà tù, cả viên chức lẫn ban quản trị, tham dự một 
khóa thiền 10 ngày trước khi tổ chức khóa thiên trong bất kỳ nhà tù nào. Day là cách 
duy nhất cho họ hiểu được ho dang làm gi và làm cách nao để hỗ trợ một khóa thién 
Vipassanaa một cách thích hợp. Điều này cần được nói đến thật sớm trong tiến trình 
để tạo điều kiện thuận lợi cho bước hoạch định. 

Thông báo cho người liên hệ ở nhà tù trong vùng về những hoạt động của bạn, và 
một khi có được sự quan tâm thực sự của một nhà tù nào đó, hãy liên lạc với họ để 
được giúp đỡ trong bước kế tiếp. 


PHỤC VỤ MỘT KHÓA THIỀN TRONG NHÀ TÙ/TRẠI GIAM 


Phục vu một khóa thiên trong trung tâm cải huấn rất có lợi và day thử thách. Tất cả 
người phục vụ tiếp xúc thường xuyên với thiển sinh và có thể được yêu cầu làm công 
việc của quản lý như trong khóa thiển ở trung tâm. Thiển sinh cũ phải là người có sự 
thực hành vững vàng và đã phục vụ tốt nhiều khóa trước khi phục vụ một khóa thién 
trong tù hay nhà giam. Có nhiều cách một thiền sinh chưa lão luyện cũng có thể phục 
vụ, như là hoạch định, chuẩn bị, và cung cấp thực phẩm. Nếu bạn muốn phục vụ một 
khóa trong nha tù, vui lòng thông báo cho người liên lạc với nha tù nơi bạn ở. 

Xin lưu ý thông tin cập nhật về những khóa thiển trong tù trên thế giới có trên 
website: www.prison.dhamma.org 

(Bản tin Quốc Tế - tháng 5, 2003) 


VIPASSANA TAI DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI 


Cuộc họp hàng năm của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới là sự kiện họp mặt quan trọng 
của giới lãnh đạo doanh nghiệp, công nghiệp và chính phủ trên thế giới ngày nay. Mỗi 
tháng Giêng, diễn đàn lôi cuốn hơn 1,000 nhà lãnh đạo của những tập đoàn lớn đa 
quốc gia, các học giả hàng đầu, lãnh đạo chính phủ (gồm cả chủ tịch chính phủ và nhà 
nước) tới một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tên Alpine ở Davos, Thuy Sĩ. Trong các cuộc 
họp kín, họ thảo luận với đối tác về những khó khăn đương thời liên quan đến kinh 
tế, môi trường, y tế và văn hóa toàn cầu. Mục đích là để thúc đẩy những quan điểm 
chung trong việc thực hiện những giải pháp cho những khó khăn chung trong thời đại 
của chúng ta. 

Cuộc họp năm nay, đầu thiên niên kỷ mới, có chủ đề “Khởi đầu mới: tạo ra khác 
biệt” Trong quá khứ, đã có những nhà lãnh đạo tinh thần được mời tham dự Diễn 
Dan, và năm 2,000 thiển su Goenka được mời làm thành viên của Diễn Dan. Thay 
phát biểu tại nhiều buổi thảo luận chủ để và đọc một bài diễn văn chính. 

Ngày đầu tiên của cuộc hop, thién su Goenka được phỏng vấn bởi đài CNBC, một 
đài truyền hình tin tức tại Mỹ, chịu trách nhiệm cung cấp video nội bộ cho Diễn Đàn. 
Thién sư nêu ra tầm quan trọng của tinh than không tông phái trong việc thực hiện 
chiến lược kinh doanh. Không có nền tảng của Dhamma, Thay nói, tất cả tiền tài và 
thành công trong thương trường chỉ là sự thành tựu vô nghĩa. 

Thiên su Goenka cũng tham dự buổi thảo luận với chủ dé “Tương lai của tôn giáo: 
không chỉ là đức tin?” Cùng tham dự với Thay là một tu sĩ người Do Thái, một lãnh tụ 
Hồi giáo, một giáo sư về triết lý Trung Hoa của trường Harvard và một giáo sư về tôn 
giáo của Oxford. Thién su Goenka nhấn mạnh rằng có hai khía cạnh của tôn giáo. Một 
là vỏ bể ngoài thường gồm có nghi thức, nghi lễ và tế tự, thần thoại, đức tin triết lý và 
giáo lý; chúng là các đặc tính của phần lớn những tông phái. Tín đồ của những tông 
phái này có thể không có một chút đạo đức, tình thương, lòng trắc ẩn hay thiện ý, 
nhưng tuy thế vẫn tự nhận là những người sùng đạo bởi vì họ cử hành những nghi 


286 | THIEN SUS. N. GOENKA 


thức hoặc có một đức tin nao đó. Những người như thé lừa dối chính họ va bỏ qua 
tinh túy bên trong của tôn giáo. Đó là sống một cuộc đời đạo hạnh tràn đầy tình 
thương, lòng trắc ẩn, thiện ý và khoan dung. Tinh túy bên trong là mẫu số chung của 
mọi tôn giáo. Nếu người ta thực hành những điều này, họ sẽ tìm thấy sự bình an đích 
thực, và tôn giáo sẽ không bao giờ còn là nguyên nhân của xung đột và đối đầu. 

Thién su Goenka cũng tham dự chương trình da tiệc về dé tài “Chết: tìm hiểu điều 
cấm ky” Trong xã hội hiện nay, Thay nhận xét, cái chết được coi là điều cấm ky bởi vì 
người ta sợ cái chết và thậm chí không muốn nghĩ về cái chết. Tuy nhiên, nếu người ta 
không sợ thi cái chết không còn gi là cấm ky nữa. That ra, phức cảm sợ hãi, gồm cả sợ 
chết, có thể được loại trừ han bằng cách luyện tập một phương pháp khoa học: một sự 
luyện tập tinh thần, do Đức Phật tìm ra, loại trừ được mọi phức cảm, gồm cả sự sợ hãi. 
Phương pháp này được gọi là thién Vipassana. 

Dé tài của một buổi dạ tiệc khác là “Phải làm gì khi bạn tức giận” Thiên su Goenka 
mô tả cơn giận là sự phản ứng đối với cảm thọ khó chịu trên cơ thể do tâm vô thức 
cảm nhận được. Thầy giải thích bang cách nao Vipassana phá vỡ rào cản giữa tâm ý 
thức và vô thức, và làm thế nào phương pháp rèn luyện tâm không phản ứng lại cảm 
thọ dù là dé chịu hay khó chịu. Trong một tình huống thường dẫn đến tức giận, ta chi 
quan sát cảm thọ trên thân với sự hiểu biết rằng, chúng đều vô thường. Làm như thế 
khiến sự tức giận không nảy sinh. Cùng một lúc, việc làm này dần dần diệt trừ khuôn 
mẫu thói quen xấu, thoát khỏi khuynh hướng trở nên tức giận. 

Bài diễn văn chính của thién su Goenka tại Diễn Dan với dé tựa “Đây có phải là tốt 
nhất không? Ý nghĩa của hạnh phúc” Thầy giải thích rằng bất hạnh xảy ra vì những 
bất tịnh trong tâm, và Thầy mô tả cách để đạt được cuộc sống hạnh phúc bằng cách 
hành thiền Vipassana. 

Đối với số đông những nhà lãnh đạo kinh doanh thế giới, những tổ chức chuyên 
nghiệp và cơ quan chính phủ, đây là cơ hội đầu tiên được tiếp cận với Dhamma thực 
thụ. Do đó, sự tham dự Diễn đàn của thiển sư có khả năng mang lại thành quả sâu 
rộng, cho sự tốt lành và hạnh phúc của nhiều người. 


(Bản tin Quốc Tế - tháng 3, 2000) 


Y NGHIA CUA HANH PHUC 


Bài viết sau phỏng theo diễn van “Tất cả chỉ có thế đúng không? Ý nghĩa của hạnh 
phúc” của Thién su Goenka tại Diễn đàn Kinh Tế Thế Giới tai Davos, ngày 31/1/2000 


LOI DHAMMA 


Jayam veram pasavati, 
dukkham seti paräjito; 
upasanto sukham seti, 
hitva jayaparajayam 
Chiến thang sinh thù oán, 
Thất bại sống trong đau đớn; 
Sống yên bình, hạnh phúc 
bỏ mặc việc thắng bại. 
- Dhammapada - 201 

Mọi người tham dự diễn đàn này nằm trong một nhóm người đặc biệt trên địa cầu. 
Họ thường là những người giàu có nhất, quyền lực nhất, thành công nhất trên thế giới. 
Ngay như việc được mời tham dự Diễn Đàn Kinh Tế là sự công nhận địa vị cao tột của 
họ so với người khác. Khi ai đó có tất cả tiền bạc, quyền lực và địa vị mà bất cứ ai cũng 
mong ước, họ có nhất thiết được hạnh phúc hay không? Tất cả những sự thành đạt và 
mãn nguyện này có mang lại mọi thứ không? Hay là có những mức độ hạnh phúc lớn 
hơn mà ta có thể đạt được? 

Hạnh phúc là một trạng thái phù du. Nó qua đi rất nhanh; giây phút này có, giây 
phút kế tiếp đã biến mất. Một ngày khi tất cả đều êm xuôi trong công việc, trong tài 
khoản ngân hàng, trong gia đình, ngày đó có hạnh phúc. Nhưng chuyện gì xảy ra khi 
ta gặp phải những điều không vừa ý? Khi những việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra khiến 
cho hạnh phúc và hòa hợp của quí vị bị ảnh hưởng? 


288 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Mọi người trên thế giới, bất kể quyền lực va dia vị, đều sẽ gap những thời ky ma tinh 
huống xảy ra ngoài sự kiểm soát và không theo ý mình. Nó có thể là sự phát hiện mình 
mắc phải chứng bệnh ngặt nghèo; có thể là tin người thân bị bệnh hoặc qua đời; có thể 
là ly dị hay phát giác người phối ngẫu ngoại tình. Đối với những người coi trọng thành 
công trong cuộc đời, nó có thể chỉ là sự thất bại nào đó: một quyết định làm ăn sai lầm, 
công ty của quí vị bị thâu tóm và quí vị bị mất việc, thất bại trong một cuộc bầu cử, 
người nào đó được đề cử vào chức vụ mà quí vị ao ước, hay con em của quí vị bỏ nhà 
ra đi hay chống đối lại những giá trị mà quí vị cho là quí giá. Dù cho quí vị giàu có, 
tiếng tăm, quyền lực đến đâu đi nữa, những sự kiện trái ý và thất bại như thế vẫn 
thường gây ra rất nhiều đau khổ. 

Kế đến là câu hỏi: làm sao để đối phó với những thời kỳ bất hạnh này khiến cho 
cuộc sống lý tưởng bị xáo trộn? Những thời kỳ như thế chắc chắn xảy ra ngay cả đối 
với cuộc đời tốt đẹp nhất. Quí vị có hành xử một cách từ tốn và bình tâm hay là quí vị 
phản ứng bằng sự ghét bỏ đối với nỗi khổ mà quí vị đang chịu đựng? Quí vị có thèm 
khát hạnh phúc trở lại hay không? Hơn nữa, khi quí vị đã ghiền hạnh phúc và quen với 
mọi việc đều luôn luôn xảy ra theo ý minh, thì khi gặp chuyện bất như ý, sự khổ sở trở 
thành lớn hơn nhiều. Thật ra, nó trở nên không chịu đựng nổi. Nó thường khiến ta 
tìm đến rượu để đối phó với tình trạng thất vọng và chán nản, và uống thuốc ngủ để 
được nghỉ ngơi cần thiết để tiếp tục. Trong khi đó, ta nói với mọi người và bản thân là 
ta rất hạnh phúc bởi vì ta có tiền tài, quyền lực và địa vị. 

Tôi xuất thân từ một gia đình kinh doanh và là một doanh nhân và quản trị doanh 
nghiệp vào lúc còn rất trẻ. Tôi xây dựng nhà máy đường, nhà máy dệt, xưởng làm mền, 
thành lập công ty xuất nhập khẩu có văn phòng trên khắp thế giới. Trong tiến trình 
kinh doanh, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rõ ràng tôi đã phản 
ứng như thế nào đối với những sự kiện trong việc kinh doanh và đời tư của tôi trong 
những năm đó. Hằng đêm, nếu tôi thất bại trong một thương vụ trong ngày, tôi nằm 
thao thức hằng giờ và cố tìm ra những sai lầm để lần tới tôi biết phải làm gì. Ngay cả 
khi ngày đó tôi thành công lớn, tôi cũng nằm thức để tận hưởng thành quả của mình. 
Dù thành công, tôi không hề có hạnh phúc hay an lạc trong tâm. Tôi nhận thấy rằng 
an lạc rất gần gũi với hạnh phúc và tôi thường không có cả hai mặc dù tôi giàu có và 
có địa vị trong cộng đồng. 

Một bài thơ tôi yêu thích liên quan đến vấn đề này như sau. 

Thật dễ để vui; 
Khi cuộc đời êm xuôi như mét khúc hoan ca. 


KY SUDHAMMA | 289 


Nhưng mot người xứng dang, 
là người có thể mim cười, 
khi moi việc đều chệch hướng. 

Cách mà mỗi người trong chúng ta đương đầu với những thời kỳ mà mọi việc đều 
“chệch hướng” là một phần quan trong trong 'ý nghĩa của hạnh phúc; bất kể đến tiền 
tài, quyền lực, và tiếng tam của chúng ta. 

Nhu cầu căn bản của con người là ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. Để 
được như thế, ta phải cảm thấy hạnh phúc thật sự. Cái gọi là hạnh phúc mà ta cảm thấy 
khi có tiền tài, quyền lực và thú vui giải trí không phải là hạnh phúc thật sự. Nó rất 
mong manh, không bền vững và thoáng qua. Để có hạnh phúc thật sự, hạnh phúc ổn 
định và lâu dài, ta phải làm một cuộc hành trình sâu vào nội tâm và loại trừ mọi bất 
hạnh tồn trữ trong tầng lớp sâu hơn của tâm. Khi nào đau khổ tại đáy sâu của tâm vẫn 
tồn tại, mọi cố gang để cảm thấy hạnh phúc ở bê mặt của tâm đều vô ích. 

Bất hạnh chất chứa ở đáy sâu của tâm tiếp tục sinh sôi nảy nở mỗi khi ta tiếp tục tạo 
ra những bất tịnh như tức giận, thù oán, ác ý, và ganh ghét. Luật tự nhiên là, ngay khi 
ta tạo ra bất tịnh thì bất hạnh lập tức nảy sinh. Không thể nào cảm thấy hạnh phúc và 
an lạc khi ta tạo ra bất tịnh trong tâm. Hạnh phúc và bất tịnh không thể đi đôi với nhau 
giống như ánh sáng và bóng tối không thể ở chung. Vào thời xa xưa trong nước tôi, 
một nhà khoa học siêu việt và vĩ đại đã khám phá ra một phương pháp có hệ thống và 
khoa học để ta có thăm dò sự thật về hiện tượng tâm-thân ở mức độ trải nghiệm. 
Phương pháp này được gọi la Vipassana, có nghĩa là quan sát sự thật đúng như that 
một cách khách quan. 

Phương pháp giúp ta phát triển khả năng cảm thấy và hiểu được sự tương quan giữa 
tâm và thân bên trong cấu trúc thể xác của chính mình. Phương pháp Vipassana liên 
quan đến luật tự nhiên, là bất cứ khi nào bất tịnh nảy sinh trong tâm, cùng một lúc, hai 
việc bắt đầu xảy ra tại tầng lớp thể xác. Một là hơi thở mất nhịp độ bình thường. Ta bắt 
đầu thở mạnh hơn khi ô nhiễm nảy sinh trong tâm. Đây là sự thật thô thiển và hiển 
nhiên mà ai cũng có thể cảm thấy. Cùng một lúc, ở tầng lớp tinh tế hơn, một phản ứng 
sinh hóa khởi sinh trong người: ta có cảm thọ trong thân. Mọi ô nhiễm tạo ra nếu 
không do cảm thọ này thì cũng có cảm thọ khác tại phần nào đó trong cơ thể. 

Đây là một giải pháp thực dụng. Một người bình thường không thể quan sát những 
bất tinh trừu tượng trong tâm như: sợ hãi, tức giận, đam mê. Nhưng với sự chỉ dẫn và 
thực tập đúng dan thi rất dé quan sát hơi thở và cảm thọ; cả hai vốn liên quan trực tiếp 
đến những bất tịnh tinh thần. 


290 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Hoi thở va cam thọ sẽ giúp ich theo hai cách. Thứ nhất, ngay khi bất tịnh nảy sinh 
trong tâm, hơi thở mất nhịp độ bình thường. Nó sẽ cảnh báo: “Hãy xem, có cái gì đó 
đã sai rồi!” Tương tự như thế, cảm thọ bảo tôi: “Cái gi đó đã sai” Tôi phải chấp nhận 
điều này. Rồi sau khi đã được cảnh báo, tôi bắt đầu quan sát hơi thở, cảm tho , và tôi 
thấy rằng sự bất tịnh sẽ sớm mất di. 

Hiện tượng tâm-thân này giống như hai mặt của một đồng xu. Trên một mat là ý 
nghĩ hay cảm xúc nảy sinh trong tâm. Trên mặt kia là hơi thở và cảm thọ trên thân. 
Mọi ý nghĩ hay cảm xúc, dù có ý thức hay vô ý thức, mọi bất tịnh tinh thần đều thể 
hiện qua hơi thở và cảm thọ trong giây phút ấy. Do đó, bằng cách quan sát hơi thở và 
cảm giác, ta gián tiếp quan sát những bất tịnh trong tâm. Thay vì trốn tránh vấn đề, quí 
vị đang đối diện với sự thật đúng như thật. Rồi quí vị thấy rằng bất tịnh mất đi sức 
mạnh; chúng không còn khống chế quí vị như trước đây. Nếu quí vị kiên trì, thì rồi bất 
tịnh cũng hoàn toàn biến mất và quí vị hưởng được an lạc và hạnh phúc. 

Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho ta thấy thực tại ở hai mặt: bên ngoài 
và bên trong. Trước đây, ta luôn luôn nhìn ra bên ngoài với cặp mắt mở, bỏ quên sự 
thật bên trong. Con người lúc nào cũng tìm kiếm ở bên ngoài về nguyên nhân cho sự 
bất hạnh của ho. Họ lúc nào cũng đổ lỗi và cố thay đổi sự thật bên ngoài. Vì vô minh, 
không hay biết về sự thật bên trong, họ không bao giờ hiểu được rằng nguồn gốc của 
khổ đau nằm ở bên trong, ở những phản ứng mù quáng của họ. 

Ta càng thực tập phương pháp này, ta càng sớm thoát khỏi những bất tịnh chừng 
đó. Dần dan tâm sẽ không còn bất tịnh; tâm trở nên thanh tinh. Một tâm thanh tịnh 
lúc nào cũng tràn đầy tình thương, tình thương không ràng buộc dành cho tất cả mọi 
người; tràn day từ bi trước sự thất bại và đau khổ của người khác; tran day hy lạc trước 
sự thành công và hạnh phúc của họ; tràn đầy bình tâm trong mọi hoàn cảnh. 

Khi ta đạt đến giai đoạn này, toàn thể khuôn mẫu của cuộc đời bắt đầu thay đổi. 
Không thể nào ta có thể làm điều gì bằng lời nói hay việc làm phá rối sự an lạc và hài 
hòa của người khác. Trái lại, một tâm quân bình không những trở nên an lạc mà còn 
giúp người khác trở nên an lạc. Bầu không khí xung quanh một người như thế tràn day 
an lạc, hòa hợp và hạnh phúc thật sự. Chúng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến người khác. 

Sự chứng nghiệm trực tiếp sự thật nội tâm, phương pháp tự quan sát này được gọi là 
Vipassana. Nó là đường lối giản dị, trực tiếp đưa đến một cuộc sống hạnh phúc thật sự. 

Cần những yếu tố khác nhau để sống một cuộc sống hạnh phúc. Một số yếu tố này 
liên quan đến nhóm người tham dự hội nghị này. Khi quí vị có tất cả tiền bạc và của 


KY SU DHAMMA | 291 


cải ma qui vi mong ước, lam sao qui vị có thể thật sự vui hưởng những đặc ân nay 
trong khi có hằng triệu người đang đói khát. Trong khi không có điều gì sai quấy trong 
việc kiếm tiền để chu cấp cho mình, cho gia đình và những người phụ thuộc vào mình, 
quí vị cũng nên đóng gop lại cho xã hội. Qui vị kiếm được tiền bạc từ xã hội, do đó quí 
vị nên trả lại ít nhiều. Thái độ nên có là: “lôi kiếm tiền cho tôi nhưng tôi cũng kiếm 
tiền cho người khác? 

Một khía cạnh khác của hạnh phúc trong việc kinh doanh là phải chắc rằng, những 
øì quí vị làm để kiếm tiền không làm hại hay tổn thương người khác. Đây là trách 
nhiệm lớn lao. Tiền bạc kiếm được mà phải đánh đổi sự an lạc và hạnh phúc của 
những người khác sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho quí vị. Hạnh phúc thật sự 
không phải là của cải hay thành đạt hay giàu sang hay quyển lực. Nó là trạng thái nội 
tâm phát xuất từ một tâm thanh tịnh và an lạc. Vipassana là một phương tiện giúp mọi 
người đạt được trạng thái đó. 


(Bản tin Dhamma Giri - Tháng Tám 2000) 


LAM THE NAO DE AP DUNG VIPASSANA 
TRONG DOI SONG SINH VIEN 


Sau đây là bài diễn văn của TS Goenka cho sinh viên Ấn Độ ở Trung Tâm Quản Trị 
va HRD Symbiosis (SCMHRD) và Trung Tâm IT Symbiosis (SCTT) vào ngày Metta 
trong khóa thién 10 ngày tai Dhamma Giri từ 18 tới 29 tháng 9 năm 2002. Nội dung 
được biên tập để đăng trên bản tin. 

Đây là vài lời để giúp các con hiểu làm thế nào để áp dụng phương pháp tuyệt vời 
mà các con đã học được ở đây trong đời sống hằng ngày. Nếu không áp dụng vào đời 
sống hằng ngày thì việc tham dự một khóa thiển như thế này thật là vô nghĩa. Đây 
không phải là nghi thức hay nghi lễ; đây là một nghệ thuật sống. Ta học cách làm sao 
để sống một cách bình an và hòa hợp trong tâm và làm sao để giúp người khác sống 
trong bình an và hài hòa. Chúng ta làm thế nào để tận dụng phương pháp cho mục 
đích này? 

Là sinh viên, các con rất may mắn vì nhà trường đã thấy được hiệu quả của phương 
pháp tuyệt vời này và tạo cơ hội cho các con tham dự. Phương pháp này không những 
chỉ giúp các con trong đời sống sinh viên mà còn giúp ích sau khi các con đã tốt 
nghiệp. Các con có thể trở thành một giám đốc, một tổng giám đốc hay làm chủ một 
công ty. 

Là sinh viên, bây giờ, các con có thể có những lo âu. Các con đã học và hiểu rõ 
những bài giảng. Nhưng trong giờ thi, các con bị mất bình tĩnh và quên hết nên không 
làm bài đúng. Con có thể bị điểm thấp hay bị rớt. Với phương pháp này, sự hoảng sợ 
sẽ giảm thiểu. Khi nào thấy rằng mình đang hốt hoảng, hãy ý thức về hơi thở trong vài 
giây với mắt mở. Hãy ý thức về hơi thở chỉ vài giây hay vài phút. Tâm các con sẽ lắng 
xuống và sự hốt hoảng sẽ mất đi. Nếu đang làm bài thi, các con sẽ làm đúng và có kết 
quả tốt. 

Ta cũng thường trở nên bồn chồn trong hoàn cảnh căng thẳng như khi gặp người 
có thẩm quyển. Các con không thể đương đầu với tình huống một cách đúng đắn bởi 


294 | THIEN SUS. N. GOENKA 


vì qua sức lo lang. Phương pháp này sẽ giúp các con lam cho tâm được bình tĩnh. Cac 
con có thể đối mặt với tất cả các tình huống như thế một cách thành công bởi vì một 
tâm ổn định và an tĩnh là một tâm đầy sức mạnh. 

Khi tâm bị dao động và bồn chén, khả nang để hiểu vấn đề giảm thiểu. Khi nghe 
giáo sư giảng một dé tài hay đọc một quyển sách nhưng nếu tâm bị mơ hồ và bất ổn, 
các con sẽ không thể hiểu một cách đúng đắn. Dù có đọc đi đọc lại, các con vẫn không 
thể hiểu. 

Khi nào thấy tam rất dao động, hãy thực hành Anapana (ý thức về hơi thở) hay 
quan sát cảm thọ trong vài phút. Việc này sẽ làm ổn định cái tâm đang dao động và các 
con sẽ thấy rằng khả năng hiểu vấn đề được gia tăng. 

Cũng như vậy, khi đối phó với những tình huống, nếu tâm chạy lung tung, rất dao 
động, các con không thể có quyết định đúng đắn. Bằng cách thực hành phương pháp 
này, các con sẽ thấy rằng mình có thể có quyết định thích hợp bởi vì các con biết cách 
làm cho tâm được lắng dịu. 

Có một vấn đề khác nảy sinh một cách rất tự nhiên vào lứa tuổi này. Đam mê nảy 
sinh, dục vọng nảy sinh. Các con có thể bị dục vọng này khống chế và trở thành nô lệ 
cho loại bất tịnh này. Các con có thể cố đè nén chúng, nhưng càng đè nén tâm càng trở 
nên dao động hơn. Hoặc các con có thể thỏa mãn chúng bằng những hành động sai 
quấy rồi sau đó cảm thấy hối hận, “Ôi, ta không nên làm như thế, sai lầm quá” Một lần 
nữa các con trở nên khổ sở. 

Khi các con thực hành Vipassana đều đặn, các con sẽ thấy rằng tất cả những gì nảy 
sinh trong tâm đều kèm theo cảm thọ trên cơ thể. Đây là phát hiện vĩ đại của khoa học 
gia siêu việt này. Người ta ngộ nhận rằng Đức Phật là giáo chủ của một tôn giáo. Ngài 
không có liên quan gì với các tổ chức tôn giáo thường thấy. Ngài là khoa học gia siêu 
việt nghiên cứu sự tương quan giữa tâm và thân. Ngài khám phá ra thân ảnh hưởng 
đến tâm như thế nào, và tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào. Và do vô minh, vì 
không biết những gì xảy ra trong nội tâm, ta bắt đầu tạo ra những bất tịnh và trở nên 
đau khổ như thế nào. 

Đức Phật khám phá ra một phương pháp là, ngay khi một bất tịnh nảy sinh, nếu ta 
quan sát nó thì ta sẽ thoát khỏi nó. Bây giờ làm thế nào để quan sát nó? Ngài đã tìm ra 
phương cách. Không gì nảy sinh trong tâm mà không sinh ra cảm thọ trên thân. Đây 
là luật tự nhiên; luật này không do đức Phật đặt ra. Bởi vậy, khi nào đam mê, sợ hãi hay 
chán nản nảy sinh, chắc chắn phải có cảm giác kèm theo trong thân. Cảm thọ này liên 


KY SUDHAMMA | 295 


quan đến những gi nảy sinh trong tam. Cac con chỉ chap nhận sự kiện, “Cái này da nay 
sinh trong tâm” Ví dụ, như sợ hãi hay đam mê hay ngã mạn hay bất kỳ bất tịnh nào 
khác đã nảy sinh trong tâm. Các con cảm thấy bất cứ cảm thọ nào trong người và bắt 
đầu quan sát cảm thọ đó. 

Nếu thực hành Vipassana một cách đúng đắn và tiếp tục thực tập sáng và tối, các 
con hiểu rằng, “Moi cảm thọ , dé chịu hay khó chịu, thô thiển hay vi tế đều có chung 
đặc tính là sinh, diệt, sinh, diệt. Quá sức vô thường, quá sức phù du! Như vậy, sự bất 
tịnh đã nảy sinh này cũng vô thường. Nó không vĩnh cửu. Hãy để ta xem nó tổn tại 
được bao lâu!” 

Bất tịnh không thể chế ngự được các con bởi vì các con đang quan sát nó một cách 
khách quan. Nó trở nên mỗi lúc một yếu dần và biến mất. Trong cuộc sống hằng ngày 
của một sinh viên, các con có thể tận dụng phương pháp tuyệt vời này do một khoa 
học gia siêu việt khám phá. 

Sau này, các con sẽ có những trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp của mình. Từ 
kinh nghiệm ban thân, Thay biết rằng, nếu không có Vipassana, những cảm xúc tiêu 
cực sẽ nảy sinh trong mọi lúc. Khi các con có những cảm xúc tiêu cực, các con làm cho 
người khác dao động. Toàn thể bầu không khí chung quanh các con trở nên dao động. 
Làm sao những nhân viên làm việc cho các con có thể làm việc hiệu quả trong một 
môi trường tiêu cực như thế? 

Bằng cách thực hành Vipassana, toàn thể thái độ của các con thay đổi. Các con bắt 
đầu tạo ra những cảm xúc tích cực. Nếu có người phạm lỗi thì có sao đâu? Với đầy yêu 
thương, đầy hảo tâm, day trắc ẩn: “O, người này vì vô minh hay vì không hiểu rõ nên 
vấp phải lỗi lâm” Hãy giải thích một cách điểm tĩnh va day trắc ẩn và các con thấy kết 
quả sẽ rất tốt. Mọi người làm chung hay dưới quyền các con sẽ đạt được những kết quả 
tốt hơn bởi vì toàn bộ môi trường đã trở nên rất bình an và hòa hợp. 

Thay biết điều này qua kinh nghiệm bản thân. Sau khi đến với Vipassanaa, việc lam 
ăn của Thay thay đổi và lợi nhuận gia tăng gấp bội bởi những người làm việc cho Thay 
cũng bắt đầu thực hành Vipassana. Nhờ vậy mà toàn bộ môi trường tràn đầy sáng tạo 
tích cực. Mọi người làm việc để có kết quả tốt hơn. Điều này sẽ xảy ra. Phương pháp 
này sẽ giúp các con. Mối quan hệ của các con với đồng nghiệp, với nhân viên dưới 
quyền, với cấp trên sẽ trở nên tốt đẹp, chân thành. Cuộc đời sẽ trở nên rất bình an và 
hòa hợp. 


296 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Day là một phương pháp không mang tính nghi thức hay nghi lễ. Các con tap 
yoga, tập thể dục để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh; điều này rất quan trọng. Cũng 
như thế, Vipassana là một sự luyện tập tinh thần. Nếu các con thực tập mỗi sáng và 
mỗi tối, các con sẽ thấy rằng tâm của mình mỗi lúc một lành mạnh hơn, mang lại 
thành quả tích cực. 

Hãy tận dụng phương pháp này. Đừng xem khóa 10 ngày này như một nghi thức, 
nghi lễ. Cac con đã tới day để học một phương pháp hết sức khoa học và tận dụng nó 
vì sự lợi ích của bản thân và sự lợi ích của những người khác. Khi các con sinh ra bất 
tịnh trong tâm, các con là nạn nhân đầu tiên của sự bất tịnh của mình. Bất cứ khi nào 
các con tạo ra ô nhiễm, các con trở thành nạn nhân đầu tiên, các con trở nên khổ sở 
và các con bắt đầu làm người khác khổ lây. 

Bằng cách thực hành phương pháp này, các con sẽ học được cách làm sao sống một 
cách bình an và hòa hợp trong nội tâm và học được cách tạo ra không gi ngoài sự bình 
an và hợp cho môi trường xung quanh các con. 

Sinh viên tại SCMHRD, Prune đã tham dự những khóa thién Vipassana từ thang 
12 năm 1996. Một khóa thién 10 ngày và các buổi hành thién hằng ngày là một phần 
của chương trình học. Từ năm 2002, sinh viên tại SCMHRD, tại Nashik và SCIT, 
Prune cũng đã tham dự những khóa thiền Vipassana 10 ngày tai Dhamma Giri. 


(Bản tin Dhamma Giri - tháng 5, 2004) 


CAU HOI VA TRA LOI CHO GIOI TRE 


Những câu hỏi sau day trong khóa dau tiên cho thiếu niên tai Dhamma Giri từ ngày 
12 đến ngày 19 tháng 4 năm 2004. Câu hỏi được dịch và biên tập cho Ban Tin. 

Thiển sinh: Có nhiều cảm thọ không khó chịu cũng không dễ chịu, và ta không tạo 
ra chán ghét hay thèm muốn đối với chúng. Tại sao chúng ta phải quan sát những cảm 
thọ như thế? 

Thay Goenka: Có ba loại cảm thọ ,: dé chịu, khó chịu, trung tính. Ta thường tạo ra 
thèm muốn đối với cảm thọ dễ chịu và chán ghét đối với cảm thọ khó chịu. Còn đối 
với cảm thọ trung tính thì sao? Các con phải quan sát cảm thọ trung tính một cách kỹ 
lưỡng để các con hiểu được bản tánh vô thường của chúng, anicca. Nếu các con hiểu 
được ban tanh vô thường của chúng, các con ở với sự thật. Tam các con sẽ trở nên bén 
nhạy khiến các con không sinh ra thèm muốn, chán ghét hay vô minh. Bởi vậy, hãy tận 
dụng cả những cảm thọ trung tính này và hiểu rằng bản tánh của chúng cũng là vô 
thường. 

Thién sinh: Trong lúc hành thién Vipassana, đôi lúc tâm con di lang thang qua 
nhiều. Con có thể tập Anapana trong trường hợp này không? 

Thay Goenka: Được, con nên tập Anapana. Khi tâm đi lang thang nhiều thì rất khó 
để tập Vipassana. Khi tâm các con rất dao động hay rất trì trệ và hoàn toàn không 
muốn hành thiên, trong tất cả những trường hợp như thế, các con phải tập Anapana. 
Sau khi tập Anapana một thời gian, khi tâm trở nên tinh lặng, các con có thể tập 
Vipassana trở lại. Khi tâm không ổn định, các con có thé tập Anapana một lúc rồi phối 
hợp tập ca Vipassana cùng với Anapana. Với một hơi thở, hãy quan sát cảm thọ tại một 
phần của cơ thể, với hơi thở kế tiếp, quan sát cảm thọ tại phần kế tiếp. Hãy quan sát 
cảm thọ cùng chung với hơi thở. Tâm sẽ ít đi lang thang hơn bởi vì các con cho tâm 
hai đối tượng để thiển. 

Lúc nào có thể được, hãy hành thiên Vipassana để diệt trừ những bất tịnh ở bê sâu. 
Nhưng nếu tâm không ổn định khiến con không thể quan sát cảm thọ thì hãy tập 


298 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Anapana Chúng ta phải sử dung Vipassana để chiến đấu với kẻ thù. Anapana sẽ giúp 
chúng ta mài sắc khí giới để chúng ta có thể chiến đấu chống lại kẻ thù một cách hữu 
hiệu hơn. 

Thiển sinh: Tại sao chúng ta lại có những cảm thọ khác nhau tại những chỗ khác 
nhau trên cơ thể? 

Thầy Goenka: Có nhiều lý do gây ra cảm thọ chứ không phải do một nguyên do 
duy nhất. Cảm thọ có thể do thời tiết, do thương tích hay bệnh tật, do ngồi lâu, do thực 
phẩm chung ta ăn hay do sankhara trong quá khứ. Bất cứ nguyên nhân nào cũng 
không thành vấn dé. Dù cảm thọ có là gi đi nữa, chúng ta quan sát và giữ sự bình tâm. 
Ngay như cảm thọ là do những bất tịnh tinh thần, nhưng vì có rất nhiều loại bất tịnh, 
ta cũng sẽ không biết loại bất tịnh nào tạo ra cảm thọ này. Do đó, các con không nên 
đi vào chỉ tiết. 

Ví dụ, nếu chúng ta phải giặt quần áo bẩn, chúng ta lấy xà phòng và nước và chà 
quần áo với xà phòng. Không cần thiết phải biết khi nào, ở đâu và làm sao quần áo bị 
bẩn. Quần áo bị bẩn, chúng ta có xà phòng và chúng ta phải giặt. Tương tự như thế, 
chúng ta đã học được phương pháp Vipassana. Bất cứ lý do nào sinh ra cảm thọ hay 
loại cảm thọ nào đi nữa, chúng ta phải quan sát và hiểu được bản tánh vô thường của 
cảm thọ. 


(Ban tin Quốc tế - tháng Tu 2009) 


TAI SAO TOI NGOI THIEN 


Bài sau đây được trích từ bai “Tai sao tôi ngồi (thién)” của Hội Xuất Ban Phat Giáo 
năm 1993 tại Sri Lanka (Tích Lan). Bác sĩ Fleischman là một thiển sư phụ tá của Thiền 
sư S. N. Goenka va là một bác sĩ tam than. 

Việc đầu tiên tôi làm sáng nay là ngồi thién một tiếng đồng hồ. Trong suốt 20 nam 
qua, tôi đã thường xuyên ngồi thién như thé hằng đêm, hằng ngày, hằng tuần. 

Tôi muốn biết về chính tôi. Thật ngạc nhiên là hằng ngày, tuy chúng ta dùng hầu hết 
thì giờ trong đời để học hành, suy ngẫm, quan sát và ứng phó với thế giới xung quanh, 
cái tâm biết suy xét lại ít khi nào hướng vào bên trong. Sự lân tránh này chắc chắn là 
thước đo của sự lo âu, do dự, và sợ hãi. 

Hầu hết thì giờ của chúng ta được dùng cho những hoạt động hướng ngoại làm xao 
nhãng sự tự quan sát. Sự thôi thúc mãnh liệt, không ngừng nghỉ này xảy ra không phải 
vì những nhu cầu sinh tồn như thực phẩm, hơi ấm hay cả thú vui. Từ giây phút này 
sang giây phút khác, chúng ta đắm chìm trong những cảnh tượng, những hương vị, 
những chữ nghĩa, những hành động hay các kich thich điện tử (chơi game điện tử, coi 
tivi, lên mạng..) cho tới hơi thở cuối cùng. That ngạc nhiên khi những sinh hoạt bình 
thường (từ hút thuốc, cho đến ngắm cảnh hoàng hôn) có vẻ giúp ta quay về chính 
mình nhưng cuối cùng lại là cách tránh né sự chú ý day đủ về đời sống của chính 
chúng ta. Điều này thúc đẩy tôi lên đường tìm kiếm, khám phá những tri thức sâu sắc 
tại trường đại học, trường y, các khóa đào tạo chuyên môn tâm thần và cuối cùng là 
đến với nghệ thuật “ngồi thiển” do thiển sư S. N. Goenka giảng dạy. Ông là một thiển 
sư Vipassana từng hướng dẫn cho vợ chồng tôi trong lần đầu dự khóa thién ở New 
Delhi, Ấn Độ vào năm 1974. Trong 10 ngày, tôi không làm gì khác ngoài việc chú tâm 
từng giây phút vào thực tế của tâm và thân, với ý thức và sự bình tâm. Mâu thuẫn thay, 
việc này cho tôi cơ hội, vừa được hoàn toàn đơn độc và cô lập hơn bao giờ hết, vừa 
được hòa nhập, gắn bó với một truyền thống, một đường lối được lưu truyền, thể hiện, 
dién giải và truyền đạt bởi một người đang sống. Tôi luôn luôn biết ơn thién sư S.N. 
Goenka đã trao cho tôi phương pháp này. 


300 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Thién Vipassana đã được bao tổn tại chau A trong suốt 2,500 năm từ khi được 
Gotama, đức Phật trong lịch sử, khám phá ra. Nghệ thuật sống của Ngài được các nhà 
học giả phương Tây gán cho nhãn hiệu “Phật giáo” Nhưng Vipassana không phải là 
một “tôn giáo” hay một hệ thống triết lý. Vipassana là sự thực hành, một phương cách, 
một công cụ cho một người đang sống. Vipassana không làm cho ta chấm dứt sự tìm 
kiếm. Đối với bản thân, Vipassanaa cung cấp cho tôi một cây com-pa, một viễn kính, 
một bản đồ cho những chuyến đi xa hơn. Với sự thực tập hằng ngày phối hợp với 
những khóa thiên chuyên sâu hằng năm, tôi tim thay sự kết hợp giữa các giá trị tự thân 
và thừa hưởng, sự tiếp nối giữa hòa nhập và cô lập. Vipassana là ống viễn kính giúp tôi 
có thể tìm kiếm con chim bí ẩn. 

Trước khi tôi được day cách ngồi thiên như thế nào, hành trình của đời tôi phần lớn 
ở mặt tri thức. Tôi thấy những bài diễn văn và sách vở đầy hứng thú, khích lệ, nghệ 
thuật, nhưng mơ hồ. Người ta có thể khuyên bảo, có thể nói, có thể viết. Nhưng ngồi 
thiển là cách để cho tôi thực hiện cái gì đó, ngồi thién là một hành động thực su, không 
như lời nói suông mà là bằng cả tâm, thân và cuộc sống của tôi. Đây là cách nhập cuộc, 
được bảo vệ bởi thiển sư, giáo huấn, phương pháp và sự thực hành, để đi vào ánh sáng 
và bóng tối trong tôi. 

Tôi muốn biết, muốn chỉ quan sát con người đang sống này đúng như thật, chứ 
không phải chỉ xem anh ta loay hoay từ việc này đến việc khác. Dĩ nhiên điều này hữu 
tiết lộ điều mới lạích cho tôi trong cương vị một bac sĩ tâm thần, nhưng động cơ của 
tôi mang tính thiết yếu hơn, riêng tư hơn, và tính triết lý về sự sống hơn. 

Tôi quan tâm đến tâm và thân của mình. Trước khi tôi có thói quen ngồi thién, tôi 
cũng đã suy nghĩ về tôi và sử dụng cơ thể tôi làm dụng cụ trong đời sống như để cầm 
bút, bổ củi. Nhưng tôi chưa bao giờ quan sát một cách hệ thống và kỹ lưỡng cơ thể 
mình - nó cảm thấy như thế nào, không phải chỉ là cái nhìn hời hợt, thoáng qua, mà 
là theo dõi liên tục từ giây phút này sang giây phút khác, trong hàng giờ, hàng ngày 
liên. Và trước kia, tôi cũng chưa bao giờ dồn hết tâm trí để quan sát ảnh hưởng qua lại 
giữa tâm và thân trong trạng thái mệt mỏi hay nghỉ ngơi, đói khát, đau đớn, thư giãn, 
kích động, đờ đẫn hay tập trung. Sự tìm tòi để biết của tôi không hoàn toàn chỉ là 
khách quan và khoa học. Tâm và thân này là con thuyền cho đời tôi. Tôi muốn biết nó 
bằng cách trầm mình vào dòng sống hữu cơ, gốc rễ thúc đẩy những con ngỗng bay 
hàng 10,000 dặm mỗi mùa đông và mùa xuân. 

Sự hài hòa trong tôi rất là tuyệt vời, ngọt ngào, và choáng ngợp, nhưng dù thích thú 
tôi cũng không để mình chỉ nhìn vào nó, tôi muốn ngồi với quyết tâm mạnh mẽ để có 


KÝ SUDHAMMA | 301 


thể gạt qua một bên những sự lo dénh hay phan tâm, chuỗi lo toan van vơ. Ngồi thién 
là để biết chính mình, để thấy bản thân chính là sự thể hiện những đặc tính phổ quát 
của cuộc sống dang dan hé lộ - như một dự án thú vị, không bao giờ hoàn thành. Hy 
vọng tôi vẫn có thể thực hành ngay cả lúc đối diện với cái chết. Đối với tôi, cái biết này 
là một sức mạnh vĩ đại và một niềm vui khôn cùng. 

Tôi ngồi (thiền) vì cuộc sống hằng ngày và ngồi với sự biết ơn đối với cuộc sống 
hằng ngày. Những thi sĩ vĩ đại vẫn hay ca tụng những điều bình thường nhưng tiết lộ 
nhiều điều mới lạ , nhưng tôi biết đời tôi sẽ đầu hàng một cach dé dàng và liên tục như 
thế nào trước những sự phân tâm, sự chọc tức , những quan điểm hạn hẹp. Tôi không 
muốn bỏ lỡ đời mình như đã từng lỡ những chuyến bay tại phi trường New York. 
Nghe có vẻ nghịch lý khi chỉ vì muốn thoát khỏi mơ mộng và lo lắng, tôi phải cần đến 
một phương pháp, một sự thực tập, một kỷ luật. Nhưng đúng là tôi cần đến chúng, và 
tôi chấp nhận sự nghịch lý đó bang cách làm những gi tôi phải làm để xua đuổi những 
lo lắng vấn vơ ra khỏi tâm, để thức dậy trong nhiều bình minh hơn, để thấy đứa trẻ 
trong minh thể hiện toàn vẹn những biến đổi (thân-tâm) cuồn cuộn như 1 cơn lốc. 

Tôi ngồi để khai mở từng lỗ chân lông, cả lớp da lẫn tâm trí để đón nhận cuộc sống 
quanh tôi, cả bên trong lẫn bên ngoài, đón nhận vào mọi lúc nếu có thể hay chí ít là 
cũng thường xuyên hơn lúc trước. Tôi ngồi để tập biết ơn, để chấp nhận, để giữ bình 
an trước những sự việc thường tình và bất khả kháng, ví dụ như, sự xuống cấp của cái 
giường trong phòng ngủ tôi tàn của tôi, hay đứa con trai hai tuổi lôi từng cây gỗ nhỏ 
đến giúp tôi xếp củi cho đợt tuyết mới vào tháng Giêng. 

Tôi cảm thấy cần một tay lái, một con tàu, một phương pháp, một kỹ thuật, một 
đường lối để đi đúng hướng. Tôi cần gia tang những giây phút tự kiểm soát (không có 
nghĩa là gò bó, tự ức chế). Trong lúc ngồi thiền, ta không đứng dậy, hay nhúc nhích, 
hay kiếm tiền, hay làm bài thi, hay nhận được sự trấn an từ một cú điện thoại nào đó. 
Nhưng tham gia huấn luyện quân sự, hay học chơi đàn vĩ cầm, hay học trường y, cũng 
là những cách để tự kiểm soát có giá trị về mặt sắp xếp trật tự và giới hạn. Ngồi thiển 
là sự tự kiểm soát xoay quanh những giá trị đặc biệt khác. 

Quan sát thay thế mọi phản ứng. Thật là vô nghĩa khi dành trọn đời cho phương 
pháp này mà chỉ dùng hết thì giờ để mơ mộng hay nôn nóng mong đợi được thăng 
chức và tiếng tăm?. Dĩ nhiên những điều này dù sao cũng sẽ xảy ra. Chúng là một 
phần trong cuộc sống của con người. Các nền văn hóa sẽ không phải đặt ra hàng loạt 
các quy tắc đạo đức căn bản ở khắp nơi như mười điều răn, năm giới luật, nếu chúng 
ta không bị chế ngự bởi hằng mười triệu sự thôi thúc. 


302 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Công việc hang ngày của tôi là lắng nghe, nhưng tôi nghe được rat ít từ những 
người khác ngoài những điều mà tôi đã thấy trong bản thân khi tôi ngồi thiên. Nhưng 
tôi cũng nhận thấy sự cần thiết của sự làm việc, rèn luyện và tự chế. Lệ thuộc, cô đơn, 
ham muốn, mệt mỏi, đói khát, nóng nảy, suy đổi, keo kiệt, huyênh hoang là những bạn 
cũ của tôi. Tôi có thể đón nhận những thói xấu này ở nơi những người khác một cách 
cởi mở và thành tâm, bởi vì tôi biết chúng cũng ở bên trong mình nên không thể lên 
án họ mà không lên án chính mình. Tôi cũng học được cách kiểm soát và sử dụng 
những nguồn năng lượng từ chúng. 

Ngồi thiển đẩy tôi tới tột cùng của nỗ lực tự quản, giúp cho việc định hướng ý chí 
của tôi, tuy nhiên nó cũng phá tan sự tự vệ, quá trình định hình và tự đánh giá về 
chính tôi. Nó vừa tạo dựng vừa phân rã “cái tôi” Moi ký ức, mọi hy vọng, mọi khao 
khát, mọi sợ hãi ùa về. Tôi không còn có thể giả vờ sống theo một hình mẫu dựa trên 
những ký ức và đặc điểm mà tôi lựa chọn. 

Nếu quan sát mà không phản ứng thì tất cả những gì xảy ra trong tâm đều có thể 
chấp nhận được. Chúng là phần hiển nhiên của chính tôi (bởi vì chúng ở đó, ngay 
trong chính tâm tôi, ngay trước mặt tôi); tuy nhiên chúng cũng là những hiện tượng 
khách quan, vô tình, liên quan đến nhân quả, chuyển động không ngừng đi qua đời tôi 
mà không cần đến nỗ lực của tôi, không có sự kiểm soát của tôi và bất cần đến tôi. Tôi 
có thể thấy nhiều hơn, dung thứ nhiều hơn trong cuộc sống nội tâm, đồng thời tôi ít 
bị những động lực này thôi thúc hon. Như giông bão va chim bổ câu, chúng là một 
phần của thiên nhiên, bay qua bầu trời nội tâm. Tam lý phức tạp cuốn lên từ hỏa mù 
của sự đánh giá hời hợt về bản thân. Cùng một lúc, sự quyết tâm và sự dẻo dai mà tôi 
tạo ra chỉ để quan sát tăng trưởng như những cơ bắp khi tập thể dục. Một cách tự 
nhiên, sự kết hợp liên tục của khoan dung và kiên trì vượt ra ngoài phạm vi ngôi thiên 
đến áp dụng vào các mối quan hệ. 

Tôi ngồi thién vì việc biết rằng minh sẽ chết làm cho cuộc sống tôi phong phú hơn 
và chân thật hơn. Do đó, tôi phải cố hết sức tìm kiếm kỷ luật và sự quyết tâm cần thiết 
cho mình để thực sự đối diện với nó. Ngồi thiển giúp tôi không quên thực tế tâm lý 
rằng cái chết là ngưỡng cửa của cuộc sống. Không có sức mạnh nào có thể cứu được 
tôi. Bởi vì tôi có ý thức và lo sợ về cái chết, tôi biết sống đúng cách; không phản ứng, 
sống với quyết định và lựa chọn có chủ ý những gì xảy ra trong từng khoảnh khắc 
thoáng qua trong đời tôi. Để thực sự sống, tôi phải thỏa hiệp với cái chết. Để làm được 
điều này, tôi cần thực hành. Mỗi lần ngồi thiển là một cái chết của những hoạt động 
bên ngoài, là xóa bỏ sự phân tâm, là dứt bỏ những thôi thúc. Đây là cuộc sống ngay giờ 


KY SU DHAMMA | 303 


phút này, đúng như thật. Một ngày nao đó su chú tâm giản di nay sẽ rất hữu dụng. Nó 
đã hữu dụng. 

Tôi ngồi để trung thực với tôi, thoát khỏi những sự phê phán của chính mình và của 
người khác. Tôi đã sống nhiều năm trong đời bị xếp hạng, phần lớn là ở trường học, 
nhưng rôi sau này, nói rộng ra giữa những bạn bè và trong xã hội. Như thường xảy ra, 
vì quan tâm tới tôi, cha mẹ tôi đã cố gắng dạy đỗ tôi bằng cách so sánh: tôi tốt về cái 
này, hoặc không tốt, hoặc đủ tốt, hay tốt hơn, hay xấu hơn, hay tốt nhất, hay hoàn toàn 
không tốt. 

Bây giờ, tôi thấy rằng ngồi thiên khai mở cái vô ly của sự so sánh những thành quả. 
Cuộc đời bao gồm những gì tôi thực sự sống chứ không phải những đánh giá về chúng. 
Ngồi thién cho phép tôi thoát khỏi tâm phê phan và đi sâu vào thực tế trước mắt. 

Tôi an tâm sống thực trong tôi và với chính tôi. Tôi ít chỉ trích hơn. Tôi dé dàng 
thoát khỏi sự tranh luận, bớt hy vọng, ít trông đợi hơn, bởi vì bản thân lời nói, hy vọng 
và hành động đã đủ là sự chiến thắng. Không có phương tiện, tiện nghi hay bất kỳ su 
kiểm soát môi trường nào, tôi đã ngồi và quan sát tôi là ai khi không có ai và chẳng có 
gi chỉ cho tôi. Sự thực là tôi đã ngồi thiền, không đòi hỏi, không cần một thứ gì, và tôi 
cảm thấy đầy đủ. Bây giờ xương sống và tay tôi mạnh hơn. Khi tôi bị mất thăng bằng, 
tôi có thể bị ngã giống như con mèo thay vì như một khúc gỗ. Khi tôi ngồi thiên, 
không một ai, dù là thân yêu hay thù nghịch, có thể cho tôi những gi tôi còn thiếu hay 
lấy đi những gi tôi dang có. 

Bởi vậy trong cuộc sống hằng ngày, tôi hướng mình để trở thành người mà tôi có 
thể sống chung khi tôi ngồi lần kế tiếp. Không có sự khen chê nào của người khác có 
thể ảnh hưởng đến những lúc tôi đối diện với sự thật về bản thân mà chính tôi quan 
sát được. 

Tôi ngồi trong đơn độc để xóa di sự cô đơn. Những gi ít tốt đẹp nhất trong tôi trồi 
lên trên bê mặt của tam, và điều này thúc đẩy tôi trở thành con người tốt hơn. Khi tôi 
bị dồn vào ngõ cụt đen tối trong bản thân, tôi tìm thấy nguồn gốc thực sự của con 
người của mình. 

Hai khó khăn lớn nhất mà tôi đối diện trong lúc ngồi thiên nhiều giờ liền hay nhiều 
ngày liền là sự đau đớn về thể xác và sự mất mát địa vị trong xã hội cũng như trong 
cộng đồng mà trước đây tôi hướng tới. Cái đau khởi đầu ở đầu gối hay ở lưng loang 
rộng khắp cơ thể và cứ thế tiếp diễn. Những toan tính, dự định cho bản thân cùng lợi 
lộc đi kèm cũng biến mất trong những giây phút đau đớn triển miên đó. Tôi tưởng 


304 | THIEN SU S. N. GOENKA 


tượng tới những chon lựa khác: một căn nha đẹp hơn, một chuyến nghỉ mát ở vùng 
nhiệt đới, sự nể vì của đồng nghiệp khi nghe tôi nói về bước thang danh vọng của tôi. 
Tôi tưởng tượng đến những khủng hoảng tài chánh mà tôi ít có khả năng đối phó hơn 
trước. Tôi tưởng tượng sự từ chối nhục nhã đã chà đạp những người ty nạn vì nghèo 
đói, vì kỳ thị hayvì những tình cảnh tuyệt vọng nào đó; những việc này đều có thể xảy 
ra trong tương lai cho tôi (hay tương lai của bất kỳ người nào nếu ta nhìn đủ xa). Tại 
sao tôi ngồi thién ở đây? Một con chim đậu trên nhánh thấp của một tang cây bên vệ 
rừng cất tiếng khải hoàn một cách trong trẻo. Mặc cho nhận thức những gì đang diễn 
ra, tôi vẫn tiếp tục ngồi; tôi là người nhận và là người cho; tôi được bao phủ bởi những 
món quà của những người đã yêu thương và đã để lại dấu vết cho sự tiếp nối ; và tư thế 
ngồi yên tịnh và vững chãi tỏa sáng này là lời ca của chủng loại người này (cũng là nòi 
giống tôi đang tiếp nối). 

Ngồi thiên giúp tôi vượt qua sự sợ hãi sâu thắm nhất. Tôi trở nên tự do hon để sống 
bằng con tim và chấp nhận những hậu quả, nhưng đồng thời cũng gặt hái được phần 
thưởng từ cách sống chân thật. Hầu hết những cái mà tôi gọi là đau đớn thực ra là sự 
cô đơn và sợ hãi. Chúng mất đi, tan biến đi nhờ sự quan sát đó. Những rung động 
trong người tôi hòa theo khúc ca chỉ có thể nghe được lúc mà bình minh và hoàng hôn 
xuất hiện đồng thời, ngay lập tức và liên tục. Tôi cảm thấy sự nỗ lực mạnh mẽ chỉ là 
một cái giá nhỏ cần phải trả để nghe được khúc nhạc nội tâm này - khúc nhạc phong 
phú xuất phat từ trái tim của cuộc sống. 

Tôi ngồi để neo chặt và sắp xếp đời mình xung quanh tâm và trí, và để truyền đạt 
cho người khác những gi tìm thấy. Mặc dù tôi run ray trong gió mạnh, tôi vẫn trở lại 
với lối sống căn bản này. Sự thư giãn dễ dàng, êm ái, dễ chịu cộng với sự tỉnh thức 
mạnh mẻ trong an tĩnh, lột xác đời tôi như bóc vỏ một củ hành đến những tầng lớp 
sâu hơn của sự thực, để rồi tẩy chùi, thoa dịu cho tới khi lớp kế tiếp phơi bày. Tôi ngồi 
để làm cho đời tôi vào khuôn phép của những cái rõ ràng, giản di, hoàn mãn và phổ 
quát trong tâm tôi. Công việc này sẽ không chấm dứt. Tôi đã sống trong thất bại một 
thời gian dài, nhưng nay tôi sẽ không ngừng noi theo sự hướng dẫn rõ ràng về sự tự 
chế và từ tâm. Tôi ngồi thiên để tìm ra và thể hiện lòng thương yêu giản dị và sự tử tế 
của con người. 


Paul Fleischman 
(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 7 năm 1995) 


UNG DUNG DHAMMA TRONG CUOC SONG 


Bài dưới đây được phỏng theo pháp thoại ngày thứ 30 của khóa thién 30 ngày của 
Thầy Goenka. 


Điều quan trọng nhất là áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Nếu các con chỉ ngồi hết 
khóa này đến khóa khác - khóa 10 ngày hay khóa dài ngày - mà không ứng dụng trong 
cuộc sống, Dhamma sẽ trở thành những nghi thức, nghi lễ trống rỗng. Các tôn giáo, 
tông phái khác nhau có những nghi thức, nghỉ lễ, lễ bái khác nhau. Thật rất bất hạnh 
nếu Vipassanaa cũng trở thành nghi thức hay nghi lễ đối với một thiên sinh nào đó. 

Khi tham dự một khóa 10 ngày hay một khóa dài ngày, các con diệt trừ những 
khuyết điểm và phát triển những ưu điểm. Các con phải dùng những sức mạnh này 
trong cuộc sống hằng ngày. Trong một khóa thiên, các con tu tập ở tầng lớp sâu hơn 
của tâm, diệt trừ hết lớp này đến lớp khác những bất tịnh. Sau khóa thiền, nếu các con 
lại bắt đầu tích lũy cùng một loại bất tịnh này thì không đạt được mục đích. Ta đã 
không hiểu mình đang làm gì. Toàn thể khuôn mẫu của cuộc đời phải thay đổi. 
Dhamma phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. 

Ta phải không ngừng ứng dụng Dhamma trong cuộc sống. “Những sức mạnh nào 
mà tôi đã đạt được trong một khóa thiền như thế này, tôi sẽ sử dụng nó để đoan chắc 
rằng cuộc đời tôi sẽ trở thành một cuộc đời Dhamma. Tôi phải hoàn hảo trong sila, 
làm chủ được tâm và thanh lọc tâm. Trong khi đối diện với những tình huống khác 
nhau trong đời, tôi phải thực hành Dhamma thay vì tạo ra những sankharas bất thiện 
(phản ứng tinh thần hay tạo nghiệp).” Bằng cách này, các con phải tự trông chừng 
mình. Các con đã được làm người và đã được tiếp cận với Dhamma tuyệt diệu này. 
Cac con tao dựng lòng tin vào Vipassana. Giờ đây các con phải tận dụng những điều 
kiện này. Được làm người, được tiếp cận với Dhamma, và được học cách thực hành 
Dhamma - đây thật sự là một cơ hội hi hữu. 


306 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Mục tiêu that rõ ràng: thoát khỏi mọi khổ đau. Điều nay chỉ có thể đạt được khi ta 
tẩy trừ hết mọi bất tịnh. Mục đích: tối thiểu phải đạt được mục tiêu trở thành một 
thánh nhân, một Sotapanna (bậc nhập lưu). Sau đó, Dhamma sẽ lo liệu vi ta đã thoát 
khỏi bốn cảnh giới thấp kém hơn. 

Trước khi trở thành Sotapanna Tu đà hoàn, ta phải phát triển để trở thành một 
cula-Sotapanna Can Tu đà hoàn, một tiéu-Sotapanna. 

Một Sotapanna là bậc bắt đầu hòa mình vào dòng suối giải thoát và chắc chan dat 
được mục tiêu tối hậu của sự giải thoát hoàn toàn. Một ctla-Sotapanna là bậc bắt đầu 
luân lưu trong dòng suối Dhamma và chắc chan sẽ trở thành một Sotapanna. 

Có ba phẩm chất quan trọng trong đời của một Sotäpanna:. 

Phẩm chất quan trọng thứ nhất: hoàn toàn không còn hoài nghi, ngờ vực về 
Dhamma (vicikicchaa). Làm sao có thể nghi ngờ về Dhamma sau khi ta đã trực tiếp 
trải nghiệm về Dhamma, trực tiếp trải nghiệm con đường, đã đi trên con đường, và đã 
trải nghiệm được lợi lạc. Nếu ta nghi ngờ về Dhamma, về con đường, về phương pháp, 
mà cảm thấy minh đã là một Sotapanna thì đó là một ảo tưởng lớn. 

Phẩm chất quan trọng thứ hai: hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc vào mọi nghi 
thức, nghỉ lễ (sila-vata paramasa). Mọi tông phái, mọi tổ chức tôn giáo đều có những 
nghi thức, nghỉ lễ, tế tự. Một số người phat sinh sự ràng buộc sâu đậm vào những nghi 
thức, nghi lễ, tế tự này và cảm thấy họ có thể được giải thoát bang cách thực hiện 
chúng. Một Sotapanna thoát khỏi ảo tưởng này và hiểu rang ràng buộc vào những 
nghi lễ, nghi thức này không thé đưa họ tới mục đích cuối cùng. Nếu ta còn bị rang 
buộc vào chúng và cảm thấy rằng “Ta là một Sotapanna” thì đó là một ảo tưởng, ảo 
giác lớn. 

Phẩm chất quan trọng thứ ba: hoàn toàn thoát khỏi niềm tin hiện tượng tâm-thân 
này là thực chất (sakkayaditthi). Thông thường, dé giao tiếp với nhau, ta phải dùng 
những từ “Tôi” và “của tôi” Tuy nhiên, trong thực tế, không hề có cấu trúc thể xác hay 
cấu trúc tinh than hay tổng hợp của cả hai là “Tôi” hay “của tôi’, hay “linh hồn tôi” 

Điều đó trở nên rõ ràng đối với một Sotapanna không phải vì nghe pháp thoại hay 
đọc kinh điển, nhưng bằng sự trải nghiệm trực tiếp của chính mình. Bằng cách chia 
cắt, mổ xẻ, phân tán, làm tan rã toàn thể cơ cấu thể xác và tinh thần, ta có thể nhận ra 
rõ ràng sự tương tác giữa thân và tâm không ngừng xảy ra, ảo tưởng về “Tôi” và “của 
tôi” được tạo ra như thế nào. 


KÝ SUDHAMMA | 307 


Ba phẩm chất này được củng cố vững vàng trong một Sotapanna. Một cila- 
Sotapanna cũng phát triển cùng những phẩm chất này, bởi vi trừ khi những phẩm chat 
này được phát triển, mục tiêu trở thành Sotapanna còn rất xa vời. 

Một cơ hội hiếm có và tuyệt vời đã xảy ra trong đời các con. Hãy tận dụng cơ hội 
này cho sự giải thoát của chính các con. 

Buddhuppado dullabho lokasmim. 

Ta rất may mắn được sinh ra trong kỷ nguyên này lúc một người đã trở thành hoàn 
toàn giác ngộ 25 thế kỷ trước. Thật hiếm có để một người trở thành hoàn toàn giải 
thoát, một Sammasambuddha. Ta phải tích lũy và làm tròn các Parami trong vô lượng 
kappas (thời kỳ dài vô tận); việc này cần rất nhiều thời gian. Quá nhiều kappas trống 
rỗng, hoàn toàn không có một vị Phật nào cả. Chúng ta hết sức may mắn là trong 
kappa này, Gotama đã trở thành Sammasambuddha và ngay cả sau 25 thé kỷ, sasana 
của Ngài, - giáo huấn của Ngài, Dhamma, Vipassana vẫn còn tổn tại. 

Manussa-bhavo dullabho. 

Thật hiếm có để được làm người - một cuộc sống quý giá như thế. Tự nhiên đã ban 
cho con người khả năng tuyệt vời như thế - quan sát sự thật trong bản thân. Ta quan 
sát sự tương quan giữa tâm - thân: bằng cách nào, vì lý do này, cái này xảy ra; hay vì 
không có tác nhân này, nên cái này không xảy ra. Dhamma đã trở nên hết sức rõ ràng 
đối với con người bởi vì khả năng quan sát một cách khách quan thực tế của bản thân. 

Người ta nói rằng ai đó may mắn nếu sau khi chết được sinh ra trong cõi trời. 
Nhưng Đức Phật nói: Ai đó trong cõi trời khi chết được sinh ra làm người thì rất là 
may mắn. 

Kiếp sống làm người thật tuyệt vời. Khả năng có thể nhìn vào nội tâm của con 
người thật là tuyệt vời. Đây là kiếp sống khi ta có thể quan sát sự thật đúng như thật, 
vượt qua sự thật hiển nhiên và tiến vào sự thật tối hậu. Chúng ta rất may mắn, bây giờ 
chúng ta có cơ hội hiếm có này; chúng ta được làm người. 

Dullabham saddhammiasavanam. 

Tuy nhiên nếu một người không gặp được sự thật, quy luật, Dhamma, nếu người 
đó không có cơ hội chỉ được nghe về Dhamma, người đó không tận dụng kiếp người. 
Ta sống trọn đời như những chúng sinh khác - một con vật, một con chim, một loài 
bò sát. Chỉ nghe nói tới sự thật về Dhamma - điều này đã rất là hiếm hoi. 


Dullabha saddha sampattim. 


308 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Ngay như nếu ta đã nghe về Dhamma, lắng nghe những lời Dhamma, thật hiếm khi 
ta có thể phát triển lòng tin, lòng thành kính, đức tin vào Dhamma. 
Pabbajita bhavo dullabho 


Ngay như nếu ta có đức tin vào Dhamma, thật rất khó để từ bỏ những trách nhiệm 
phức tạp của cuộc sống đời cư sĩ và sống như một vị Tăng hay vị Ni. 

Tất cả những điều hiếm quý giờ này các con đã có đủ. Bây giờ điều còn lại là củng 
cố trong Dhamma, vững mạnh trong Dhamma. 

Handadani, bhikkhave, amantayami vo, 

Đức Phật ngay trước khi lìa đời kêu gọi những đệ tử hãy nhớ đến những lời cuối 
cùng của Ngài. 

Tất cả những lời của Ngài đều tuyệt vời. Nhưng những lời cuối của Ngài như di sản 
vô giá, một món quà vô giá: 

Vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha. 

Mọi sankhara đều là vaya-dhamma, anicca. Những gi kết tu chắc chắn sé phân tan, 
những gi nảy sinh đều bị diệt di. Day là sự that; đây là thực tế; đây là Dhamma; đây là 
định luật; đây là đặc tánh; đây là Dhamma. Hãy không ngừng chứng nghiệm thực tế 
này một cách chuyên cần, appamadena - hãy giữ cảnh giác, hãy giữ chú tâm. 

Đó là cơ hội tuyệt vời để được làm người; được tiếp cận với giáo huấn của Đức Phat; 
được nghe sự thật tốt đẹp về Dhamma; được phát triển niêm tin vào Dhamma; và 
được thực hành Dhamma, sống một cuộc sống của một vị Tăng hay vị Ni. 

Hãy tận dụng tất cả những điều này trong cuộc sống hằng ngày. Dhamma không 
phải chỉ dành cho 10 ngày; Dhamma không phải chỉ dành cho 30 ngày; Dhamma là 
để cho trọn đời. Từng khoảnh khắc đều rất quý giá. Từng khoảnh khắc đối với một 
người biết về Dhamma, người đã chứng nghiệm được sự thật về Dhamma dù chỉ chút 
ít, người đã biết cách thực hành Dhamma, trở nên hết sức quý báu. Cac con không thé 
bỏ lỡ cơ hội này. 

Hãy tận dụng Dhamma vì sự tốt lành của chính mình, vì lợi ích của chính mình, vì 
sự giải thoát của chính mình và cho sự tốt đẹp và lợi ích của rất nhiều người khác. Có 
quá nhiều đau khổ ở khắp mọi nơi. Không còn cách nào khác để thoát khỏi khổ đau. 

Nguyện cho Dhamma được lan truyền vì sự tốt lành của nhiều người, vì hạnh phúc 
của nhiều người, vì sự giải thoát của nhiều người. 


(An bản Dhamma Giri - tháng 6, 2007) 


CHUONG NAM 


SU TRUYEN BA DHAMMA 


GIOI THIEU 


Bài mở đầu trong chương nay “Su Lớn Mạnh của Dong Suối Dhamma” nhac lại 
việc Goenkaji được bổ nhiệm làm Thiền Su Vipassana, và lời tiên tri về sự tái sinh của 
phương pháp không tông phái này ở Ấn Độ và những khó khăn gặp phải lúc ban đầu. 

Bài thứ hai mô tả chi tiết quá trình phát triển của Dhamma Giri, trung tâm 
Vipassanaa đầu tiên theo truyền thống này ở Ấn Độ và là chất xúc tác cho sự truyền 
bá Vipassanaa khắp thế giới. 

Bốn bài tiếp theo viết về sự phục vụ Dhamma dưới những góc nhìn khác nhau: như 
một cách để phát triển Paramis; cách để giúp thế hệ tương lai học Vipassana từ lúc còn 
trẻ; cách để phục vụ vô vị lợi trong lúc gieo hạt giống Dhamma: phát triển sự bình tâm 
va Metta cho thiên sinh và người tình nguyện phục vu. 

Trong bài “Những người mang ngọn đuốc Dhamma” Goenkaji nói trực tiếp đến 
những hành giả phương Tây, nhắc nhở họ về trách nhiệm giữ sự thực hành hằng ngày, 
duy trì sự tinh khiết của phương pháp và thu hút người khác tới Vipassana bang cách 
chính họ làm gương. 

“Lưỡi gươm Dhamma?’ là bài nói chuyện tại cuộc họp quốc tế về Sự Truyền Ba 
Dhamma, chú trọng đến sự cần thiết của cách thức tổ chức phù hợp khi nhu cầu gia 
tăng, để Vipassana tiếp tục phục vụ nhân loại đang đau khổ mà không gặp những trở 
ngại lớn. 

Ba bài sau mô tả các giai đoạn lên kế hoạch ban đầu, xây dựng và hoàn thành Tháp 
Vipassana Toàn Cầu ấn tượng ở Mumbai, Ấn Độ. Dự án khổng lồ này bắt đầu năm 
1997 để đánh dấu ngày sinh nhật thứ 100 sắp tới của Sayagyi U Ba Khin (Thầy của 
Goenkaji) và là một biểu tượng của lòng tri ân của An Độ đối với Miến Điện vì đã duy 
trì châu báu Dhamma qua nhiều thế kỷ trước khi mang nó trở lại xứ Phật trong sự tinh 
khiết ban sơ. Cuối cùng, Tháp được khánh thành vào tháng 2, 2009 với sự hiện diện 
của thiển giả, viên chức cao cấp, khách mời từ khắp nơi trên thế giới, gồm cả lổng 
Thống Ấn Độ, là người đã ngồi một khóa thién Vipassana 10 ngày. Hàng tháng, Tháp 


312 | THIEN SUS. N. GOENKA 


tổ chức khóa thién một-ngày cho hang ngàn thiển giả va là địa điểm được Goenkaji 
chọn để tổ chức cuộc “Họp Mặt Tri Ân” cho những thiển sinh từ thập niên 1970, để 
bày tỏ lòng cám ơn riêng đối với họ vì đã chấp nhận món quà Dhamma và giúp Thầy 
phát triển paramis cho chính Thay. 

Bài cuối cùng trong chương này và toàn bộ bộ sưu tập Bản Tin do Goenkaji viết 
nhân dip đặt xá lợi của Đức Phat trong vom của Tháp Toàn Cau năm 2006. Do là sự 
tóm lược phù hợp về thiển Vipassana trong hiện tại cũng như trong quá khứ: một 
nghệ thuật sống thiện lành và hòa hợp, một con đường thiết thực cho sự giải thoát. 


SỰ LỚN MANH CUA DONG SUỐI DHAMMA 


Bai sau đây của Thay Goenka đăng trên tạp chí Vipashyanä Patrika bằng tiếng An 
năm 1994 để đánh dấu 25 nam kỷ niệm sự giảng dạy của Thay. 
Bản dịch này [Tiếng Anh] được chuyển thể từ bản gốc [Tiếng Ấn]. 


LOI DHAMMA 


Caratha bhikkhave, carikam 
bahujanahitaya bahujanasukhaya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussanam. 
Ma ekena dve agamittha. Desetha 
bhikkhave, dhammam adikalyanam 
majjhekalyanam pariyosanakalyanam 
sattham sabyañjanam kevalaparipunnam. 
Parisuddham brahmacariyam pakasetha. 
Hãy di, này các Ty-kheo, vì lợi ích va hạnh phúc của nhiễu người, vi long từ cho thế 
giới, vì sự tốt lành, lợi lạc và hạnh phúc của thánh than và con người. 
Đừng di hai người cùng mot hướng. Hãy thuyết giảng, nay các Ty-kheo, dạy Dhamma 
đây lợi lạc cả phan dau, phan giữa và phần cuối, về mat ý nghĩa lẫn lời văn. 
Hãy để Cuộc Sống Thánh Thiện trọn vẹn, tỉnh khiết được biết đến. 
—Samyutta Nikaya (Kinh Tương Ưng Bộ), IV (I), 5. 
Ngày 20 tháng 6 năm 1969 là một ngày hết sức quan trọng trong đời tôi. Vào ngày 
đó, Sayagyi (Thiền su cư si) U Ba Khin đáng kính của tôi đã bổ nhiệm tôi làm thiên su 
Vipassana, giao cho tôi một sứ mệnh lớn lao. Từ nhiều năm trước, Thay đã huấn luyện 
tôi làm người phụ tá để tôi có thể thực thi việc này; bây giờ đã tới lúc để làm tròn sứ 
mệnh Thầy giao phó. Ngày kế tiếp, tôi rời Myanmar (Miến Điện), nơi tôi sinh trưởng, 


314 | THIEN SUS. N. GOENKA 


để đi An Độ, quê hương của tổ tiên tôi. Vipassana đã từ An Độ tới Miến Điện khoảng 
2500 năm trước đây. Tại xứ sở mới, Vipassana đã được bảo tổn bởi một dòng liên tục 
những thiển sư cho tới Sayagyi. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, phương pháp này đã hoàn toàn 
biến mất và ngay như cái tên cũng đã bị lãng quên. 

Bây giờ, Sayagyi mong ước Vipassana được quay trở về Ấn Độ, nơi khởi nguồn. 
Điều này sẽ mang lại lợi lạc cho dân chúng Ấn và cũng để Myanmar có thể trả món nợ 
cho Ấn Độ vì đã được nhận phương pháp giải thoát này. Ước nguyện mãnh liệt của 
Thây là giáo huấn vô giá này không những chỉ trở về Ấn Độ, mà sau khi đã được củng 
cố vững mạnh tại đó, sẽ được truyền bá khắp thế giới vì hạnh phúc của nhiều người. 
Tôi hứa với Thầy, tôi sẽ gắng hết sức để làm tròn ước nguyện thánh thiện này. 

Sayagyi tin tưởng một cách chắc chắn rằng Ấn Độ sẽ sẵn sàng nhận lại kho báu đã 
mất. Thầy cũng thường nói, nhiều người sinh trưởng ở Ấn Độ vào thời đại này đã có 
nhiều paramita (phước báu) và nhờ những hành động thiện lành trước đây của họ, tự 
nhiên họ sẽ đến với Vipassana. 

Bên tai tôi không ngừng vang lên giọng nói tràn day Metta của Thay tôi: “Dong hô 
Vipassana đã điểm, Vipassana chắc chắn sẽ trở lại Ấn Độ và điều đó sẽ xây ra ngay bây 
giờ.” Lời tiên tri này không những chỉ của Thay tôi mà còn của những thánh nhân 
hàng ngàn năm trước. Những lời chúc lành từ Thay và lời tiên tri dứt khoát nay đã tiếp 
sức cho tôi trong cuộc hành trình. 

Tuy nhiên, những ngày dau tiên sau khi tới Ấn Độ, tôi tự thấy minh gặp rất nhiều 
khó khăn và bắt đầu ngờ vực rằng, tôi có thể thành công hay không? Một khóa thiển 
sẽ được tổ chức ở đâu? Và sẽ được tổ chức như thế nào? Ai sẽ là người tổ chức? Ai có 
thể sẵn sàng rời cuộc sống gia đình để ngồi 10 ngày với tôi? Rất ít người biết tôi trong 
một quốc gia đông đảo dân số như thế này! 

Gần gũi với tôi nhất là những thành viên trong gia đình tôi đang sống ở Ấn Độ. Tôi 
đã tới tràn đầy hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ của họ. Nhưng ngay trước khi tôi tới, 
nhiều người trong số họ đã đi theo con đường khác, là tổ chức Ananda Marg. Tôi biết 
được điều này khi tôi đang còn ở Miến Điện. Nhưng điều tôi không biết là những 
thành viên trong gia đình đã trở nên quá ủng hộ Ananda Marg đến nỗi họ còn không 
chịu nghe sự giải thích về Vipassana. Dường như, có rất ít khả năng họ tham gia một 
khóa thién Vipassana và thử nghiệm phương pháp. Tôi cũng không nghĩ họ sẽ giúp tổ 
chức khóa thiền. 


KY SUDHAMMA | 315 


Cùng luc đó, những thành viên trong gia đình tới từ Myanmar, là những người 
hành thién Vipassana, đang trong giai đoạn cam thấy chán nản bởi ho đã mất hết tài 
sản do tình hình kinh tế thay đổi. Tôi cảm thấy chắc chắn là không một ai sẽ giúp để 
tổ chức khóa thiển. Thêm vào đó, hoàn cảnh của những người hành thiển Vipassanaa 
khác vừa mới đến từ Myanmar thậm chí con bi dat hơn. 

Me tôi phải đối mặt với khó khan của riêng bà. Một khóa thién Vipassana sẽ được 
tổ chức vì lợi ích của bà, nhằm giúp bà thoát khỏi những căng thang tinh thần. Dac 
biệt vì mục đích này mà tôi đã tới Ấn Độ, và cũng vì lý do này mà chính phủ Miến đã 
thực hiện việc chưa từng có tiền lệ là cấp hộ chiếu cho tôi. Sau khi tôi tới Ấn Độ, mẹ 
tôi thường ngồi hành thiên với tôi và sự trải nghiệm khiến bà mong muốn tham dự 
một khóa thiên nếu được tổ chức. Bà không muốn làm thất vọng người con trai đến 
từ Myanmar, nhưng bà cũng không muốn làm phật ý những người con trai đã theo 
Ananda Marg ở Ấn Độ. Với giọng rất buồn, bà nói: “Các con sẽ phải xem làm thế nào 
để mẹ có thể ngồi một khóa thiên” 

Bầu không khí tràn đầy thất vọng và bức bội. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải trở về 
Myanmar mà không thành công. Mac cho sự tiên đoán day tự tin của Thay tôi, một 
đám mây tuyệt vọng đã bao phủ; và tôi nghĩ rang, cho dù đồng hồ Vipassana đã điểm, 
công cuộc hồi sinh có lẽ sẽ do người nào khác có khả năng hơn thực hiện. 

Thỉnh thoảng, ngay trong bầu không khí không vui này, vẫn có một tia hy vọng. 
Sayagyi nói rằng, khi tôi tới Ấn Độ, thiên nhiên sẽ có những dấu hiệu cho sự thành 
công trong tương lai của tôi. lôi đi máy bay từ Yangon (Rangoon), và sự việc đã xảy ra, 
đã có một cơn động đất khi tôi từ máy bay bước xuống ở Calcutta. Ngày hôm sau, đọc 
tin trên báo tôi biết rằng, trận động đất đã ảnh hưởng một vùng rất lớn ở phía Bắc Ấn 
Độ. Đối với tôi, dường như thể đất nước Ấn đã rùng mình chấn động vì nhận lại được 
châu báu Dhamma đã mất tù lâu. 

Những dấu hiệu như vậy đã xảy ra trong thời Đức Phật. Phải chăng đây là cách 
thiên nhiên bày tỏ sự vui mừng cho sự hồi sinh giáo huấn của Ngài qua sự trở về của 
Vipassana? Tuy nhiên, khi nhớ đến những khó khăn hiện tại, tôi cảm thấy có lẽ động 
đất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thật là vô nghĩa nếu chú tâm đến nó. Tôi cần 
hiểu và chấp nhận tình huống hiện tại, một tình huống thật đen tối. 

Những cơn bão hy vọng và tuyệt vọng như thế quay cuồng trong tâm tôi. Càng ngày 
cảm giác chán nản càng trở nên nặng nề hơn và gây ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Một 
buổi tối, tôi ngồi thiển trong tâm trạng này. Sự hành thiển rất là mạnh mẽ. Vài phút 


316 | THIEN SU S. N. GOENKA 


trước khi chấm dứt, tôi thấy những dam mây dày đặc phủ day trong tam va khắp nơi 
đều đen như mực. Bầu không khí xung quanh đầy những nghi ngờ và căng thẳng, 
nhưng khi quan sát trạng thái của tâm, tôi thấy tâm không bị ảnh hưởng một chút nào. 
Trái lại, tâm được củng cố vững vàng trong sự bình tâm. Đột nhiên, tâm tôi tràn day 
quyết tâm mạnh mẽ: “Những gì xảy ra cứ để nó xảy ra. Tôi dâng hiến mình cho 
Dhamma. Hãy để Dhamma làm những gì Dhamma muốn. Nếu tôi xứng đáng là một 
con thuyền của Dhamma và nếu trước đây tôi đã tích lũy đủ những paramita, bóng tối 
sẽ tan biến. Nếu bóng tối không tan biến, tôi chấp nhận mình không xứng đáng và sẽ 
trở về Myanmar sau khi gap gia đình va bạn be.” 

Ngay sau khi có sự quyết tâm nay, tôi cảm thấy day Metta (từ tâm) mạnh mẽ đối với 
anh em của tôi, những người đã có niềm tin sâu vào Ananda Marg: “Nguyện cho họ 
được hạnh phúc. Nguyện cho họ được thành công.” Tam tôi ngập tràn những cảm xúc 
này. Đột nhiên, bóng tối bắt đầu tan biến và chỉ trong vài giây nó đã mất han. Thay vào 
đó, một dòng suối hoan hỉ nảy sinh và nhiệt huyết bắt đầu tuôn trào. Không còn sót 
dấu vết của sự tuyệt vọng ở bất cứ nơi nào. 

Sau buổi ngồi thiển, tôi thấy một người trẻ tuổi đang đợi để gặp tôi: Vijay Adukia, 
con trai của Dayanand Adukia, cháu của Mangalchand Adukia. Mangalchandji là cha 
vợ của người em tôi và là một cộng sự của tôi trong những hoạt động xã hội ở Myanmar. 
Ông cũng đã ngồi một khóa thiển ở đó. Vijay nói: “Nếu ông muốn hướng dẫn một 
khóa thiển 10 ngày, tôi sẽ thu xếp địa điểm. Một phần của Pancayatiwadi Dharamsala 
(tu viện) có thể có chỗ trống. Tôi đã nói chuyện với ban quản trị. Nếu muốn, ông có 
thể tới để xem xét” 

Tôi vui mừng đi tới địa điểm nhưng thấy nó hoàn toàn không phù hợp để hành 
thién. Ngoài những tiếng ồn hỗn tạp của thành phố, khắp mọi nơi rất là do ban. Tuy 
nhiên, để tìm được một chỗ trống cho 10 ngày trong một thành phố lớn, đông dân cư 
như ở Mumbai là điều không thể được. Bởi vậy, bày tỏ lòng biết ơn với ban quản trị cơ 
sở này, tôi lập tức chấp nhận. 

Bây giờ, đến câu hỏi là ai sẽ tham dự khóa thiển. Tôi tin tưởng rằng, cũng giống như 
địa điểm đã được tìm ra, một vài người cũng sẽ sẵn sàng tham dự. 

Vijay hang hái nói: “Tôi sẽ là một trong những thiên sinh. Tôi đã mong muốn đứng 
ra lo liệu cho khóa thién nhưng cha tôi có thể làm điều đó. Thay vì vậy, tôi sẽ ngồi” 

Kantibhai G. Shah, một người bạn cũ và cũng là cộng sự của tôi ở Myanmar, đã tới 
nhà để gặp tôi. Khi ông nghe nói về khóa thiển, ông cũng nói với giọng nhiệt tình: “Tôi 


KÝ SUDHAMMA | 317 


sẽ là một thién sinh và B. C. Shah, người ban của chúng ta cũng sé tham dự. Tôi sẽ dan 
ông ta theo.” 

“Bây giờ, chắc chắn là khóa thiên sẽ được tổ chúc”, tôi nói, “ngay cho dù chỉ có hai 
hay ba người tham dự” 

Mẹ tôi ngồi gần đó. Gương mặt bà, thường rất tươi vui, giờ trông rất khổ sở. Sự đau 
khổ của bà đã đánh động tâm trí tôi. Về đêm, khi tôi nằm xuống để ngủ, hình ảnh của 
bà luôn hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể hiểu rất rõ tâm trạng của bà. Bà bị giằng co 
giữa những cảm xúc trái ngược. Một mặt, vì lợi ích của bà mà người con trai đã từ nơi 
xa đến để tổ chức khóa thién mà bà mong muốn tham dự. Mặt khác, người con trai 
nhỏ tuổi hơn sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu bà tham dự khóa thiền. 

Tôi cũng rất buồn. Lý do là lời tiên tri đã có trước đây rất lâu sắp trở thành sự thật: 
có lẽ sau 2000 năm, một khóa thién Vipassana sẽ lại được tổ chức ở Ấn Độ. Tôi đã hy 
vọng rằng, bằng cách tham gia vào sứ mệnh Dhamma lịch sử này và hỗ trợ trong việc 
tổ chức, toàn thể gia đình tôi ở Ấn Độ sẽ được chia sẻ công đức. Bây giờ, dường như 
không có chút khả năng nào là điều này sẽ xảy ra. 

Lý do khác cho nỗi buồn của tôi là tôi muốn trả món nợ về lòng biết ơn của tôi đối 
với cha mẹ. Trong lúc tuổi già, tôi muốn cố gắng đưa ông ba di theo con đường 
Dhamma. Nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ khả năng nào để họ tham dự khóa thiển. 
Tôi có thể làm gì được? Tôi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Metta, tâm từ. Suốt đêm 
đó, tôi đã gửi Metta rất mạnh tới cha mẹ và anh em tôi. 

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy toàn bộ bầu không khí tràn ngập những rung động đầy 
phấn khởi. Sáng sớm, một người bạn cũ khác ở Myanmar, Motilal Chaudhary, và 
Bharat, con của Balchand Poddar, tới gặp tôi. Cả hai đều là thiên sinh cũ. Khi nghe về 
khóa thién, họ nói họ sẵn sàng tham dự và đoan chắc với tôi họ cũng mời những người 
khác tham dự. Tôi điện thoại đến thành phố Madras. Các thành viên định cư ở đó rất 
vui mừng khi nghe tin về khóa thién sắp tới, và ba người trong số này quyết định tới 
Mumbai để tham dự. 

Cha mẹ tôi chứng kiến tất cả những điều này. Tôi có thể hiểu rất rõ khó khăn của 
mẹ tôi, nhưng trong tình huống hiện tại tôi không có đủ can đảm để nói với bà một 
diéu gì. Va tôi biết rất rõ sự cố chấp của cha tôi. Ông đã tham gia vào Ananda Marg 
mặc dù phong trào này không có nhiều tác động đến ông. Trong khi sống ở Myanmar, 
ông đã hoàn tất một khóa thién Vipassana với Sayagyi U Ba Khin và Anapana của ông 
trong khóa thién này rất mạnh mẽ. Sayagyi rất hài lòng về ông. Chỉ có một khó khan 


318 | THIEN SUS. N. GOENKA 


ngăn can ông tham dự khóa thiên là ông không muốn tù bỏ việc thực hiện các nghi lễ 
tôn giáo hàng ngày. Tôi đề nghị với ông, là tìm một người khác thay ông để thực hiện 
những nghi lễ như đã từng làm khi ông trong khóa thién trước đây ở Myanmar. Thật 
bất ngờ thú vị với tôi, ông chấp nhận lời dé nghị lập tức. Lúc này, mẹ tôi mới dồn hết 
can đảm nói: “Nếu ông tham gia khóa thiển, tôi cũng sẽ tham gia, nếu không 10 ngày 
thì ít ra cũng 5 ngày.” 

Sự vui mừng của tôi thật vô bờ bến. Đây là cơ hội để tôi trả món nợ cho cha mẹ tôi. 
“Ai mà biết được” tôi nghĩ, “những thành viên còn lai của gia đình theo Ananda Marg, 
có thể sẽ trải nghiệm sự lợi lạc của Vipassana một lúc nào đó trong tương lai, nhưng 
cha mẹ tôi đã lớn tuổi nên phải ngồi ngay bây giờ” Và sự việc đã diễn ra như vậy. Cả 
cha mẹ tôi đã tham dự khóa thiền đầu tiên từ mùng 3 tới 13 tháng 7 năm 1969 cùng 
với 12 thiên sinh khác. Me tôi ở lại hết 10 ngày của khóa thiên và nhận được rất nhiều 
lợi lạc. 

Tôi ngạc nhiên thấy rằng, mặc dù những người anh em theo Ananda Marg của tôi 
không hỗ trợ trong khóa thiên đầu tiên, họ không gây ra bất kỳ trở ngại nào trên con 
đường của việc làm thiện lành này. Họ cũng không thể hiện bất kỳ sự chống đối hoặc 
khó chịu nào. Tất cả những lo ngại của chúng tôi hóa ra là vô căn cứ. Tâm tôi ngập tràn 
cảm xúc của lòng biết ơn đối với họ. Vào lúc kết thúc khóa thiền, tôi thành tâm chia sẻ 
công đức từ nhiệm vụ Dhamma lớn lao này, và lập ước nguyện Dhamma rằng không 
sớm thì muộn công đức của họ sẽ đơm hoa kết trái, rằng họ cũng có thể nếm được 
hương vị ngọt ngào của Vipassana và được hạnh phúc. 

Những khó khăn này chỉ xảy ra trong khóa thiển đầu tiên. Ngay lập tức sau đó, 
những thiển sinh đã tham dự và hưởng được lợi lạc bắt đầu tổ chức và phục vụ khóa 
thiền, hết khóa này đến khóa khác. Như vậy, sau 2000 nam, dòng suối Dhamma tinh 
khiết đã tuôn chảy trở lại tại Ấn Độ. Kể từ năm 1969, Dhamma đã lớn mạnh thành 
một dòng sông hùng vĩ, mang lại hạnh phúc cho dân chúng Ấn Độ và toàn thế giới. 
Cánh cửa giải thoát đã được mở ra cho nhiều người, cho phép họ nhận ra được hạnh 
phúc thật sự. 

Nguyện cho dòng sông Hang Dhamma Vipassana càng ngày càng có thêm sức 
mạnh và tiếp tục mang lại lợi lạc cho mọi người trên khắp thế giới. 

Ghi chú của biên tập: Năm 1996, có khoảng 400 khóa thién được tổ chức ở Ấn Độ 
và thêm 300 khóa nữa được tổ chức tại 35 nước khác trên thế giới. Hơn 38,000 thiền 
sinh đã tham dự những khóa này. 


HAY ĐỂ DHAMMA ĐƯỢC LAN RONG 


Cac con trai va con gai Dhamma than mén: 

Thật tốt vi trong 26 năm qua, Dhamma da va đang phát triển, nhưng ta cũng cần 
biết một điều việc này cũng chỉ ví như vài giọt nước trong đại dương. Nhưng chúng 
thật sự quý giá. Con đường rất dài nhưng dù là con đường dài nhất đến hàng ngàn 
đặm cũng phải bắt đầu với bước đi đầu tiên; trong 26 năm qua, chúng ta đã thực hiện 
được bước đi đầu tiên này. 

Giờ đây, như Sayagyi từng nói, đồng hồ Dhamma đã điểm. Người ta ít nhất cũng 
biết có một phương pháp thiển như Vipassana tồn tại, một phương pháp chú trọng 
đến kết quả, mang đến những kết quả ngay tại đây và ngay bây giờ. “Có những người 
đã hưởng được lợi lạc; tôi cũng nên thử xem.” Việc này không thôi đã là thành tựu lớn, 
rất lớn; nhưng chúng ta vẫn cần phát triển thêm. 

Một nền tảng vững chắc đã được xây dựng, và giờ đây là lúc để Dhamma lan rộng 
khắp nơi. Nếu một trung tâm vẫn chưa được vững mạnh, độc lập và chưa phục vụ 
được số lượng người theo như khả năng đáng có, thì việc lập thêm một trung tâm lân 
cận không phải là một ý hay. Nhưng nếu một trung tâm đã đủ vững mạnh, thì nhiều 
và nhiều hơn nữa các trung tâm mới nên được lập ra. 

Nhưng ta thực hiện điều này bằng cách nào? Các khóa diễn ra ở các địa điểm không 
chính thức nên được tổ chức nhiều và nhiều hơn nữa tại các đất nước, các vùng miền 
nơi Vipassana chưa đi đến. Chúng ta phải mang Dhamma đến những nơi ấy; hãy để 
cho những người khác nếm hương vị Vipassana. Đây là cách mọi việc diễn ra ở Ấn Độ, 
khởi nguồn từ những khóa thiển ở các địa điểm không chuyên. 

Vậy nên bây giờ hãy để ngày càng nhiều những khóa thiển như thế diễn ra trên 
khắp thế giới. Các trung tâm Dhamma cần phải được thành lập, duy trì ổn định và có 
khả năng tổn tại độc lập. Và như vậy, hãy để Dhamma được lan rộng, hãy để Dhamma 
được lan rộng... 


320 | THIEN SU S. N. GOENKA 


(Được trích va biên tap từ bài diễn văn bế mac của Thién Su S.N. Goenka vào nam 
1995 trong Hội Nghị Thường Niên tại Dhamma Giri) 
Vyape visva Vipasyana 
Bhau jana hita sukha hoya. 
Jana jana ka kalyana ho. 
Jana jana mangala hoya. 
Nguyện Vipassana được lan rộng khắp thế giới 
Vì tốt lành và hạnh phúc nhiễu người. 
Nguyện tất cả tận hưởng an ổn. 
Nguyện tất cả được hạnh phúc. 
Dana sukhon ka mula hai, 
kare parigraha dura. 
Halka phulka cita rahe, 
manigala se bharaptra. 
Rộng lượng là gốc ré của hạnh phúc, 
xóa đi những toan tính. 
Tam được nhẹ và yên, 
an ổn tran đây. 
- Kệ bằng tiếng Ấn do Thién Sư S.N. Goenka viết 


(Bản tin Quốc tế- Thang 01-1998) 


DHAMMA GIRI: KY NIÊM MƯỜI NAM 


Mùa thu này đánh dấu kỷ niệm mười năm khóa thién chính thức dau tiên tại 
Dhamma Giri. Vào tháng mười năm 1976 Học Viện Vipassana Quốc Tế tổ chức khóa 
thiên 10 ngày đầu tiên cho đại chúng. Sự khánh thành Dhamma Giri là một bước quan 
trọng trong việc truyền bá Dhamma tại Ấn Độ. Từ năm 1969, thiên sư S.N. Goenka đã 
hướng dẫn những khóa thiển tại quốc gia này trong những cơ sở tạm thời: chùa chién, 
nha thờ, đền Hồi giáo, nhà nghỉ của khách hành hương, tu viện, trường học, khách 
sạn. Những cơ sở “du mục” thật là vô giá trong việc gieo trồng rộng rãi hạt giống 
Dhamma, nhưng hiển nhiên là có giá trị nhiều hơn nếu có một nơi dành riêng cho sự 
thực hành Vipassana. Tam quan trọng của việc thành lập một trung tâm được Sayagyi 
U Ba Khin nhấn mạnh 

Tuy vậy, có những trở ngại đáng kể, không phải chỉ vì vấn đề tài chánh. Một trở ngại 
là tuy Đức Phật được tôn kính ở Ấn Độ, Phật giáo lại bị đại đa số ngờ vực. Nếu một 
trung tâm được thành lập để truyền bá giáo huấn của Đức Phật, nó sẽ bị coi là một cơ 
sở mang tính tông phái, và như thế trung tâm chỉ có thể thu hút một số rất ít Phật tử 
người Ấn tham dự. Ý thức được nguy cơ này, Thầy Goenka nhấn mạnh rất nhiều về 
tính chất phổ quát không tông phái của thién Vipassana. Thầy tuyên bố rõ rang rằng 
Dhamma Giri không thuộc về bất cứ một phe nhóm nào, mà vì lợi ích chung của tất 
cả những ai muốn thoát khỏi khổ đau. 

Một trở ngại khác là cách thức dana (hiến tặng) tinh khiết còn mới lạ ở Ấn Độ. Tại 
những khóa thién ở địa điểm tạm thời, thién sinh trả tiền cho việc ăn ở. Trong hoàn 
cảnh này, không có gì sai trái khi làm như thế, nhưng Thay Goenka cảm thấy một 
trung tâm Dhamma không thể hoạt động theo cách này. Thầy nhớ lại quy định của 
Sayagyi, “Không một lệ phí hay quyên góp, hay hiến tặng nhất định mà thiển sinh phải 
trả... Chúng tôi chỉ nhận sự đóng góp từ những thién sinh đã thanh lọc tâm bang 
thién Vipassana... Nếu ta có thể giúp người khác hưởng được những thành quả của 
thiên, và nếu ho thấy rằng thành qua đạt được là vì sự an ổn của chính họ, thành qua 


322 | THIEN SUS. N. GOENKA 


cụ thé, tại day và ngay bây giờ, rõ ràng, thì ta không thể ngăn cấm ho góp sức minh vi 
mục đích cung cấp những phương tiện tốt hơn cho việc truyền bá Dhamma.” Bởi vậy, 
sự bắt đầu của một trung tâm không phải chỉ là vấn đề tìm được một mảnh đất phù 
hợp va trả tiền mua đất. Cần phải có một nền tảng thích hợp: ước muốn được chứng 
nghiệm và chia sẻ với mọi người về những lợi ích của thiển Vipassana. Để cho trung 
tâm được phồn thịnh, tất cả những người hỗ trợ và những người đến với trung tâm 
phải hiểu được điều này. Tuy thế, Thầy Goenka tin chắc rằng Dhamma sẽ vượt qua 
những trở ngại này. Thầy làm việc không ngừng nghỉ để thực hiện mục tiêu của vị thầy 
của mình là thành lập một trung tâm để từ đó Dhamma có thể được truyền bá không 
những chỉ ở Ấn Độ mà còn lan rộng khắp thế giới. 

Khi dự án vi đại này phát triển, nhiều thién sinh Vipassana đã tới để góp phan và 
sau một thời gian, đã có hàng ngàn người tới Dhamma Giri để hành thiên và phục vụ 
trong giai đoạn thành lập trung tâm. Những câu chuyện về những năm đầu tiên ở 


Dhamma Giri qua lời kể của chính những thién sinh này và của Thay Goenka như sau: 


Dhamma Giri, Cao nguyên An Lạc. Những đường ham trên mat núi phía sau tạo bởi những 
thác nươc che phủ ngọn núi vào mua mua (1983). 


KÝ SUDHAMMA | 323 


DAT CUA TRUNG TAM DHAMMA GIRI ĐƯỢC MUA NHƯ THE NÀO 


Thang 12 năm 1973, tôi tham dự khóa thién Vipassana dau tiên tai Deolali, gần nhà 
tôi ở Igatpuri. Tôi thay khóa thiền rất khó nhưng có nhiều lợi lạc. Tinh cờ vào ngày 
cuối khóa tôi nghe nói Thầy Goenka đang tìm chỗ để mở một trung tâm trong khu vực 
Mumbai. Ngay lập tức tôi nghĩ không nơi nào tốt hơn để thành lập trung tâm bằng ở 
Igatpuri. Tôi rất mong ước dòng suối Dhamma không ngừng tuôn chảy tại thành phố 
nơi tôi dang cư ngụ. Tôi tới gặp Thầy Goenka để mời Thay ghé lai dùng trà tại nhà tôi 
trên đường Thay về lai Mumbai sau khóa thién. Tôi cam đoan là Thay không mất quá 
năm phút vì nhà tôi nằm trên con đường Theolali tới Mumbai. Tôi dự định sẽ trình 
bay với Thay về địa điểm trung tâm sau khi Thay đã tới nhà. 

Thoạt tiên, Thay không mấy đồng ý “Nếu ghé tất cả những nhà Thay được mời 
trên đường về, làm sao Thầy có thể tới nhà được?” Thầy hỏi. Nhưng đáp lại sự nhiệt 
tình của tôi, Thầy nhận lời nhưng nói trước, “Phải chắc là năm phút không trở thành 
năm gid!” 

Tôi hết sức vui mừng nhưng trong lòng rất lo vì không biết dự tính của mình có 
được thành tựu hay không. Tôi nôn nóng nên muốn về nhà ngay vì sợ Thầy Goenka 
tới trước tôi. Thầy đi bằng xe còn tôi phải đi bằng xe buýt hay xe lửa nên chắc chắn là 
chậm hơn. Lúc ấy đang là giờ ăn trưa. Tôi tới phòng ăn để giã từ Shri Rangil Mehta, 
người đã cho tôi quá giang tới khóa thiền. Biết được dự tính của tôi, anh ta muốn giúp. 
Anh nói “Chúng ta hãy ăn trưa, rồi cùng đi bằng xe của tôi và sẽ tới Itgapri kịp giờ” 

Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi có đầy đủ thì giờ để chuẩn bị tiếp đón Thầy 
trước khi xe của Thầy tới Igatpuri. Khi chúng tôi dùng trà, tôi hỏi Thầy có thể dành 
chút thì giờ để tôi đưa Thay đi coi vài địa điểm có thể thích hợp cho việc thành lập 
trung tâm trong khu tôi ở. Thay bang lòng và cùng với ông Mehta, chúng tôi di coi 
đất. Thay không vừa ý với một hay hai miếng đất đầu tiên. Tôi hỏi Thay miếng dat 
phải có những tiêu chuẩn nào. Thay bảo tôi, “Thay muốn miếng đất không nằm giữa 
đô thị, nhưng cũng không quá xa và phải có những tiện nghi như nước, điện, điện 
thoại và không quá khó khăn cho việc đi lại” Tôi lập tức nghĩ đến miếng đất mà bây 
giờ là trung tâm Dhamma Giri. Vào lúc đó, chưa có đường di thuận tiện tới miếng 
đất, nhưng ông Mehta không sợ hư xe, đã không ngần ngại lái xe trên lối đi gô ghê, 
nhấp nhô. Chúng tôi đi xe tới lúc không thể đi được nữa và xuống đi bộ. Thầy Goenka 
quan sát xung quanh thật kỹ và chỉ trong vài phút Thầy quyết định, đây là chỗ mà 
Thầy đang tìm kiếm. Vào lúc đó, có người để ý thấy có một nhà hỏa táng ở dưới chân 


324 | THIEN SUS. N. GOENKA 


ngọn đổi chúng tôi dang đứng. Tôi lo ngại chỗ thiêu xác ở gần như vậy sé làm Thay 
đổi ý. Nhưng Thay cười và nói, “Tốt! Điều này sẽ khiến cho thiên sinh luôn luôn có ý 
thức về anicca (vô thường).” 

Ngay lúc đó, ông Mehta xin được mua miếng đất để cống hiến cho ban điều hành. 
Trước khi chúng tôi ra về, ông đã ghi lại tất cả những chỉ tiết để việc mua bán được 
nhanh chóng. Tất cả mọi việc chỉ mất năm giờ đồng hồ - thật quá lâu để uống trà! 
Thầy Goenka rất có lý khi nghĩ rằng ghé thăm nhà tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn 
là năm phút. 

Ngày đó - 16 thang 12 năm 1973 - là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Từ đó tôi 
thực hành Vipassana một cách nhiệt thành và cống hiến những giờ rảnh để phục vụ 
Dhamma để cho nhiều người có thể trải nghiệm được hạnh phúc của sự giải thoát. 

- Bhojraj Sancheti, Igatpuri, Ấn Độ 


NHUNG THIEN SINH DAU TIÊN TẠI TRUNG TÂM MỚI 


Lần đầu tiên tôi tới Dhamma Giri vào đầu năm 1974. Sau khóa thiển gần Bombay, 
tôi xin phép Thay Goenka được tới thăm miếng đất mới mua của trung tâm. Thay nói 
cứ đi và hãy liên lạc với ông Bhojraj tại Igatpuri. Tôi tới đó cùng với một người bạn và 
ông Bhojraj dẫn chúng tôi lên đồi. 

Vào lúc đó, chỉ có ba hay bốn căn nhà nhỏ. Một gia đình nông dân vẫn sống trong 
căn nhà nhỏ gần với dãy núi phía sau. Ông Bhojraj mở cửa căn nhà ở phía Đông cho 
chúng tôi. Đây là nơi người nông dân từng dùng để nuôi đê. Nền nhà đầy phân đê và 
tường thì đen ngòm vì khói nấu bếp. Tôi ở đó một tuần và ra đi. Khi tôi trở lại vài tuần 
sau thì Graham Gambie đã tới. Chúng tôi cùng nhau sửa soạn chỗ ở và bắt đầu ngồi 
thiên. Chúng tôi viết thư hỏi Thay Goenka chúng tôi phải làm gi để cải thiện nơi nay 
- don đẹp, làm vườn hay bất cứ thứ gì khác. Thay trả lời, “Chao Graham va Geo: Hãy 
vui lên! Hãy thiền, thiên, và thiên. Thanh lọc các con và thanh lọc trung tâm. Không 
làm cái gì khác, chỉ thiên mà thôi” Va đó là những gi chúng tôi làm. 

Trước tiên, cần phải chùi rửa để có thể ở được. Chúng tôi xách nước lấy ở dưới 
giếng dội xuống nền và quỳ xuống để chà bang tay. Và rồi chúng tôi bat đầu thiền, 
khoảng sáu tới tám giờ một ngày. Thật khó thiển vì người nông dân sống ở nhà bên 
cạnh luôn cãi cọ, la hét. Nhưng sau đó một thời gian, những người này đã dọn đi. 


Sau đó là Sonu, người làm công câm điếc được mướn để làm việc tại trung tâm. 


KY SUDHAMMA | 325 


Ong ta bat đầu quét vôi căn nha chúng tôi dang ở. Tường nha bat đầu đổi mầu từ den 
sậm sang xám đậm rồi sang xám nhạt, rồi sang trắng sau khoảng tám lớp vôi. Chúng 
tôi hành thiên tại một phòng và Sonu quét vôi ở phòng khác. Quét xong một căn, Sonu 
lại chuyển sang căn khác. Một ngày có lẽ thấy nhàm chán với thiên, tôi ra hiệu cho 
Sonu biết là tôi muốn giúp quét vôi. Sonu nhấn mạnh bằng cách ra dấu, “Ông hành 
thiên, tôi quét vôi!” 

Trong mùa mưa, chúng tôi để tọa cụ trên sàn gỗ cách nền nhà khoảng năm phân 
bởi vì nếu không, tọa cụ sẽ thấm sũng nước vì quá ẩm. Có một lần trong lúc ngồi thiển 
tôi cảm thấy khá đau ở ngón chân cái. Vì nghĩ đó chỉ là một sankhara khác lạ nên tôi 
cứ ngồi và quan sát. Rồi tôi lại cảm thấy nhói đau, rồi lại đau nhói. Do đó tôi nhìn 
xuống va thấy một con chuột nhat - gam ngón chân tôi rồi chui xuống dưới san sau 
mỗi lần cắn. Và cả kiến!. Tôi phải quấn người rất kỹ để kiến phải mất ít nhất 45 phút 
mới có thể bò tới cổ, mí mắt hay mặt tôi. 

Thỉnh thoảng, Thầy Goenka tới để lên mặt bằng xây dựng và kiểm tra tiến độ. Tôi 
nhớ lần Thầy quyết định nơi xây Pagoda (Tháp thién thất). Vào thời điểm đó, The 
Plateau of Peace - (Cao Nguyên An Lạc) (nơi Pagoda tọa lạc) là một khoảng trống 
không có cây cỏ. Nhưng chúng tôi đã có một buổi ngồi thién chung tại đó, gồm Thay 
Goenka, Graham, Narayan Dasarwar (bây giờ làm quản lý Dhamma Giri) và tôi. Tôi 
có mặt ở đó khi bốn cây bổ đề được trồng tại Cao Nguyên An Lạc. Graham đã mang 
những cây này từ Sarnath, Bohdgaya, Sravasti, và Miến Điện. 

Công trình xây dựng bắt đầu năm 1975. Ban Điều Hành mướn nhà thầu xây dựng 
các cơ sở vật chất cho khoảng 80 thién sinh. Cùng lúc đó, Thay Goenka cho phép 
những người phương Tây sống tại Dhamma Giri làm những ngôi nhà tranh vách đất 
theo kiểu cổ truyền Ấn Độ để thién sinh ở. Một khi công trình bắt đầu, nơi này tràn 
đây thợ thuyền cùng gia đình và súc vật lưu lại đây. 

- Thiển sư phụ tá Geo Poland, Canada 


Trong thời gian đầu trước khi xây dựng, bất cứ ai đến đây đều ngồi từ sáu đến tám 
tiếng một ngày. Ta cần làm khá nhiều việc cho nhu cầu sinh ton; không có nước, điện 
hay hệ thống ống nước, chỉ có một căn nhà trống để ở. 

Dhamma Giri không giống một khu nghỉ dưỡng. Nơi đây giống như sống trong 
một căn lều giữa sa mạc. Chúng tôi sống trên một đỉnh đồi cô quanh với ba hay nam 
cây xoài với tiếng gió hú xung quanh và những cơn mưa. Có rắn, chó rừng, kên kên và 


326 | THIEN SU S. N. GOENKA 


rất nhiều loại côn trùng. Những con côn trùng này mới that sự là chủ nhân của căn 
nhà, con người chỉ là những kẻ xâm phạm. Làm việc với những người Ấn thật là tuyệt. 
Sonu có mặt từ những ngày đầu tiên. Ông ấy rất tốt tính. Vì ông câm và điếc, ông luôn 
dùng ngôn ngữ ký hiệu. Ông có cách nhận diện những người ngoại quốc có một 
không hai, tùy theo đặc điểm ngoại hình của mỗi người. Ông Geo Poland là một bác 
sĩ nên ký hiệu mô tả ông là cử chỉ bơm kim tiêm và không có tóc. Và Graham đeo kính 
gọng tròn nên được ra dấu như chiếc ống dòm. Một ngày nọ, trong khi Sonu đang lợp 
lại ngói thì một người nhân công khác đã lấy chiếc thang đi. Và vì ông không thể nói, 
ông chỉ có thể đứng đó và khoa chân múa tay. Và nếu ông muốn gọi bạn mà không 
phải đi tới cạnh bên, ông sẽ chọi đá về hướng của bạn. Và thế, bạn thấy những viên đá 
và hiểu rằng Sonu đang kêu bạn. 

Chúng tôi luôn bận rộn mỗi ngày. Chúng tôi không ngồi đó và nghĩ về những thứ 
sẽ xảy ra trong 10 năm tới. Đúng ra là chúng tôi nghĩ về những công việc của ngày 
mai. Thầy Goenka vẫn khích lệ chúng tôi bằng việc cập nhật những gì đang xảy ra, 
hay nói về việc nơi đây sẽ trở thành một trung tâm cho những thế hệ mai sau như thế 
nao,... Nhưng những công việc ngày từng ngày làm cho ta cuốn vào nó. Khi chúng tôi 
trồng cây, chúng tôi biết rằng một ngày nào đó sẽ có một khu rừng tuyệt đẹp, nhưng 
khi nghĩ về điều này, bạn biết rằng giờ đây mình cần tưới cây này và cây đó rồi tỉa 
những đám kia... 

- Luke Matthews, Canada 
* Ghi chú của biên tập: Sonu vẫn dang làm việc tại Dhamma Giri ngày nay với nhiệm vụ của một trong 
các trưởng nhóm nhân công. Ông đã được Thay Goenka hướng dẫn các bước dau tiên trong hành thién. 


KHÓA THIỀN ĐẦU TIÊN TẠI HỌC VIỆN 


Một khóa thiên cho thiên sinh cũ được tổ chức tại trung tâm mới vào tháng Năm, 
1975. Bài dưới đây được trích từ Bản Tin Vipassana, Thang 7 - 8 năm 1975. 

Tổng số 76 thién sinh cũ tham dự khóa thiển bốn ngày lich sử đầu tiên tại Học Viện 
Vipassana Quốc Tế (Vipassana International Academy: - V.I.A.) để cho moi hạt bụi 
nơi đây được thấm nhuần trong Dhamma. 

Trong một thời gian ngắn, Học Viện ở Igatpuri đã được tu bổ toàn diện và tất cả 
những phương tiện như điện, thiên đường tạm thời, lều dùng làm nhà ăn và nhà vệ 
sinh được dựng lên. 

Những khó khăn ban đầu, đương nhiên phải có, được khắc phục nhanh chóng. Một 


KY SUDHAMMA | 327 


giếng được khoan nhưng cuối cùng không có nước. Nước dùng cho khóa thiên được 
chở tới bằng xe bồn. 

Khóa thiền, với thời tiết nóng khủng khiếp, day chật vật nhưng đem lại những kinh 
nghiệm tuyệt vời. Phần lớn thời gian, Thay Goenka ngồi thiền trong thién đường cùng 
với thién sinh. 

Thay gởi Metta đặc biệt tới moi sinh vat sinh sống trên mảnh đất trong buổi tối 
thién chung Metta đầu tiên. Thay tuyên bố rằng, bat đầu từ giờ trở đi, không một sinh 
vật nào phải lo sợ cho sinh mạng của mình trong môi trường Dhamma này. Không ai 
được giết hoặc ra lệnh giết chúng.... 

Trong khóa thién, Thay Goenka xem xét cẩn thận mọi nơi trong khu đất của trung 
tâm và lựa chọn địa điểm cho những công trình đầu tiên, nơi sẽ dùng làm nhà bếp và 
thiên đường lớn... 

Để làm sáng tỏ rằng Dhamma là một món quà vô giá, Thầy Goenka cũng công bố 
một thể thức mới về chi phí thực phẩm và chỗ ở cho Học viện. Trong tương lai, thiển 
sinh không phải trả tiền cho thực phẩm và những chi phí khác, nhưng sẽ cống hiến 
tùy theo khả năng và lòng hảo tâm vì lợi ích của những thiển sinh tới Học viện sau họ. 
Bằng cách này, niềm hạnh phúc của họ khi nhận lãnh Dhamma sẽ được san sẻ với 
người khác, và bánh xe Dhamma sẽ không ngừng luân chuyển vì lợi ích cho mọi 
người. Mục đích của việc làm này là loại trừ tất cả mọi dấu vết thương mại ra khỏi học 
viện Dhamma. 


NĂM ĐẦU TIÊN TẠI DHAMMA GIRI SAU KHI KHAI MẠC 


Tôi tới Dhamma Giri vào tháng Mười năm 1976, vài ngày sau khi trung tâm chính 
thức khai mạc. Khóa thién 10 ngày đầu tiên đang diễn ra với sự tham dự của 130 thiển 
sinh, con số tối đa mà Học viện có thể tiếp nhận. Tôi được yêu cầu giúp cho tới khóa 
kế tiếp bắt đầu. Công việc đầu tiên của tôi là cạo vôi dính vào gạch trong nhà tắm mới 
xây và phát quang đường đi bộ xung quanh Cao Nguyên An Lạc (Plateau of Peace). 
Tôi rất ngạc nhiên về nơi này. Tôi nghĩ rằng mình sẽ tới một trung tâm hoàn thiện 
được xây dựng mới toanh. Trái lại, tôi thấy một địa điểm công trình xây dựng dang đở. 
Một vài căn chưa làm xong; ngôn ngang đầy những gạch đá, xa ban. Chỉ có ít cây và 
vài khu vườn. 

Tuy vậy, trung tâm có một vẻ đẹp hấp dẫn. Buổi chiều khi Thầy Goenka giảng pháp 
bằng tiếng Ấn trong thiển đường (hồi đó nằm cạnh nhà ăn), tôi ngồi bên ngoài ngắm 


328 | THIEN SU S. N. GOENKA 


hoàng hôn xuống dan noi những rang núi xung quanh. Day là khóa thién đầu tiên tại 
Dhamma Giri và có nhiều người ở dưới phố muốn lên để nghe pháp thoại. Vì không 
có chỗ cho họ trong thién đường nên một loa phóng thanh được gắn ở bên ngoài và 
thảm được trải gần cây xoài trước cổng. Mỗi đêm có từ 50 đến 100 người đến ngồi tại 
đây để nghe. Họ là những người bình thường thuộc mọi lứa tuổi, mặc quần áo truyền 
thống Ấn Độ. Họ chăm chú lắng nghe lời giảng của Thầy Goenka như tổ tiên của họ 
đã lắng nghe lời giảng của Đức Phật. Khi nghe xong, họ bông bế con cái đã thiếp ngủ 
trở về nhà. 

Từ tháng Mười Một tôi bắt đầu ngồi thiển và tiếp tục những khóa sau cho tới đầu 
năm 1977. Kế hoạch của tôi là tiếp tục cho tới tháng Ba rồi tôi sẽ lên đường tiếp tục 
cuộc sống ở nơi khác. Nhưng sự việc không xảy ra theo dự tính. Tới tháng Giêng tôi 
thấy mình rất cần được nghỉ ngơi và dự định sẽ đi nghỉ mát. Tôi luôn luôn biết ơn 
Graham Gambie người đã khuyến khích tôi ở lại và phục vụ tại Dhamma Giri, một trải 
nghiệm cho tôi thấy sự phục vụ cũng lợi lạc như ngồi thiền. 

Phục vụ tại V.I.A. (Vipassana International Academy: Học viện Vipassana Quốc Tế) 
hồi đó hơi khác bây giờ. Không có người Ấn cũng như người được mướn để điều hành 
công việc hằng ngày. Rất ít hướng dẫn cách làm việc tại văn phòng. Nhiều khi tôi phải 
trông coi văn phòng, trả lời điện thoại, giải quyết các trường hợp của thiền sinh, giám 
sát thợ và người bảo vệ, quản lý các khoản tiền mặt nhỏ, trả lời thư, giữ sổ sách kế toán 
- tất cả cùng một lúc. Để làm được tất cả những việc đó, và làm một cách tươi cười với 
sự bình tâm là một thử thách lớn, những lần thất bại và cả những thành công ít ỏi dạy 
tôi những bài học. Rất nhanh chóng tôi nhận ra rằng tôi còn phải học hỏi nhiều về 
Dhamma và quyết định ở lại V.I.A. vô hạn định. 

Khi mùa nóng tới, vấn dé khan hiếm nước triển miên tại Dhamma Giri trở nên nan 
giải. Đường ống nối với hệ thống nước thành phố bị nghẽn, và có rất nhiều chậm trễ 
trong việc thông ống nước. Thay Goenka nói tôi viết thư cho chính quyền thành phố 
Igatpuri. Tôi viết là nếu vấn dé không được giải quyết mau chóng, chúng tôi bắt buộc 
phải đóng cửa trung tâm. Trước khi gởi thư đi, tôi trình Thay coi để duyệt y. Thay nói 
tôi sửa lại như sau, “Công việc của chúng tôi là mở cửa trung tâm. Nhưng việc của 
Mara (lực chống lại Dhamma) là đóng cửa trung tam.” Tháng sáu là mùa mua tầm ta. 

Các khóa thiên tạm dừng và chỉ còn một số ít người ở lai Dhamma Giri. Chỉ trong 
vòng vài ngày, đất đai phủ day một mầu xanh tuoi, và tứ phía xung quanh Đồi Dhamma 
(Hill of Dhamma) là những giòng suối. Đối với tôi lúc này mới thật sự là hòn đảo an 
lạc, bao phủ bằng sương mù và cắt đứt với thế giới. Những người trong chúng tôi ở lại 


KY SUDHAMMA | 329 


luân phiên nhau phục vụ va ngồi những khóa tự tu. Với sự khuyến khích của Thay 
Goenka, Shanti Shah bắt đầu dạy tiếng Paali cho chúng tôi. Thật là hứng khởi khi hiểu 
được ý nghĩa của những lời tụng mà chúng ta thường được nghe trong khóa thiển. 
Cuối tuần nào Thầy Goenka cũng tới thăm Dhamma Giri và lớp học của chúng tôi. 
Thầy có vẻ hài lòng va chúng tôi cũng thế. Thay giảng giải Dhamma hàng nhiều giờ và 
kể cho chúng tôi nghe về những trải nghiệm của Thầy tại Miến Điện. 

Tôi không bao giờ quên được những ngày dau tiên tại Dhamma Giri. Biết bao nhiêu 
là hạt giống đã được gieo trồng và mang lại quả lành trong những năm sau này. 

Khi tôi trở lại V.I.A. hằng năm, những cây cối tại đây cho thấy sự thay đổi rõ ràng 
nhất. Tôi nhớ lại một buổi sáng trong mùa mưa năm 1977, khi 100 cây sôi con nằm 
thành đống dưới cây xoài bên ngoài văn phòng. Ngày nay những cây con này cao đến 
bảy mét tạo thành ranh giới bao bọc Cao Nguyên An Lạc. lôi nhớ hàng cây dọc theo 
con đường từ cổng đến những căn nhà cũ cao chưa tới vai tôi. Tôi nhớ khi tôi mới tới, 
cây bô dé mang về từ Miến Điện, trồng ở công viên chính giữa những dãy nhà ngủ của 
bên nam, yếu đến nỗi nó oằn hẳn xuống đất khỏi cây cọc. Bây giờ thân nó to, thẳng, rễ 
nó sâu, cành lá ram rạp tạo thành bóng mát thật dé chịu - một biểu tượng rõ ràng cho 
sự tăng trưởng của Dhamma Giri. 

- Bill Hart, Canada 


Khi Hoc viện mới mở đã hoạt động ổn định, việc lên kế hoạch mở rộng trở nên khả 
thi. Ưu tiên trước nhất là nang cao cơ sở vật chất cho việc ngồi thién bằng cách xây cất 
những ngăn phòng thiên riêng biệt cho thiên sinh. Và như thế, công trình xây dựng 
tháp thién thất trên Cao Nguyên An Lạc được bat đầu vào năm 1978. Hàng chục thiển 
sinh phương Tây đến Dhamma Giri để tham dự vào dự án này. Cùng với người Ấn, họ 
phục vụ như những người thợ mộc, thợ hồ, thợ điện hay các công việc mang tính chất 
chung khác, thường là trong điều kiện khá khó khăn. Với sự góp sức này, lễ khánh 
thành giai đoạn đầu của Thap đã được cử hành vào thang Ba năm 1979. 


DHAMMA GIRI NĂM 1978-1979 


Tàu lửa xình xịch đỗ lại. Maureen và tôi lấy ba lô, vừa xô đẩy vừa chen lấn bước 
xuống nhà ga Igatpuri trong mỏi mệt. Một đám trẻ em, mồm ngậm mía, la to, “Ông bà 
tên gì?” và “Cho tôi vài xu!” Bên trên một lũ qua kêu inh oi. Không khí dày đặc khói 
từ những bếp nấu bằng than ngay ngoài đường để sửa soạn cho bữa trưa. Còi xe lửa 


330 | THIEN SU S. N. GOENKA 


hòa lẫn với với tiếng còi chói tai từ những xe chở hang sơn phét bằng mầu sắc sặc sỡ. 
Hòa nhập vào sự hỗn loạn này là tiếng nhạc Ấn Độ phát ra từ những hệ thống phóng 
thanh cũ mèm. Mùi thơm của gia vị mới xay tràn ngập không khí. 

Chúng tôi mất khoảng 20 phút đi bộ tới Dhamma Giri qua những lối đi ngoằn 
nghèo day người, trẻ con, những con bò và xe bò. Một đường mòn khô can, đầy bụi 
nối liền thành phố với Học viện. 

Dhamma Giri không phải là một khách sạn sang trọng, nhưng day đủ cơ sở vật chất 
cơ bản và tiện nghi. Những tòa nhà hầu hết làm bằng đá và bê-tông. Khoảng 25 căn 
nhà tranh vách đất làm chổ ở cho số lượng thiên sinh tới càng ngày càng đông để hành 
thiên. Cây cảnh xanh tươi, vườn tược được vun trồng va chăm sóc chu đáo. Cảnh 
tượng thật là đẹp, đặc biệt vào lúc bình minh và lúc hoàng hôn khi ánh nắng nhẹ 
nhàng chiếu vào rẫy núi ở xung quanh. 

Maureen va tôi hăng hái tham dự khóa thiên đầu tiên của mùa đông (1978-1979). 
Thiển đường rộng lớn chứa đầy người phương tây và người Ấn Độ thuộc mọi giai cấp. 
Trong khóa thiển, tôi bắt đầu cảm thấy mình hiểu sâu hơn về phương pháp và cách 
ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày. Tôi bắt đầu hiểu rõ sự việc vận hành ra sao, và có 
thể tự mình thấy được sự liên hệ giữa lý thuyết và sự trải nghiệm của chính mình. 
Những gi tôi dang học hỏi thật rõ ràng. Môi trường lành mạnh ở Dhamma Giri rất dễ 
làm người ta cố gắng hết minh. Sự hiện diện của các thiên sinh đã hành thiên lâu nam 
còn gây hứng khởi nhiều hơn nữa. 

Sau khóa thiển 10 ngày đầu tiên, Maureen và tôi quyết định ngồi một khóa tự tu 10 
ngày. Sau 20 ngày chúng tôi thấy rằng cuộc hành trình về phương Đông này thật có giá 
trị. Chúng tôi quyết định ở lại Dhamma Giri. 

Ở lại có nghĩa là tiếp tục thực hành cho dù là ngồi thiển hay làm những việc lặt vặt. 
Maureen kiếm được việc làm trong văn phòng. Tôi may mắn được làm việc trong công 
trình xây dựng Pagoda (Tháp thiền thất). Đây là một kiến trúc lớn hình trụ bằng bê- 
tông với phần đỉnh rập theo khuôn mẫu truyền thống của Pagoda Miến điện. Bên 
dưới là những phòng nhỏ để thiển sinh ngồi thiển trong tĩnh lặng. 

Sống tai Dhamma Giri cho chúng tôi môi trường lý tưởng để hành thiên nghiêm 
túc và trở nên vững vàng trong phương pháp và đồng thời cũng phục vụ. Đó là sự cân 
bằng tuyệt hảo giữa thời gian hành thién và thời gian phục vu. 

Thiền sinh giúp xây dựng Chùa. Sáu tháng đã qua trước khi chúng tôi đi xuống con 
đường bụi bặm lần cuối, xuyên qua phố xá tấp nập của Igatpuri để tới nhà ga. Cả hai 


KY SUDHAMMA | 331 


chúng tôi cảm thay lòng kính mến sâu sa và thầm kín đối với Thay Goenka, người lam 
gương sáng cả về lý thuyết lẫn thực hành. 
- Bruce Stewart, New Zealand/Hoa Kỳ 


Ban đầu, thiên sinh phải thường xuyên ngồi chung trong thiên that bởi vì trong giai 
đoạn đầu Tháp chỉ có 32 phòng. Đôi lúc, có đến sáu hay bảy người ngồi cùng trong 
một thất. 

Mỗi năm số lượng thién thất mỗi tăng lên và con số bây giờ đã nhiều hơn 200. 
Trong năm 1980, một thiên đường lớn được xây dựng cạnh Tháp. Đồng thời, cơ sở vật 
chất cho việc lưu trú cũng được mở rộng và tu bổ. Gần đây, một thiển đường thứ hai 
đã được mở. Công việc trồng cây cũng được tích cực tiến hành để tạo nên một khoảng 
xanh bao lấy Dhamma Giri. Một tháp nước cũng được hoàn tất trong năm nay và một 
đập thử nghiệm được xây dựng để tạo một bể nước. Một xưởng in được thành lập 
dưới sự bảo trợ của Viện Nghiên Cứu Vipassana (Vipassana Research Institute - VRI) 
và thêm vào đó là chương trình nghiên cứu tiếng Pali một năm được mở ra hằng năm. 

Nhưng bước tiến lớn nhất không nằm ở những viên gạch và vữa. Năm này qua năm 
khác, môi trường hành thiền ở Dhamma Giri ngày càng vững mạnh hơn. Ngay khi có 
đủ cơ sở vật chất cho thién sinh lưu trú và hành thiển riêng biệt, Thay Goenka bắt đầu 
hướng dẫn các khóa 30 ngày tại Học viện. Một khóa với thời lượng dài hơn nữa được 
lên kế hoạch tổ chức vào đầu năm 1987. Những ai đến với V.I.A. có được cơ hội để 
thực tập nghiêm chỉnh và chuyên sâu trong một môi trường vô cùng thuận lợi, và từ 
đó có thể bước xa hơn trên con đường giải thoát. 

Ngày nay, trung tâm độc nhất này là một ví dụ tuyệt vời về những gì ta có thể đạt 
được nhờ vào nỗ lực và Dhamma. Đối với thiên sinh trên khắp thế giới, nơi này mang 
đến sự hỗ trợ và nguồn cảm hứng thực hành thién Vipassana. 

Đoạn trích sau từ một bài viết của Thầy Goenka trong năm 1979 đánh dấu kỷ niệm 
10 năm với vai trò Thiền sư Vipassana. 

Tôi không đánh giá thấp những gì đã được thực hiện cho công cuộc truyền bá 
Vipassana trong 10 năm qua, vì nói như thế là đã hạ thấp công sức phục vụ vô vị lợi 
của của rất nhiều người. Nhưng sự thật vẫn là chúng ta chỉ mới bước được bước đầu 
tiên, một bước nhỏ. Từ nền móng vững chắc được thiết lập tại Ấn Độ, ánh sáng của 
Vipassana cần phải lan tỏa đến khắp mọi nơi trên thế giới. 


332 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Day là công việc của ca một đời. Đó là con đường dốc đứng di lên núi. Trên hành 
trình, có khó khăn và trở ngại... Để vượt qua chúng, ta cần sức mạnh vĩ đại của 
Dhamma, lòng kiên trì, nhẫn nại, nhiệt tâm va vô vị lợi. 

Đôi khi gặp những khó khăn quá lớn, tôi cảm thấy mình bị sức nặng của chúng trì 
xuống. Nhưng, không lâu sau đó, tôi lại đứng dậy, phủi đất cát khỏi đầu gối và tiếp tục 
bước đi với sức mạnh Dhamma lớn hơn. Dù đoạn đường đã đi dài ngắn thế nào, nó 
van mang lại nguồn cảm hứng và sức mạnh cho ta tiếp bước. Và sự giúp đỡ lớn nhất 
trên con đường chính là lòng biết ơn. Đây là sự tiếp sức cho đoạn đường phía trước. 

Vì thế, lòng biết ơn luôn tràn ngập trong tâm tôi, trước nhất là đến Bậc Giác Ngộ - 
Ngài đã tái khám phá phương pháp bị thất lạc này và làm lợi lạc cho chính mình; và 
rồi với đôi tay tự do và trái tim đầy lòng từ, Ngài mang phương pháp đến cho tất cả 
mọi người vì lợi ích của ho. Tôi biết ơn dòng truyền thừa từ Đức Phật đến Sayagyi U 
Ba Khin - người đã lưu giữ phương pháp tuyệt vời này đúng như ban đầu, và nhờ vậy, 
tôi có thể học phương pháp trong tình trạng thuần khiết. Tôi biết ơn tất cả thành viên 
trong gia đình đã giúp tôi phục vụ Dhamma. Tôi biết ơn tất cả các bạn đồng hành, 
bằng hữu trong Dhamma, tất cả những ai đã hợp tác, hỗ trợ tôi, những ai bên cạnh 
tiếp sức cho tôi trên con đường. 

Trong 10 năm qua, nếu tôi có những hành động, lời nói, hay ý nghĩ sai trái nào, dù 
tôi biết hay không biết, dù vô tình hay cố ý đến bất cứ ai, tôi xin được tha thứ. 

Nguyện cho tất cả được hạnh phúc! 
Nguyện cho tất cả được an lạc! 

Nguyện cho tất cả được giải thoát! 

Một lữ khách trên con đường Dhamma, 


Dharmagiri se Dharama ki 
Ganga pravahita hoya, 

jana-jana ka hove bhala, 
jana-jana mangala hoya 

Nguyện dòng sông Hằng Dhamma 
tuôn chảy từ Dhamma Giri, 

mang hạnh phúc đến với tất cả, 
mang phúc lành đến với tất cả. 


Kệ bằng tiếng Ấn của Thầy Goenka 


(Ban tin Quốc tế - Tháng 12 năm 1986) 


DHAMMA GIRI: LE KY NIEM BAC 


LOI DHAMMA 


...leqatthañca sukhatthañca, jhãyituñca vipassitum. Viharadanam sahghassa, 
aggam buddhena vannitam; tasma hi pandito poso, sampassam atthamattano. Vihare 
karaye ramme, vasayettha bahussute... 

Một nơi che chan và thuận lợi cho việc tập trung va quán sát - một noi để hành thién 
như thế được Đức Phật ngợi khen là món quà quý giá nhất dành cho Sangha. Do đó, 
người trí, vì lợi lạc chính mình, nên xây dựng những nơi mà những người đã nghe nhiễu 
về Dhamma có thể lưu trú (và thực hành). 

-Culavagga (Vinayapitake - Tạng Luật) 

Mùa thu này đánh dau kỷ niệm hai mươi lam năm khóa thiên mười ngày đầu tiên 
tại Dhamma Giri. Năm 1976, Học Viện Vipassana Quốc Tế mở cửa cho đại chúng. 
Thầy Goenka hướng dẫn khóa đầu tiên này từ ngày 27 tháng Mười đến 7 tháng Mười 
Một năm 1976. 89 thiên sinh gồm 38 thiên sinh cũ và 51 thiên sinh mới tham dự. Sự 
khánh thành Dhamma Giri là một bước quan trọng trong việc truyền bá Dhamma. Từ 
năm 1969, Thầy Goenka đã hướng dẫn những khóa thiển tại chùa chiên, nhà thờ, đền 
Hồi giáo, nhà nghỉ của khách hành hương, tu viện, trường học, khách sạn. Những cơ 
sở “du mục” này thật là vô giá trong việc truyền bá Dhamma, nhưng hiển nhiên là có 
giá trị nhiều hơn nếu có một nơi dành riêng cho sự thực hành Vipassana. Tầm quan 
trọng của việc thành lập một trung tâm được Sayagyi U Ba Khin nhấn mạnh cho 
nhóm thiển sinh đầu tiên của Thay Goenka, trong lần họ viếng thăm Sayagyi ở 
Myanmar vào đầu những năm 70. 


334 | THIEN SUS. N. GOENKA 


SU PHAT TRIEN CUA DHAMMA GIRI 


Khi Học viện mới mở đã hoạt động ổn định, việc lên kế hoạch mở rộng trở nên kha 
thi. Ưu tiên trước nhất là nâng cao cơ sở vật chất cho việc ngồi thién bằng cách xây cất 
những căn phòng thiền riêng biệt cho thiên sinh. Và như thế, công trình xây dựng 
tháp thiên thất trên Cao Nguyên An Lạc được bat đầu vào năm 1978. Hàng chục thiền 
sinh Tây phương đến Dhamma Giri để tham dự vào dự án này. Cùng với người Ấn, họ 
phục vụ như những người thợ mộc, thợ hồ, thợ điện hay các công việc mang tính chất 
chung khác, thường là trong điều kiện khá khó khăn. Với sự góp sức này, lễ khánh 
thành giai đoạn đầu của Tháp đã được cử hành vào tháng Ba năm 1979. 

Ban đầu, thiên sinh phải thường xuyên ngồi chung trong thiên that bởi vì trong giai 
đoạn đầu Tháp chỉ có 32 ngăn phòng. Đôi lúc, có đến sáu hay bảy người ngồi cùng 
trong một thất. 

Mỗi năm số lượng thiên thất mỗi tăng lên. Trong năm 1980, một thiên đường lớn 
được xây dựng cạnh Tháp. Đồng thời, cơ sở vật chất cho việc lưu trú cũng được mở 
rộng và tu bổ. Sau vài năm, một thién đường thứ hai đã được mở. Công việc trồng cây 
cũng được tích cực tiến hành để tạo nên một khoảng xanh bao lấy Dhamma Giri. 
Thiên đường đầu tiên được mở rộng và thêm 6 dãy thiên thất được xây dung trong 
khu thiền thất. Đầu thập niên 90, một dãy thién thất ngoài cùng gồm 32 căn phòng 
được xây dựng trên tầng trên. Đây là phần bên dưới của một ngọn tháp rỗng lớn hơn; 
bao trùm lấy ngọn tháp ban đầu vẫn nguyên vẹn nằm bên trong. Kiến trúc theo kiểu 
Myanmar vĩ đại này cao đến hơn 18 mét tính từ tầng trên của khu thiền thất. Tính đến 
nay, có hơn 350 thất trong tháp, chỗ ở thoải mái cho hon 700 thién sinh, các khu nhà 
ở cho người phục vụ Dhamma và nhân viên bếp. Thêm vào đó, còn có một nhà sách, 
tiệm mộc và các văn phòng bảo tri,... Các thiên đường được tách riêng theo nam nữ 
trong khóa 10 ngày hoặc cho các khóa thiển khác nhau diễn ra đồng thời. Khu vực bếp 
rộng lớn, khác với lúc xưa chỉ có vài người nấu và vài chiếc nồi, nay đã được trang bị 
các thiết bị hiện đại và có khả năng phục vụ lên đến 900 người mỗi ngày. 

Các công việc chăm sóc vườn tược, cảnh quan và trồng cây được thực hiện thường 
xuyên đã giúp vùng đất được thay da đổi thịt. Hàng ngàn cây xanh được trồng, và ngày 
một nhiều hơn. Khu đất khi xưa chỉ là vùng đổi khô can, bụi bam nay đã trở nên xanh 
mướt với những cây và bụi hoa - là nguồn thức ăn và nơi trú ẩn của vô vàn chim 
muông; và cũng mang lại bóng mát, niêm vui và sự bảo vệ cho thiên sinh. 


Bên cạnh trung tâm thiền là Viện Nghiên Cứu Vipassana (Vipassana Research 


KÝ SUDHAMMA | 335 


Institute - VRI) được thành lập năm 1986 để thực hiện nghiên cứu về pariyatti (ly 
thuyết - pháp học) và patipatti (thực hành - pháp hành) của giáo huấn Đức Phật. 

Tại vùng đất cạnh bên Dhamma Giri về hướng Đông, ngôi làng Sayagyi U Ba Khin 
đang nhanh chóng hình thành - nơi đây sẽ là nơi thiên sinh có thể sinh sống trong một 
môi trường Dhamma. 

Dhamma Tapovana, ở hướng Tây của Dhamma Giri, là trung tâm đầu tiên được 
xây dựng dành riêng cho khóa thiển dài ngày. Giai đoạn xây dựng thứ hai đã được 
hoàn tất với 100 khu nhà ở cá nhân đã sẵn sàng đi vào sử dụng. Công việc xây dựng 
thiên thất cũng đã được hoàn thiện gần đây, cũng như việc mở rộng khu nhà ăn và khu 
vực nhà vệ sinh. Các cơ sở vật chất mới này đã được dùng cho một khóa thiển 20 ngày 
gần đây - khóa dài hạn tổ chức cho cả nam và nữ đầu tiên tại Dhamma Tapovana. 
Khóa 45 ngày đầu tiên bên ngoài Dhamma Giri được tổ chức tại đây vào tháng 7 và 
tháng 8 năm 2001. Khóa 60 ngày chưa từng có trước đây sẽ được Thay Goenka hướng 
dẫn tại Dhamma Tapovana từ ngày 2 thang 1 năm 2002. Khóa này dành cho thiển sư, 
thiền sư phụ tá lâu năm đã từng ngổi hai khóa 45 ngày. 

Nhưng bước tiến lớn nhất không nằm ở những viên gạch và vữa. Năm này qua năm 
khác, môi trường hành thiên ở Dhamma Giri ngày càng vững mạnh hơn. Ngay khi có 
đủ cơ sở vật chất cho thién sinh lưu trú và hành thiển riêng biệt, Thay Goenka bat đầu 
hướng dẫn các khóa 30 ngày tại Dhamma Giri. Những ai đến với nơi này có được cơ 
hội để thực tập nghiêm chỉnh và chuyên sâu trong một môi trường vô cùng thuận lợi, 
và từ đó có thể bước xa hơn trên con đường giải thoát. 

Ngày nay, trung tâm là một vi dụ tuyệt vời về những gi ta có thể đạt được nhờ vào 
nỗ lực và Dhamma. Đối với thiển sinh trên khắp thế giới, nơi này mang đến sự hỗ trợ 
và nguồn cảm hứng thực hành thiên Vipassana. 


(Bản tin Dhamma Giri - Tháng 11 năm 2001) 


KHONG SUC MANH NAO CO THE NGAN CAN DHAMMA 


Bài sau day được phỏng theo bài diễn thuyết mở đầu cuộc hop hang nam ở Dhamma 
Giri ngày 16 tháng 1 năm 1994. 


LOI DHAMMA 


Na paresam vilomani, 
na paresam katakatam; 
attanova avekkheyya, 
katani akatani ca. 

Đừng kiếm lỗi ở người, hay những việc người khác lam hoặc không lam. Thay vào do, 
hãy nghi về những việc minh đã làm và không làm. 

—Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 50 

Tất cả chúng ta là con trai và con gái của Đức Phật. Chúng ta thừa hưởng từ Ngài 
lòng từ bi cho người khác để giúp họ thoát khỏi khổ đau. Mục đích duy nhất của một 
người phục vụ Dhamma, một người quản lý Dhamma hay là một thién sư Dhamma 
là giúp càng ngày càng có nhiều người đau khổ thoát khỏi khổ đau. Chúng ta được đền 
đáp lại những nỗ lực của mình khi nhìn thấy người khác thoát khỏi khổ đau, và chúng 
ta cảm thấy vui mừng. 

Chúng ta không phục vụ Dhamma để thành lập tông phái, sự điên rô như thế 
không bao giờ nên đến trong tâm. Đức Phật mang đến Dhamma cho con người để họ 
thoát khỏi khổ đau chứ không phải để thành lập tông phái. Một người có thể tự gọi 
mình bằng bất cứ tên nào hay thuộc bất cứ cộng đồng nào, màu da nào, giới tính nào, 
đây không phải là điều chúng ta quan tâm tới. Chúng ta nên nghĩ rằng, “Người đó là 
một người đau khổ. Làm sao tôi có thể giúp họ thoát khỏi khổ đau?” Đó là tất cả, 
không có gì khác. 


338 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Thay muốn nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất là gieo trồng hạt giống Dhamma 
cho thế hệ sắp tới. Đây là một thế hệ mà tâm họ rất là phong phú. Nếu chúng ta gieo 
trồng hạt giống Vipassana Dhamma vào lúc còn trẻ, chúng ta đang chuẩn bị cho những 
trẻ em này một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Trẻ em không bắt buộc bị ràng buộc 
vào lễ nghi, nghi thức hoặc những giáo điều. Các em nên được trao truyền Dhamma 
thuần khiết vào tuổi này. Chúng ta phải có thêm càng ngày càng nhiều những khóa 
thiền cho trẻ em. Và điều thứ hai là bất cứ ai đang phục vụ, cho dù là một thiển sư hay 
là người phục vụ Dhamma, đều là đại diện của Dhamma. 

Các con là con trai và con gái của Đức Phật nên các con có một trách nhiệm rất lớn. 
Nếu có người nào đó chỉ đường đi, trước khi đi theo con đường đó, người ta sẽ nhìn 
vào ngón tay chỉ đường. Nếu ngón tay đó bẩn thiu, dính day máu, người ta sẽ lưỡng 
lự. Các con phục vụ là để người ta có thể đi theo con đường Dhamma. Lối sống và các 
hành vi cử chỉ của các con đối với người khác phải rất trong sạch. Chỉ điều này không 
thôi sẽ khuyến khích người khác đi theo con đường này. Một người phục vụ Dhamma, 
một thành viên trong ban điều hành Dhamma, một thiển sư Dhamma phải không 
ngừng xem xét chính mình: 

“Tôi có làm điều gì sai trái không? Nếu có, tôi phải sửa đổi. Tôi phải tu chỉnh bản 
thân” 

Ngay cả như một người bình thường, vì lợi ích của chính mình ta phải tu sửa bản 
thân. Nhưng bây giờ tôi là người đại diện cho Dhamma thì lại càng quan trọng hơn, 
rằng tôi phải sửa đổi chính mình. Tất cả các con phải xem xét chính bản thân: “Trong 
khi phục vụ Dhamma, tôi đã phạm những lỗi lầm nào?” “Tôi đã phạm lỗi lầm này, tôi 
nói lời khiếm nhã với người khác, những lời nói của tôi day han học” hay “Tôi đã nóng 
giận. Tôi không có tình thương và lòng trắc ẩn trong khi phục vụ” Hay bất cứ một lỗi 
lầm nào khác” Đầu tiên hãy chấp nhận sự việc và rồi hãy có quyết tâm mạnh mẽ rằng 
trong tương lai điều đó sẽ không lặp lại. Sự thật là các con vẫn chưa hoàn toàn thoát 
khỏi những bất tịnh, chúng vẫn tiếp tục nảy sinh. 

Nhưng phải hết sức cẩn thận, không để chúng chế ngự các con, nhất là khi đang 
phục vụ Dhamma cho người khác. Khi các con nhận lỗi nghĩa là các con đã cởi mở, 
không còn che dấu những điều sai trái các con đã làm. Một điều rất tốt nữa là, càng cởi 
mở chấp nhận lỗi lầm của mình, ngã mạn của các con sẽ bắt đầu giảm dần. Nếu các 
con che dấu những lỗi lầm của mình, các con đang giúp cho ngã mạn gia tăng, các con 
đang làm hại chính mình và làm hại Dhamma. Điều này không tốt cho các con. Do đó, 
hãy chấp nhận lỗi lầm của mình và có quyết tâm mạnh mẽ rằng trong tương lai điều 


KÝ SUDHAMMA | 339 


đó sẽ không xảy ra lần nữa. Điều này sẽ giúp các con thoát khỏi ngã mạn và học được 
cach làm sao để phục vụ một cách khiêm nhường. Day là anatta - không còn ngã mạn. 
Bang cách này, các con không thi hành một nghi thức hay nghi lễ, trái lại, đó là một 
tiến trình lành mạnh để thanh lọc. 

Phục vụ Dhamma có nghĩa là thanh lọc chính mình và giúp người khác học được 
cách thanh lọc chính họ. Thầy chắc rằng tất cả các con ở đây cống hiến thì giờ của 
mình, sinh lực của mình trong việc phục vụ để giúp người khác, không phải để thổi 
phồng bản ngã. Dhamma sẽ được truyền bá, không có sức mạnh nào trên thế giới có 
thể ngăn chặn được Dhamma. Như Sayagyi từng nói: “Đồng hồ của Vipassana đã 
điểm” Chúng ta rất may mắn được là phương tiện của Dhamma, với một cơ hội tuyệt 
vời để phát triển Parami cho sự giải thoát của chính mình. 

Chúng ta phải hết sức biết ơn những người tới học Dhamma bởi vì họ đang cho 
chúng ta cơ hội dé phát triển Parami dana của chính mình. Dana Dhamma là dana 
quý báu nhất. Hãy sử dụng đúng đắn cơ hội này. 

Nguyện cho tất cả các con tăng tiến trong Dhamma. Nguyện cho tất cả các con 
được sáng ngời trong Dhamma. Các con là những đại diện của Dhamma, hãy để cho 
mọi người được lôi cuốn bởi vì sự phục vụ của các con. Nguyện năm nay sẽ mang càng 
ngày càng nhiều người tới với con đường Dhamma. Nguyện cho năm nay sẽ giúp càng 
ngày càng nhiều người thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho càng ngày càng nhiều người 
thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho Dhamma được lan rộng. Nguyện cho tất cả được 
hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát. 


(Ấn bản Dhamma Giri - 07/2004) 


LOI LAC CUA SU PHUC VU DHAMMA 


Bai sau đây dua trên bài diễn văn của Thay Goenka trong khóa thién 10 ngày tại 
Dharmashringa, Kathmandu ngày 15 tháng 4 năm 2000. 

Các con đã hoàn tất một khóa thién Vipassana 10 ngày. Tuy nhiên điều này chưa 
đủ. Bây giờ các con phải học cách áp dung Vipassana vào cuộc sống hằng ngày. Khi về 
nhà, các con sẽ phải đối diện với đời. Và sự bình tâm nào mà các con học được ở nơi 
đây, phải chắc rằng các con áp dụng nó vào cuộc đời của mình mặc cho những tình 
huống khó khăn. Các con biết, và Thầy cũng biết, rằng rất khó duy trì được sự bình 
tâm trong cuộc sống. Nhưng đây là những gì các con cần phải học. 

Để làm được như thế, điều quan trọng là các con học cách có được sự bình tâm 
trong môi trường của một trung tâm Dhamma nơi đang có khóa thiền. Khi nào rảnh, 
các con có thể tới và phục vụ Dhamma 10 ngày. Môi trường nơi đây chắc chắn tốt hơn 
môi trường ở bên ngoài. Ở bên ngoài, toàn thể môi trường tràn day bất tịnh. Tại đây, 
những thiển sinh cũng tạo ra bất tịnh. Nhưng trong môi trường này, chúng không quá 
mạnh nên các con có thể đối phó được. Như vậy, điều đầu tiên trước hết, các con học 
ở trung tâm Dhamma cách duy trì được sự bình tâm khi đối xử với những người tạo 
ra bất tịnh. Đây là trường rèn luyện cho các con. 

Và hơn nữa, các con không phục vụ cả ngày. Bất cứ khi nào rảnh, các con có cơ hội 
để hành thiển. Đây là cách các con củng cố cho bản thân. 

Ngoài ra, còn có nhiều lợi lạc khác khi phục vụ Dhamma. Một lợi ích quan trọng là 
các con sẽ phát triển được Parami của mình. Chi có Parami của chính mình mới có 
thể đưa các con tới mục tiêu tối hậu. Và các con có một cơ hội rất tốt ở đây để phát 
triển parami trong lúc phục vụ người khác. 

Một Parami mà các con sẽ phát triển là Metta. Khi nào phục vụ người khác, các con 
tự nhiên phát sinh Metta cho họ, tình thương và lòng trac ẩn cho họ. Và điều đó giúp 
các con phát triển Parami Metta cho chính mình. 


342 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Một Parami quan trong khác, đặc biệt đối với cư si, là Parami dana. Do là một 
Parami rất quan trọng. Khi các con hiến tang dana bằng tiền bac và những nhu cầu 
khác, điều này tốt. Nhưng ở đây là dana Dhamma, dana cao quý nhất trên thế gian. 

Tại sao cao quý nhất? Bởi vì luật tự nhiên là bất cứ nhân nào mà các con gieo trồng, 
sẽ gặt hái quả cùng loại đó và gia tăng gấp bội. Khi hiến tặng thực phẩm cho ai đó, thì 
khi lúc chín mudi, các con sẽ nhận được thực phẩm với số lượng rất lớn. 

Bây giờ các con tham dự khóa thién để hiến tặng Dhamma. Dĩ nhiên là thién su 
hiến tặng Dhamma. Và cần thời gian để một người đạt tới giai đoạn trở thành một 
thiển sư hay thiển sư phụ tá. Nhưng các con vẫn có thể góp sức trong sự phục vụ 
Dhamma này, trong dhamma dãna này. 

Hãy hiểu rằng, một thién su không thể hiến tặng dhamma dana trừ khi có day đủ 
cơ sở, phương tiện. Do đó, những người giúp xây dựng cơ sở thích hợp cũng là người 
góp sức trong việc hiến tặng Dhamma. Cũng như vậy, không thể hiến tặng Dhamma 
nếu không có người quản trị đúng cách. Do đó những người điều hành khóa thiên 
cũng góp sức trong dhamma dãna. Và cũng thế, không thể hiến tặng Dhamma nếu 
không có người phục vụ Dhamma giỏi hỗ trợ. Bởi vậy, các con cũng là người góp sức. 
Và các con có được lợi lạc vì điều này. 

Và Thay biết, từ kinh nghiệm cá nhân, ta nhận được nhiều lợi lạc chừng nào. Từ sau 
khóa thiên đầu tiên cho tới khi được bổ nhiệm làm thiên sư sau 14 năm, Thay không 
ngừng đến gặp sư phụ và tới trung tâm để phục vụ Dhamma. Thầy được lợi lạc rất 
nhiều. 

Tương tự như thế, những thiển sinh phục vụ không ngừng nói với Thầy rằng, 
“Bằng cách phục vụ Dhamma 10 ngày, con nhận được rất nhiều lợi lạc” 

Khi các con gieo trồng hạt giống Dhamma và hiến tang dana về Dhamma là gieo 
trồng hạt giống Dhamma, các con nhận được một số lượng rất lớn Dhamma cho ban 
thân. Dhamma của các con mỗi lúc một mạnh hơn. Đây là là lợi ích rất tốt mà các con 
nhận được khi phục vụ Dhamma. 

Một lợi ích lớn lao nữa là các con sẽ được rất nhiều sự mãn nguyện. Khi học 
Dhamma, có nhiều người phục vụ các con. Bây giờ các con cảm thấy muốn trả món 
nợ của lòng biết ơn bằng cách phục vụ người khác cũng giống như thế. “Người khác 
đã phục vụ tôi. Bây giờ tốt hơn, là tôi nên phục vụ người khác” Đây là sự mãn nguyện 
lớn lao. 


KY SUDHAMMA | 343 


Một sự mãn nguyện lớn lao khác là sau khi phục vụ một khóa thién, các con cam 
thấy rất hân hoan. Va đây không phải là niêm vui bình thường. Đây là sự hoan hi vi 
điệu, mudita, niềm vui vì người khác. Các con để ý thấy rằng khi người ta mới tới khóa 
thién, gương mat họ tràn day ưu tư, buồn bã, khổ sở vì nhiều lý do. Nhưng vào ngày 
thứ 10, sau khi xong khóa thiên, nét mặt họ rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, và hân hoan. 
Và khi các con phát sinh sự vui mừng cho người khác, các con cũng trở nên hạnh 
phúc. Đây là lợi điểm của sự phục vụ Dhamma. 

Dhamma không chỉ vì sự giải thoát cho riêng mình. Dĩ nhiên, Đức Phật dạy rằng 
các con phải giải thoát chính mình, nhưng đồng thời, các con cũng giúp người khác 
được giải thoát. Và các con làm điều đó bằng cách phục vụ Dhamma. Các con cố giải 
thoát mình khỏi khổ đau và cũng giúp người khác thoát khỏi khổ đau. 

Bởi vậy cho nên Thầy luôn khuyên thiền sinh phải tìm thì giờ để phục vụ ít nhất 
một khóa thiển 10 ngày. Như khi để dành thì giờ tham dự khóa thiển 10 ngày, điều 
quan trọng là các con phải phục vụ một khóa 10 ngày. 

Nhiều khi các con không thể để ra 10 ngày cũng không sao cả, hãy phục vụ càng 
nhiều ngày càng tốt. Các con có thể phục vụ hai ngày vào cuối tuần. Các con thảo luận 
với ban quản trị, và nếu họ đồng ý, các con có thể phục vụ hai hay ba ngày, ngay cả một 
ngày. Phục vụ lúc nào cũng tốt cho các con. 

Nguyện tất cả các con tăng tiến trong Dhamma, củng cố trong Dhamma, vì lợi lạc 
của chính mình, và lợi lạc của rất nhiều người khác. Nguyện tất cả các con không 
ngừng lớn mạnh trong Dhamma. Nguyện cho các con không ngừng sáng ngời trong 
Dhamma. 


(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 4 năm 2001) 


GIA TRI CUA SU PHUC VU DHAMMA 


Bài sau đây được trích từ bai diễn văn của Thay Goenka tai Trung Tam Thiên 
Vipassana Blackheath, New South Wales, Úc. 


LOI DHAMMA 


Sabbe sankhara anicca ’ti; 
yada paññaya passati, 
atha nibbindati dukkhe — 
esa maggo visuddhiya. 

“Mọi thứ kết hop đều vô thường: Khi hiểu được diéu này với tuệ giác dich thực, thi ta 
xa lia khổ dau; đây là con đường thanh lọc tâm.” 

—Dhammapada (Kinh Pháp cú), 277 

Mục đích của sự phục vụ Dhamma là gì? Chắc chắn không phải là để nhận được 
nơi ăn, chốn ở, hay để sống trong một môi trường thoải mái, hay để trốn chạy khỏi 
những trách nhiệm của cuộc sống hằng ngày. Những người phục vụ Dhamma hiểu rất 
rõ điều này. 

Những người phục vụ đã thực hành Vipassana và chứng nghiệm trực tiếp được sự 
lợi lạc ma Vipassana đem lại. Họ đã thấy sự phục vụ vô vị lợi của những thién sư, ban 
quản trị và những người phục vụ Dhamma - sự phục vụ đã giúp họ nếm được hương 
vị không gì sánh bằng của Dhamma. Họ đã bắt đầu bước chân trên con đường Bát 
Thánh Đạo, và một cách tự nhiên, họ đã bắt đầu phát triển phẩm chất hiếm có của 
lòng biết ơn, ước muốn được trả món nợ cho những gì họ nhận được. 

Di nhiên là những thiền su, ban điều hành và người phục vụ đã phục vụ mà không 
trông mong được đền đáp, hay nhận được những tài vật. Cách duy nhất để đền đáp họ 
là giúp cho Bánh Xe Dhamma luân chuyển, là phục vụ người khác cũng vô vị lợi như 
thế. Đây là ý nguyện cao cả khi phục vụ Dhamma. 


346 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Và khi người hành thién Vipassana tiến bộ trên con đường Dhamma, họ bat đầu 
thoát khỏi khuôn mau thói quen cố hữu của sự ích kỷ và bắt đầu quan tâm đến người 
khác. Họ thấy rằng khắp nơi người ta đã khổ như thế nào: già hay trẻ, đàn ông hay đàn 
bà, trắng hay đen, giàu hay nghèo; tất cả đều khổ. Người hành thiển thấy rằng họ cũng 
khổ như vậy trước khi gặp được Dhamma. Họ thấy rằng, giống như họ, người khác đã 
bắt đầu hưởng được sự bình an và hạnh phúc thực sự bằng cách đi theo Con Đường. 
Thấy được sự thay đổi này khiến họ vui mừng cho người khác, gia tăng ước muốn giúp 
đỡ những người đau khổ thoát khỏi khổ đau bằng Vipassana. Lòng trắc ẩn trào dâng 
cùng với thiện ý giúp người khác thoát khỏi khổ đau. 

Dĩ nhiên, để được thấm nhuần trong Dhamma và được đào tạo trở thành thiển sư, 
ta cần nhiều thời gian. Nhưng ngoài ra, có nhiều cách khác để giúp những người đến 
tham dự khóa thiên, và tất cả đều vô giá. Do là nguyện vọng cao qui thật sự để làm một 
người phục vụ Dhamma - một người phục vụ Dhamma giản dị, khiêm tốn. 

Và những người thực hành Dhamma bắt đầu chứng nghiệm được luật tự nhiên: 
hành động bằng việc làm hay lời nói làm hại người khác cũng sẽ làm hại chính mình; 
trong khi những hành động giúp người sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho bản 
thân. Do đó giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Bởi vậy, phục vụ là vì lợi 
ích của chính mình. Làm như thé để phát triển Paramii (phước báu) khiến ta có thé 
tăng tiến trên con đường một cách nhanh chóng và vững vàng. Phục vụ người khác 
thực ra là phục vụ chính mình. Hiểu được sự thật này sẽ nảy sinh ước nguyện tham 
gia vào sứ mệnh cao quý của việc giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ đau. 

Nhưng làm thế nào để phục vụ đúng cách? Khi không biết cách, người phục vụ 
không thể giúp mình và giúp người được; thay vào đó còn có thể gây hại. Cho dù sứ 
mệnh Dhamma có cao quý đến đâu di nữa, sẽ không có lợi ích thật sự nếu chủ ý của 
người phục vụ không được chính đáng. Sự phục vụ sẽ không mang lại lợi ích nếu với 
mục đích gia tăng bản ngã của người phục vụ, hoặc để nhận được sự đền đáp - dù chỉ 
là lời khen ngợi hay lòng biết ơn. 

Hãy hiểu rằng các con đang học cách áp dụng Dhamma vào cuộc sống hằng ngày. 
Sau cùng, Dhamma không phải là sự tránh né những trách nhiệm hằng ngày. Bằng 
cách học để đối phó với thién sinh và tình huống ở đây trong một thế giới nhỏ bé của 
khóa thiên hay trung tâm, các con luyện tập cách hành xử cũng như thé đối với thế 
giới bên ngoài. Mặc cho những hành vi không vừa ý của người khác, các con tập để 
giữ được sự bình tâm, và tạo ra tình thương và lòng trắc ẩn. Đây là bài học mà các con 
can học được ở day. Các con cũng là một thiên sinh như người ngôi trong khóa thiền. 


KY SUDHAMMA | 347 


Không ngừng hoc hỏi trong lúc phục vu người khác một cach khiêm tốn. Luôn nghĩ 
là, “Tôi ở đây để trau dồi, để tập phục vụ mà không trông mong được đền đáp. Tôi làm 
phục vụ để người khác có thể hưởng được lợi lạc từ Dhamma. Hãy để tôi giúp họ bằng 
cách làm gương tốt, và làm như thế cũng để giúp cho chính tôi” 

Nguyện cho tất cả các con, những người phục vụ Dhamma được củng cố vững vàng 
trong Dhamma. Nguyện cho các con học được cách phát triển thiện ý, tình thương yêu 
và lòng trắc ẩn cho người khác. Nguyện cho tất cả các con tăng tiến trong Dhamma, 
để hưởng được bình an thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. 


(Ấn bản tin Quốc Tế - tháng 9 năm 1991) 


CAU HOI VE SU PHUC VU DHAMMA 


Câu hỏi: Thưa Thay, phẩm chat quan trọng can thiết nhất trong sự phục vu Dhamma 
là gì? 

Thay Goenka: Nếu các con không có Metta thì tốt hơn không nên phục vụ Dhamma. 
Nhiều khi một người phục vụ Dhamma la mắng như một người cảnh sát đối với 
những thiền sinh không tuân theo luật lệ. Điều này hoàn toàn sai trái. Mọi người phục 
vụ Dhamma thực ra là một người đại diện cho Dhamma; thiển sinh sẽ quan sát hành 
vi của họ và nếu thấy rằng họ cũng chỉ ngạo mạn như những người khác thì thiển sinh 
sẽ mất sự tin tưởng vào Dhamma. 

Bởi vậy phục vụ Dhamma là một trách nhiệm lớn lao. Nếu có người không thể 
phục vụ với Metta một cách khiêm nhượng, thi tốt hơn nên tránh không nhận lấy 
trách nhiệm này. 

Câu hỏi: Thua Thay, tại sao tránh tà dâm va say nghiện lại hết sức quan trong đối 
với một người phục vụ Dhamma? 

Thay Goenka: Chúng quan trọng để có sự tiến bộ trong Dhamma. Tất ca sila là 
quan trọng cho một người phục vụ Dhamma, nhưng hai điều này là quan trọng bậc 
nhất. Nếu vẫn tiếp tục bị say nghiện, các con sẽ vẫn còn làm nô lệ cho sự nghiện ngập, 
và không thể tiến bộ trong Dhamma; tâm không thể được quân bình khi còn bị lệ 
thuộc. Các con phải trở thành chủ nhân của chính mình, và sự nghiện ngập không thể 
làm cho các con là chủ nhân của chính mình. 

Tương tự như thế đối với tà dâm: trong lúc thực hành Dhamma, cả vợ lẫn chồng 
cuối cùng sẽ tới một giai đoạn họ tự nhiên sống cuộc đời không tình dục. Nhưng nếu 
có quan hệ với hơn một người, những đam mê tình dục sẽ tiếp tục gia tăng. Nó giống 
như là đổ dầu vào lửa mà các con muốn dập tắt. 

Bởi vậy giới luật đầu tiên là sự liên hệ tình dục chỉ có thể tồn tại giữa vợ chồng. Nếu 
cả hai là những người hành thién Vipassana thuần thục, khi đam mê nảy sinh, họ bắt 


350 | THIEN SU S. N. GOENKA 


^ 2 


đầu quan sát cảm giác và chấp nhận sự thật, “Có đam mê trong tâm tôi”. Khi họ quan 
sát cảm giác, họ sẽ có thể thoát khỏi đam mê. Nếu không thoát khỏi đam mê và có liên 
hệ tình dục thi không có gì sai trái cả bởi vì họ đã không phạm sila. Thay đã thấy nhiều 
trường hợp, nếu tiếp tục luyện tập như thế này, người ta sẽ đễ dàng thoát khỏi đam mê 
và vẫn cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc. Nhu cầu không còn nảy sinh. Sự liên 
hệ tình dục là một sự đòi hỏi tự nhiên để sinh sản, nhưng bởi vì yếu đuối, nên loài 
người đi ngược lại thiên nhiên mà dùng nó chỉ vì đam mê. 

Dan dần nếu các con tiếp tục tập Vipassana, các con sẽ thoát khỏi đam mê và tới giai 
đoạn sống hạnh độc thân một cách tự nhiên - cử tình dục nhờ vào đè nén không giúp 
ích gì được - và việc sống hạnh độc thân tự nhiên này sẽ giúp các con phát triển rất 
nhiều trong Dhamma. Các con sẽ tiến bộ vượt bậc một khi các con tới giai đoạn đó. 

Câu hỏi: Thưa Thay, khi cúi dau lay để tỏ lòng tôn kính thì có những lợi lạc gi? 

Thay Goenka: Dưới cái nhìn của hầu hết mọi người, cúi lay là để tỏ lòng tôn kính 
người nào đó, và trông chỉ có như vậy thôi. Đối với một người hành thiên Vipassana, 
rất có giá trị nếu giữ sự chú tâm ở trên đỉnh đầu và cúi lạy người nào đó lúc người ấy 
đang truyền Metta. 

Thầy nhớ Thầy của Thầy hướng dẫn cách cúi lạy: cúi lạy lần thứ nhất phải với sự ý 
thức về cảm giác ở trên đỉnh đầu và hiểu được về anicca (vô thường), cúi lạy lần thứ 
hai phải với sự hiểu biết về dukkha (đau khổ), và cúi lạy lần thứ ba phải với sự hiểu biết 
về anatta (vô ngã). Đôi khi chúng tôi cui lay, Thay hỏi, “Con có cúi lay đúng cách 
không?” 

Khi các con đang quan sát anicca ở tại vùng này các con hiểu rằng, “Hãy xem mọi 
thứ đều đang thay đổi” Khi các con quan sát dukkha, các con hiểu, “Những gì thay đổi 
là nguồn gốc của dukkha; không phải là nguồn gốc của hạnh phúc” Với anatta các con 
hiểu, “Không có tôi trong cái này, không có cái của tôi, nó chỉ là một hiện tượng tâm 
- thân” Bởi vậy cách cúi lạy là với sự hiểu biết và ý thức về cảm giác ở trên đỉnh đầu. 

Câu hỏi: Thưa Thầy, con biết rằng một người phục vụ Dhamma kỳ cựu nên đối xử 
với thién sinh mới và khách viếng thăm với nhiều Metta hơn là đối với thién sinh cũ. 
Làm sao ta có thể làm được điều này? 

Thầy Goenka: Bằng cách thực tập Dhamma càng ngày càng nhiều. Khi tâm các con 
trở nên thanh tinh hơn, tự nhiên sẽ có nhiều Metta hơn. Trong một cau hỏi trước đây, 
các con đã hỏi tại sao thực hành hàng ngày lại quan trọng. Hãy hiểu rằng, nếu các con 
không thực hành hàng ngày, các con sẽ không có một chút Metta nao, và nếu không 


KY SUDHAMMA | 351 


có, các con không thé phục vu. Do đó, hay hành thién hang ngày, hay lam cho các con 
vững mạnh trong Dhamma, và tự nhiên Metta của các con sẽ trở nên mạnh mẽ và có 
một ảnh hưởng lớn lao đối với những người tới thăm viếng. 

Nhu Thay đã nói, những người tới khóa thién luôn quan sát những người phục vụ 
Dhamma, các thién su và những người điều hành trung tâm. Nếu họ thay rằng những 
người này không thực hành những gì được giảng dạy ở đây, họ sẽ nghĩ rằng nơi đây 
chỉ là trò lừa đảo. Họ sẽ tự nhủ rằng, “Hãy nhìn xem, phương pháp đã không giúp gì 
được cho những người đang thực hành ở đây, thì tại sao tôi lại phí thì giờ?” 

Hãy hết sức cẩn thận: Hãy làm cho các con vững mạnh trong Dhamma để các con 
có thể hiến tặng nhiều Metta hon. Hãy giữ cho bầu không khí tràn day Metta, tràn day 
Metta. Nếu làm được, các con sẽ thành công và trung tâm cũng sẽ thành công; càng 
ngày càng có nhiều người sẽ được lợi lạc. 

Câu hỏi: Thưa Thầy, nếu những người kỳ cựu trong Dhamma có một quyết định 
độc lập đi ngược lại với sự hướng dẫn mà Thầy đã đặt ra, thì những người phục vụ 
Dhamma như chúng con sẽ phải làm gì? 

Thầy Goenka: Rất khiêm nhường và nhã nhặn trình bày quan điểm của các con 
cho người đó biết, nói rang, “Theo sự hiểu biết của tôi về lời hướng dẫn, đây là một 
quyết định không đúng đắn. Tôi nghĩ rằng lời hướng dẫn đi theo một hướng khác” 
Rồi người trên có thể giải thích lý do về những quyết định của họ. Nếu các con vẫn 
thấy rằng có sự khác biệt trong ý kiến, các con có thể nói, “Vì chúng ta không đồng ý 
về van dé nay, tôi sẽ viết thư cho thién sư kỳ cựu hay cho Goenkaji. Chúng ta hãy giải 
thích tình huống cho người trên và hãy để họ quyết định” Nhưng đừng bao giờ viết 
cho một người trên mà không thảo luận trước với những người mà các con bất đồng 
ý kiến, nếu không, đó là nói sau lưng, vi phạm sila. Hãy cẩn thận không phạm sila bang 
lời nói. 

Người ta thường viết thư cho Thầy nói rằng, “Người này, người kia cư xử như thế 
này như thế kia. Người này người kia làm điều này” Rồi Thay hỏi họ đã thảo luận vấn 
đề với người mà họ than phiền chưa và họ trả lời là chưa. Trong trường hợp như thế, 
tại sao lại viết cho Thay? 

Điều rất quan trọng là các con phải thảo luận vấn đề với người liên quan trước nhất. 
Hầu hết những khó khăn của các con sẽ được giải quyết khi các con thảo luận vấn đề 
một cách trực tiếp, không phải với sự tiêu cực, nhưng với thái độ tích cực. Hãy cố gắng 
hiểu rõ quan điểm của người khác. Có thể quan điểm của các con sai, hay có thể quan 


352 | THIEN SUS. N. GOENKA 


điểm của người trên là sai, và khi các con thảo luận với ho, mọi việc sé trở thành rõ 
ràng hơn. Nếu các con thấy rằng tình hình không trở nên rõ ràng hơn, thì việc thông 
báo cho người trên khác không có gì sai cả. 

Câu hỏi: Thưa Thay, làm sao ta có thể có được sự quân bình giữa sự phục vụ vô vị 
lợi và lo cho bản thân? 

Thầy Goenka: Nếu không thể tự lo cho bản thân, thì các con có thể phục vụ bằng 
cách nào? Trước tiên hãy phục vụ chính mình, và sau đó bắt đầu phục vụ một cách vô 
vị lợi. 

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều thăng trầm. Để duy trì sự bình tâm và để 
tạo ra tình thương và lòng trắc ẩn mặc cho những thăng trầm là sự huấn luyện của 
Vipassana. Khi một người hành thiển Vipassana phục vụ Dhamma, họ được học trong 
một môi trường lành mạnh cách làm thế nào để áp dụng Dhamma trong cuộc sống. 

Trong khi phục vụ, các con gặp phải đủ các hạng người hành thiên. Một số có thé 
lười biếng, nói nhiều hay khiếm nhã. Nhiều khi một người phục vụ non nớt phản ứng 
lại và trả lời một cách han học hay hành xử như một cai tù. Nhưng các con được huấn 
luyện rang, mặc cho bất cứ lỗi lầm nào mà thién sinh vi phạm, các con không được trở 
nên tức giận. Thay vào đó, các con phải duy trì một tâm thang bang, tran day tình 
thương và long trac ẩn. Các con có thể phạm lỗi và học cách sửa đối chính minh, và 
như thế, các con học được cách làm sao để đối diện với những tình huống bất như ý 
với sự bình tâm. Trong môi trường Dhamma ở trung tâm hay khóa thiền, thật dé dàng 
để học cách làm sao đối phó với những tình huống khác nhau, và rồi các con có thể 
bắt đầu áp dụng trí tuệ này trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nơi huấn luyện cho mỗi 
người phục vụ học được cách sống một cuộc sống tốt đẹp. 

Đức Phật nói rằng, một người Dhamma tốt có hai phẩm chất: phẩm chất phục vụ 
người khác vô vị lợi và phẩm chất biết ơn những gi nhận được. Hai phẩm chất này rất 
là hiếm có. 

Một người phục vụ Dhamma có cơ hội phát triển cả hai phẩm chất này. Các con 
được thực hành việc phục vụ người khác mà không trông đợi được đền đáp. Và các 
con bắt đầu phát triển lòng biết ơn đối với Đức Phật, Người đã khám phá, mang đến 
cho thế giới phương pháp tuyệt vời nay; và lòng biết ơn đối với một dòng các thiên su, 
từ Đức Phật cho tới ngày nay, những người đã duy trì phương pháp này trong sự tỉnh 
khiết nguyên sơ. Ta cảm thấy muốn đền đáp món nợ của lòng biết ơn bằng cách phục 
vụ người khác để làm tròn sứ mệnh của vị thầy. 


KY SUDHAMMA | 353 


Ta cam thấy rất hạnh phúc và hài long khi phục vu người khác và giúp họ thoát khỏi 
khổ đau. Do đó phục vụ Dhamma mang lại lợi ích theo cả hai chiều: giúp người khác 
và cũng giúp người phục vụ Dhamma nữa. 

Nguyện cho tất cả các con đạt được sức mạnh trong Dhamma vì sự lợi lạc của chính 
các con, và nguyện cho các con tiếp tục phục vụ người khác vì sự lợi lạc và tốt lành của 
rất nhiều người. 


(Ấn bản Dhamma Giri - tháng 3, 2008) 


NHUNG NGUOI MANG NGON DUOC DHAMMA 


Bai này do Goenkaji diễn thuyết trước thiên sinh cũ ở V.M.C. Dhamma Dhara, 
Massachusetts, tháng 9 nam 2000, đã được biên tập để phù hợp với Ban Tin. 


LỜI DHAMMA 


Sabba papassa akaranam; 
kusalassa upasampada; 
sacitta pariyodapanam. 
Etam buddhana sasanam. 
Tránh đã; 
làm lành; 
thanh lọc tâm. 
Đây là giáo huấn của Chư Phật. 
-Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 183 
Tumhehi kiccam atappam, 
akkhataro tathagata; 
patipanna pamokkhanti, 
jhayino marabandhana. 
Chính các con phải nỗ lực, 
Bậc Giác Noộ chỉ chỉ cách; 
Những ai hành thiên, 
sẽ thoát vòng sinh tử. 
-Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 276 
Những người con trai và con gái Dhamma thân mến của Thây: 
Nhiều người trong số các con đã phục vụ cùng với Thầy trong Dhamma hai đến ba 
thập niên. Thay đã nhận được châu báu vô giá từ người cha Dhamma của Thay và bây 


356 | THIEN SU S. N. GOENKA 


giờ các con cũng đã nhận được. Hãy chắc rang các con bảo tồn nó. Hãy chắc rằng 
Dhamma sẽ được duy trì trong sự thuần khiết nguyên sơ. 

Một thiên sinh cũ, cho dù mới chi vài khóa hay đã hành thiên nhiều năm, đều là 
người mang ngọn đuốc Dhamma. Các con là một tấm gương. Người ta sẽ quan sát các 
con đối phó ra sao trong những tình huống, và các con hành xử như thế nào; họ nhìn 
để tìm kiếm có một sự thay đổi lớn lao nào đã xảy ra trong đời các con hay không. Họ 
đã nghe nhiều điều tốt lành về Vipassana nhưng họ sẽ được thuyết phục về giá trị của 
nó chỉ khi nào họ thấy những thành quả tốt. 

Tất cả những thiền sinh cũ có hai trách nhiệm. Một trách nhiệm là tự làm cho bản 
thân vững vàng trong Dhamma. Đây là vì lợi ích cho chính các con và cũng vì lợi ích 
của rất nhiều người khác, những người cần Dhamma. Trách nhiệm khác là phải chắc 
rằng Dhamma được truyền bá khap thế giới, đặc biệt là những người gần gũi và thân 
thiết, bạn bè, bà con thân thích, những người biết các con. 

Không bao giờ cố áp đặt Dhamma vào họ. Nếu có ai đó muốn biết về Dhamma, hết 
sức hòa nhã và khiêm tốn, hãy giải thích Dhamma là gi, Dhamma đã giúp ích các con 
ra sao, và Dhamma đã giúp ích rất nhiều người khác trên khắp thế giới như thế nào. 
Và hãy giải thích rằng Đức Phật giảng dạy về lối sống tốt đẹp, hạnh phúc, lành mạnh, 
hòa hợp và an ổn. Ngài không phải là một người sáng lập ra tôn giáo nào đó. 

Một quan điểm sai lầm rất lớn về Đức Phật mà chúng ta phải cố gắng loại trừ, đó là 
Ngài đã giảng dạy một tôn giáo. Khi ta nói về tôn giáo vào thời buổi này, ta nghĩ tới 
nghi lễ, nghi thức, tế tự, giáo lý và tín ngưỡng. Tất cả những điều này không liên quan 
gi đến giáo huấn của Đức Phật. Ngài giảng dạy Dhamma; và khi Ngài gởi sáu mươi vi 
A La Hán, là những sứ giả Dhamma, Ngài ban cho họ sự giảng dạy cao nhất, Ngài nói 
với họ: Caratha bhikkhave carikam - “Này, các Tỳ kheo, hay ra đi. Ra đi để phục vụ 
nhân loại đang đau khổ. Càng ngày càng có nhiều người nên biết về Dhamma” 

Như Đức Phật đã nói, Dhamma có lợi ích ngay từ lúc dau, lúc giữa va lúc cuối. Rất 
lợi ích khi thực hành bước đầu tiên của Dhamma, đó là sila (đạo đức), điều đó giúp 
cho ta ngay trong cuộc đời này và những kiếp tương lai. Tiến xa hơn nữa, ta thực hành 
samma samadhi - là sự tập trung tâm với một đối tượng không từ tưởng tượng mà với 
thực tế, với sự thực mà ta chứng nghiệm. Điều này cũng đưa đến lợi ích lớn lao. Tâm 
sẽ được kiểm soát và hướng vào sự thăm dò sự thật ở nội tâm, không một chút tưởng 
tượng, đức tin mù quáng, lý thuyết và tông phái. Đây là sự thật liên quan đến chính 


KY SU DHAMMA | 357 


mình, sự thật liên quan đến tâm và thân và sự tương quan giữa cả hai. Ta hiểu luật phổ 
quát của tự nhiên ở mức độ chứng nghiệm. 

Bước cao nhất là panna, thanh lọc tâm, không những chi ở tầng lớp bê mặt. Đức 
Phật nói: Sa citta pariyo dapanam - “Con phải thanh lọc toàn bộ tâm” Trừ khi gốc rễ 
của những bất tịnh được diệt trừ, trừ khi toàn bộ tâm được thanh tịnh ở bé sâu, ta 
không thể thoát khỏi khổ đau, ta không thoát khỏi chu kỳ vô tận của sinh tử. Đó là 
panna dẫn tới sự giải thoát hoàn toàn. Sila, samadhi, pañňā - chỉ có thế thôi, không có 
gì khác phải thêm vào hoặc bớt đi. Dhamma là trọn ven, paripunnam, nó tinh khiết 
cực độ, parisuddham. 

Không bao giờ lên án một người đã thực hành phương pháp khác. Điều đó sẽ có 
hại. Không bao giờ tìm lỗi lầm ở người khác. Nếu một người bạn hỏi, con có thể giải 
thích: “Day chỉ có sila, samadhi, pana.” Dĩ nhiên, ta tự nhiên cũng phát triển tình 
thương, lòng trắc ẩn và thiện ý, nhưng không có gì khác cần được thêm vào. Nếu 
chúng ta bắt đầu tìm lỗi của người khác, đó sẽ là hành động không thiện lành của 
chúng ta. Mọi tôn giáo, mọi truyền thống đều có không cái này thì cái khác là tốt lành. 
Mọi tôn giáo trên thế giới đều chấp nhận một cuộc sống đạo đức, một cái tâm vào 
khuôn phép, một cái tâm thanh tịnh tràn đầy tình thương và trắc ẩn. Hãy chú trọng 
đến những phẩm chất tốt lành này ở trong những tôn giáo khác và bỏ qua những sự 
khác biệt. Người ta tới gặp Đức Phật và tranh biện với Ngài, nhưng Ngài không bao 
giờ tranh cãi. “Khi các con bắt đầu tranh cãi và thảo luận; Ngài nói, “điều đó có hại, 
điều đó nguy hiểm” Hãy nhìn vào những chỗ mà chúng ta đồng thuận, hon là nhìn 
vào những chỗ khác biệt, và hãy chú trọng vào những điểm đó. Hãy bỏ qua một bên 
những khác biệt của chúng ta, thảo luận về chúng là điều vô ích. 

Mọi người đều đồng ý về giá trị của việc sống một cuộc sống sila, trau dôi samadhi 
và thanh lọc tâm bang panna; đối với những điểm này, không có ai có thể không đồng 
ý. Đức Phật chú trọng chỉ tới ba điều này mà thôi. Bất kỳ một thiền sinh cũ nào cũng 
nên như thế, rằng bất cứ khi nào các con đang thảo luận với người khác, không nên 
tham gia vào sự tranh cãi. Đừng cố tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Thay vào đó, 
khuyến khích họ: “Ban đồng ý về sila, chúng tôi cũng thực hành sila. Bạn đồng ý về sự 
tập trung của tâm, chúng tôi cũng thực hành sự tập trung của tâm. Bạn đồng ý về 
thanh lọc tâm, chúng tôi cũng thực hành thanh lọc tâm. Nếu bạn muốn biết chúng tôi 
thực hành như thế nào, hãy tới và thử phương pháp này” Không nên nói: “Cách của 
ban là sai và cách của chúng tôi là tốt” Thay vì vậy chỉ cần nói: “Hãy đến mà xem - Ehi 
passiko. Nếu bạn cảm thấy nó thực sự giúp ích cho bạn, cho người khác, cho mọi 
người, thì hay chấp nhận và sống theo cách sống nay.” 


358 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Giáo huấn của Đức Phat đưa chúng ta tới bê sâu nơi chúng ta bắt dau chứng ngộ 
được tại sao chúng ta phải sống một cuộc đời sila. Mọi truyền thống khuyên chúng ta 
phải thực hành sila, nhưng rồi nói rằng điều đó tốt cho xã hội, tốt cho người khác. 
Nhung Đức Phật nói: “Nó tốt cho chính các con, và cũng tốt cho người khác. Day là 
những gì một người hành thiển Vipassana tốt bắt đầu chứng ngộ được. Khi chứng 
nghiệm về cảm giác, các con bắt đầu hiểu được “Bất cứ khi nào tôi phạm sila, tôi phải 
tạo ra một vài bất tịnh này hay bất tịnh khác và tôi bắt đầu bị khổ sở. Nếu tôi không 
tạo ra bất tinh, tôi không làm hành động bất thiện nào. Nếu sila của tôi được hoàn hảo, 
tôi sẽ giúp tôi thoát khỏi mọi loại đau khổ và tôi giúp người khác bởi vì họ không bị 
khổ đau vì tôi” Điều này chỉ có thể hiểu được bằng trải nghiệm, nó không phải là đối 
tượng để tranh luận. Khi các con bắt đầu chứng nghiệm được sự thật của cảm giác, và 
các con nhận ra bản thân vẫn còn đau khổ tại các tầng lớp sâu hơn của tâm thì các con 
sẽ chứng ngộ được tại sao các con phải sống một cuộc sống sila. 

Và tại sao Đức Phật đã dạy chúng ta phát triển samadhi bằng cách quan sát hơi thở 
ra vào? Một phần là vì đó là điều không tông phái, bất cứ người nào cũng có thể thực 
hành. Nhưng một lý do khác là sự thực hành này đưa chúng ta tới panna ở tang lớp 
sâu hơn. Quan sát hơi thở không những giúp cho tâm định mà còn làm cho chúng ta 
có thể khảo sát được sự thực về tương quan giữa tâm và thân dựa trên sự chứng 
nghiệm của chúng ta, không những chỉ phát triển pañña bang lý trí. Nhiều truyền 
thống đồng ý rằng toàn thể vũ trụ là anicca (vô thường - thay đổi), rằng chu kỳ của 
sinh và tử là dukkha (đau khổ), và rằng ngã mạn là một chướng ngại lớn phải bỏ lại 
dang sau. Đó không phải là điều khó khăn cho người ta hiểu được. Nhưng Đức Phat 
day cùng một điều này bang sự trải nghiệm. 

Nếu chúng ta mời người khác tới và học cách hành thiền, họ không cần phải từ bỏ 
đức tin của họ. Thay vì vậy, bằng cách thực hành, họ bắt đầu đi sâu hơn, hiểu được 
Dhamma tinh khiết của sila, samadhi và pana Giới, Dinh và Tuệ ở tang lớp sâu hơn 
và họ nhận được rất nhiều lợi ích. Thực chất của Dhamma nằm ở trong sila, samadhi 
va panna. Hay để cho càng ngày càng nhiều người tới hành thiền và hiểu được thực 
chất này. 

Chủ ý của tâm là để giúp người khác chứ không phải để chứng tỏ rằng những gì 
chúng ta làm là vượt trội. Không giúp ích được chút nào khi nói: “Bạn không biết ý 
nghĩa của sila một cách đúng dan, bạn không biết cái gì là samadhi đích thực, ban 
không biết cái gi la panna dich thực.” Hãy làm gương tốt cho người khác. Bất cứ khi 
nào các con nói với ai đó không di theo con đường này thì hãy nói với tình thương, 


KY SUDHAMMA | 359 


không ngã man. Không bao giờ nên nghĩ rằng các con vượt trội, còn người khác là vô 
minh. Công việc của chúng ta là để giúp người khác như khi chúng ta được giúp bởi 
phương pháp này - là san sẻ hạnh phúc của chúng ta với người khác. 

Phương thức tốt nhất để khuyến khích người khác đến với con đường này là làm 
gương tốt. Hãy để cho họ thấy rằng đây là người đang di trên con đường Vipassana, 
sống một cuộc sống an lạc với tình thương, lòng trắc ẩn và thiện ý cho người khác. 
Gương mẫu các con làm sẽ có ích cho các con bởi vì các con đang tiến bộ trên con 
đường bằng cách sống một cuộc đời như thế. Đồng thời, rất nhiều người khác cũng sẽ 
được thu hút đến với Dhamma. Hãy có lòng trắc ẩn và hãy nhớ đến hai trách nhiệm 
của các con: “Tôi phải tiến bộ trên con đường và khuyến khích người khác tới với con 
đường và được tiến bộ trên con đường” 

Sự tiến bộ của các con chỉ có được khi các con duy trì sự thực hành mỗi sáng và tối. 
Nếu các con tham dự những khóa thiên, cho dù đó là khóa 10, 20, hay ngay cả 30 ngày, 
và các con quên không hành thiên hàng ngày, các con sẽ không có được lợi lạc thực sự. 
Một khóa thiền chắc chan sẽ củng cố sự hành thiên của các con, làm gia tang sự hiểu 
biết về Dhamma ở mức độ chứng nghiệm và ở mức độ lý trí. Nhưng chỉ có sự ứng 
dụng Dhamma mới đưa tới lợi ích đích thực. Nếu các con không thực hành hằng ngày 
sáng và tối, các con sẽ thấy rằng sự tiến bộ thực sự bị thiếu vắng. Hành thiển sáng và 
tối rất là quan trọng. 

Cũng như thế, trong suốt cả ngày, không ngừng xem xét các con đối phó với những 
tình huống mà các con gặp phải như thế nào. Các con có thể hành xử tốt hơn trước 
đây hay không? Khi các con nhận thấy mình càng tiến bộ trên con đường thì các con 
càng được thúc đẩy để thực hành. Nếu các con nhận thấy rằng không có một sự tiến 
bộ nào, thì hoặc là do các con đã ngừng thực hành hoặc là các con thực tập không 
đúng cách. 

Thầy thường lặp đi lặp lại, cảnh báo thiển sinh rằng, Vipassana không phải là để 
hưởng thụ những cảm giác khoan khoái. Nhưng mặc cho lời khuyên này, vài thiển 
sinh cho đó là mục tiêu của họ. Họ nghĩ rằng: “Tôi phải có được sự luân lưu thông suốt 
của những rung động hết sức khoan khoái. Nếu tôi không có được điều này, tôi không 
có sự tiến bô” Họ hoàn toàn sai lầm. Sự bình tâm mà các con có được là thước do sự 
tiến bộ của các con. Đức Phật giải thích: Hãy sử dụng những cảm giác dễ chịu để loại 
bỏ những sankharas tổn kho về thèm khát; hãy sử dụng những cảm giác khó chịu để 
loại bỏ những sankharas tồn trữ về chán ghét. Cả hai loại cảm giác đều quan trọng như 
nhau, đều là phương tiện giúp ta diệt trừ những sankharas bám rễ rất sâu mà chúng ta 


360 | THIEN SU S. N. GOENKA 


đã tích lũy. Nếu các con làm ngơ với lời khuyên này và thay vào đó, cảm thấy chán nan 
với cảm giác thô thiển và phấn khởi với cảm giác dễ chịu, các con chỉ lập lại những gì 
các con đã làm cả đời này và hằng nhiều đời trước. Dưới danh nghĩa của Vipassana, 
các con đã bắt đầu chơi cùng một trò chơi. Làm sao các con có thể tiến bộ được? 

Hãy ghi nhớ trong lòng, sự bình tâm là điều quan trọng nhất đối với các con. Loại 
cảm giác các con cảm nhận được không quan trọng. Bất cứ khi nào một sankhara bám 
rễ rất sâu trồi lên trên bề mặt, chúng sẽ tạo ra một loại cảm giác đặc biệt nào đó, nhưng 
không nên cho rằng mọi cảm giác mà các con cảm thấy là do sankharas tạo ra. Khi các 
con đang hành thiền, sự thật là hau hết mọi cảm giác đều do sankharas tạo ra, nhưng 
cũng có nhiều nguyên nhân khác làm cho cảm giác nảy sinh. Cho dù bất kỳ nguyên 
nhân nào, nếu một cảm giác nảy sinh và các con không tạo ra sankharas mới, thì mục 
đích đã đạt được: một cách tự nhiên, kho tích trữ cũ sẽ bắt đầu trồi lên trên bề mặt của 
tâm và bị diệt trừ. 

Hãy hiểu điều này và luyện tập một cách thông minh, một cách kiên trì. Hãy tiếp 
tục tiến bộ trong Dhamma. Hãy chắc rằng Dhamma được lưu truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Dhamma cần tiếp tục phục vu con người hang thế kỷ, và điều đó chỉ 
có thể khả thi nếu các con, những người mang ngọn đuốc, vững mạnh trong Dhamma, 
được củng cố trong Dhamma, là gương tốt về Dhamma. 

Hãy duy trì sự thuần khiết nguyên sơ của Vipassana. Nếu có ai đó đã bắt đầu làm 6 
nhiễm, làm ô uế Dhamma cũng không thành vấn dé. Nhưng đối với những ai đã di 
trên con đường và những ai đã hiểu tầm quan trọng của sự tinh khiết này, phải duy tri 
sự thuần khiết nguyên sơ vì sự tốt lành của chính mình và cũng vì sự tốt lành của 
những thế hệ tương lai. Nếu các con bắt đầu làm ô nhiễm phương pháp thì rồi sẽ 
không có cơ hội để cho phương pháp được duy trì lâu dài. Người khác có thể làm bất 
kỳ những gi họ muốn, nhưng ít nhất một dòng suối, một dòng chảy của Dhamma tinh 
khiết sẽ tiếp tục. Người ta sẽ hiểu sự khác nhau giữa hai cái này và điều này sẽ giúp ích 
từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Trách nhiệm lớn lao thuộc về các con. Hãy giữ sự thuần khiết của Dhamma. Hãy 
giữ ngọn đuốc Dhamma được sáng ngời. Hãy giữ cho chính các con được vững mạnh 
trong Dhamma. Hãy làm gương tốt cho người khác. Nguyện tất cả các con sống một 
cuộc sống Dhamma rất hạnh phúc, rất tinh khiết. Nguyện tất cả các con khuyến khích 
rất nhiều người khác đến với con đường và sống một cuộc sống Dhamma tinh khiết. 


Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, được bình yên, được giải thoát. 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng 9 năm 2001) 


LƯỠI GUOM DHAMMA 


Sau đây là bai diễn van khai mac của Thầy Goenka tai Hội Nghị về Truyền Ba 
Dhamma tai Dhamma Giri từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 năm 1988. 


LỜI DHAMMA 


Anupubbena medhavi 
thokathokam khane khane 
kammäro rajatass ‘eva 
niddhame malam attano. 
Nhu người thợ bạc tẩy sạch nữ trang 
từng khoảnh khắc một 
một người có trí nên trút bỏ những bất tịnh 
tử tu, từng bước mot. 
-Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 239 

Các bạn đồng hành trên con đường Dhamma thân mến. 

Năm nay, chúng ta lại tụ họp nơi đây để cùng nhau thảo luận cách làm thế nào để 
truyền bá Dhamma tốt nhất, để cho càng nhiều người khổ đau có thể hưởng được lợi lạc. 

Công việc đang tiến triển mau le với kết quả thật khả quan, tốt đẹp. Nhiều thiên sư 
phụ tá đã được bổ nhiệm, nhiều người phục vụ đang góp công sức cho sự truyền bá 
Dhamma, nhiều trung tâm thiền đã được xây dựng va sẽ còn có nhiều hon nữa trong 
tương lai. Nay, với công việc gia tăng, nên thật cần thiết phải có một cơ cấu tổ chức thật 
chu đáo và nghiêm túc, hầu đảm bảo trong tương lai sẽ không có những khuynh 
hướng chia rẽ làm suy yếu Dhamma. 

Nhưng tổ chức nào cũng có vấn đề của nó. Sự thật là chúng ta đang phải đối diện 
với những sự chọn lựa. Một bước sai lầm sẽ làm cho phong trào bị sụp đổ, làm tổn hại 
cho nhân loại. Một bước đúng đắn phong trào sẽ phát triển cho sự tốt lành và lợi lạc 
của nhiều người. 


362 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Cơ cấu tổ chức là cần thiết để Dhamma được truyền bá rộng rãi, nhưng có nguy cơ 
là nó có thể biến Dhamma thành một tổ chức tôn giáo, một tông phái. Nếu vậy, tinh 
túy của Dhamma sẽ mất đi và thay vì hữu ích nó sẽ có hại. 

Như thế, tình huống trở nên rất tế nhị. Một đằng, kỷ luật và tổ chức là cần thiết để 
phát triển Dhamma. Nhưng khi lập ra một hệ thống phân cấp từ thién sư đến thién sư 
phụ tá và xuống nữa, tất cả đều làm việc trong một hệ thống với những luật lệ gò bó 
- đây là cách một tông phái được thành hình. Rồi một khi có phân cấp thì bản ngã sẽ 
xuất hiện: Toi được giữ chức vụ này, tat cả những người dia vị thấp hơn sẽ phải nghe 
lời tôi, kính nể tôi. Tiếng nói của tôi sẽ là quyết định. “Tôi” rất là quan trọng!. Chắc 
chắn là Dhamma phát triển để giúp những người khốn khổ, nhưng tôi đứng ở đâu 
trong tổ chức? Chức vụ của tôi, địa vị của tôi là gì? Sự phục vụ của tôi có được nhìn 
nhận với lòng biết ơn không? Hãy nhìn đây, tôi đã bỏ những tiện nghi ở nhà. Tôi đã bỏ 
công việc, gia đình và cống hiến cả đời mình. Tôi không cần tiền, tôi không muốn 
người ta cúi lạy tôi, nhưng phải có sự cảm kích đối với tất cả những gì tôi đã làm!” 

Từ sự điên rồ này bắt đầu sinh ra sự sùng kính cá nhân và sau đó tạo ra tông phái. 
Chúng ta phải ghi nhớ điều này: Dhamma là quan trọng, không còn gì khác. 

Thái độ của mỗi chúng ta phải là: Bất cứ việc gì tôi đảm nhận trong sự truyền bá 
Dhamma, tôi làm thế vì được yêu cầu, có thể do tôi có vài kha năng đặc biệt. Ngày mai 
nếu tôi được yêu cầu làm chuyện gì khác, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cái “Tô? này là 
cái gi? Dhamma là quan trọng, phục vụ là quan trong. Dem lại lợi lạc cho nhiều người 
là quan trọng. Hạnh phúc của càng nhiều người là quan trọng. Không còn gì khác. 
Không còn gì khác” Đây là chủ ý đúng dắn để dựa theo đó mà phục vụ. 

Chỉ riêng quí vị mới biết mình thực sự có chủ ý này hay không, và quý vị phải 
không ngừng xem xét mình có thực sự làm việc mà không có ngã mạn và không cầu 
mong được đền đáp hay không. Ta phải tự phán xét. Một cách để làm như thế là kiểm 
tra xem minh phát triển được sự hoan hi đồng cảm với người, mudita tâm tùy hy; và 
karuna tâm bi mẫn, đến mức độ nào. Hai phẩm chất này của một tâm thanh tịnh phát 
triển trong ta mạnh chừng nào thì ngã mạn càng yếu đi chừng đó. Hãy sử dụng thường 
xuyên thước đo đó. 

Giả thử như khi biết có một người bạn đạo được giao cho một chức vụ đặc biệt 
trong tổ chức, một bạn khác nhận được lời khen ngợi do làm xong một việc tốt đẹp: 
Cái gì xảy ra trong tâm tôi lúc đó? Tôi có vui với sự thành công của họ không? Tôi có 
cảm thấy hạnh phúc không khi những bạn đạo làm được những chuyện tuyệt vời 


KY SUDHAMMA | 363 


khiến mọi người cảm kích? Hay tôi bat dau phát sinh sự ganh tị, ghen ghét rồi nghĩ 
rằng “Còn tôi thì thế nào? Nếu anh ta hơn tôi, chuyện gì sẽ xảy ra?” 

Một thái độ điên rổ như thế chứng tỏ người đó không hiểu Dhamma là gì. Nếu ai 
đó đang tiến bộ trên con đường Dhamma, chắc chắn sẽ hoan hi khi thấy người khác 
cũng tiến bộ, hoan hi khi thấy người khác phục vụ Dhamma tốt, giúp ích mọi người. 
Nếu có một mảy may ganh ghét thì ta nên hiểu rằng: “Tuy ta đã cố gắng đánh lừa bản 
thân và người khác, nhưng, ta vẫn còn xa con đường Dhamma nhiều lắm. Nhìn kìa, 
trong ta hoàn toàn không có sự hoan hi cho người” 

Hãy thí dụ có một người phạm lỗi. Có thể đó thực sự là một sơ sót của người ấy hay 
có thể vì đeo kính màu nên thiên kiến làm tôi thấy như thế. Dù là trường hợp nào, cái 
gì đã xảy ra trong tâm tôi? Tôi có phát sinh lòng ghét bỏ, sân hận với người đó không? 
Nếu có, tôi còn xa Dhamma nhiều lắm. Chính ra, tôi phải có lòng trắc ẩn, “Nhìn kìa, 
người bạn đồng hành của tôi bị vấp ngã, đã trở nên yếu đuối. Vậy tôi phải làm gì để 
nâng đỡ, giúp sức cho bạn vượt qua sự yếu đuối này?” Và ở đây, một ảo tưởng cũng có 
thể nảy sinh. Một người có thể nói “Tôi không oán ghét người phạm lỗi này” nhưng 
trong tâm lại nảy sinh một cảm giác dễ chịu, khoan khoái khi thấy bạn mình bị vấp 
ngã. Người ấy sẽ nghĩ, “Bây giờ mọi người đều biết người ấy điên rồ và ích kỷ. Bây giờ 
thì người ấy sẽ mất hết tiếng tăm. Bây giờ Thiền sư sẽ biết người ấy là vô dụng và người 
ấy sẽ bị truất phết” Có phải quý vị cảm thấy như thế trong tâm không? Quý vị hãy quan 
sát chính mình chứ không ai khác có thể làm được việc đó. Nếu quý vị tự kiểm điểm 
và thấy một ý nghĩ như vậy trong tâm thì nên hiểu rằng, mình còn xa con đường 
Dhamma nhiều lắm. 

Trước tiên quý vị phải củng cố vững vàng trong Dhamma. Chỉ khi ấy quý vị mới có 
thể phục vụ người khác được. Một người mù không thể dẫn đường cho người mù 
khác. Một người què không thé nâng đỡ một người què khác. Và để củng cố Dhamma 
cho chính mình, quý vị phải làm tiêu tan bản ngã. Nếu trong mọi cơ hội quý vị luôn 
tìm cách thể hiện để mọi người đều biết “Đây là một người quan trọng” thì quý vị còn 
cách Dhamma rất xa. Quý vị có đang thổi phồng bản ngã dưới danh nghĩa phục vu vô 
vị lợi? Nếu vậy, bất kể quý vị là một thiên sư, quan lý hay người phục vu, sự phục vụ 
của quý vị sẽ làm tổn hại Dhamma. Quý vị thực ra không phục vụ ai cả vì quý vị đã 
không phục vụ được chính mình. Hãy phục vụ chính mình trong Dhamma, và phải 
tiếp tục kiểm tra xem bản ngã có dần dần tan biến không. Chỉ khi ấy quý vị mới xứng 
đáng để phục vụ trong tổ chức. 


364 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Nam thé kỷ trước ở Ấn Độ, một thánh nhân tên là Kabir có những lời nói rất thích 
hợp với trường hợp này. Ngài nói: 

Kabira khadha bajara men, 

liya gandhasa hatha, 

“Sisa utare bhuin dhare 

cale hamare satha!” 


O giữa chợ, Kabir dua riu ra và kêu to 

“Hãy chặt dau minh va quảng di 

nêu quý vi muon theo ta!” 

Ngày nay lời kêu gọi hùng hồn đó lại vang lên. Cái rìu được trao cho là lưỡi gươm 
Dhamma sắc bén. Hãy dùng nó để chặt đầu quý vị - bản ngã của quý vị - quang nó vào 
thùng rác. Sau đó quí vị mới thích hợp để đi cùng tôi. 

Tôi biết nhiều người trong quý vị sẽ đáp ứng lời kêu gọi ấy. Nhiều người trong số 
quý vị đã theo tôi trong nhiều năm qua. Tôi biết nhiều người sẽ theo tôi suốt đời và có 
thể cả trong những kiếp tương lai. Nhưng để làm thế thì hãy chặt bỏ đầu mình, làm 
bản ngã tiêu tan. Khi đó Dhamma sẽ vẫn còn là Dhamma mà không trở thành một 
tông phái. Đức Phật khởi sự giảng dạy Dhamma trong tình trạng thật tinh khiết, va đã 
được truyền bá qua nhiều thế hệ mà không mất đi sự tinh khiết đó. 

Ngày nay thời điểm đã tới để Dhamma hồi sinh và phát triển trở lại. Phải chắc rằng 
Dhamma được tuôn chảy trong tình trạng tinh khiết nguyên sơ, để nó có thể tiếp nối 
ít nhất là vài thế kỷ. 

Nếu ta muốn chuyện ấy sẽ xảy ra thì những người thực sự muốn phục vụ cần phải 
tự phục vụ mình trước. Những người muốn truyền bá cách thanh lọc tâm phải thanh 
lọc tâm mình trước đã. Hãy thoát khỏi ngã mạn, thoát khỏi bản ngã vì nó không có 
chỗ đứng nào trên con đường Dhamma cả. 

Trong những ngày sắp tới, quý vị sẽ có những buổi thảo luận quan trọng khi soạn 
thảo những qui tắc, điều lệ cho các Thiển sư phụ tá, cho các người tổ chức, cho người 
phục vụ Dhamma và cho trung tâm. 

Đây là một hội nghị lịch sử làm nên những bước lịch sử. Chỉ một bước sai lầm thì 
rồi những thế hệ tương lai sẽ không nhận được Dhamma tinh khiết. Vì lý do đó, tất cả 
những gi quý vị làm và quyết định, những nguyên tắc, điều lệ đều phải lay Dhamma 
làm chuẩn, làm gốc chứ không phải là từ một người nào. Nếu bây giờ quý vị bắt đầu 
đặt sự quan trọng vào một người, đó là quý vị đã tạo cơ hội cho bản ngã đi vào. Vậy là 


KY SUDHAMMA | 365 


di ngược với Dhamma. Ta nên nhớ dia vị của một người trong tổ chức không là gi cả, 
vậy đừng nghĩ đến chuyện phô trương hình ảnh của chính mình. Nếu không, Dhamma 
sẽ bị quên lãng trong hậu trường. Đó cũng có nghĩa là tất cả những gi tốt đẹp trong sự 
thực hành cũng bị quên lãng trong hậu trường. Thế nên, hãy phô trương Dhamma. Tat 
cả sự quan trọng phải dôn vào Dhamma; sự chú trọng phải vào Dhamma, Dhamma 
ứng dụng. Người ta có thể đến và đi nhưng Dhamma phải tồn tại để nhiều người được 
hưởng lợi lạc từ Dhamma. 

Như vậy, bất cứ quyết định nào chúng ta làm, bất cứ điều lệ nào chúng ta sẽ quy 
định, phải chắc rằng những người làm ra những quy tắc cần tuân thủ chúng. Mục đích 
duy nhất phải là bahujana hitaya, bahujana sukhaya: nghĩa là vì sự tốt đẹp và hạnh 
phúc cho nhiều người. Một chủ ý duy nhất phải là lokanukampaya - lòng trắc ẩn cho 
muôn loài. Càng ngày càng có nhiều người phải hưởng được lợi lạc từ Dhamma, phải 
thoát khỏi khổ đau, phải bắt đầu hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự. 

Nguyện cho nỗ lực của quý vị mang lại thành quả rực rỡ. Tôi thấy tương lai sáng lạn 
trước mặt. Nguyện cho tất cả quý vị được sáng ngời trong Dhamma để người khác 
được lôi cuốn tới với quý vị - có nghĩa là lôi cuốn tới Dhamma nơi quý vị. Hãy lôi cuốn 
họ bằng cách làm gương Dhamma, làm người đại diện Dhamma, làm người phục vụ 
Dhamma. 

Hãy làm việc trong Dhamma để giúp đỡ những người đang đau khổ ở khắp mọi 
nơi. Nguyện cho quý vị được thành công. 


(Ấn bản Quốc Tế - Tháng 12 năm 1988) 


THAP TOAN CAU THAP NGON HAI DANG CHO THE GIGI 


LOI DHAMMA 


Tapo ca brahmacariyañca, 
Ariyasaccana dassanam 
Nibbanasacchikiriya ca, 
Etam mangalamuttamam. 
Thực hành nhiệt tam, môt đời thanh tịnh, 
chứng nghiệm Sự Thật Thánh Thiện, 
chứng quả Niết Bàn 
là phước lành cao thượng. 
Khuddaka patha (Tiểu Tung), 5-11 Mangala Sutta (Kinh Diém Lành) 

Để đánh dấu 100 năm sinh nhật của Sayagyi U Ba Khin, một dự án khác thường vô 
cùng đặc biệt đang hình thành tại Mumbai. Tại khu ngoại ô của thành phố hiện đại 
nhất của Ấn Độ, nơi giao lưu giữa Đông và Tây, những nền móng đã được đặt xuống 
cho một kiến trúc độc đáo: Tháp Vipassana Toàn Cau. 

Từ nhiều thời đại, những ngôi chùa duyên dáng đã tô điểm phong cảnh Miến Điện. 
Những Ngôi tháp vươn cao của những ngôi chùa đó biểu hiện cho lòng ước muốn của 
nhân loại để đạt được hướng đến những mục đích tâm linh cao cả nhất. Hình dáng 
của chúng nhắc nhở về con đường giải thoát, giáo huấn của Đức Phật. Ngôi chùa danh 
tiếng và được sùng bái nhất của Miến Điện là Shwedagon, ngôi chùa lừng danh thế 
giới tại thủ đô Yangoon. Đứng nổi bật lên nền trời của thành phố, ngôi chùa này hấp 
dẫn mọi người từ xa và là khuôn mẫu cho vô số các ngôi chùa khác, kể cả các ngôi tháp 
xây trên các khu thiền thất trong khuôn viên các trung tâm thién Vipassana. 

Mỗi ngôi chùa vinh danh quá khứ: vị Thầy vô song đã vạch ra con đường giác ngộ 
cho thế giới. Đồng thời, mỗi ngôi chùa là một ngọn hải đăng hướng dẫn ta đến một 
tương lai không còn phiền não, qua sự hành thiền Vipassana. 


368 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Ngày nay, thế giới dang cần một ngọn hai đăng như thé. 

Mac dù hàng vạn người đã học Vipassanaa trong ba thập niên vừa qua, vẫn còn rất 
nhiều người chưa ý thức được về thông điệp của Đức Phật. Tại Ấn Độ, thông điệp đó 
vẫn còn bị hiểu lầm: ở đó, mọi người được khuyên là nên kính trọng đức Phật như một 
thần linh, nhưng bác bỏ lời giáo huấn của Ngài, xem như là dị giáo. 

Ngôi Tháp Vipassanaa Toàn Cầu được thiết kế để phá tan cái vỏ vô minh này. Vươn 
cao hơn 100 mét lên trời, ngôi tháp này sẽ hấp dẫn du khách từ nội địa Ấn Độ cũng 
như từ ngoại quốc; và trong những phòng tranh với các triển lãm day khích lệ, sự thực 
về người con vĩ đại nhất của Ấn Độ - và ân nhân vĩ đại nhất của thế giới sẽ được trình 
bày. Số đông người Ấn sẽ có cơ hội để học hỏi về cuộc đời và giáo huấn phổ quát của 
Đức Phật; họ sẽ tái khám phá một phần quí giá nhất của di sản quốc gia họ. Đối với 
hằng triệu du khách từ các quốc gia khác đến Mumbai mỗi năm, một số lớn sẽ bị thu 
hút bởi Tháp Toàn Cầu, và khi trở về quê hương, họ sé tò mò về Vipassanaa và có thé 
mong muốn tham gia một khóa thiên. Ngôi Tháp do đó sẽ cung cấp thông tin và gây 
cảm hứng cho nhiều người. 

Nhưng một ngôi tháp Vipassanaa phải lam hơn thế nữa; nó phải cung cấp cơ hội để 
bước trên con đường Giác Ngộ. Vì thế, kiến trúc này sẽ có một đại sảnh cho 8,000 
người ngôi chung với nhau để thực tập thiên Vipassanaa. Thực ra đây là mục đích 
chính của ngôi Tháp. Thiên sinh cũ tập hợp trong đại sảnh vào những ngày Chủ Nhat 
hoặc ngày lễ để dự những buổi ngôi thiên chung hoặc tham dự khóa thiên 1 ngày; do 
ngồi thién chung với nhau, họ sẽ tao ra một bầu không khí Dhamma day sức mạnh. 

2500 năm trước, Miến Điện đã nhận được giáo huấn của Đức Phật từ Ấn Độ, và 
qua nhiều thé kỷ, đất nước này đã bảo tổn Vipassanaa, viên ngọc quý Vipassana của 
Dhamma, trong dạng tinh khiết ban sơ của nó. Nhưng theo một lời tiên tri xa xưa, 
sau 2500 năm, Dhamma sẽ từ Miến Điện trở về Ấn Độ và từ đó sẽ lan truyền ra khắp 
thế giới. 

Trước đây, ở thế kỷ này, Sayagyi nhận thức rằng đã đến lúc lời tiên tri được ứng 
nghiệm, để Miến Điện trả ơn Ấn Độ. Mặc dù ông không thể tự mình đến Ấn Độ để 
dạy Dhamma, ông đã huấn luyện Thầy của chúng ta, Goenkaji, để làm điều này thay 
ông. Nhờ ông, đất nước Ấn Độ lại có được viên ngọc Vipassana; và chung ta, học trò 
của thiển sư Goenkaji, đã học được kỹ thuật giải thoát. 

Như thién sư Goenkaji thường nói, “Không có Miến Điện, sẽ không có U Ba Khin, 
không có U Ba Khin sé không có Goenka, và do đó sẽ không có món quà Dhamma 
cho thiển sinh trên toàn thế giới” Ngài đã dành những lời đầu tiên trong mỗi khóa 


KY SUDHAMMA | 369 


thiên dé bày tỏ lòng tri ơn với vi Thay của ngài; và trước khi day Anapana va Vipassana, 
ngài tụng những câu sau: 

Guruvara teri aurase, 

Devin dharama ka dana; 

Guruvara tera pratinidhi, 

Devũn dharama ka dana. 

Thay đáng kính, nhân danh thay, 

cho phép con được dâng hiến Dhamma 

Thay đáng kính, là đại diện của thay, 

cho phép con được dâng hiến Dhamma 

Thiên sư Goenkaji ghi nhận tất cả những thành công to lớn suốt 35 năm qua do 
công lao của ngài U Ba Khin. Mỗi thién sinh Vipassana di nhiên cảm nhận một thâm 
ân đối với Sayagyi U Ba Khin và Miến Điện về món qua Dhamma, và lòng tri ân về cơ 
hội phát triển Parami (ba la mật) bang cách hỗ trợ sứ mệnh vi đại của ngài U Ba Khin. 

Ngày nay, chúng ta có một cơ hội để bày tỏ lòng tri ân đối với thién sư U Ba Khin. 
Trước tiên là chúng ta thực tập những gi ngài đã dạy, để được trở nên vững vàng trong 
Vipassanaa. Sau đó, chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của ngài bằng cách giúp giáo 
huấn được phát triển rộng rãi hơn nữa, đến hàng triệu người đang chịu khổ đau trên 
khắp thế giới. 

Trên mỗi phần của quả địa cầu này, có những thiển sinh đang tận tâm làm việc một 
cách kiên nhẫn để giúp người khác học Vipassanaa. Cho dù những cố gắng của những 
người phục vụ Dhamma này có nhỏ nhoi mấy đi nữa, cái quả trổ ra sẽ rất tuyệt vời bởi 
vì chủ ý tinh khiết dang sau những cố gắng đó. Thành quả sau cùng của những cố gắng 
Dhamma ấy là Tháp Toàn Cầu. Đây sẽ là minh chứng rõ ràng của sự bùng dậy một lần 
nữa giáo huấn của Đức Phật tại Ấn Độ, và là minh chứng của sự chấp nhận giáo huấn 
đó trên khắp thế giới. Tháp Toàn Cau sẽ là một biểu tượng cho lòng tri ân đối với Miễn 
Điện, xứ sở đã gìn giữ Vipassanaa, phần tinh túy mang tính thực tiễn của giáo huấn 
của Đức Phật. Tháp cũng là sự thể hiện của lòng tri ân của chúng ta đối với thiên su U 
Ba Khin, người đã mở lối cho chúng ta đến con đường giải thoát. 

Tất cả những thién sinh Vipassana đều được khuyến khích để đóng góp vào công 
trình Tháp Vipassana Toàn Cau, cho dù trong một phương cach chỉ là một phần nho,; 
va do cách diễn ta sự thể hiện lòng tri ân đối với Sayagyi U Ba Khin, đối với Miến Điện 
và đối với giáo pháp, họ sẽ được chia sẻ công đức trong công trình. 


370 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Tháp Toàn Cau sẽ là một ngọn hai dang cho thế giới, thu hut số lớn người từ mọi 
nơi đến với giáo huấn Vipassana không gi sánh bằng. Day là thông điệp được khắc 
trên đá tại Tháp Toàn Cầu, một thông điệp có thể được tiếp nhận bởi bất cứ ai thuộc 
bất cứ chủng tộc nào, tôn giáo nào hoặc vô tôn giáo. Đây là một thông điệp của hy 
vọng, của giải thoát, của bình an. 

Tháp Toàn Cầu mang thông điệp này đến mọi người khắp thế giới. Đó là một lời 
kêu gọi khắc trên đá cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu leo lên! 


William Hart 
(Ấn bản Dhamma Giri - Tháng 8 năm 2005) 


THUC HIEN GIAC MO DHAMMA 


Day là bản dich bai nói chuyện của Goenkaji với khoảng 5000 thién sinh Vipassana 
tham du khóa học một ngày tổ chức lần đầu dưới mai vom chánh của Tháp Toàn Cầu 
tại Gorai, Mumbai ngày 19 tháng 3 năm 2006. Bài nay đã được sửa đổi cho thích hợp 
với nội dung của Bản Tin. 

Tâm tôi tràn đầy vui mừng được thấy sự tập hợp đông đảo của gia đình Vipassana. 
Trong tương lai, ngay dưới mái vòm này, hàng ngàn người sẽ ngôi với nhau và hành 
thiển. Viễn ảnh của cảnh tượng đó đang hiện ra trước mắt tôi. Đức Phật đã nói, 
Samagganam tapo sukho — “Cùng nhau tập họp để ngồi thiên sẽ mang lại phúc lac”. 
Một phúc lạc rất lớn. 

Đây là vùng đất để thiền. Bất cứ khi nào tôi đến đây, tâm tôi cảm thấy hân hoan. Lúc 
một người con trai của Dhamma hiến dâng miếng đất vô giá này, tôi chưa hoàn toàn 
hiểu thấu. Nhưng sau đó, mỗi lần tôi đến đây, tâm tôi tràn đầy niềm tin rằng miếng đất 
này thực sự trong lành, miếng đất dành cho thiên tập. Rất nhiều thánh nhân đã hành 
thién trong vùng này. Vì vậy miếng đất này đã thu hut chúng ta về day. Sức hấp dẫn của 
nó thật là mạnh mẽ. 

Trong thời đức Phat, một ẩn sĩ tên Daruciriya ngồi thiển trong vùng này. Khi vị ấy 
nghe nói có một người ở thế giới nay đã trở thành bậc Sammasambuddha (chánh 
đẳng chánh giác). Vi ấy quyết tâm di gặp dang Giác Ngộ để học tập con đường giải 
thoát. Daruciriya di bộ từ đây tới Savatthi, gặp được đức Phật, đạt giác ngộ và trở 
thành một Arahant (A La Hán). 

Một chuyện khác đã xảy ra tại đây hiện ra trước mắt tôi. Một người đàn ông ở vùng 
này tên là Punna có chuyện phải đi tới Savatthi và ở đó ông đã gặp đức Phat. Ông rất may 
mắn học được phương pháp thiển Vipassana. May mắn hơn nữa, ông tiến bộ rất nhanh 
trên con đường Vipassana. Công việc làm ăn van còn quan trọng đối với ông. Tuy nhiên, 
ông không khỏi suy nghĩ, “Đây là giáo huấn tuyệt vời, nhưng nơi ta ở không ai biết gì về 
nó. Không ai biết rằng có một kỹ thuật như vậy để thoát khỏi chu kỳ sinh tử. Nếu họ có 
thể học và thực tập kỹ thuật này, họ sẽ được lợi ích như ta đã được” 


372 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Với lòng nhiệt tình sâu dam, ông đi gap đức Phat và nói, “Bạch Thế Tôn, cho phép 
con được trở về quê nhà để thông báo cho mọi người biết về học thuyết mà đức Phật 
day. Cho phép con thông báo cho mọi người về Vipassana.” 

Đức Phật mỉm cười và hỏi, “Con có biết rằng ở chỗ con ở, mọi người sẽ chống đối 
con kịch liệt. Ho sẽ nhục mạ con. Con sẽ làm gi lúc đó?” 

“Bạch đức Thế Tôn, con sẽ chắp tay và khiêm nhường nói với họ, “Các bạn thật tử 
tế và tốt lành! Các bạn chỉ có mắng chửi tôi, các bạn chỉ có vài lời nói nặng. Người khác 
có thể đã ném đá tôi. Các bạn không ném đá tôi. Các bạn thực sự tử tết” 

“Vậy nếu họ bắt đầu ném đá con, con sẽ nói sao?” 

“Vẫn chap tay, con sẽ nói, “Các bạn thật tử tế! Người khác khi giận dü có thể sẽ dùng 
gậy đánh đập tôi. Các bạn chỉ có ném đá thôi. Các bạn thực sự tử tế” 

“Và nếu họ bắt đầu dùng gậy đánh đập con, con sẽ nói gì?” 

“Vẫn chắp tay, con sẽ nói, “Các bạn thật tử tế! Các bạn chỉ đánh tôi bằng gậy. Người 
khác có thể dùng gươm giáo để chém tôi. Các bạn không chém tôi bằng gươm giáo. 
Các bạn thực sự tử tế” 

“Vậy nếu một vài người trong bọn họ bắt đầu tấn công con bằng gươm giáo, con sẽ 
nói sao?” 

“Vẫn chắp tay, con sẽ nói, “Các bạn rất tử tế và tốt lành! Có biết bao nhiêu người rất 
khốn khổ trong thế giới này. Họ quá khốn khổ nên tìm cách quyên sinh. Các bạn đã 
giúp tôi tránh khỏi hành vi bất thiện đó. Các bạn thực sự có lòng từ bi!” 

Đức Phật nói, “Tốt! Con đã thấm nhuần Dhamma. Bây giờ con xứng đáng để dạy 
giáo huấn nay.” 

Đây là vùng đất mà ẩn sĩ Punna đã truyền bá giáo pháp của đức Phật. Và những di 
tích khảo cổ trong vùng này, những hang động và những pho tượng, cho chúng ta thấy 
rằng dân chúng vùng này đã hân hoan chấp nhận giáo huấn của đức Phật. 

Trong thời hiện đại, khi đặt viên đá xây nền cho ngôi tháp này, có người hỏi tôi, 
“Thưa ngài, tại sao ngài chọn miếng đất này?” 

Tôi trả lời, “Tôi không có chọn chỗ này. Chính chỗ này chọn tôi” 

Toàn cảnh tự nó hiện ra. Sự vĩ đại của vùng đất này! Sự tinh khiết của vùng đất này! 
Ở dau đó gần đây đã từng có một hải cảng lớn tên là Supparakapattana. Đó là một khu 
thương mại phồn thịnh thời xa xưa của Ấn Độ, cũng giống như Mumbai ngày nay. Và 
ở quanh khu vực này, nhiều ẩn sĩ đã từng tu khổ hạnh. Khi Vipassana bắt đầu được 
truyền bá, rất nhiều người đã bắt đầu thực tập phương pháp. 


KY SUDHAMMA | 373 


Ngày nay, chuyện đó lại xảy ra. Chẳng những ở Ấn Độ mà cả trên toàn thế giới, mọi 
người chấp nhận phương pháp Vipassana, chấp nhận những lời dạy của đức Phật. 
Làm như thế họ không gia nhập một giáo phái nào. Điều quan trọng không phải là tự 
gọi mình là Phật tử, nhưng là phải thực tập Vipassana, thực tập Bát Thánh Đạo do bậc 
Giác Ngộ đã day, thực tập sila, samadhi, paññã (Giới, Định, Tué,) và thực sự hưởng 
được lợi ích từ những lời dạy của đức Phật. 

Những lời dạy của đức Phật không thuộc một giai cấp, một tín điều, một chủng tộc 
hoặc một giáo phái nào; chúng là phổ quát cho cả thế giới. Mọi người đều chấp nhận 
chúng. Ngày nay, không có một tôn giáo nào mà không có tín đồ tham dự một khóa 
thién Vipassana. Chẳng những thế, những người đứng đầu và những đạo sư của họ 
cũng tới để hoc Vipassana. 

Tôi mơ đến một ngày 10,000 người sẽ tập hợp dưới mái vòm này để hành thiên. Có 
người là Hindu, có người là Phật tử, có người theo đạo Jain, đạo Hồi, nhưng tất cả đều 
thực tập phương pháp Vipassana. 

Tất cả sẽ thực hành sila, samadhi, pañña (Giới, Định, Tuệ). Đây là sự vĩ đại của giáo 
pháp của đức Phật. Chúng là phổ quát, cho mỗi người và mọi người. 

Ngôi tháp tráng lệ này là biểu tượng cho lòng tri ân sâu sắc của chúng ta, một biểu 
tượng vươn lên trời. Tam tôi tràn đầy niềm tri ân sâu đậm, lòng thành tin vô tận đối 
với những người đã duy trì và bảo tổn những lời dạy của đức Phật cũng như cách thực 
hành trong tình trạng thanh khiết nguyên sơ. 

Ngôi tháp này không phải dùng để cầu nguyện hay cho nghi thức hay nghi lễ; nó chỉ 
dùng cho thiên tập. Day và vùng đất thiên. Ngay cả trong quá khứ, biết bao thánh 
nhân đã ngồi thiên trên mảnh đất này! Và người ta sẽ tiếp tục ngồi thiền, từ thế ky này 
đến thế kỷ khác. Và toàn thể nhân loại sẽ hưởng được lợi lạc. 

Những thién sinh trong thế hệ này mang một trách nhiệm rất lớn. Thực tap 
Vipassana không những chỉ vì lợi lạc cho riêng mình, cho sự giải thoát của riêng mình, 
mà còn cho sự lợi ích của tất cả những ai đang đau khổ trên thế giới - cho sự giải thoát 
của họ. Hãy thấm nhuần trong Dhamma để giúp người khác cũng được như thế. Khi 
Dhamma khởi sinh, nó mang lại lợi ích lớn lao cho từng người và mọi người. 

Đấng Giác Ngộ đã dạy rằng, khi chúng ta giúp người khác với chủ ý đúng đắn, sẽ 
không có ước muốn nào khởi sinh ngoài ước muốn giúp đỡ và phục vụ. Chúng ta tự 
hỏi, “Làm sao để giúp đỡ người khác? Làm sao để người khác học được phương pháp 
này? Làm sao để họ được lợi ích? Làm sao để họ thoát khỏi khổ đau?” 


374 | THIEN SUS. N. GOENKA 


Mỗi thiên sinh phải nhận thức “Phương cách phục vu đúng dan là không mong đợi 
được đền đáp. Làm sao tôi có thể giúp đỡ để nhiều người khác được lợi lạc? Làm sao 
tôi có thể phục vụ? Tôi phải làm gi để càng ngày càng có nhiều người được lợi ích?” Do 
là chủ ý phục vụ đúng đắn. 

Song song với ước muốn giúp đỡ người khác là lòng biết ơn. Biết ơn đức Phật 
Gotama, Người đã tìm lại được giáo pháp và dùng nó chẳng những để mang lại lợi ích 
riêng Ngài mà còn cho sự giải thoát của vô số người khác. Biết ơn Đại Đế Asoka, người 
đã bảo tồn giáo pháp bằng cách truyền bá giáo pháp đến những quốc gia lân cận, để 
nó vẫn còn tồn tại sau khi đã bị biến mất ở Ấn Độ. 

Biết ơn những quốc gia lân cận đã gìn giữ cẩn thận giáo pháp trong thể tinh khiết 
nguyên thủy. 

Biết ơn những thánh nhân của những quốc gia đó, dòng thiển sư đã gìn giữ phương 
pháp thực hành giáo pháp đức Phật được tôn tại đến ngày nay. 

Biết ơn Ledi Sayadaw, một trong những bậc thánh nhân ở Myanmar, người có tầm 
nhìn xa. Ngài đã suy nghĩ, “Bây giờ đã gần đến lúc giáo pháp này phải được đưa về Ấn 
Độ. Nhưng bằng cách nào? Ta cần phải chuẩn bị” 

Do đó, Ngài huấn luyện một cư sĩ cách dạy Dhamma. Biết ơn sâu dam Saya Thetgyi, 
người đã trở thành một hình mẫu thiên sư lý tưởng và cũng là người huấn luyện 
Sayagyi U Ba Khin, người cha Dhamma của tôi. 

Sayagyi cũng nhận thức rằng thời kỳ tiên đoán sắp đến. Ngài nói, “Đồng hô 
Vipassana đã điểm! Bây giờ Vipassana sẽ được truyền bá khắp thế giới” 

Nhờ những vị đó, Dhamma đã trở về Ấn Độ và bắt đầu được truyền bá khắp thế 
giới để đem lại lợi ích cho nhiều người. 

Chúng ta hãy cám ơn những người đã đi trước. Và đối với những người vẫn còn 
đang trông đợi Dhamma, chúng ta hãy phát triển Metta, ước muốn phục vụ mà không 
trông đợi được đền đáp. 


(Bản tin Quốc Tế - Tháng 5, 2006) 


LE KHANH THANH THAP VIPASSANA TOAN CAU 


LOI DHAMMA 


Araddhaviriye pahitatte, 

Niccam dalha parakkame; 

Samagge savake passa, 

Etam Buddhanavandanam. 

Quyết chí, cham chú, 

luôn luôn cố gắng với nhiệt tâm; 

Hãy nhìn những thién sinh tập hop, 

họ thực sự vinh danh Đức Phật 
-Mahapajapatigotamitheriapadanam—2/7-171 

Ghi chú: Day là một trong những câu khắc trên đá bên ngoài Tháp Vipassana Toàn 
Cầu. 

Một giấc mơ hằng ấp ủ của Thién sư Goenkaji đã trở thành sự thật ngày 8 tháng 2 
năm 2009, với lễ khánh thành Tháp Vipassana Toàn Cầu ở ngoại 6 Mumbai. Tham dự 
buổi lễ này gồm có hàng ngàn thiển sinh, những nhân vật quan trọng và quan khách 
trên khắp thế giới, kể cả Tổng Thống Ấn Độ, bà Pratibha Patil. 

Tổng thống Patil ca ngợi Tháp Vipassana Toàn Cầu là một kiến trúc tượng trưng 
cho sự an lạc và hòa hợp, giúp đẩy lui sự hận thù và bạo lực. Bà nói rằng bà cũng đã 
tham dự một khóa thiên Vipassana 10 ngày, và mô tả Vipassana là một phương pháp 
làm chủ tâm và thanh lọc tâm để sống một đời sống quân bình hơn. 

Trong bài diễn văn, Thiên su Goenkaji nhấn mạnh rằng Đức Phật không phải là 
người sáng lập một tôn giáo nào, mà chi là một vi thay giảng dạy một phương pháp 
giản di và khoa học để phát triển sự an lạc và hòa hợp cho bản thân và những người 
khác - một phương pháp mà ai cũng có thể áp dụng, bất kỳ họ thuộc tôn giáo hay 


376 | THIEN SU S. N. GOENKA 


nguồn gốc nào. Thién su Goenkaji cũng nhấn mạnh rằng, Tháp Vipassana Toàn Cau 
không phải la nơi để tổ chức những buổi lễ tôn giáo, mà là nơi để hành thién Vipassana. 

Ngày hôm trước, 7 tháng 2, Thiên su Goenkaji, Mataji (vợ Thiên sư) và hàng ngàn 
thiển sinh Vipassana cũng như quan khách đã chứng kiến lễ thượng cờ Dhamma 
(Dhammadhaja) và đưa viên pha lê lên đỉnh tháp, hoàn thành công trình kiến trúc. 
Tiếp theo đó là lễ cúng dường trai tăng (thực phẩm và đồ dùng) cho những vị sư từ 
Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka (Tích Lan) và Ấn Độ. 

Cao đến 99 mét, Tháp Vipassana Toàn Cầu là một biểu tượng cho lòng biết ơn đối 
với Đức Phat và dòng thiền sư đã bao ton Dhamma suốt 2600 năm qua. Thiết kế theo 
mô hình tháp Shwedagon ở Yangon, đây cũng là một sự bày tỏ rõ ràng về món nợ mà 
Ấn Độ nợ Miến Điện, nơi từ đó giáo pháp Vipassana đã trở lại vùng đất nguyên thủy 
ở thời đại này. 

Không như Shwedagon, tháp Vipassana Toàn Cầu là một kiến trúc rỗng với một 
phòng lớn dưới mái vòm. Trên chóp vòm, một bánh xe Dhamma màu vàng đánh dấu 
nơi thờ xá lợi của Đức Phật do chánh phủ Sri Lanka (Tích Lan) và hội Mahabodhi của 
Ấn Độ hiến tặng. 

Phòng này có thể chứa khoảng 10,000 người, và đã được dùng cho những khóa 
Vipassana 1-ngay. 

Tháp Vipassana Toàn Cầu là kiến trúc bang đá cao nhất Chau A, phải mất 11 năm 
để xây cất. Một hệ thống cấu trúc được thiết kế riêng cho tháp gồm những viên đá có 
đường rãnh được ráp vào nhau một cách khít khao. Mỗi viên đá được cắt và điều 
chỉnh bang tay để theo đúng thiết kế rất phức tap. Có những viên da nặng đến 700 kg. 
Dùng đá và vôi hồ giúp cho tháp được bền vững hơn nhiều so với bê tông và thép; theo 
dự tính, tháp Vipassana Toàn Cầu sẽ đứng vững hàng trăm năm. 

Đây là kiến trúc vòm lớn nhất thế giới mà không có cột chống bên trong; với đường 
kính 85 mét và cao 27 mét. 

Có thêm hai tháp cao 18 mét nằm hai bên tháp chánh. Một trong hai tháp này sẽ có 
những phòng hành thiển nhỏ. Khu Tháp cũng sẽ có những thư viện và phòng triển 
lãm về cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật trong khuôn viên. 

Kế bên tháp Vipassana Toàn Cầu là trung tâm thién Vipassana, Dhamma Pattana, 
nơi những khóa 10-ngay và khóa thién cho thién sinh cũ được tổ chức đều đặn từ 
tháng 10 năm 2007. 


KY SUDHAMMA | 377 


Tháp da mở cửa cho công chúng sau buổi lễ khánh thành. Theo mong đợi, tháp sé 
hấp dẫn hàng ngàn người hành hương và những người tìm kiếm sự bình an. Tháp 
cũng sẽ giúp một số đông người từ Ấn Độ và khắp thế giới được biết về giáo huấn của 
Đức Phật. 

Để có thêm thông tin, xin vui lòng viếng trang chủ của Tháp Vipassana Toàn Cau: 
www.globalpagoda.org 


(Ban tin Quốc Tế - Tháng tu 2009) 


Can ảnh khối pha lê trên đỉnh 
Tháp. Khối pha lê tự nhiên này 
cao 60 cm và được tạc theo hình 
búp sen. 


Hình ảnh tổng thể Tháp Toàn Cau. Chiếc dù bằng đồng 
trên đỉnh tháp cao khoảng 6 mét. 


VIPASSANA: CON DUONG THUC TIEN 
DUA DEN DOAN KET TRONG KHAC BIET 


Xá lợi thiêng liêng của Đức Phat được đặt vào bên trong mái vom chính của Tháp 
Toàn Cầu ngày 29 tháng 10 năm 2006, với sự hiện diện của chư tăng từ nhiều quốc gia, 
Goenkaji và Mataji, quan khách danh dự cùng hàng ngàn thiên sinh Vipassana. Dưới 
đây là bài viết của Goenkaji nhân sự kiện lịch sử này. Bài này đã được hiệu đính cho 
Bản Tin. 


CON DUONG DUA DEN BINH AN VÀ HẠNH PHÚC 


Trong một xã hội đa tôn giáo và đa văn hóa như An Độ, Vipassanaa là một con 
đường tuyệt vời và thực tiễn đưa đến hòa hợp (đoàn kết) giữa những sự khác biệt. 
Vipassana, một di sản cổ xưa, vượt thời gian của Ấn Độ, là tinh hoa của mọi tôn giáo: 
làm sao để sống một đời sống đạo đức, để làm chủ được tâm, để thanh lọc tâm. Không 
một tôn giáo nào phủ nhận những lý tưởng này. Không một người sáng suốt nào 
chống đối những lý tưởng nay. Vipassana là một phương pháp phổ quát và hữu hiệu 
để đạt được những lý tưởng này. 

Trong những thiên niên kỷ vừa qua cũng như trong hiện tai, chúng ta thấy Vipassana 
đã giúp ta sống một đời sống hạnh phúc và hòa hợp. Khi càng có nhiều người đạt được 
sự bình an nội tâm, sự bình an sẽ đạt được trong gia đình, hàng xóm, làng mạc, tỉnh 
ly, thành phố và quốc gia. 


CON ĐƯỜNG PHỔ QUÁT KHÔNG TÔNG PHÁI 


Tiến trình bình an va hòa hợp có thể được tìm thấy trong những khóa thién 
Vipassana trên khắp thế giới. Trong một khóa thiên Vipassana, những người đến từ 
các tôn giáo, giai cấp, quốc tịch, chủng tộc và tầng lớp xã hội ngồi chung với nhau để 


380 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


thực tap con đường cổ xưa nay. Hang ngàn người An Độ giáo, Hồi giáo, Công giáo, 
dao Sikh, đạo Jain, đạo Phật và đạo Do Thai đã tham dự những khóa thiển Vipassana. 
Họ tuân theo cùng một điều lệ về kỷ luật và đạt được lợi ich từ khóa thién Vipassana. 

Không chỉ có tín đồ mà ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo cũng tham dự 
những khóa thiên Vipassana. Rất nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã nói với tôi sau đó: 
“Goenkaji, nhân danh Vipassana, ông đang dạy về tôn giáo của chúng tdi!” Các khóa 
thién Vipassana đã được tổ chức trong chùa, đền thờ, nha thờ và tu viện. 


DHAMMA ĐÍCH THỰC 


Trong ngôn ngữ Pali cổ xưa, Vipassana có nghĩa là thấy sự việc đúng như thực, 
không phải như chúng có vẻ như vậy. Đức Phật Gotama đã tái khám phá con đường 
khoa học cổ xưa mang lại hạnh phúc thực sự. Đây là Saddhamma thực sự, sự thực về 
luật tự nhiên áp dụng cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ. 

Đức Phật không giành độc quyền về con đường này; Ngài cũng không có ý định 
thành lập một giáo phái, môn phái hay một tôn giáo day nghi lễ. Ngài nói với những 
người đến với Ngài để biện luận hoặc tranh cãi: “Hãy bỏ qua sự khác biệt giữa chúng 
ta. Hay nói về những gi chúng ta đồng ý. Ta dạy về sila (đạo đức), samadhi (làm chủ 
được tâm) va panna (thanh lọc tâm)? 


KHOA HỌC VỀ TÂM VÀ THÂN 


Đức Phật là một khoa học gia siêu việt, Người đã tái khám phá một số sự thực phổ 
quát bằng cách dùng thân và tâm của chính Ngài làm dụng cụ thí nghiệm. Ngài thấy 
rằng ở mức độ thực tế, không có gì chắc đặc trong toàn thể vũ trụ, rằng tất cả hiện 
tượng vật lý đều được hợp thành do các kalapa cực nhỏ (phân tử hạ nguyên tử) nay 
sinh và diệt đi với một tốc độ rất nhanh, khiến chúng có vẻ chắc đặc. Những kalapa 
này, nền tảng căn bản của thế giới vật chất, không gì khác hơn là những rung động. 
Đức Phật nói: 

Sabbo adipito loko Ca thế giới chìm trong lữa đỏ 

Sabbo loko padhipito Cå thế giới đang bốc khói 

sabbo pajjalito loko, Cả thế giới đang bị thiêu hủy, 

sabbo loko pakampito. Cả thế giới đang rung chuyển. 

—Therigatha (Trưởng Lão Ni Kệ) 200 


KY SU DHAMMA | 381 


VAI TRO CUA CAM THO TREN THAN 


Đức Phat khám phá ra rang chìa khóa mở cửa giải thoát nam trong sự chứng nghiệm 
những cảm giác vật lý khác nhau trên cơ thể, sự chứng nghiệm bản chất sinh và diệt 
của chúng (anicca). Ngài cũng nhận thấy rằng đau khổ phát sinh vì những phản ứng 
mù quáng bằng thèm muốn hoặc chán ghét đối với những cảm giác này. 

Ta sẽ thoát khỏi thói quen khốn khổ này một khi chúng ta học được cách giữ được 
sự bình tâm đối với mọi cảm thọ, dù dé chịu hay khó chịu, với sự chứng nghiệm trực 
tiếp rằng chúng đều là vô thường, thay đổi bất cứ lúc nào. Khả năng giữ được sự bình 
tâm này sẽ diệt trừ những bất tịnh cũ và giúp chúng ta thay đổi khuôn mẫu hành xử 
của tâm. 


SU QUAN TRỌNG CUA GIỚI (SILA) 


Khi bat đầu khóa thién Vipassana, thién sinh hứa sé giữ giới. Người thién sinh trải 
nghiệm được tại sao đạo đức la nền tảng căn bản cho sự bình an và hạnh phúc nội tam, 
không phải là một ý tưởng trống rỗng, không thực tế. Người ta không thể nào hại 
người khác mà không hại mình trước. 

Pubbe hanati attanam; 


Paccha hanati so pare. 
ANAPANA 


Thién sinh tham du khoa thién Vipassana bat dau hanh thién bang Anapana - quan 
sát hoi thở ra vào một cách tự nhiên, như nó dang là, ma không cố gang kiểm soát hơi 
thở tự nhiên của mình. Thiền sinh được khuyến cáo không nên thêm bất kỳ hình 
dang, màu sắc, hình thể, triết lý hoặc hình ảnh nào vào hơi thở. Vì hơi thở tự nhiên 
liên quan trực tiếp với tâm, ta có thể quan sát tâm bằng cách quan sát hơi thở. Chẳng 
hạn như khi ta nổi giận, hơi thở của ta trở nên nặng nề và bất thường; khi ta điểm tĩnh 
và bình an, hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng và vi tế. 

Ai cũng có thể kinh nghiệm được sự thực về hơi thở tự nhiên; đây không phải là 
độc quyền của bất cứ tôn giáo hay xứ sở nào. Sau đó, thién sinh quan sát cái chạm của 
hơi thở tại điểm dưới lỗ mũi, trên môi trên, ở chỗ hơi thở tiếp xúc. 


382 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Khi thién sinh bat đầu quan sat điểm tiếp xúc của hơi thở với cơ thé, người ấy sé bat 
đầu kinh nghiệm sự thực về cảm thọ trên cơ thể: bất cứ cảm giác vật lý nào như nóng, 
lạnh, rung động, tê, ngứa ngáy, đau nhức, v.v... 


VIPASSANA 


Trong khi thực hành Vipassana, thién sinh được day cách quan sát sự thực về cam 
thọ trên toàn thân. Day là một sự quan sát không chọn lựa. Thiên sinh được dạy không 
nên chú trọng đến bất cứ cảm thọ đặc biệt nào, hoặc thiên vị, hoặc ưa thích một cảm 
thọ nào. 

Thiên sinh tiến hành từ sự thực thô thiển tới sự thực vi tế hơn, cuối cùng đạt đến 
sự thực vi tế nhất. Người ấy quan sát hiện tượng tâm - than, sự thực về cái gọi là “Ta; 
sự thực về nhân và quả của khổ và con đường thoát khổ. Người ấy quan sát trong 
phạm vi cơ thể, không có ảo tưởng, hoang tưởng, tưởng tượng hoặc sự gợi lại một 
ảnh tượng nào. 

Thiền sinh Vipassana quan sát sự thực của hiện tại, như nó đang là. Vì thế, người ấy 
kinh nghiệm sự thực về thực tế luôn thay đổi từng khắc một, trong phạm vi cơ thể. 
Thiên nhiên đang diễn ra, ta chỉ có quan sát. Ta sẽ thấy điều này khó khăn như thế 
nao!. Ta cũng nhận ra rằng điều này cần thiết và hữu ích như thế nao! 


TỪ PHẢN ỨNG ĐẾN BÌNH TÂM 


Chẳng bao lâu, thiển sinh Vipassana sẽ kinh nghiệm được cách tâm phản ứng một 
cách mù quáng như thế nào đối với những cảm thọ trên cơ thể bằng ham muốn hay 
ghét bỏ, dính mắc hay thù ghét. Người ấy kinh nghiệm được bằng cách nào khuôn 
mẫu thói quen này đối với thực tế khó chịu hay dễ chịu của cảm thọ -- vốn không do 
người ấy kiểm soát - tạo ra một chu kỳ lan quẩn của đau khổ và phiền não. Dường như 
ta phản ứng lại với những đối tượng, tình huống hoặc con người ở thế giới bên ngoài. 
Trên thực tế, ta không ngừng phản ứng đối với cảm thọ sinh ra do sự tiếp xúc giữa đối 
tượng bên ngoài với sáu cửa giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khuôn mẫu thói 
quen phản ứng mù quáng đã bám rễ sâu này là nguyên nhân của đau khổ cho ta và 
người khác. 

Bằng cách huấn luyện để tâm quan sát một cách khách quan thay vì phản ứng một 
cách mù quang, thién sinh Vipassana tiến triển trên con đường đưa đến hạnh phúc 


KY SUDHAMMA | 383 


thực sự. Mỗi lần một ý nghĩ hay cảm xúc xấu nảy sinh, thay vi đè nén hoặc bi lôi kéo 
theo nó, thién sinh hưởng được lợi lạc của con đường trung đạo bằng việc chỉ quan 
sát. Ta sẽ thấy rằng không gi có thể nảy sinh trong tâm mà không có cảm thọ đi kèm 
trên thân. Ta kinh nghiệm thấy thói quen tiêu cực bắt đầu suy yếu ở mức độ cội rễ, 
bằng sự quan sát mọi cảm thọ một cách vô tư. Khi không tiếp tế nhiên liệu mới cho 
lửa, ngọn lửa sẽ dan dan tan lui. Ta sẽ bat đầu kinh nghiệm được hạnh phúc thực sự 
trong đời sống, cái hạnh phúc từ một tâm hồn trong sạch và bình an. 


METTABHAVANA (THIEN TỪ BI) 


Gần cuối khóa thién Vipassana, thién sinh sẽ học cách chia sé sự bình an và hòa 
hợp với tất cả những người khác. Khi thực sự được lợi ích, ta không thể nào không 
chia sẻ những lợi ích đó với những người khác. Sự thực hành Mettabhavana (thién 
tâm từ), một phần thiết yếu của Vipassana, cho phép ta chia sẻ sự bình an, hạnh phúc 
và sự hòa hợp với mọi chúng sinh. Ta nguyện cho người khác được hạnh phúc từ đáy 
sâu của một tâm hồn tinh khiết. Với sự thực tập Metta, ta trở nên bình an và hạnh 
phúc, và toàn thể bầu không khí quanh ta cũng tràn đầy bình an và hòa hợp. 


LUẬT TỰ NHIÊN PHỔ QUÁT 


Con đường thực tiễn đưa đến hạnh phúc thực sự này có thể được gọi bằng bất cứ 
tên nào. Theo qui ước ngôn ngữ, nó được gọi là Vipassana. Cũng giống như định luật 
về trọng lực tác động giống nhau dù ta gọi nó bằng bất cứ tên nào, phương thức thực 
tập để thoát khỏi khổ đau bằng cách quan sát cảm giác một cách khách quan sẽ đem 
lại lợi ích cho tất cả, dù cho nó được gọi bằng bất cứ tên gì đi nữa. 

Mọi người từ các tôn giáo và nguồn gốc khác nhau đều hiểu được sự thực phổ quát 
này: ta phải có một tâm trong sạch và quân bình nếu muốn được hạnh phúc trong 
những thăng trầm của cuộc đời. Họ cũng hiểu rằng những thánh nhân trong quá khứ 
đã thực tập kỹ thuật phát triển sự bình tâm đối với mọi cảm giác. Nếu không, làm sao 
họ có thể phát sinh lòng trắc ẩn vô biên ngay cả cho những người đang tra tấn họ đến 
chết, như những vị thánh thuộc mọi tôn giáo trong quá khứ đã làm? 


384 | THIEN SU S. N. GOENKA 


COT LOI CUA SU TINH KHIET 


Mỗi tôn giáo đều có một tinh túy thiện lành về tình thương yêu, lòng trắc ẩn và 
thiện ý. Vỏ ngoài của mỗi tôn giáo có thể khác nhau: nghi thức, nghi lễ, lễ bái và tín 
ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả mọi tôn giáo đều chú trọng đến sự trong sạch trong tâm. 
Vipassana giúp chúng ta kinh nghiệm được sự hòa hợp tuyệt vời trong sự khác biệt. 


ĐẠI ĐẾ ASOKA: TÔN KÍNH MỌI TÔN GIÁO 


Một trong những tín đồ thuần thành nhất của giáo pháp Đức Phật là đại đế Asoka. 
Trong một sắc lệnh khắc trên đá, ngài đã cho ta thông điệp nhân từ này: 

“Ta không nên chỉ tôn vinh tôn giáo của ta và lên án các tôn giáo khác. Thay vì vậy, 
ta phải tôn vinh các tôn giáo khác vì nhiều lý do. Làm thế là ta đang giúp cho tôn giáo 
của mình được lớn mạnh và cũng giúp các tôn giáo khác. Nếu không, chúng ta đào lỗ 
chôn tôn giáo của mình và đồng thời làm hại các tôn giáo bạn. Nếu có người tôn vinh 
tôn giáo của mình và lên án các tôn giáo khác, người đó có thể làm thế vì tôn sùng tôn 


ccc A 299) 


giáo của mình, nghĩ rang “Tôi sẽ vinh danh tôn giáo của tôi” nhưng hành động của 
người đó lại làm hại tôn giáo của mình một cách nghiêm trọng.” 

Mọi người hãy lắng nghe: Hòa thuận là tốt chứ không phải tranh cãi. Hãy sẵn sàng 
lắng nghe những học thuyết mà người khác đưa ra. 

Khi phẩm chất quan trọng về sự tôn trọng các tôn giáo khác phát sinh, thì sẽ không 
còn có xung đột tông phái. Người nào tôn kính những phẩm chất cao quý của những 
tôn giáo khác thay vì tìm kiếm lỗi lầm, là một đại diện đích thực, day khích lệ cho tôn 
giáo của mình. 

Bằng cách thực hành phẩm chất dung chứa đối với mọi tôn giáo, đại đế Asoka 
không trở thành một người lãnh đạo yếu đuối. Lịch sử không ghi lại sự xung đột nào 
giữa các cộng đồng, không có cuộc xâm lược nào từ các quốc gia lân cận trong triều 
đại của ngài sau khi ngài đã từ bỏ chính sách bạo lực. Ngược lại, triêu đại của ngài là 
một triều đại huy hoàng trong lich sử Ấn Độ. 


SAYAGYI U BA KHIN: MỘT CUỘC ĐỜI CHÍNH TRUC 


Thién sư Vipassana va cũng là người cha Dhamma của tôi, Sayagyi U Ba Khin là 
một thí dụ đầy khích lệ cho thấy việc Vipassana có thể giúp ta sống một cuộc đời năng 


KY SUDHAMMA | 385 


động, lương thiện, lợi ich và hiệu quả, và phục vụ vô vi lợi không ngừng nghỉ cho 
người khác. Ông là người giữ chức vụ Tổng Trưởng Kế Toán đầu tiên của xứ Miến 
Điện độc lập và là người thân tín của Thủ Tướng Myanmar. Dù vậy, Sayagyi U Ba 
Khin không bao giờ do dự nêu lên những điều bất chánh trong chính phủ, không phù 
hợp với luật lệ và tiêu chuẩn hiện hành. Ông hành xử tức khắc đối với những hành vi 
hối lộ ông. Ông thường giữ vững lập trường, chống lại các thế lực trong chính phủ. 
Nhưng chính phủ vẫn tiếp tục kéo dài nhiệm kỳ của ông, đời ngày về hưu, ngay cả thay 
đổi điều lệ của chính phủ để ông có thể phục vụ lâu hơn! 

Dân chúng từ mọi tôn giáo đến tham dự khóa thién Vipassana do Sayagyi U Ba 
Khin dạy, cho dù ông tự cho ông là một tín đồ thuần thành của giáo pháp Đức Phật. 
Tôi là một người lãnh đạo cộng đồng Hindu ở Myanmar, khi tôi đến gặp ông để tham 
dự khóa thién Vipassana đầu tiên. Ông bảo tôi, “Tôi sẽ không cải hóa ông thành một 
Phật tử. Tôi sẽ dạy ông một phương pháp để biến ông thành một người tốt hơn” 


TỪ RÀNG BUỘC ĐẾN GIẢI THOÁT 


Tôi tham dự khóa thién Vipassana và mọi hoài nghi, mọi sợ hãi của tôi biến mất. 
Tôi nhận ra rằng Vipassana chính là sự thực hành của Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca 
trong dao Hindu). Day là sự cải hóa duy nhất của Vipassana: cải hóa từ khổ đau sang 
hạnh phúc, từ vô minh sang giác ngộ, từ ràng buộc sang giải thoát. 

Một khi càng ngày càng có nhiều người trên thế giới kinh nghiệm được con đường 
này để cải hóa họ từ đau khổ sang hạnh phúc, mọi bạo động sẽ được diệt trừ và sẽ có 
sự bình an va phon thịnh ở khắp nơi. Điều này đã xảy ra dưới thời của đại đế Asoka va 
tôi không nghi ngờ nó sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai. 


Nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc, được bình an, được giải thoát! 


(Bản tin Dhamma Giri - tháng 11 năm 2006) 


BANG CHU GIAI TIENG PALI 


Acariya: thién sư, người hướng dẫn, thay, cô. 

Adhitthana: sự quyết tâm. Một trong mười parami, phẩm hạnh. 

Akusala: bất thiện, có hại. Trái nghĩa kusala. 

Ananda: vui sướng, hạnh phúc, hoan hi. 

Anapana: hô hấp, hơi thở. anapana-sati: ý thức về hơi thở. 

Anatta: vô ngã, không có cái ta, không có tự tánh, không có thực chất. Một trong 
ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

Anicca: vô thường, phù du, thay đổ, không chắc chani. Một trong ba đặc tính căn 
bản. Xem lakkhana. 

Arahant / arahat: bậc giác ngộ, A La Hán; người đã diệt hết mọi bất tịnh trong tam. 
Xem Buddha. 

Ariya: thánh thiện, bậc thánh, thánh nhân. Người đã thanh lọc tâm tới trình độ đạt 
được sự thật tối hậu (nibbana). Có bốn trình độ Ariya, từ sotapanna, nhập lưu, người 
sẽ tái sanh tối đa bảy kiếp, cho tới arahat, người sẽ không còn tái sinh sau đời hiện tại. 

Ariya Atthangika Magga: Bát Thanh Đạo. Xem magga. 

Ariya sacca: Su That Thanh Thiện. Xem Sacca. 

Asubha bất tịnh, xấu, không đẹp. Trái nghĩa subha, thanh tịnh, tinh khiết, đẹp. 

Assutava/assutavant: không được chỉ dạy; người không có trí, phàm phu, người 
chưa bao giờ được nghe nói về chân lý, người thiếu ngay cả suta-maya-panna, và do 
đó không thé dan bước trên con đường giải thoát. Trái nghĩa sutava. 

Avijja: vô minh, ảo tưởng. Mắt xích đầu tiên trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca 
samuppada). Cùng với tham (raga) và sân (dosa), vô minh là một trong ba tật xấu 
chính trong tâm. Ba tật xấu này là cội nguồn của mọi bất tịnh đưa đến khổ. Đồng 
nghĩa với moha. 


388 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Ayatana: phạm vi, lãnh vực, đặc biệt là sáu lĩnh vực cảm nhận (salatayana), nghĩa 
là: Năm giác quan cộng với tâm, và đối tượng tương ứng như: 

Mắt (cakkhu) và cảnh, hình dạng, mầu sắc, ánh sáng (rũpa), 

Tai (sota) và âm thanh (sadda), 

Mũi (ghana) và mùi hương (gandha) 

Lưỡi (jivha) và vị nếm (rasa), 

Thân (kaya) và xúc chạm (photthabba), 

Tâm (mano) và đối tượng của tâm, nghĩa là ý nghĩ đủ loại (dhamma) 


Đây còn được gọi là sáu giác quan. Xem indriya. 


Bala: sức mạnh, năng lực. Năm sức mạnh tinh thần là niềm tin (saddha), nỗ lực 
(viriya), niệm (sati), định (samadhi), trí tuệ (pañña). Dưới hình thức kém hon, day 
được gọi là năm khả năng. Xem indriya. 

Bhanga: sự tan rã. Một giai đoạn quan trọng trong sự tu tap Vipassana, chứng 
nghiệm được sự tan rã của cơ thể, tưởng như chắc đặc, thành những rung động tinh 
tế luôn luôn sinh và diệt. 

Bhava: (trong tiến trình) sinh thành, ra đời. Bhava-cakka: vòng luân hồi, bánh xe 
luân hồi. Xem cakka. 

Bhavana: mở mang, phát triển trí tuệ, thiên. Hai phương pháp bhãvanã là thiên an 
tĩnh, (samatha-bhavana), tương ứng với sự định tam, hay thiên định (samadhi), và 
thién Vipassana; Vipassana-bhavana tương ứng với tuệ giác, tuệ chứng (panna). Thiền 
samatha sẽ đưa tới trạng thái định jhana; thién Vipassana sé đưa tới giải thoát. Xem 
jhana, paññã, samadhi, Vipassana. 

Bhavana-maya panna: trí tuệ phat triển nhờ kinh nghiệm trực tiếp của chính 
mình, tuệ giác (tu tuệ). Xem panna 

Bhavatu sabba mangalam: “Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc” Một 
câu nói cổ truyền dùng để diễn tả thiện ý đối với người khác. 

Bhikkhu: (Phật giáo) tăng sĩ; thiển giả, tỳ kheo, khất sĩ. Nữ giới bhikkhuni: ni cô, tỳ 
kheo ni, sư cô, tu nữ. 

Bodhi: sự giác ngộ. 


KÝ SUDHAMMA | 389 


Bodhisatta: nghĩa den, “Bậc giác ngộ? Bồ tát. Người dang tu tập để trở thành Phật. 
Dùng để chỉ Siddhattha Gotama vào thời chưa thành Phật. Sanskrit bodhisatva. 

Bojjhanga: nhân tố thành đạo, nhân tố giác ngộ, nghĩa là phẩm hạnh giúp ta được 
giác ngộ. Bảy nhân tố này là niệm (sati), trạch pháp- phân tích rõ ràng cá pháp(Dhamma- 
vicaya), nỗ lực- tinh tấn (viriya), Hy, sảng khoái (piti),khinh an/thanh thản (passadhi), 
định tâm- vững chải, hợp nhất (samadhi), bình tâm- không dính mác (upekkha). 

Brahma: chư thiên, phạm thiên; chữ dùng trong Ấn Độ giáo để chỉ chúng sinh cao 
nhất trong mọi loài chúng sinh, thường để chỉ Đấng Tạo Hóa - Thượng đế toàn năng, 
nhưng Đức Phật cho rằng họ cũng là đối tượng của sự hủy hoại và chết như mọi chúng 
sinh. 

Brahma-vihara: phẩm chất của brahma, đó là trạng thái tâm cao thượng hay thánh 
thiện, trong đó có bốn phẩm chất thanh tinh: từ tâm, thương yêu (Metta), từ bi, trắc 
ẩn, thương xót (karuna), mừng vui với hạnh phúc của người khác (mudita), bình tâm 
trong mọi hoàn cảnh (upekkhä); trau dôi một cách quy củ bốn phẩm chất nay bằng 
cách tu tập thiền. 

Brahmacariyä: không tình dục, một cuộc sống trong sạch và thánh thiện. 

Brahmana: nghĩa đen, một người thánh thiện, Bà La Môn. Thời xưa dùng để chỉ 
một người thuộc đẳng cấp tu sĩ tại Ấn Độ. Người đó dựa vào một vị thần (Brahma) để 
được cứu rỗi hoặc giải thoát; theo đường lối này họ khác với samana. Đức Phật mô tả 
brãhmana hay bà-la-môn đúng nghĩa là người đã thanh lọc được tâm, nghĩa là bậc 
arahant. 

Buddha: bậc giác ngộ, người đã khám phá ra con đường giải thoát, đã thực hành, 
và đã đạt được mục tiêu bằng nỗ lực của chính mình. Có hai hạng Phật: 

Pacceka-buddha, Phật độc giác, không thể chỉ dạy cho người khác con đường mình 
đã tìm thấy. 

Sammä-sambuddha, Phật toàn giác, người có thể chỉ dạy người khác. 


Cakka: bánh xe, Bhava-cakka, bánh xe luân hồi (nghĩa là tiến trình khổ đau), tương 
đương với samsara. Dhamma-cakka, bánh xe Dhamma (nghĩa là giáo lý hoặc tiến 
trình giải thoát). Bhava-cakka tương đương với Chuỗi Nhân Duyên Sinh theo chiều 
thuận. Dhamma-cakka tương đương với Chuỗi ngược lại, đưa tới chấm dứt thay vì gia 
tăng khổ đau. 


390 | THIEN SƯ S. N. GOENKA 


Cinta-maya pana: tuệ tu duy, ly tri, trí tuệ đạt được nhờ suy luận. Xem panna 


Citta: tâm. Cittanupassana, quan sát tâm. Xem satipatthana. 


Dana: hiến tang, dâng hiến, từ thiện, rộng lượng. Một trong mười parami 

Dhamma: hiện tượng, đối tượng của tâm, nội dung của tâm, tâm ý; tự nhiên, luật 
tự nhiên, luật giải thoát, nghĩa là giáo lý của bậc giác ngộ. Dhammanupassana, quan 
sát nội dung của tâm. Xem satipatthana. (Sanskrit dharma). 

Dhatu: nguyên tố (xem mahã-bhũtãn¡); điều kiện tự nhiên, tính chất. 

Dosa: chán ghét, ghét bỏ. Cùng với raga và moha, một trong ba bất tịnh chính 
trong tâm. 

Dukkha: khổ, không hài lòng. Một trong ba đặc tính căn bản (xem lakhana). Sự 
Thật Thứ Nhất (xem cakka). 


Gotama: tên họ của Đức Phật trong lịch sử. (Sanskrit Gautama.) 


Hinayana: nghĩa đen, cỗ xe nhỏ. Từ của những người theo tông phái khác dùng dé 
chỉ Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada). 


Indriya: năng lực, khả năng. Dùng trong bài này để chỉ sáu giác quan (xem ãyatana) 
và năm sức mạnh tinh thần (xem bala). 


Jati: sanh ra đời, tồn tại, hiện hữu. 

Jhana: trạng thái nhập định, tầng thién. Có tám trang thái như vậy có thé đạt được 
nhờ thực tap samadhi, hoặc samatha-bhavana (xem bhavana). Trau dồi chúng đưa tới 
an tĩnh và hỉ lạc, nhưng không diệt trừ được những bất tịnh trong thâm tâm. 


Kalapa / attha-kalapa: vi tử, đơn vị nhỏ nhất, không thé chia cat của vật chất, gồm 
có bốn nguyên tố cùng những đặc tính của chúng. Xem maha-bhttani. 

Kalyana-mitta: nghĩa đen, giúp người, do đó là người hướng dẫn một người tới 
giải thoát, nghĩa là người hướng dẫn tâm linh, vị thầy tâm linh 

Kamma: hành động, đặc biệt là một hành động sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai của 
mình, nghiệp. Xem sankhara. (Sanskrit, karma) 


KY SU DHAMMA | 391 


Kaya: thân, cơ thể. Kayanupassana, quan sát than. Xem satipatthana. 

Khandha: Uan, tap hợp, thành phần. Con người gồm có năm tập hợp- năm uẩn: 
Sắc, cơ thé (rũpa), Thọ (vedana), Tưởng (sana), Hanh (phản ứng, tạo nghiệp) 
(sankhara), Thức (nhận thức, nhận biết, (viññãna). 

Kilesa: thói hư, tật xấu, bất tịnh, ô nhiễm trong tâm. Anusaya kilesa, bất tịnh tiềm 
ẩn, bất tịnh nằm im trong vô thức. 


Kusala: thiện, hữu ích. Trái nghĩa với akusala. 


Lakkhana: dấu hiệu, đặc điểm, đặc tính. Ba đặc tính (ti-lakkhana) là anicca, dukkha, 
anatta. Hai đặc tính đầu thường có ở mọi hiện tượng hữu nghiệp. Đặc tính thứ ba 
thường có ở mọi hiện tượng hữu nghiệp và vô nghiệp. 

Lobha: thèmm muốn. Đồng nghĩa với raga. 

Loka: 1. thế giới vĩ mô, nghĩa là vũ tru, thế gian, cảnh giới của sự sống; 2. thế giới vi 
mô, có nghĩa cấu trúc tinh thần-vật chất. Loka-dhamma, chông gai của cuộc đời, 
thăng trầm trong cuộc sống mà ai cũng gặp phải, có nghĩa là được hay mất, thắng hay 
bại, khen hay chê, sướng hay khổ. 


Magga đường lối, con đường. Ariya Atthangika Magga, Bát Thanh Dao đưa đến 
giải thoát khỏi khổ đau. Bát Thánh Đạo chia ra làm ba giai đoạn hay tập luyện: 

I. Sila, đạo đức, sự trong sạch của lời nói và việc lam; 

1. Samma-vaca, lời nói chân chính; 

2. Samma-kammanta, hành động chân chính; 

3. Samma-ajiva, nghề nghiệp chân chính; 

II. Samadhi, định, làm chủ được tâm: 

4. Samma-vayama, nỗ lực chân chính; 

5. Sammä-sati, ý niệm chân chính; 

6. Samma-samadhi, định chân chính; 

II. Pana, trí tuệ, tuệ giác, tuệ chứng, trí khôn, hoàn toàn thanh lọc được tâm: 

7. Sammä-sankappa, ý nghĩ chân chính; 

8. Sammã-ditthi, hiểu biết chân chính; 


Magga là Sự Thật Thứ Tư trong Bốn Sự That Thánh Thiện. Xem sacca. 


392 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Maha-bhitani: bốn nguyên tố chính trong mọi vat chất: 

pathavi-dhatu - nguyên tố đất (sức nặng). 

apo-dhatu - nguyên tố nước (sự kết dính) 

tejo-dhatu - nguyên tố lửa (nhiệt độ) 

vayo-dhatu - nguyên tố khí (chuyển động). 

Mahayana: nghĩa den, ‘dai thừa, cỗ xe lớn. Tông phái Phật giáo phát triển tại Ấn Độ 
vài thế ky sau thời của Đức Phat và truyền sang phía bắc như Tây Tạng, Trung Hoa, 
Việt Nam, Mông Cổ, Đại Hàn, và Nhật Bản. 

Mangala: an vui, phước lành, hạnh phúc. 

Mara: sự biểu hiện của những bất tinh trong tâm, ma vương, lực âm. 

Metta: tình thương vô vị lợi, từ tâm. Một trong những phẩm chất của một tâm 
thanh tịnh (xem Brahma-vihara); một trong mười parami. Metta-bhavana, trau doi 
Metta một cách hệ thống bằng phương pháp thiển. 

Moha: vô minh, si mê, ảo tưởng. Đồng nghĩa với avijja Cùng với raga và dosa, một 
trong ba bất tịnh chính trong tâm. 


Nama: tâm, tinh than. Nama-rupa, tâm và thân, môi trường tinh than-vat chất. 
Nama-rupa viccheda, sự chia lia giữa tâm và thân khi chết, hay khi chứng nghiệm 
được Nibbana. 

Nibbana: tịch diệt; giải thoát; sự thật tối hậu; dứt sạch nghiệp (Niết bàn). (Sanskrit 
nirvana.) 

Nirodha: chấm dứt, diệt trừ, diệt. Thường được dùng đồng nghĩa với Nibbana. 
Nirodha-sacca sự thật về hết khổ, Sự Thật Thú Ba trong Bốn Sự Thật Thánh Thiện. 
Xem sacca. 

Nivarana: chướng ngại, trở ngại. Năm trở ngại trong việc phát triển tam trí là thèm 
muốn (kamacchanda), chán ghét (vyapada), ué oải về thể xác va tinh thần (thina- 
middha), bon chồn, bất an (uddhacca-kukkucca), nghi ngờ (vicikiccha). 


Olarika: nặng nề, thô trược. Trái nghĩa sukkuma. 


KY SU DHAMMA | 393 


Pali: chữ, sách, kinh sách ghi lại giáo ly của Đức Phat; do đó là chữ viết trong kinh. 
Chứng tích trong lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ chứng minh đó là tiếng nói đích thực 
được dùng ở miền bắc Ấn Độ vào thời hoặc gần thời của Đức Phật. Sau đó kinh được 
dịch sang tiếng Sanskrit là ngôn ngữ chỉ dùng trong sách vở. 

Panna: trí tuệ, tuệ. Phần thứ ba trong ba sự thực tập khi luyện tập Bát Thánh Dao 
(xem magga). Có ba loại trí tuệ: 

Tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe từ người khác (sutta-maya paññ3), 

Tuệ tư duy, trí tuệ do lý luận, lý trí (cinta-maya panna), 

Tuệ giác, tuệ chứng, trí khôn do tự chứng nghiệm (bhavana-maya paññâ). 

Trong ba tuệ này chỉ có tuệ cuối cùng, tuệ chứng, mới có thể hoàn toàn thanh lọc 
được tâm; nó được phát huy nhờ luyện tập Vipassana-bhavana. Trí tuệ là một trong 
năm sức mạnh của tâm (xem bala), và là một trong mười parami. 

Parami / paramita: toàn thiện, phước báu, phẩm hạnh; phẩm chất hoàn hao trong 
tâm giúp xóa bỏ bản ngã và do đó đưa tới giải thoát. Mười phẩm hạnh là: đóng góp từ 
thiện (dana), đạo đức (sila), buông bỏ, xuất gia (nekkhamma), trí tuệ (pafifa), nỗ lực 
(viriya), nhẫn nhục, khoan dung (khanti), chân thật (sacca), quyết tâm (adhitthana), 
tình thương vô vị lợi (Metta), bình tâm (upekkha). 

Paticca samuppada: Chuỗi Nhân Duyên Sinh, khởi sinh do nguyên nhân. Tiến 
trình, bắt đầu bằng vô minh, làm ta khổ hết đời này sang đời khác. 

Puja: sting bái, tôn thờ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo. Đức Phật day rằng chỉ có 
một pũja đúng cách dé tôn vinh Ngài là thực hành giáo lý của Ngài, từ bước đầu cho 
đến bước cuối cùng. 

Puñña: việc thiện, phẩm hạnh; hành động tốt, nhờ thực hành điều này ta hưởng 
được hạnh phúc bây giờ và trong tương lai. Đối với một cư sĩ, puñña gồm có đóng góp 
từ thiện (dana), sống một cuộc sống đạo đức (sila), và tu tập thiển (bhavana). 


Raga: thèm muốn. Cùng với dosa và moha, một trong ba tật xấu chính trong tâm. 
Đồng nghĩa với lobha. 
Ratana: nữ trang, chau báu. Ti-ratana: Tam bảo. 


Rapa: 1. vật chất; 2. đối tượng của mắt. Xem ayatana, khandha. 


Sacca: chân lý, sự thật. Bốn Sự Thật Thánh Thiện (ariya-sacca) là: 


394 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Sự Thật về khổ (dukkha-sacca); 

Sự Thật về sự nảy sinh của khổ (samudaya-sacca); 

Sự Thật về hết, không còn khổ (nirodha-sacca); 

Sự Thật về con đường dẫn đến hết khổ (magga-sacca). 

Sadhu: “lành thay!” làm giỏi, nói hay. Một cách biểu lộ sự đồng ý, tán đồng. 

Samadhi: định, làm chủ được tâm. Phần thứ hai trong ba sự luyện tập Bát Thánh 
Đạo (xem magga). Khi tập theo đường lối này sẽ đưa tới trạng thái nhập định (jhana), 
nhưng không hoàn toàn giải thoát được tâm. Ba loại samadhi là: 

Khanika samadhi, định chốc lát, định từng khoảnh khắc; 

Upacara samadhi, cận định; 

Appana samadhi, tập trung hoàn toàn, trạng thái nhập định. 

Trong những loại định nay, khanika samadhi là tạm đủ để có thể tap Vipassana. 

Samana: ẩn sĩ, sa môn, du tăng, khất sĩ. Người đã từ bỏ cuộc sống có gia đình. Trong 
khi một brahmana dựa vào một thần linh để cứu độ hoặc giải thoát cho mình, một 
samana tìm kiếm giải thoát bằng nỗ lực riêng của mình. Do đó, từ này có thể áp dụng 
cho Đức Phat và đệ tử của Ngài là những người sống cuộc đời tu sĩ, nhưng cũng gồm 
cả những tu sĩ không theo Đức Phật. Samana Gotama (Sa môn Gotama) là từ thong 
dụng của những người không phải là đệ tử của Ngài dùng để chỉ Ngài. 

Samatha: sự an tĩnh, sự tĩnh lặng. Samatha-bhavana, phát triển an tĩnh, đồng nghĩa 
với samadhi. Xem bhavana. 

Sampajana: có sampajañña. Xem dưới đây. 

Sampajañña: thấu hiểu toàn thể hiện tượng tinh than-vat chất, có nghĩa là có tuệ 
giác về tính chất vô thường của hiện tượng này ở mức độ cảm giác. 

Samsara: vòng sinh tử luân hồi, tái sinh; thế giới trần tục; thế giới khổ đau, thế gian 

Samudaya: nảy sinh, nguồn gốc. Samudaya-dhamma, hiện tượng nảy sinh. 
Samudaya-sacca, Sự Thật về nguồn gốc của khổ, Sự Thật Thứ Hai trong Bốn Sự Thật 
Thánh Thiện. 

Sangha: nhóm, cộng đồng thánh nhân, có nghĩa là những người đã chứng nghiệm 
được Nibbana; tăng đoàn, tăng thân, tăng gia, cộng đồng tăng, ni Phat giáo; một thành 
viên của ariya-sangha, bhikkhu- sangha hoặc bhikkuni-sangha. 


Sankhara: phản ứng của tâm, hình thành (trong tâm); hành động có dụng ý; tao 


KY SUDHAMMA | 395 


nghiệp, nghiệp. Một trong nam tập hợp (khandha), cũng là mắt xích thứ hai trong 
Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca samuppada). Sankhara là kamma, hành động mang 
lại hậu quả trong tương lai và do đó, thực sự có trách nhiệm tạo nên cuộc đời mai sau. 
(Sanskrit Samskara). 

Sankharupekkha: nghĩa đen, bình tâm đối với sankhara. Một giai đoạn trong sự 
luyện tập Vipassana, sé đưa đến sự chứng nghiệm được bhanga, giai đoạn khi những 
bất tịnh lâu đời ẩn sâu trong vô thức nổi lên bé mặt của tâm và thể hiện bằng những 
cảm giác. Bằng cách giữ được sự bình tâm (upekkha) đối với những cảm giác này, 
thiên giả không tạo ra sankhara (nghiệp) mới và diệt trừ hết những nghiệp cũ. Do đó 
tiến trình từ từ đưa đến sự diệt trừ hết mọi sankhara. 

Sanna: (trong samyutta-fana, sự hiểu biết bị ảnh hưởng, điều kiện hóa) nhận định, 
nhận biết, tri giác. Một trong năm tập hợp (khandha). Nó thường bị chi phối bởi 
sankhara trong quá khứ và do đó đưa đến một hình ảnh lệch lạc về sự thật. Trong khi 
luyện tập Vipassana, saññā được chuyển thành panna, sự hiểu biết sự thật đúng như 
thật. Nó trở thành anicca-sañña, dukkha-saññãä, asubha-sanna — đó là, sự nhận định 
về vô thường, khổ, vô ngã, và tính chất hư ảo của vẻ đẹp vật chất. 

Sarana: trú ẩn, nương tựa, bảo vệ, quy y. Ti-sarana: nương tựa hay quy y Tam bảo, 
có nghĩa là nương tựa vào Phật, Pháp Tăng. 

Sati: ý thức. Một phần trong Bát Thánh Dao (xem magga), cũng là một trong nam 
sức mạnh (xem bala) và bảy yếu tố thành đạo (xem bojjhanga). Anapana-Sati. Ý thức 
về hơi thở. 

Satipatthana: Tao Lập Ý Thức. Có bốn lĩnh vực tương quan của satipatthana: 

Quan sát thân (kayanupassana); 

Quan sát cảm giác nary sinh trong than (vedananupassana); 

Quan sát tâm (cittanupassana); 

Quan sát nội dung của tâm (dhammanupassana) 

Cả bốn phần đều gồm có sự quan sát cảm giác, bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp 
đến thân cũng như tâm. The Mahã-Satipatthãna Suttana (Digha Nikaya,22), Trường 
Kinh về Tạo Lập Ý Thức, là nguồn gốc chính về lý thuyết căn bản cho việc luyện tập 
Vipassana-bhavana được giảng giải. 

Sato: ý thức. Sato sampajano; ý thức với sự hiểu biết về tính chất vô thường của toàn 
thể cấu trúc tinh thần-vật chất, bằng cách quan sát cảm giác. 


396 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Siddhattha: nghĩa đen, người đã hoàn thành nhiệm vụ của minh’ Tên riêng của 
Đức Phật trong lịch sử. (Sanskrit Siddhartha). 

Sila: đạo đức, giới; tránh không có những hành động bằng lời nói và việc làm có 
hại cho mình và cho người. Ba sự luyện tập luyện đầu tiên Bát Thánh Đạo (xem 
magga). Đối với một cư sĩ, sila được thực hành trong đời sống hằng ngày bằng cach 
giữ Năm Giới. 

Sotapanna: người đã đạt được giai đoạn đầu của bậc thánh, nhập lưu, và đã chứng 
nghiệm được Nibbana. Xem ariya. 

Sukha: hạnh phúc, niềm vui. Trái nghĩa với dukkha. 

Sukhuma: tinh tế, vi tế. Trái nghĩa olarika. 

Suta-maya panna: nghĩa đen, trí tuệ có được nhờ nghe từ người khác. Tuệ thụ 
nhận, trí tuệ do học hỏi. Xem panna 

Sutava / sutavant: được chỉ dạy, người đã được nghe về sự thật, người có sutta- 
maya- panna. Trai nghĩa assutava. 


Sutta: bài giảng của Đức Phat hoặc những dé tử chính của Ngai, pháp thoại. 


Tanha: nghĩa đen, thèm khát. Đức Phật chỉ rõ tanha là nguồn gốc của khổ 
(samudaya-sacca) trong bài giảng đầu tiên, “Bài Giảng Chuyển Bánh Xe Dhamma” 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca 
Samuppadaa) Ngài giải thích rằng tanha phát nguồn từ sự phản ứng đối với cảm giác 
trong thân. 

Tathagata: nghĩa den, ‘di như thể hoặc đến như thé, Như Lai. Người nhờ đi trên 
con đường của sự thật đã đạt được sự thật tối hậu, có nghĩa là một người giác ngộ. 
Danh xưng Đức Phật thường dùng để chỉ Ngài. 

Theravada: nghĩa den, giáo ly của bậc trưởng lão. Giáo lý của Đức Phật, trong 
đường lối đã được bảo tồn tại các nước ở Đông Nam A (Mién Điện, Tích Lan, Thái 
Lan, Lào, Cam-pu-chia). Thường được công nhận là giáo lý theo đường lối cổ xưa 
nhất, Phật Giáo Nguyên Thủy. 

Ti-lakkhana: xem lakkhana. 

Tipitaka nghĩa đen, ba kho chứa. Ba bộ sưu tập về giáo huấn của Đức Phật, Tam 
Tạng Kinh Điển là: 

1. Vinaya-pitaka, bộ luật, bộ sưu tập về giới luật cho tăng, ni; 


KY SUDHAMMA | 397 


2. Sutta pitaka, bộ kinh, bộ sưu tập những bai giảng, pháp thoại; 
3. Abhidhamma-pitaka, bộ luận, bộ sưu tập những giáo lý cao hơn, nghĩa là sự bình 
luận về Dhamma một cách triết lý và có hệ thống. (Sanskrit Tripitaka). 


Ti-ratana: xem ratana 


Udaya: nay sinh, sinh, khởi. Udayabhaya, sinh và diệt, nghĩa là vô thường (cũng là 
udaya- Vaya). Hiểu biết thực nghiệm về sự thật này đạt được bằng cách quan sát sự 
thay đổi không ngừng của cảm giác trong chính mình. 

Upadana: dính mắc, bám viu, ràng buộc. 

Upekkha: bình tâm; trạng thái của tâm không còn thèm muốn, chán ghét, vô minh. 
Một trong bốn trạng thái thuần khiết của tâm. (xem Brahma-vihara), trong bảy nhân 
tố giác ngộ (xem bojjhanga), va mười Parami. 

Uppada: xuất hiện, nay sinh, sinh. Uppada-vaya, sinh-diệt. Uppada-vaya- 
dhammino, có ban chất của sinh-diệt. 


Vaya / vyaya: hủy diệt, tan rữa. Vaya-dhamma hiện tuợng hủy diệt. 

Vedana: cảm tưởng/cảm giác. Một trong nam tập hợp (khandha). Đức Phật mô ta, 
vì gồm cả tinh thần lẫn vật chất; do đó vedana cho ta phương tiện khảo sát toàn thể 
hiện tượng tâm lý - vat lý. Trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca-samuppada), Đức 
Phật giải thích rằng tanha, nguồn gốc của khổ, nảy sinh do phản ứng đối với vedana. 

Bằng cách biết quan sát vedana một cách khách quan ta có thể tránh khỏi bất cứ 
phản ứng mới nào, và có thể tự chứng trong bản thân sự thật về vô thường (anicca). 
Sự chứng nghiệm này tối quan trọng để phát triển sự buông thả, đưa đến giải thoát cho 
tâm. 

Vedananupassana: quan sát cảm giác trong thân. Xem satipatthana. 

Viññana: thức, sự hay biết. Một trong năm tập hợp (khandha). 

Vipassana: quan sát nội tâm, tuệ giác, tuệ chứng thanh lọc được tâm; đặc biệt tuệ 
giác về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của cấu trúc tâm lý-vật lý. Vipassana-bhavana, 
phát triển tuệ giác một cách có hệ thống nhờ phương pháp thién quan sát sự thật nội 
tâm bằng cách quan sát cảm giác trong thân. 


Viveka: khách quan, vô tư; tuệ phân biệt. 


398 | THIEN SU S. N. GOENKA 


Yatha-bhita: nghĩa den, đúng như that’ Thực tế hiện hữu, thực tại. Yathä-bhũta- 
ñãna-dassana, hiểu biết - nhận ra sự thật đúng như thật. 


GIGI THIEU VE VIPASSANA 


Cac khóa thién Vipassana do Thién su S. N. Goenka giảng dạy theo truyền thống 
của Dai Thién su U Ba Khin được tổ chức thường xuyên tại nhiều quốc gia trên thé 
giới, gồm cả Việt Nam. 

Dé có thêm thông tin và lịch tổ chức các khóa thién trên toàn cầu cùng mẫu don 
dang ký tham du, xin vui lòng ghé thăm website: 

- Tiếng Việt: www.vn.dhamma.org 


- Tiếng Anh: www.dhamma.org 


VE PARIYATTI 


Mục tiêu của Pariyatty là để phục vuc và tạo điều kiện thuận lợi cho người đến với 
Dhamma đích thực Đức Phat bao gồm pháp học (patipatti) và pháp (pariyatti) của 
phương pháp thiền Vipassana. 

Pariyatti là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận ra đời từ năn 2002, và được hỗ trợ 
những người đã hưởng được lợi lạc và chia sẻ giá trị vô biên của giáo huấn Dhamma. 
Chúng tôi xi mời quý vị tham khảo trang web: www.pariyatti.org để biết thêm về các 
chương trình, các dịch vụ, các phương cách định hướng hỗ trợ xuất bản và những việc 
liên quan khác. 


Pariyatti Ấn Bản 

Vipassana Research Publications (Tập trung chủ yếu về Vipassana, do Thiên sư S. 
N. Goeka giảng dạy theo truyền thống của Đại Thiên su U Ba Khin). 

BPS Pariyanti Editions (Sách chọn lọc từ Buddhist Publications Society, đồng xuất 
bản bởi Pariyatti ở châu Mỹ) 

Pariyatti Digital Editions (sản phẩm audio và video, bao gồm cả pháp thoại) 

Pariyatti Press (sách truyền thong dug in lại và bài viết của những tác giả đương 
thời. 

Pariyatti làm cho thế giới phong phú hơn qua việc: 

- Phổ biến rộng rãi những lời của Đức Phật 

- Bổ túc kiến thức cho những người tìm kiếm con đường giải thoát 

- Soi sáng con đường nay cho người hành thiên 


